VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 
VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN TP.HCM 


PHẦT GIÁU VÙNG MÊ- `-RÔNG: 
DI SẨN & VĂN HÓA 
x* 


Ban biên tập 
PGS.TS. TRƯƠNG VĂN CHUNG TT.TS. THÍCH NHẠT TỪ 
PGS.TS. NGUYÊN CÔNG LÝ TT.TS. THÍCH BỬU CHÁNH 


NÑ NHÀ XUÁT BẢN ĐẠI HỌC QUÓC GIA THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 


PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: 
DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


BAN CHỈ ĐẠO 


HT.TS. Thích Trí Quảng PGS.TS. Võ Văn Sen 
HT.TS. Thích Thiện Tâm PGS.TS. Trương Văn Chung 
HT.TS. Thích Giác Toàn HT. Viên Minh 


BAN TỎ CHỨC 


Trưởng ban 
TT.TS. Thích Nhật Từ PGS.TS. Trương Văn Chung 
TT.TS. Thích Bửu Chánh PGS.TS. Nguyễn Công Lý 


Phó Trưởng ban 
TT.TS. Thích Tâm Đức HT.ThS. Thích Danh Lung 
ĐĐ.TS. Thích Thiện Minh TT.ThS. Thích Giác Trí 
ĐĐ.TS. Thích Đức Trường  ĐĐ.ThS. Thích Phước Tiến 


Uỷ viên 
ĐĐ.TS. Thích Giác Hoàng TS. Nguyễn Ngọc Thơ 
ĐĐ.TS. Thích Đức Trường TS. Trần Hoàng Hảo 
ĐĐ.TS. Thích Đồng Trí ThS. Bàng Anh Tuấn 


Thư ký 
TT.TS. Thích Phước Đạt ThS. Nguyễn Thoại Linh 
ĐĐ.TS. Thích Giác Hoàng TS. Phan Anh Tú 
ĐĐ.TS. Thích Quảng Tâm TS. Trần Thị Hoa 
ĐĐ.TS. Thích Hạnh Tuệ ThS. Dương Hoàng Lộc 
ThS. Đặng Thanh Thúy ThS. Trần Thị Kim Anh 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỖ CHÍ MINH 
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV 


Ban biên tập: 
PGS.TS. Võ Văn Sen (TB) 
PGS.TS. Trương Văn Chung 
PGS.TS. Nguyễn Công Lý 
TT.TS. Thích Nhật Từ 
TT.TS. Thích Bửu Chánh 
ĐĐ.TS. Thích Thiện Minh 


PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÓNG: 
DISẢN VÀ VĂN HÓA 


KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ 


_—— NHÀ XUẤTBẢN 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỔ HỒ CHÍ MINH - 2015 


MỤC LỤC 


Phát biểu khai mạc của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt 


JIfiftce-Df E21 HO: 2E PT..E JILI saásaspdosasssáissadssodstsssnbdjfassdenzeeiikesdagbeesi vIl 
Diễn văn khai mạc Hội thảo Khoa học Quốc tế Phật giáo vùng Mê-kông: 
Lịch sử và phát triên - PGS.TS. Võ Văn Sen......................«Ặ cà. XI 
Báo cáo đề dẫn Hội thảo Khoa học Quốc tế “Phật giáo vùng Mê-kông: 
Lịch sử và phát triên - TT: Thích Nhật Từ........................ .... ..---««-s<<-«+ XVv 
Minh triết Phật giáo - Một đi sản văn hóa tỉnh thần - PGS. 7%. 

Lƒ tINTG: TH: LAHIIfIE sausisasssdasfalos)Esaisasainbsseassluianlulabdibadlstiasdjugôilbdussds | 
Tôn giáo địa phương (bản địa) và văn hóa Nam Bộ - GS.7S. Ngô 
TH aoxsyasbietbstbdgssaglls0sssssloibbiagbtglptiinEsoailsssgfosoiblsoidilagihelisabbsgladkssl 13 
Chảy mãi một dòng sông Phật giáo - 77: Thích Huệ Thông............ 39 


Phật giáo vùng Mê-kông: Đặc điểm và giá trị - PGS.TS. Trần Hồng Liên. 53 
Nét đặc sắc của Phật giáo vùng Mê-kông - NS.7%. Thích Nữ Như Nguyệt 71 
Tìm hiểu giá trị di sản chùa tháp trong đời sống văn hóa của đồng 


bào Khmer Nam Bộ - 7S. Đinh Viết Lực .......................--52 52 5c czczscscs2 97 
Phật giáo Nam tông Khmer: đóng góp vì sự thăng tiến xã hội - 7%. 
LG Tý GSiFIUINIIHipn Asia 0f1x0i1S103: 200150519020 1002086455112812: 06c d2 ae 107 


Phật giáo Nam tông và sự hình thành di sản văn hóa của cư dân Khmer 
vùng đồng bằng sông Mê-kông ở Việt Nam - TS. Nguyễn Tất Đạt... I 17 
Ảnh hưởng của Phật giáo vùng Mê-kông đến đời sống của cư dân 
người Việt vùng đồng bằng sông Cửu Long - Phạm Ngọc Hòa.... 129 
Giá trị lịch sử trong tư tưởng triết học Phật giáo với việc hội nhập văn hóa 
vùng Mê-kông - 7S. Nguyễn Anh Quốc - ThS. Lê Võ Thanh Lâm........... 139 
Hình tượng Kinnari (Kày no) trong Phật giáo Khmer Nam Bộ - 
những nét tương đồng với văn hóa Phật giáo vùng Mê-kông - 75. 
lê TY Tö  NII CÁ aastgiBlaatsojiiakbei a4 %0114g3xx)33e3000444439946036x3isi2a4EesltiaaSesgis 149 
Tu hành - nét văn hóa độc đáo trong cộng đồng người Khmer Nam 
Tế = Sun E Lái TT TH tua xõntictuslaeplutaexlAaeolaehotttdleslpiteusks là 


Vỉ * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Hoạt động của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Kiên Giang 
nhìn từ góc độ văn hóa nhận thức, văn hóa ứng xử (từ sau năm 1986 
đến nay) - ĐĐ.ThS. Danh ÚT................... 55+ SE SE. re 169 
Sự hình thành và phát triển của một ngôi chùa Phật giáo Nam tông 
Khmer là di sản văn hóa cấp quốc gia (chùa Âng thành phó Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh) - 7ăng Văn Thôn .................................- 5-5 <<<5+ 185 
Phật giáo Nam tông trong dòng chảy văn hóa Việt - 7%. Trân Thị Hoa 201 
Tìm hiểu nghệ thuật kiến trúc chánh điện chùa Phật giáo Nam tông 
Khmer thành phố Trà Vinh - ThS. Phạm Thị Tổ Thy - Sơn Kim Hà.. 21 1 
Biểu tượng Neak trong các ngôi chùa Khmer ở Nam Bộ một hiện 


tượng hỗn dung văn hóa - 7$. Thạch Nam Phương....................- 231 
Việt Nam nơi hội tụ các truyền thống Phật giáo vùng Mê-kông - 
)P) TỔ. ThịcH HHHH: TH y0 xsasssflsxbiassissteakklooEsaysisaoasttlasa 247 


Hình tượng hoa sen trong “văn minh miệt vườn và văn minh sông 
nước” Nam Bộ Việt Nam - PGS.17%. Phạm Đức Mạnh - ThS. Phạm 


1000 10VIG GIỆ: ,J 0H TC 3ý asySs takjggsovfGybiatoasfpvgasksaoibkdssydtnapglvuaaöEwatallostdusix 259 
Phật giáo Chămpa qua hình tượng tượng Phật Đồng Dương - 
Tà»: (17 TRỢ TTP ` DI d-TEH ctngtEstughbastssbsifeallsegeeylfsissklisboadaieStastitgsrssE ĐANG, 
Con người hiện đại và câu trả lời của Phật giáo - 777%. Thích 

TP HHAOCP)QÍ 6xssnlssvaxlsiesDaluetYsusbiavEtlasäesevblisiasavviivsvllsy@Ebeulsx 287 


Diện mạo Phật giáo Đông Dương (Mê-kông) trong thê tài văn học 
du ký Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX - PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn .295 
Nhận diện tư tưởng Phật giáo trong văn hóa - văn học Lào - 
ThS. Nguyễn Phương Thảo. ...................................----2c++cs+cecescse: 313 
Triết lý lục hòa Phật giáo nhìn từ viễn cảnh đạo đức học diễn ngôn 
trong đấu tranh vì sự phát triển bền vững vùng Mê-kông - 7S. 7rần 
Kỳ Đông - PGS.TS. Trương Văn Chung ...........................-.-------c5a Ji 
Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo Nam tông đến văn hóa tinh thần 
người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay - ĐĐ.T7JS. Thích 


Huệ Đạo - PGS.TS. Nguyễn Công Lÿ....................... ----ccccccccececree, Hội 
Sự dung hợp của đạo đức Phật giáo với phong tục tập quán người 
Nam Bộ ở Việt Nam - 7Š. ƒõ Văn Ùũng...............................--‹-5<<<<x+c++ 373 
Giới thiệu chung về hệ thống giáo dục Phật giáo của các nước Phật 
Đ1áo0 Ở Đông NMạatm Á š TT, PHHP TÐHỞ siiccastiiidissillagosioduisvdsklkáe 387 
Chẵn trong văn hóa Khmer Nam Bộ - #ỳnh Thanh Bình............ 405 


Hồi ức Mê-kông - ĐĐ.ThS. Thích Bốn Huân .......................----- --: 421 


vii 


PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA VIÊN TRƯỞNG 
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 


HT.TS. Thích Trí Quảng? 


Lời đầu tiên, tôi kính gửi đến chư Tôn đức Tăng Ni, các nhà Phật 
học, các nhà nghiên cứu tại Hội thảo quôc tê “Phát giáo vùng Mê- 
kêông: Lịch sử và phát triên” vạn sự an lành, pháp hỷ sung mãn. 


Trong xu thế hợp tác quốc tế giữa các nước tại tiêu vùng Mê-kông, 
các nước Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam đã chủ 
động hợp tác với Nhật Bản, thông qua nhiều hội nghị cấp cao Mê-kông, 
nhằm đầy mạnh các trụ cột hợp tác phát triển hạ tầng cơ sở đề nối kết 
khu vực, thúc đây thương mại nhả đầu tư, giao lưu, đào tạo nguồn 
nhân lực, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai. Trong bối 
cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, hội thảo quốc tế “Phật giáo 
vùng Mê-kông: Lịch sử và phát triển” do Viện nghiên cứu Phật học 
Việt Nam phối hợp với trường Đại học KHXH&NV TP.HCM đồng 
tổ chức trong hai ngày l3- 14/11/2015, có ý nghĩa lịch sử trong việc 
khởi xướng câu nôi học thuật cho lãnh đạo Phật giáo tại các nước tiểu 
vùng Mê-kông cùng cam kết thúc đây sự gây tạo ý thức toàn cầu về 
hòa bình, an ninh, môi trường và phát triển bền vững vùng Mê-kông. 


Đây là lần đầu tiên hội thảo quốc tế về Phật giáo trong vùng 
Mê-kông được tổ chức tại Việt Nam. Đứng trước các thách thức vê 
những hiểm họa về môi trường tại khu vực Mê- kông, các nhà nghiên 
cứu Phật học và các học giả thể hiện sự quan tâm đến các mục tiêu 


*. Phó Pháp chủ và Phó chủ tịch GHPGVN, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt 
Nam. 


Viii ® PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ HỘI NHẬP 


xây dựng môi trường hòa bình và ồn định trong khu vực, định hướng 
sự phát triển kinh tế vững chắc, đồng thời đảm bảo sự hài hòa và cân 
bằng giữa tăng trưởng kinh tế của các quốc gia tiểu vùng Mê-kông 
và bảo vệ môi trường của toàn khu vực. Bên cạnh các mục tiêu chiến 
lược nêu trên, việc quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông 
Mê-kông cần được thực hiện trong bối cảnh hợp tác giữa các nước 
tiểu vùng Mê-kông, trong đó, vai trò của cộng đồng Phật giáo trong 
khu vực không nên bị bỏ quên. 


Trong bối cảnh Trung Quốc độc chiếm biển Đông, tạo ra các tranh 
chấp chủ quyền biển đảo tại biên Đông, những nỗ lực của các chính 
phủ trong khu vực trong đó có Việt Nam về việc cam kết ngăn chặn 
sự bồi đắp làm thay đồi nguyên trạng cấu trúc của các đảo, đá và bãi 
ngầm... sẽ góp phần làm giảm căng thăng trong khu VỰC. Sự cam kết 
duy trì hòa bình, an ninh, an toàn ở biên Đông, trên nền tảng tôn trọng 
luật pháp quốc tế, không chỉ là trách nhiệm chung của các nước tiêu 
vùng Mê-kông mà còn là chính sách khôn ngoan mang lại nhiều lợi 
ích cho các nước trong và ngoài khu vực Mê-kông. 


Các học giả tại hội thảo “Phát giáo vùng Mê-kông” đã nghiên cứu 
một cách hệ thống những lời Phật dạy về bảo vệ môi trường và ứng 
xử với môi trường, góp phần mang lại hòa bình trong khu vực, tăng 
trưởng sự phát triển kinh tế theo hướng bền vững và thân thiện với 
môi trường. Theo tôi, ngoải những hợp tác chặt chẽ của chính phủ của 
các nước tiêu vùng Mê-kông, các Giáo hội và cộng đồng Phật giáo 
trong khu vực cần hợp tác chặt chẽ, góp phần duy trì hòa bình, bảo vệ 
môi trường, giữ gìn các đi sản văn hóa, phát triển bền vững trong khu 
vực và trên thế giới. 

Tôi cho rằng, sáng kiến hợp tác kinh tế giữa các nước tiêu vùng 
Mê-kông về môi trường, năng lượng, giao thông, thương mại, đầu tư, 
phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp, du lịch và bưu chính viễn 
thông,... là xu thế tất yếu để phát triển thịnh .vường vùng Mê- kông. 
Tuy nhiên, có quá ít các hội thảo khoa học về các hợp tác Phật giáo 
tại 5 nước vùng Mê-kông. Sự khởi xướng cầu nối về hợp tác toàn 
diện của các cộng đồng Phật giáo tiểu vùng Mê-kông sẽ góp phần gây 
tạo ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn và bảo vệ các di sản văn hóa, 
ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, nâng cao chất lượng sống cho các 
cộng đồng tiêu vùng Mê-kông. Sự thúc đây hợp tác giữa Phật giáo 
tiểu vùng Mê-kông một mặt cung ứng nền tảng lý luận về việc bảo vệ 
môi trường, sinh thái lưu vực sông Mê-kông trên nền tảng học thuyết 


PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA VIỆN TRƯỞNG * ÏX 


duyên khởi, cộng tôn, còn đê xuât mô thức sông “hài lòng, biệt đủ đê 
giảm hưởng thụ cực đoan”, dân đên ý thức cam kêt bảo vệ nguôn tải 
nguyên nước và môi trường sinh thái tại tiêu vùng Mê-kông. 


Với trí tuệ và tiếng nói tập thể, tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng thông 
qua hội thảo quốc tế này, chúng ta cùng nỗ lực hướng đến các mục 
tiêu: (¡) tăng cường kết nối Phật giáo trong tiêu vùng Mê-kông với 
Phật giáo trong khu vực và trên thế giới; (ii) tăng cường hợp tác bảo 
vệ môi trường vì Mê-kông xanh; (11) tăng cường các chương trình 
giao lưu văn hóa, giao lưu Giáo hội Phật giáo, giao lưu quần chúng 
Phật tử giữa các nước tiêu vùng Mê-kông; (Iv) đây mạnh sự hợp tác 
về phát triển nguồn nhân lực, củng có tình hữu nghị, đoàn kết giữa các 
nước lưu vực sông Mê-kông. 


Những ý tưởng, sáng kiến và nội dung được các học giả thảo luận 
và đề xuất tại các Tiêu ban trong hai ngày hội thảo, bên cạnh các nghiên 
cứu thuần túy, nên chú trọng đến những khởi xướng về hợp tác song 
phương và toản diện liên hệ các vấn đề nêu trên. Có được như thế, hội 
thảo của chúng ta sẽ góp phần mang lại những lợi ích và thay đổi tích 
cực trong khu vực, đồng thời tạo ra sự gắn kết, chia sẻ lợi ích, trách 
nhiệm của các quốc gia, các cộng đồng trong đó có cộng đồng Phật 
giáo thuốc các nước tiêu vùng Mê-kông. 


Kính chúc hội thảo Phật giáo vùng Mê-kông của chúng ta thành 
công tôt đẹp! 


xÏ 


DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ 
PHẬT GIÁO VÙNG MÊKÔNG: LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN 


PGS.TS. Võ Văn Sen® 


Kính thưa Chư Tôn đức Hỏa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni; 
Kính thưa Quý vị Khách quý; 

Kính thưa các nhà khoa học; 

Kính thưa toàn thể Quý vị. 


Theo các chứng tích khảo cô thì vào thế kỷ thứ II TCN, Phật giáo 
đã được truyền đến một số nước thuộc khu vực Đông Nam Á, trong 
đó có các nước thuộc vùng sông Mê-kông, như vương quốc Phù Nam 
cô, Chân Lạp, Lào, Thái Lan, Miến Điện... mà hiện nay tại một sỐ 
nước này, Phật giáo được công nhận là quốc giáo. 


Riêng ở Việt Nam, đạo Phật đã được truyền vào rất sớm, bằng con 
đường biển từ phương Nam truyền sang, và chắc chắn là sớm hơn con 
đường bộ từ phương Bắc truyền xuống. Đạo Phật Nam truyền này, 
theo các nhà Phật học, còn được gọi là Phật giáo Nguyên thủy. 


Mê-kông là một dòng sông, xuất phát từ cao nguyên Thanh Tạng, 
chảy qua nhiều quốc gia: Miễn Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, 
miên Tây Nam Bộ Việt Nam rồi đồ ra biển Đông. Đây là dòng sông 
Phật giáo, bởi những quốc gia nơi dòng sông này đi qua đều là những 
quốc gia Phật giáo và chủ yếu là Phật giáo Nguyên thủy Nam truyền. 
Phật giáo Nguyên thủyNam truyền hiện vẫn tồn tại và ngày càng phát 


*, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Trưởng ban 
chỉ đạo Hội thảo khoa học Quôc tê. 


XỈi ® PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


triển mạnh mẽ ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á, tạo nên một khu 
vực Phật giáo: Phật giáo vùng Mê-kông. 

Giáo lý tư tưởng nhà Phật là giáo lý khế cơ, khế thời, khế xứ, và 
đậm tính dân chủ, nhân văn nên rất linh hoạt và dễ dàng hội nhập, hòa 
đồng với những quốc độ nơi Phật giáo truyền đến, tạo nên những nét 
rất riêng của Phật giáo ở mỗi nước. Nhiều nhà nghiên cứu thường nói 
“mỗi một dân tộc đều có một ông Phật của riêng mình” là xuất phát 
từ bản sắc riêng này. 

Hôm nay, tại Hội thảo khoa học Quốc tế này do Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM và Viện 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam cùng phối hợp tổ chức, chúng tôi rất 
hân hạnh được đón tiếp chư vị Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo 
một số nước trong khu vực Đông Nam Á, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, chư vị Trưởng lão thuộc hệ phái Phật giáo 
Nguyên thủy Theravãda, chư vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo các tỉnh 
thành ở Nam Bộ, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo 
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, đại diện Ban Chỉ đạo miền 
Tây Nam Bộ, lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 
chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni cùng các nhà khoa 
học trong và ngoài nước. Hy vọng qua hơn 100 tham luận được biên 
tập, chọn in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học lần này thuộc 5 Tiểu 
ban ở hai diễn dàn Tiếng Việt và Tiếng Anh sẽ diễn ra trong 2 ngày 
tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn — Đại học Quốc gia 
Thành phó Hồ Chí Minh và tại Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 
chúng ta sẽ có dịp đi sâu nghiên cứu những tư tưởng minh triết của 
đạo Phật, để khăng định Phật giáo mãi mãi là một đạo Phật nhập thé, 
luôn đồng hành cùng nhân loại. 


Hội thảo khoa học Quốc tế lần này, chúng ta sẽ được nghe và trao 
đổi với nhau nhiều vấn đề học thuật thú vị về Phật giáo vùng Mê-kông 
qua các tham luận của các học giả trong và ngoài nước về những chủ 
đề như: Quá trình du nhập và truyền thừa; Quá trình giao lưu và hội 
nhập; Những di sản văn hóa cần bảo tồn và nghiên cứu; Vấn đề môi 
trường và ứng xử với môi trường; Vấn đề toàn cầu hóa. Trong những 
chủ đề trên, có nhiều nội dung nóng bỏng và thiết thực, bởi chúng gắn 
bó chặt chẽ với đời sống của con người, chăng hạn như vấn đề môi 
sinh và môi trường của sông Mê-kông đang bị ô nhiễm mà hiện tại 
các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo, sự ô nhiễm môi trường này 
đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống của cư dân nơi đây. Hay như những 


DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ * Xxiii 


di tích văn hóa Phật giáo vùng Mê-kông hiện có nguy cơ bị hủy hoại 
hoặc bị mai một bởi phải chịu sự tác động của thiên tai, sự biến đôi 
của khí hậu và sự xâm hại của con người... mà các nhà khoa học cần 
phải có giải pháp để bảo tồn v.v... Trong thời đại giao lưu, hội nhập, 
khu vực hóa và toàn cầu hóa đang diễn ra sôi động như hiện nay, để 
hội nhập hòa đồng mà không hòa tan, không làm mắt đi bản sắc Phật 
giáo của mỗi dân tộc trong khu vực vùng Mê-kông... thì cần Phật giáo 
có những giải pháp nào để giải quyết những vấn nạn trên? Hy vọng 
rằng trong Hội thảo này, qua những trí tuệ uyên bác của các học giả 
trong và ngoài nước, chúng ta sẽ tìm ra lời giải đáp đúng đắn và có 
phương cách giải quyết tốt nhất cho những vấn đề khoa học mà hội 
thảo đã đặt ra. 


Cũng trong Hội thảo khoa học quốc tế này, chúng ta sẽ cùng nhau 
bàn bạc đề tìm ra những mối quan hệ tương quan, những điểm tương 
đồng và khác biệt giữa Phật giáo của các nước thuộc vùng Mê-kông, 
chỉ ra bản sắc riêng của Phật giáo tại mỗi quốc gia dân tộc, với mục 
đích hướng đến tương lai, góp phần phụng sự cho đất nước và nhân 
dân trong khu vực này, hướng đến một đời sống hòa bình, an lạc và 
hướng thiện cho nhân loại, cho tất cả các dân tộc trong khu vực, với sự 
phát triển bền vững trong thời đại hội nhập toàn cầu hóa như hiện nay. 

Nhờ tinh thần dân chủ và tính nhân văn nên so với nhiều tôn giáo 
và các hệ tư tưởng triết học khác trên thế giới thì có thể nói Phật giáo 
hiện đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu. Nếu ở thế kỷ XIX, Phật 
giáo thường chỉ truyền phát trong khu vực châu Á và một ít ở vùng 
giáp ranh châu Âu, thì sang thế kỷ XX và đặc biệt là từ nửa cuối thế 
kỷ XX và hơn mười năm đầu thế kỷ XXI, Phật giáo đang có xu hướng 
phát triển mạnh ở khu vực Âu Mỹ. Từ đó đến nay, nhiều nhà khoa 
học, nhiều học giả phương Tây có xu hướng tìm về phương Đông đề 
tìm hiểu, nghiên cứu và thực hành nếp sống theo đạo Phật mà Đức 
Đạo sư đã chỉ dẫn trong các kinh văn, trong các phương pháp hành trì 
tu tập, đặc biệt là Thiền định. Nói đến đây, tôi lại nhớ đến lời phát biểu 
thật thú vị của nhà bác học Albert Einstein: “7n giáo của tương lai sẽ 
là một tôn giáo toàn cầu (tôn giáo vũ trụ), vượt lên trên mọi thân linh, 
giáo điều và thân học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự 
nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lÿ, phát xuất từ 
kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đây đủ 
ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điểu kiện đó”. (The religion 
of the future wIll be a cosmic religlon. It should transcend personal 
God and avoid dogma and theology. Covering both the natural and 


XỈV ®* PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


the spiritual, 1t should be based on a religIous sense arising from the 
experIence of all things natural and spiritual as a meaningful unity. 
Buddhism answers this description. Ifthere 1s any religion that would 
cope with modern scIentific needs, 1t would be Buddhism. Buddhism 
requires no revision to keep 1t up to date with recent scIentific finding. 
Buddh1sm need no surrender 1ts view to sclence, because 1t embrances 
sclence as well as goes beyond scIence.) [trích lại: Collected famous 
quotes from Albert Einstein] 


Kính thưa toàn thể Quý vị, 

Được sự đồng ý của lãnh đạo Đại học Quốc gia, của Ban Tôn giáo 
Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công An và Bộ trưởng Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ, thay mặt Ban chỉ đạo Hội thảo và Chủ 


tịch đoàn, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội thảo khoa học Quốc tế: “Phá 
giáo vùng Mê-kông: Lịch sử và phát triển”. 


Kính chúc Hội thảo thành công tốt đẹp. 


Kính chúc Quý vị khách quý, Chư tôn đức Hỏa thượng, Thượng 
tọa, Đại đức, Tăng Ni và các nhà khoa học an lạc, vạn sự kiết tường. 


XV 


BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢ0 KHOA HỌC QUỐC TẾ 
“PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN' 


TT.TS. Thích Nhật Từ 


Hội thảo quốc tế: “Phật Giáo vùng Mê-kông: lịch sử và phát triển” 
là sự hợp tác học thuật giữa Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và 
Trường Đại học KHXH&NV, trong hai ngày 13-14/11/2015, thể hiện 
mối quan tâm của lãnh đạo hai trường về các vấn nạn đối với sông 
Mê-kông nói riêng và các nước tiêu vùng Mê-kông nói chung. Ngày 
thứ nhất, hội thảo bằng tiếng Việt, ngày thứ hai bằng tiếng Anh, có sự 
tham dự của hơn 100 học giả thuộc các đại học trong nước và trên 40 
học giả nước ngoài, ngoài mục đích nghiên cứu về quá trình du nhập 
và phát triển của Phật giáo vùng Mê-kông, còn hướng đến các hợp tác 
và giao lưu Phật giáo trong khu vực và trên thế giới. 


Tại hội thảo khoa học quốc tế lần này, trong số hơn 130 tham luận 
gửi về, Ban tổ chức đã chọn gần 70 tham luận của các học giả Việt 
Nam và hơn 30 tham luận của các học giả nước ngoài để in trong hai 
Kỷ yếu tiếng Việt và tiếng Anh, xoay quanh 5 nhóm chủ đề chính: (¡) 
Phật giáo vùng Mê-kông: Quá trình du nhập và phát triển, (ii) Phật 
giáo vùng Mê-kông: Giao lưu và hội nhập, (11) Phật giáo vùng Mê- 
kông: Di sản và văn hóa, (iv) Phật giáo vùng Mê-kông: Bảo vệ môi 
trường và ứng xử môi trường, và (v) Phật giáo vùng Mê-kông: Toàn 
cầu hóa. Thay mặt Ban tô chức Hội thảo, qua Đề dẫn này, tôi xin khái 
quát các nội dung chính của các nhóm chủ đề vừa nêu. 


*, Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. 


XVỈ * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


1. Phật giáo vùng Mê-kông: du nhập và phát triển 


Sông Mê-kông là một trong những con sông dài nhất thế giới, 
tạo ra nền văn minh sông nước, chi phối đời sống chính trị, kinh té, 
văn hóa, tôn giáo của nhiều quốc gia như Campuchia, Lào, Thái Lan, 
Miễn Điện, Việt Nam, Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu Phật học 
ngoài việc giới thiệu bối cảnh du nhập của Phật giáo các nước tiểu 
vùng Mê-kông, còn đề cao các hình thái phát triển Phật giáo trong 
vùng châu thổ này. 


Từ việc nghiên cứu về nền văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù 
Nam trên vùng đất Nam Bộ, các nhà nghiên cứu phát hiện mối liên 
hệ Phật giáo các nước tiêu vùng Mê-kông và địa danh Kim Địa 
(SŠuvarpabhim›) từ thế kỷ thứ III trước Tây lịch. Bối cảnh quan hệ 
giữa Phù Nam với Ấn Độ và Trung Hoa đã được phân tích cặn kẽ 
trong giai đoạn thế kỷ I— VII. Sự phát triển của Phật giáo Phù Nam đã 
mở rộng biên giới sang vùng Nam Trung Hoa như một cầu nối giữa 
hai nền văn minh lớn của châu Á là Ấn Độ và Trung Hoa. 


Bằng sự tiếp biến văn hóa, các nước tiểu vùng Mê- kông không 
chỉ chia sẻ chung cơ tần văn hóa bản địa, mà còn chứng kiến và tiếp 
nhận những biến động của lịch sử. Sự tiếp biến văn hóa giữa Ấn Độ 
và các quôc gia vùng Mê- kông đã tạo nên sự phong phú về văn hóa vả 
đời sống tỉnh thần của các cộng đồng tiểu vùng Mê-kông. Các học giả 
thừa nhận rằng sự du nhập và phát triển của Phật giáo trong khu vực 
đã góp phần hình thành nên những giá trị bản sắc văn hóa độc đáo từ 
ngàn xưa cho đến hôm nay. 

2. Phật giáo vùng Mê-kông: giao lưu và hội nhập 

Có 13 bài nghiên cứu đề cập đến tính toàn cầu hóa và hội nhập 
của các nền văn hóa các nước tiểu vùng Mê-kông. Các hình thức giao 
lưu và hội nhập được khảo cứu bao gôm các trường phái Phật giáo, 
các dòng thiền Nguyên thủy và Đại thừa, cơ cầu tô chức của các cộng 
đồng... Một số nhà nghiên cứu đề cao mối quan hệ giữa Phật giáo 
với sự phát triển bền vững của tiêu vùng Mê-kông nói chung và đồng 
bằng Sông Cửu Long nói riêng. Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã 
hội của Phật giáo cũng là môi quan tâm của một số bài nghiên cứu 
trong hội thảo. Những đề xuất về sự giữ gìn và phát huy truyền thống 
của Phật giáo trong vùng Mê-kông... được phân tích dưới góc độ hội 
nhập tôn giáo, theo đó, tự viện Phật giáo không chỉ là nơi truyền bá 
đạo đức tâm linh, còn là môi trường tốt cho các hoạt động văn hóa, xã 


BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ * XYvii 


hội cho nhiều cộng đồng trong khu vực. 


Mối quan hệ giữa Phật giáo Nam tông Khmer và Nam tông Khmer 
Campuchia được khảo cứu dưới góc độ dân tộc học, với mục tiêu duy 
trì quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Các nghiên cứu 
này cho thấy việc tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa Phật giáo Nam 
tông Khmer tại Việt Nam và Campuchia vốn có cùng bối cảnh tôn 
giáo chung, sẽ góp phần phát triển xã hội trên đường hội nhập. Các 
nghiên cứu về tiếp biến văn hóa trong cộng đồng người Khmer Nam 
bộ cho thấy tập tục, tín ngưỡng và tôn giáo giữa các dân tộc Việt, Hoa, 
Chăm, Khmer có nhiều điểm tương. đồng, trở thành động cơ phát triển 
sự hợp tác và hội nhập của các quốc gia vùng sông Mê- kông. Trong 
quá trình hội nhập và phát triển, việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết và bản 
sắc văn hóa dân tộc của các nước tiêu vùng Mê-kông là rất cần thiết để 
giữ gìn sự đa dạng và phong phú của các loại hình văn hóa. 


Phát xuất từ nghiên cứu cấu trúc, có tác giả đã khảo sát ảnh hưởng 
của đạo Phật trong việc hình thành các tôn giáo nội sinh ở Nam bộ 
Việt Nam, gồm đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa và 
Phật giáo Hòa Hảo. Triết lý, phương pháp tu tập và đối tượng phụng 
thờ được phân tích đề thấy được tính tương tác và hòa nhập Phật giáo 
tại Việt Nam. Nếu Phật giáo ở Thái Lan, Lào và Campuchia giữ vai 
trò quan trọng về chính trị và đạo đức xã hội thì Phật giáo Việt Nam 
và Trung Quốc có khuynh hướng tiếp biến phong tục tập quán và tín 
ngưỡng bản địa đề tồn tại và phát triển. Bằng cách tiếp cận này, các 
nhà nghiên cứu giới thiệu những điểm tương đồng và dị biệt giữa Phật 
giáo Việt Nam và Phật giáo ở các nước thuộc vùng Mê-kông. Ngoải 
sự hội nhập vào văn hóa dân gian, Phật giáo ở các nước vùng Mê- 
kông khẳng định vị trí xã hội trong đời sống văn hóa của các dân tộc. 
Những ảnh hưởng của Phật giáo trong ca dao tục ngữ, nghệ thuật sân 
khấu, nghệ thuật tạo hình cho thấy vai trò văn hóa chủ đạo của Phật 
giáo trong sự sống vùng Mê-kông, vốn là những thực thê tương tác, 
không thê tách ly. 


3. Phật giáo vùng Mê-kông: di sản và văn hóa 


Đây là chuyên đề có 28 bài tham luận, chiếm đa số so với các 
chuyên đề còn lại. Các học giả trong diễn đàn này cho rằng, về bản 
chất, minh triết Phật giáo là một di sản văn hóa tinh thần của nhân 
loại, từ thời cô đại đến hiện đại. Trong dòng chảy của triết học, tôn 
giáo và văn hóa phương Đông, Phật giáo là nền minh triết đồng hành, 
hòa quyện với văn hóa bản địa nhau như sữa và nước không thể tách 


XViiÏ ® PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


ly. Nghiên cứu về tôn giáo địa phương với văn hóa địa phương cho 
phép chúng ta khăng định rằng đời sống văn hóa, tín ngưỡng và tôn 
giáo đã được các cộng đồng dân cư trong vùng tiếp biến, nhằm làm 
phù hợp với điều kiện của các vùng đất mới được khai hóa. 


Cũng như sông Mê-kông chảy xuyên qua 6 quốc gia, trong đó có 
Việt Nam, dòng chảy Phật giáo đã ảnh hưởng đến các thê chế văn hóa, 
cấu trúc xã hội và đạo đức của nhân sinh. Bối cảnh địa lịch sử, địa văn 
hóa, mối giao lưu văn hóa, đặc biệt là văn hóa Phật giáo giữa các tộc 
người ở vùng Mê-kông cho thấy tính tiếp biến văn hóa, tính dung hợp 
và tính sáng tạo của các dân tộc. Các nhà nghiên cứu đồng thuận rằng, 
thông qua Phật giáo, ba quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia, gắn kết 
keo sơn như kiềng ba chân, có khả năng đây mạnh việc bang giao với 
khu vực và toàn cầu. Ảnh hưởng của Phật giáo đối với các tộc người 
tiểu vùng Mê-kông về mặt tôn giáo và văn hóa là phong phú và đa 
dạng. Trong lịch sử 2000 năm qua, dòng chảy văn hóa của vùng Mê- 
kông không thê tách rời nguồn mạch minh triết của Phật giáo. 


Trong bối cảnh toàn cầu hóa, con người chứng kiến sự thay đổi 
về xã hội, văn hóa, chính trị, kinh tế... kéo theo tính tương tác và hội 
nhập văn hóa vùng Mê-kông trong bối cảnh hiện đại. Cũng có nghiên 
cứu đề cập đến diện mạo Phật giáo Đông Dương trong thể tài văn học 
du ký Việt Nam với ba phương diện đời sống văn hóa tâm linh truyền 
thống, cảnh quan tự viện và bình luận của tác giả. Các nghiên cứu còn 
phân tích về các hình tượng văn hóa Phật giáo vùng Mê-kông, văn hóa 
tu hành, hoạt động của cộng đồng Phật giáo dưới góc độ văn hóa nhận 
thức và văn hóa ứng xử, nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, mang lại 
ấm no và hạnh phúc. Cũng có nghiên cứu đào sâu về ảnh hưởng đạo 
đức Phật giáo và triết lý Lục hòa trong bối cảnh đạo đức vì sự phát 
triển bền vững vùng Mê-kông. 


4. Phật giáo vùng Mê-kông: vấn đề môi trường và ứng xử với 
môi trường 

Bên cạnh các phân tích về cuộc đời Đức Phật gắn liền với môi 
trường, 14 bài trong nhóm chuyên đê này khảo cứu từ những lời dạy 
minh triệt của đức Phật vê ứng xử với môi trường tại các nước tiêu 
vùng Mê-kông. 

Đứng trước thực trạng sông Mê-kông bị thay đối dòng chảy tự 
nhiên, dẫn đến sự ô nhiễm môi trường sông của động thực vật cũng 
như sự tuyệt chủng của một số chủng loại sinh vật quý hiếm, các nhà 


BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ * XỈX 


nghiên cứu đã phân tích môi trường qua học thuyết duyên khởi, đồng 
thời, đề nghị ứng dụng lời Phật dạy trong việc nâng cao ý thức xã hội 
về bảo vệ môi trường ở khu vực sông Mê-kông và đồng bằng sông 
Cửu Long. 


Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng cần tiết giảm tình trạng khai thác 
lạm dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, để một mặt đảm bảo tính bền 
vững môi trường, mặt khác đáp ứng được các nhu cầu sử dụng của thế 
hệ tương lai theo chủ trương của Liên Hiệp Quốc. Một số nhà nghiên 
cứu phân tích về hiện trạng môi trường ở Đông Nam Á, đồng thời 
đề xuất tăng cường trách nhiệm phổ quát về bảo vệ môi trường bằng 
ý thức về môi trường để hướng đến các mục đích lợi ích lâu dài của 
quốc gia, khu vực và toàn cầu. 


Phát triển lòng từ bi phổ quát, con người hiện đại sẽ ý thức về 
việc giảm tiêu thụ các nguồn điện năng, nâng cao thái độ hài lòng và 
biết đủ, thu gom chất thải ô nhiễm và độc hại, tái chế rác thải thành 
các năng lượng... Thách thức về nạn ô nhiễm sông Mê-kông hiện nay 
không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường thiên nhiên gồm hệ 
thực vật, động vật hoang đã, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất 
lượng sống của con người. Các nhà nghiên cứu đề nghị áp dụng các 
nguyên tắc giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và năng lượng tái tạo nhăm 
hạn chế tối đa sự hủy hoại nguồn tài nguyên thiên nhiên đang ngày 
càng bị khai thác cạn kiệt. 


Bên cạnh chủ trương giảm carbon bằng cơ chế phát triển sạch, 
các nhà nghiên cứu đề nghị các quốc gia công nghiệp, cộng đồng các 
ngành công nghiệp và các tổ chức tài chánh quốc tế... phải tuân thủ 
những quy định của LHQ về môi trường. Thực hành lời Phật dạy về 
môi trường trong bối cảnh này có khả năng góp phần hướng đến sự 
phát triển bền vững. 


5. Phật giáo vùng Mê-kông: vấn đề toàn cầu hóa 


Ở chủ đề này, Ban tô chức chọn được 07 bài của các học giả Việt 
Nam và 05 bài của học giả nước ngoài. Những bài viết của các học 
giả nước ngoài đi sâu trình bày những vấn đề đặt ra đối với Phật giáo 
vùng Mê-kông, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối 
cảnh toàn cầu hóa, Phật giáo trong thời hiện đại chủ nghĩa, những 
biến đổi và đề xuất những giải pháp để làm cho Phật giáo nơi đây 
phát triển bền vững. Những bài viết của các học giả Việt Nam chủ yếu 
đi sâu tìm hiểu Phật giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long, tức Phật 


XX * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


giáo miền Tây Nam Bộ Việt Nam, tập trung ở hai hệ phái Phật giáo: 
Phật giáo Khất sĩ và Phật giáo Nam tông Khmer. Các tham luận này 
đã khăng định những đóng góp cụ thể của Phật giáo Khất sĩ đối với 
đạo pháp, dân tộc và đất nước từ lúc khai đạo cho đến hôm nay; hay 
như những đóng góp của Phật giáo Nam tông Khmer qua tổ chức Hội 
Đoàn kết sư Sãi Khmer yêu nước đối với cư dân đồng bằng sông Cửu 
Long. Một số tham luận nêu lên thực trạng của đời sông tôn giáo vùng 
đồng bằng sông Cửu Long, nhất là của bà con người Khmer có hiện 
tượng cải đạo, từ đó đề ra những giải pháp, nhất là cần củng có tăng 
đoàn Nam tông Khmer thông qua Hội Đoàn kết sư sãi sao cho vững 
mạnh, làm thành một khối thống nhất, tạo niềm tin cho bả con quay 
trở lại với đức tin truyền thống. Có tham luận khảo cứu tập trung về sự 
chuyền đổi tôn giáo ở đồng bằng sông Cửu Long hoặc nêu lên những 
hiện tượng tôn giáo mới ở nơi này, với những lý giải nguyên nhân 
hình thành những hiện tượng tôn giáo mới đó. 


xksk‡k 


Kính thưa chư Tôn đức và các học giả, 


Trong hội thảo hai ngày của chúng ta, ngay sau phiên khai mạc 
toàn thể, các học giả Việt Nam và các học giá quôc tế cùng chia sẻ các 
mối quan tâm chung về các vấn đề của khu vực sông Mê-kông. 


Tôi tin tưởng rằng bằng trí tuệ tập thể và tiếng nói tập thê của cộng 
đồng các học giả quan tâm về các nước tiểu vùng Mê- -kông, những nội 
dung được thảo luận trong các diễn đàn sẽ mở ra nền tảng lý thuyết 
cho các cơ hội hợp tác khu vực và quốc tế, nhằm hướng đến sự phát 
triển bền vững và toàn diện tại khu vực sông Mê-kông. 


Học hỏi các kinh nghiệm quá khứ, với cam kết tập thể trong hiện 
tại, các quốc gia, các cộng đồng và các cá nhân trong tiêu vùng Mê- 
kông cần tiền đến các hợp tác quốc tế một cách toàn diện về chính trị, 
kinh tế, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, nhằm góp phần mang lại các giá 
trị tốt đẹp và phát triển bền vững. 


MINH TRIẾT PHẬT GIÁO 
MỘT DI SẲN VĂN HÓA TINH THẦN 


PGS.TS. Trương Văn Chung® 


Tóm tắt: 


Một trong những giá trị cốt lõi, là nên tảng và làm nên bản sắc 
văn hóa Phật giáo là Minh triết, một sự thống nhất giữa triết học và 
văn hóa Phật giáo. Bài báo bước đầu nghiên cứu về minh triết Phật 
giáo như một di sản văn hóa tỉnh thân nhân loại trong mối quan hệ so 
sánh tương đông với các nhà tư tưởng, triết học văn hóa phương Tá lây 
nhằm làm rõ tính độc đáo, riêng biệt của Minh triết Phật giáo, đồng 
thời cũng là chuẩn bị cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu ảnh hưởng 
của Phật giáo đối với đời sống văn hóa tỉnh thần của cộng đồng các 
dán tộc vùng sông Mê-kông. tài viết cũng là bước đâu đặt. vấn đề và 
Đơi mở . nghiên cứu Minh triết Phật giáo như một hướng tiếp cận mới 
vào môi quan hệ giữa triết học và văn hóa, tôn giáo Phương Đông. 


Lá, 


Trong lịch sử lan tỏa, Phật giáo có thể phân chia thành nhiều 
trường phái, hệ phái, thậm chí là những hình thức biến thể nữa, song 
tất cả các trường phái, hệ phái đó, đù ở khắp mọi nơi trên thế giới cũng 
đều dựa trên nền tảng những học thuyết triết học căn bản, đầu tiên của 
Phật Tổ. Các nhà tôn giáo học thường gọi đó là “căn tính” của Phật giáo, 
là tính phố quát trong tất cả các trường phái Phật giáo trong lịch sử và 
hiện tại. Khi nghiên cứu những ảnh hưởng của triết học Phật giáo đối với 
văn hóa tỉnh thần trong các cộng đồng cư dân vùng Mê-kông, tôi nhận 


(*). Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tôn giáo, ĐHKHXH&NV.ĐHQG - HCM. 


2 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


thấy những giá trị cốt lõi của văn hóa Phật giáo được thê hiện một cách 
đặc sắc trong sự Minh triết Phật giáo, như một di sản tinh thần vượt ra 
ngoài khuôn khổ nền móng triết học và văn hóa Phương Đông, như nhà 
văn hóa N.A. Berdiaev nhận xét: “Tên tài bao giờ cũng có sự vô hạn.... 
Thiên tài là từ thế giới khác... 0. Mạnh bạo hơn, G. F Heghen viết: “7/ế 
học, tôn giáo, nghệ thuật là những dạng thức văn hóa bậc cao.....bởi 
chúng đã chạm đến những vấn đề vĩnh cửu của nhân loạt"”®). 


Tìm hiểu những quan điểm triết học văn hóa của: G.F Heghen, O. 
Spengler, N.A. Berdiaev, S. Preud, M. Weber, A. Toynbee.vv... Tôi 
cho rằng các học thuyết triết học của Phật tô đã đặt ra những vẫn đề 
mang tính vĩnh cửu của con người (theo nghĩa con người nhân loại) 
với một ngôn ngữ và cách thể hiện đặc sắc riêng mà các nhà Phương 
đông học thường gọi là Minh triết Phương đông. Bài viết này nhằm 
mục đích bước đầu tìm về minh triết Phật giáo trên phương diện triết 
học văn hóa. Rất mong được chia sẻ và trao đôi thêm 


MINH TRIẾT LÀ SỰ THÓNG NHÁT GIỮA TRIẾT HỌC VỚI VĂN HÓA 


Về khái niệm Minh triết (wisdom / H]#T), có thể nói ngay rằng: 
rất khó định nghĩa Minh triết là gì theo lô gic truyền thống, như một 
cách nói hóm hỉnh: “Tìm cách định nghĩa về mình triết, đó là bằng 
chứng về sự thiểu mình triết”. Theo tôi sự khó khăn trong việc định 
nghĩa minh triết có thê vì những đặc điểm sau: 


- Minh triết đi ngược lại với triết học, nếu triết học là suy tư khái 
quát, trửu tượng hóa cao độ sự vô cùng đa dạng phong phú của đời 
sống thực tế thành , các lý thuyết, học thuyết, giáo lý, thì Minh triết 
ngược lại xuất phát từ chính các học thuyết, nguyên lý, lý thuyết trong 
hệ thông triết học đề hòa tan vào những lĩnh vực cụ thê của đời sống 
thực tế bằng những câu nói ngắn gọn, bình dị, song hàm súc chứa 
đựng cả một học thuyết, nguyên lý 


Chăng hạn như câu nói của Khổng tử: “Con người là Hoa của 
đất”, hay Mạnh tử viết: “Lấy dân là gốc” (dĩ dân vi bản), Các Mác 
nói: “Hạnh phúc là đấu tranh”, Câu nói của Thomas Jefferson (1743 
— 1826) người khởi thảo bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ, và khai 
quôc Hợp chủng quốc Mỹ đã triết lý về quyền lực: “Tôi hy vọng rằng 
minh triết của chúng ta sẽ lớn lên cùng với quyền lực của chúng ta và 


1.N.A Berdiaev. 1989. 7riết học của tự do. ŸÝ nghĩa của sự sảng tạo. Nxb văn hóa. M. 
tr..3095. 
2. V.I. Le — nin 1981. Búf ký triệt học. Toàn tập, tập 29. Nxb Tiên bộ. M. tr. 254. 


MINH TRIẾT PHẬT GIÁO - MỘT DI SẢN VĂN HÓA TINH THẦN * 3 


dạy cho chúng ta rằng chúng ta càng ít sử dụng quyền lực thì quyền 
lực của chúng ta càng lớn (sử dụng quyền lực tỷ lệ nghịch với chính 
quyền lực)®. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Không có gì quí 
hơn độc lập tự do”. Tất cả những câu nói ngắn gọn, hàm súc, chứa 
đựng những học thuyết triết học căn bản đó đều là Minh triết cả. 


- Minh triết không thành một hệ thống lý luận chặt chẽ, mà rải 
khắp mọi nơi, len lỏi, thắm vảo tất cả các lĩnh vực của đời sống thường 
nhật: như nước thắm vảo đất vậy, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa 
dân gian: “Học đi đôi với hành”. “Không thày đồ mày làm nên”, “Học 
thầy không tày học bạn”. “Đi một đàng học một sàng khôn”; “gần 
mực thì đen, gân đèn thì rạng”, “nhất vợ, nhì trời”; 


Đặc trưng của Minh triết thể hiện ở những điểm sau: 


- Là triết lý được trải nghiệm, tổng kết trong cuộc sống, triết lý 
đó trở thành kinh nghiệm sống thực tế của con người, chứ không trừu 
tượng cao siêu. 


Ví dụ: câu nói của Hồ Chí Minh: “Không có gì quí hơn độc lập tự 
đo”. Một câu khẳng định bình dị, đơn giản ai cũng hiểu được, Song 
đó là một chân lý không chỉ là học thuyết triết học về con người, về 
tự do, về dân tộc mà còn được trải nghiệm, được kết tinh bằng máu, 
nước mắt, bằng sự hy sinh cao cả, lặng lẽ của bao thế hệ người Việt 
Nam trong lịch sử dân tộc. 


- Minh triết ngắn gọn, gợi mở không tạo niềm tin như tôn giáo, 
không tôn vinh trí tuệ, sự thông thái triết học, mà là niềm vui Sướng, 
hạnh phúc khi trải nghiệm được được những chân lý giản dị từ đời 
sống, từ con người. 


- Minh triết không bắt con người phải nhớ, đọc quá nhiều câu chữ, 
từ ngữ, khái niệm mà luôn theo xu hướng từ bỏ dần lời nói, ngôn từ 
để đắm chìm vào chính đời sống thực tế, sinh động. Không tử nói: “7ø 
đang nghĩ đến việc từ bỏ lời nói”, Phật tổ dạy rằng: “Ta thuyết pháp 
trong suốt 49 năm, nhưng thực ra chưa từng nói một lời nào”®), vì thế 
minh triết là triết học được thể hiện bằng văn hóa 


3. www. en.wikipedia.org/wik1⁄ Thomas Jefferson/ và www. Monticello.org/site/ Jef- 
ferson/ 

4. Không Tử. Luận ngữ. Nhà in Trí Đức Tòng thơ. Sài Gòn (bản dịch của Đoàn Trung 
Còn). tr 178. 

5. Kinh lăng già (trích từ Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Phật học tỉnh hoa. Nxb Trẻ. 
TpHCM.2014 (tái bản). Tr.2l. 


4 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


- Minh triết gắn liền với đời sống hiện thực, với văn hóa đương 
đại, nó không gắn với một hoàn cảnh lịch sử cụ thê và tồn tại mãi với 
con người, vì con người. Những nguyên lý, học thuyết triết học cỏ thê sẽ 
lỗi thời, cạn kiệt sự sáng tạo, còn Minh triết thì không. Minh triết mang 
tính quần chúng dễ hiều ai cũng trải nghiệm được, còn triết học mang tính 
hàn lâm, bác học chỉ một nhóm ít người mới hiểu được mà thôi. 


- Minh triết không chỉ là chân lý, mà còn là chân lý được thê hiện 
ra cái vẻ đẹp bình dị mà tri thức vì cuộc đua tranh danh vọng, tiền bạc 
không thê nhìn thấy, chạm tới, và người ta chỉ có thê trải nghiện được 
minh triết đó bằng cặp mắt trong veo. Chúng ta có thê thấy điều đó 
qua bài thơ (#zikz„) của nhà thiền học Basho (Nhật Bản). 

Một nhà sư 
Đi trong sương mù 
Tiếng chuông lắc leng keng®. 


Về mặt tri thức, ta chỉ nhận được thông tin quen thuộc: Một nhà 
Sư đi trong sương mù của buổi sáng sớm, nhưng từ triết lý thiền đó 
là bức tranh tuyệt đẹp về cả nghĩa bóng và nghĩa đen, Một nhà sư 
đi trong cô đơn, như chìm đắm vào tự nhiên, lúc ấn, lúc hiện trong 
sương sớm. Một không gian lặng lẽ, tịch mịch, đối lập với những âm 
thanh của cái chuông, khung cảnh tạo cho ta trải nghiệm cảm giác 
nhẹ nhàng, thanh thản không buồn cũng không cảm thấy cô đơn, bởi 
đó cũng chính là con đường tất yêu đi đến sự giác ngộ. Tiếng chuông 
leng keng là sự đối lập với trạng thái lặng lẽ, cô liêu nó đai diện cho 
một thế giới đang sôi động, đang vùng vẫy. Và chúng ta — người đọc 
bài thơ này chỉ có thể cảm nhận tính minh triết của nó mà không thể 
phân tích, phản biện hay đánh giá đó là triết học hay văn học. 


Như vậy, Minh triết không đồng nhất với tôn giáo bằng thái độ, cử 
chỉ kinh cần, trang nghiêm và đức tin bền chặt, Minh triết chỉ đơn giản 
là câu nói bình đị, song đó là kết quả của sự tổng hợp giữa lý luận và 
trải nghiệm thực tế, nó mang ý nghĩa gợi mở nhiều hơn là khẳng định, 
minh triết không áp đặt, đánh thức trí tuệ mà kêu gọi sự rộng mở của 
khối óc, trái tim, nó không tạo niềm tin tuyệt đối nơi con người, không 
tôn vinh trí tuệ, sự thông thái mà tạo niềm vui sướng, hạnh phúc vô 
hạn khi trải nghiệm được những chân lý giản dị từ đời sống, và vì thế 
Minh triết dung dị, gần gũi với đời thường. Khác với triết học, Minh 


6. Daisetz Teitaro Suzuki. 1973. 7hiển luận. (quyên hạ). Nxb An Tiêm. Sài Gòn. (bản 
dịch của Tuệ Sỹ), tr.553. 


MINH TRIẾT PHẬT GIÁO - MỘT DI SẢN VĂN HÓA TINH THẦN * 5 


triết còn có sức mạnh lan tỏa đến nhứng chiều kích sâu kín nhất của 
tâm hồn con người. Mục đích cuối cùng của minh triết là: “Thông 
thiên, đạt địa, thấu tri nhân” và nhiệm vụ của nó là không chỉ suy 
tư, mà còn trải nghiệm, khám phá, vì vậy nó có sức mạnh sáng tạo vả 
niềm hạnh phúc vô hạn. Có thể tạm kết luận rằng: Minh triết chính là 
sự thống nhất giữa triết học và văn hóa. 


MINH TRIẾT PHẬT GIÁO 


Một trong những đặc trưng của triết học Phật giáo là con người 
không chỉ suy tư về vũ trụ vô tận bên trong con người mà còn phải 
biết lắng nghe, cảm nhận, thức tỉnh và khám phá. Đó là con người 
không chỉ sống bằng thiên nhiên, mà còn hòa đồng vào thiên nhiên, 
không tìm cách chinh phục, thống trị tự nhiên mà thân thiện gần gũi 
với thiên nhiên, xã hội. Triết học Phật giáo cũng không chỉ là trí tuệ, 
mà còn là niềm tin, nghệ thuật sống. Do vậy, diễn ngôn trong triết 
học Phật giáo thường là châm ngôn, biểu tượng, câu nói ấn dụ hoặc 
một bài thơ ngắn gọn hàm súc ý tưởng. Có lẽ đặc trưng trên đã đòi 
hỏi sự xuất hiện tất yếu của minh triết để có những câu nói ngắn gọn 
vừa thâm trầm sâu sắc, vừa giản dỊị, ngắn gọn dễ hiểu, dễ nhớ , vừa 
tinh hoa lại vừa đại chúng. Chúng ta có thể tìm thấy sự minh triết Phật 
giáo trong hầu hết các bài giảng của Phật tổ, trong các kinh văn Phật 
giáo. Trong khuôn khổ bài báo này, tôi chỉ xin phân tích, làm TỐ những 
minh triết mà tôi cho là tiêu biểu nhất từ những câu nói nổi tiếng của 
Phật Tổ trong quan hệ so sánh với triết học văn hóa Phương Tây. 


Trong kinh Viên giác, có câu: “Các lời dạy của Khế kinh chẳng 
khác nào ngón tay chỉ mặt trăng... ""”. Hay câu trong kinh Kim cương: 
“Thuyết pháp là không có thuyết nào có thể thuyết nên gọi là thuyết 
pháp”®. Hai câu nói ngắn gọn, đầy hình ảnh, mang tính ân dụ này 
chứa đựng những vấn đề triết học về tỉnh thần con người với tư cách 
là chủ thể của sự sáng tạo văn hóa. Nó khẳng định tỉnh thần tự do, 
sáng tạo cuả con người với chữ N viết hoa, khác biệt với các tạo vật 
khác. Theo nhà văn hóa học N.A Berdiaev, một mặt, tinh thần tự do 
thuộc về cá nhân con người, chính cá nhân là chủ thê đích thực của 
sáng tạo văn hóa....tự do không bị ràng buộc bởi những điều kiện và 
xiềng xích hạn chế của tồn tại”... “tự do là sự bất định vĩ đại, là sự 
mạo hiểm vĩ đại, trong đó tiềm ân khả năng tốt lành và sự cao quí vô 


1. Kinh Viên giác (trích từ Thu Giang Nguyễn Duy Cần). Phát học tỉnh hoa. Nxb Trẻ. 
Tp.HCM.2014 (tái bản). Tr.21 
§. Như đã dẫn trên ( 6). Tr 21. 


6 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


hạn của con người, cũng như tiềm ấn khả năng độc ác và sự sa ngã vô 
hạn. Tự do tinh thần là nguồn gốc đích thực của bắt kỳ tính tích cực 
sáng tạo nào”? song, mặt khác, văn hóa với những hình thức, thiết 
chế của nó nhiều khi chống lại cá nhân sáng tạo với tư cách là một cái 
gì đó cưỡng bức và trói buộc, đó là một mâu thuẫn vĩnh cửu giữa tính 
vô hạn của tinh thần tự do sáng tạo và những hình thức trói buộc nó 
của văn hóa. N.A. Berdiaev viết: “Tát cả các thành tựu văn hóa đều 
có tính chất tượng trưng chứ không hiện thực. Văn hóa không phải 
là sự thực hiện, hiện thực hóa chân lý của cuộc đời. Vẻ đẹp của cuộc 
sống, tính chất thân thánh của cuộc đời. Văn hóa chỉ thực hiện chân 
lý trong nhận thức, trong các cuốn sách triết học và khoa học..., chỉ 
thực hiện vẻ đẹp trong các tập thơ và các bức tranh, trong các pho 
tượng và công trình điêu khắc, trong các buổi hòa nhạc... trong hệ 
thống biểu tượng tôn giáo. Hành động sảng tạo bị hạ thấp đi trong 
văn hóa và trở nên nặng nể”, Theo ông, đó là vẫn đề vĩnh cửu trong 
tinh thần tự do sáng tạo của con NGƯỜI. Như A.A. Radughim nhận xét: 

“Nhà tự tưởng đích thực không tìm kiếm những giải pháp đơn giản và 
luôn sẵn sàng hiệu chỉnh các quan điểm của mình, mở ra những khía 
cạnh mới của vấn đề vô tận. Tỉnh thân sáng tạo của người đó luôn 
luôn phát hiện một cách nhất quán và lý thú cho chúng ta thấy vẫn đề 
này trong toàn bộ tỉnh phức tạp và chiều sâu của nó, và sự phát hiện 
này vĩnh viễn còn lại trong lịch sử khoa học và văn hóa, cô vũ chúng 
ta vươn lên một cách hiểu mới đổi với thể giới và bản thân chúng ta. 
Những tư tưởng của N.A. Berdiaev bất tử chính ở chỗ đó”09, 

Hai minh triết trên của Phật Tô chứa đựng các quan điểm trên của 
các nhà văn hóa học và như một lời nhắn nhủ: “chớ có tin vào đức tin 
của truyền thông, dù chúng đã được vinh danh lâu đời qua nhiều thế 
hệ và ở nhiều nơi. Chớ có tin vào một điều nào chỉ vì nhiều người nói 
đến nó. Chớ có tin vào đức tin tin của những bậc hiền minh trong quá 
khứ. Chớ có tin vào những gì mà anh tưởng tượng rằng Thượng đề 
truyền gợi cho anh. Không tin gì hết nếu như chỉ có uy tín của những 
bậc thầy của anh hoặc của những nhà Sư của anh. Sau đó hãy xem xét 
và tin vào những gì chính anh đã thể nghiệm hoặc nhìn nhận là hợp 
lệ, những gì phù hợp với phúc lợi của anh và của những người khác. 
Quan điểm trong hai Minh triết trên là sự gợi mở đến vô hạn tỉnh 


9.N.A. Berdiaev. 1994. Triết học của tỉnh thân tự do. Mát - xcơ-va. tr.369 

10.N.A. Berdiaev. 1994. 777! học của tỉnh thân tự do. Mắt - xcơ-va. tr.380. 

11. A.A Radughin. 2004. Văn hóa học, những bài giảng. Nxb Viện văn hóa thông tin. Hà 
Nội. tr.69. 


MINH TRIẾT PHẬT GIÁO - MỘT DI SẢN VĂN HÓA TINH THẦN *® 7 


thần tự do sáng tạo, là niềm hạnh phúc và tinh thần khám phá không 
giới hạn của con người. Song chúng lại bình dị gân gũi với tât cả mọi 
người không chỉ là người đang tu hành, mà cho tât cả mọi người. 


Minh triết Phật giáo còn thê hiện trong rất nhiều lời khuyên răn 
dạy của Phật Tổ. Một trong số đó là một câu nói rất tiêu biểu: “Kẻ thù 
lớn nhất của đời người là chính mình”. Đây cũng là vấn đề triết học 
về con người mang tầm nhân loại. đó là mâu thuẫn phổ biến nội tại 
trong con người, giữa mặt tâm - sinh học và xã hội, giữa cái vô thức 
và ý thức. Các nhả triết học, văn hóa học, nhân học đã tốn biết bao 
công sức tâm huyết để tìm tòi, nghiên cứu, tranh biện, và họ đã chỉ ra 
rằng: 'một trong những điểm yếu có hữu của con người là hay phóng 
đại sức mạnh tỉnh thần của mình, và: “Không có gì có tác dụng an ủi 
con người bằng sự ảo tưởng bản thân mình” vì vậy không phải vô cớ 
mà người cổ đại đã gắn liền sự thông thái vĩ đại nhất và một trình độ 
kiến thức cao nhất với một nhiệm vụ khó khăn nhất: “Hãy nhận thức 
bản thân mình"”0?. Trong mỗi quan hệ mâu thuẫn giữa “cái Tôi” (tỉnh 
thần) và “Nó” (bản năng tâm — sinh học), S. Freud (1856 — 1939) đã 
nhận thức được “sự  phỉnh nịnh trên lý luận quen thuộc của con 
người và hé mở bức màn bao phú chốn sâu thẳm tôi tăm của tôn tại 
người”0. S. Freud đã phát hiện ra cái vô thức (mà ông gọi là Nó) như 
một cội nguồn vô bản ngã của con người, một cội nguồn riêng biệt, 
độc lập với ý thức, tinh thần. Theo S. Freud, việc cho rằng cái Tôi 
có vai trò hướng dẫn, chỉ đạo cuộc sống con người là một ảo tượng 
lầm lạc, chính Vô thức mới là cái quyết định cái Tôi và “cái Tôi của 
chúng ta chỉ là đô chơi TƯNG tay sức mạnh tâm thân tối tăm và CỔ SƠ 
này”9*. Theo S. Freud, nêu “ cái Tôi” tuân thủ những nguyên tắc thực 
tế, có gắng thích ứng với những điều kiện khách quan của cuộc sống, 

thì “ Nó” lại hoàn toàn xuất phát từ nguyên tắc thỏa mãn và niềm say 
mê tăm tối sôi sục, ân dấu dưới lóp màng che mỏng manh của ý thức 
và kết quả của cuộc đấu tranh tất yếu này là: “Cái Tôi thường biến 
ÿ chí của Nó thành hành động, dường như đó là ý chí của bản thân 
cái Tôi”05, Như vậy, quan điểm của F. Heghen và S. Freud về mâu 
thuẫn này là đối lập nhau, nếu như F. Heghen nhắn mạnh vai trò của 


12.A.A Radughin. 2004. Văn hóa học, những bài giảng. Nxb Việ văn hóa thông tin. Hà 
Nội. tr.70. 

13. S. Freud. 2001. Nguồn góc của văn hóa và tôn giáo. Nxb Đại học Quốc Gia. Hà Nội. 
tr 76 (Bản dịch của Lương Văn Kế) 

14. Như đã dẫn (11).tr .71. 

15. S. Freud. 1989. Cái Tôi và Nó/ Tâm lý học cái Vô thức. (trích từ tuyên tập tác phẩm 
của S. Freud ) Nxb Mockva. Tr. 428. 


8 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


ý thức, tinh thần (cái TôI), khẳng định “sự ranh mãnh của trí tuệ” đối 
với hành động con người, thì S. Freud đề cao Nó như động lực chỉ 
phối con người. Nếu như F.Heghen giải quyết mâu thuẫn bằng vai trò 
có tính quyết định luận của ý thức, tinh thần, thì S. Freud cho rằng 
phương pháp tốt nhất là sự thăng hoa của năng lượng sinh hoạc — tình 
dục, để hướng nó trực tiếp phục vụ cho mục đích trí tuệ và văn hóa 
chứ không phải là thỏa mãn bản năng hoặc tiếp tục nòi giống”0®. Học 
thuyết của Freud được đánh giá là: “...vượt ra xa ngoài giới hạn của y 
học ... trở thành một học thuyết xâm nhập vào lĩnh vực triết học, văn 
hóa học.....đã ảnh hưởng lớn lao đến khoa học và văn hóa thế kỷ XX. 
Không có những tư tưởng của ông thì khó lòng hình dung nổi tâm lý 
học, tâm thần học, triết học và nghệ thuật hiện đại”t”), 


Lời khuyên ngắn gọn của Phật Tổ đã chạm vào những vấn đề về 
tồn tại người và vượt khỏi những giới hạn về không gian, thời gian, 
luôn có giá trị gợi mở, nhắc nhở bản chất đầy mâu thuẫn trong sự tồn 
tại của con người. Đây còn là lời kêu gọi con người hãy tin vào chính 
bản thân mình trên con đường luôn phải phân đấu, vượt qua và chiến 
thắng chính những hạn chế vốn có của bản thân mình. Lời khuyên là 
sự gợi mở vô hạn, niềm hạnh phúc cho những ai luôn phân đấu không 
mệt mỏi, vươn lên trên con đường đạt đến cái chân, thiện, mỹ. 


Nghiên cứu những minh triết của Phật giáo, tôi cho rằng đó cũng 
là những giá trị cốt lõi của Phật giáo nói chung và tạo thành những bản 
sắc riêng có của văn hóa Phật giáo. Cũng cân phải nói thêm răng, khi 
nhận định về việc Phật giáo Ấn Độ bị mất vai trò chủ đạo của mình 
khoảng nửa cuối thế kỷ thứ I trước CN, Max Weber cho rằng: “Trong 
Phật giáo chỉ tồn tại niềm tin tôn giáo (chứ chưa phải là đức tin )... 
vì thế Phật giáo luôn thay đổi nhiều về cấu trúc nền tảng của trì 
và điều đó làm cho nó không thê giữ vai trò thông trị ở Án độ được 
nữa, do đó, Phật giáo trở thành một tôn giáo thế giới ở bên ngoài Ấn 
Độ”°”. S. Hungtington đứng trên quan điểm tôn giáo là nền tảng của 
văn hóa cũng nhận xét tương tự rằng: “Vê tổng thể, sự biến mắt của 
Phật giáo tại Ấn Độ và sự thích nghỉ của nó hòa vào trong các nên 
văn hóa đương đại ở Trung Quốc, Nhật Bản có nghĩa là Phật giáo tuy 
là một tôn giáo lớn, nhưng không phải là nên tảng của một nên văn 


16. S. Freud. 1989. Cái Tôi và Nớ/ Tâm lý học cái Vô thức. (trích từ tuyên tập tác phẩm 
của S. Freud ) Nxb Mockva. Tr. 432. 

17. A.A Radughin. 2004. Văn hóa học, những bài giảng. Nxb Viện văn hóa thông tin. Hà 
Nội. tr.73. 

18. S. Hungtington. 2003. S va chạm của các nên văn minh. Nxb Lao động. Hà Nội. tr 44. 


MINH TRIẾT PHẬT GIÁO - MỘT DI SẢN VĂN HÓA TINH THẦN * 9 


mỉnh lón"0®, Tôi cho rằng hai quan điểm trên của Max Weber và S. 
Hungtington đã đứng trên hai nguyên tắc tiêp cận đề nhận định về văn 
hóa Phật giáo là: 

1. Lấy Châu Âu là trung tâm. 

2. Tôn giáo là hạt nhân, nền tảng hoặc bệ đỡ của nên văn hóa. 


Xuất phát từ hai nguyên tắc tiếp cận đó, quan điểm của các ông có 
thể đúng với truyền thống, lịch sử văn hóa, tôn giáo ở châu Âu (như 
Công giáo hoặc Tin Lành), còn đối với văn hóa, tôn giáo Phương 
Đông nói chung và Phật giáo nói riêng thì chưa hắn là đúng và có thể 
là ngộ nhận. Song các ông đúng ở hai điều, một là khăng định Phật 
giáo là một tôn giáo lớn, tôn giáo thế giới; hai là Phật giáo “...chỉ có 
mục đích làm cho những kẻ mạnh , người thông thái cũng không khác 
gì người bình thường và không coi sức mạnh và sự thông thái là một 
giá trị..”Đ, Nhận định thứ hai của hai ông chính là sự khẳng định sức 
mạnh, giá trị của Minh triết Phật giáo, đó là tỉnh thần đại chúng, dân 
chủ, bình đăng, chính giá trị này làm nền tảng cho tính khoan dung, 
sự cởi mở và luôn vượt qua chính bản thân mình đề dễ dàng thích ứng 
VỚI mỌI điều kiện, hoàn cảnh, môi trường văn hóa khác biệt. Đây cũng 
là sức mạnh lan tỏa của Phật giáo “...người ta bị thu hút một cách tự 
nhiên đến với những giáo lý về tự chủ, tự do, an bình và một tâm linh 
phổ quát, mà không cần phải theo bất kỳ một tôn giáo nào”@), 


KÉT LUẬN 


Triết học Phật giáo là một hệ thống học thuyết, nguyên lý thâm 
trầm, sâu sắc. Song chúng lại được diễn đạt, truyền bá một cách giản 
dị, đại chúng, dễ nhớ, dễ hiểu và trở thành một trong những động lực 
đưa Phật giáo trở thành tôn giáo thế giới. Ảnh hưởng của Phật giáo 
đến đời sống tỉnh thần của một dân tộc, một khu vực ở Phương đông 
là rõ ràng, hiển nhiên, không cần phải bàn cãi, vấn đề là Phật giáo đã 
ảnh hưởng như thế nào? bởi các thành tố, chiều kích nào? Mối quan 
hệ giữa Phật giáo với văn hóa dân tộc...cần phải được làm rõ trên cơ 
sở triết học, tôn giáo và văn hóa. Có thể có nhiều lý giải về con đường 
trở thành một tôn giáo thế giới của Phật giáo. Song việc nghiên cứu 


19. Mã đại Cát. 2004. Tôn giáo thông luận. (chương 5: Tôn giáo và văn hóa trong quan 
điểm của Max Weber.) Nxb Bắc Kinh. Tr.456 (Bản dịch của trương Phan Châu Tâm) 

20. Mã đại Cát. 2004. Tôn giáo thông luận. (chương 5: Tôn giáo và văn hóa trong quan 
điểm của Max Weber.) Nxb Bắc Kinh. Tr.458 (Bản dịch của trương Phan Châu Tâm) 

21. Bkukkyo Dendo KyokaI.2008. The feaching oƒ Buddha. Kosaido Printing Co., Ltd. 
Tokyo, Japan. Tr. 1Š (bản song ngữ Nhật —- Anh) 


10 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Minh triết của Phật giáo sẽ là một trong những chìa khóa, lý giải quá 
trình Phật giáo vừa thích ứng, lan tỏa, hội nhập sâu vào các nền văn 
hóa khác nhau trên thế giới nhưng lại vẫn giữ được “căn tính”, bản sắc 
riêng có của mình. Nếu đúng là như vậy, Minh triết Phật giáo chính 
là cơ sở, tiền đề tư tưởng cho việc nghiên cứu những ảnh hưởng của 
Phật giáo đối với văn hóa tinh thần của cộng đồng các dân tộc vùng 
Mê-kông. Bài báo này chỉ là bước đầu nghiên cứu Minh triết Phật 
giáo như một hướng tiếp cận mới vào mối quan hệ giữa triết học và 
văn hóa, tôn giáo Phương Đông, nên mục đích chỉ là đặt ra vấn đề và 
gợi mở. Chúng ta cân có những dự án nghiên cứu có kế hoạch và hệ 
thống hơn. 


3k3kzk 


MINH TRIẾT PHẬT GIÁO - MỘT DI SẢN VĂN HÓA TINH THẦN * 11 


Tài liệu tham khảo 

1.N.A. Berdiaev. 1994. 7riết học của tỉnh thân tự do. Nxb Mát - 
XCƠ-Va. 

2.A. A Radughin. 2004. Văn hóa học, những bài giảng. Nxb Viện 
văn hóa thông tin. Hà Nội. Mã đại Cát. 2004 Tôn giáo thông luận. 
(Chương 5: tôn giáo và văn hóa trong quan điểm của Max Weber.) 
Nxb Bắc Kinh. (Bản dịch của Trương Phan Châu Tâm ) 

3. Bkukkyo Dendo KyokaI.2008. The feaching oƒ Buddha. Ko- 
saido Printing Co., Ltd. Tokyo, Japan. (bản song ngữ Nhật —- Anh) 

4. S. Freud. 1989. Cái Tôi và Nó/ Tâm lý học cải Vô thức. (trích từ 
tuyển tập tác phâm của S. Freud) Nxb Mát - xcơ-va. 

5. S. Freud. 2001. Nguồn gốc của văn hóa và tôn giáo. Nxb Đại 
học Quốc Gia. Hà Nội. tr 76 (Bản dịch của Lương Văn Kế) 

6. S. Hungtington. 2003. % va chạm của các nên văn minh. Nxb 
Lao động. Hà Nội. 

7. Không Tử. Luận ngữ. Nhà ¡n Trí Đức Tòng thơ. Sài Gòn (bản 
dịch của Đoản Trung Còn) . 

§. Daisetz Teitaro Suzuki. 1973. 7hiển luận. (quyền hạ). Nxb An 
Tiêm. Sài Gòn. (bản dịch của Tuệ Sỹ ). 

9. Tam tạng Việt Nam. 2013. CJứ giải: Phật thuyết như vây. tập II. Nxb 
Tổng hợp thành phó Hỗ Chí Minh. (bản dịch của Tỳ khưu Siêu Minh) 

10. Viện nghiên cứu Phật học và Trường ĐHKHXH&NV. 2014. 
Phật giáo với các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc. Nxb Đại 
học Quốc gia, Tp.HCM. 

11. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. 2014. Phật học tỉnh hoa. Nxb 
Trẻ. TpHCM. (tái bản). 

12. Kimura Taiken. 1972. Tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luận. Nxb 
Minh đức. Sải Gòn. 

13. Thạch Phương, Hồ Lê, Huỳnh Lứa, Nguyễn Quang Vinh. 
2014. Văn hóa dân gian người Việt ở Nam bộ. Nxb Tông hợp Thành 
phố Hồ Chí Minh. (tái bản) 

14. Trương Chí Cương. 2007. Tôn giáo học là gì? Nxb Tổng hợp 
Thành phố Hồ Chí Minh ( bản dịch của Trần nghĩa Phương ) 

15. Trác tân Bình. 2007. Lý giải tôn giáo. Nxb Hà Nội. 

1ó. Đinh Hồng Hải. 2014. Nghiên cứu biểu tượng, một số hướng 


12 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


tiếp cận lý thuyết. Nxb Thế giới. Hà nội. 

17. Ngô Đức Thịnh. 2009. Bản sắc văn hóa vùng ở Việt Nam. Nxb 
giáo dục. Hà Nội. 

18. Trần Ngọc Thêm. 2013. Những vấn đề văn hóa học. Lý luận và 
ứng dụng. Nxb Văn hóa — văn nghệ. Tp.Hồ Chí Minh. 

19. Nguyễn Huy Hoàng. 2002. M⁄áy vấn đề triết học văn hóa. Nxb 
Văn hóa — Thông tin. Hà Nội 

20. www. Monticello.org/site/ Jefferson/ 

21. www. en.wikipedia.org/wIk1⁄/ Thomas_Jefferson/ 


13 


TÔN GIÁO ĐỊA PHƯƠNG (BẢN ĐỊA) 
VÀ VĂN HÓA NAM BỘ 


GS.TS. NGND. Ngô Văn Lệ 


Tóm tắt: 


Cộng đông cư dân sinh sống ở đồng bằng sông Cửu Long là một 
bộ phận của cộng đông quốc gia dân tộc Việt Nam, vì vậy, văn hóa, 
trong đó có tín ngưỡng tôn giáo, góp phân làm phong phú văn hóa 
Việt Nam. Mặt khác, trong bối cảnh cụ thể của Nam bộ, nơi có điễu 
kiện fự nhiên, môi trường xã hội khác với các địa phương khác, nên 
trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo, đã có những biến đổi 
cho phù hợp với điều kiện của vùng đất mới. 


xkk* % 


Nam bộ là một đồng bằng lớn ở nước ta với điện tích trên 64.000 
km?. Đây là vùng đất mới đối với lịch sử lâu đời của nước Việt Nam, 
nhưng lại là vùng đất hứa, và là niềm hy vọng của bao lớp cư dân đến 
sinh cơ lập nghiệp. Các thế hệ người Việt cùng với các thế hệ của các 
tộc người anh em khác đã chung lưng đấu cật khai phá và bảo vệ vùng 
đất này làm nên những kỳ tích trong cuộc kháng chiến chống xâm 
lược cũng như trong xây dựng hòa bình. 


Khi nghiên cứu về Nam bộ với tư cách là một vùng văn hóa lịch 
sử, chúng tôi nhận thấy cảnh quan, địa lý cùng với bối cảnh cụ thể, đa 
dạng của vùng đã chỉ phối một cách sâu sắc đến các yếu tô văn hóa, 
kinh tế, xã hội của cả khu vực cũng như của từng cộng đồng dân cư 
sinh sống trên vùng đất Nam bộ”, Có thể nói, Nam bộ là một trong số 


1. Nguyễn Công Bình và các tác giả, Văn hóa và cw dân Nam bộ, Nxb. KHXH. H. 1990, 
Nguyễn Công Bình và các tác giả, Nam Bộ-Nghiên cứu và phát triển, Nxb. KHXH. H. 1995. 


14 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


những vùng khá đặc biệt không những đối với Việt Nam mà đối với 
cả thế BIỚI. Đây là một trong những vùng đồng bằng duy nhất mà ở 
đó có bốn tộc người cư trú khác biệt nhau vê mọi phương diện. Chưa 
nói đến là nơi đây đã từng có một số tộc người sinh sống nhưng do 
những lý do những biến động lịch sử họ đã di chuyển đến nơi khác®). 
Những biến động lịch sử làm cho làn sóng đi cư xảy ra liên tục®). Ở 
đây đã diễn ra ba hình thức di dân. Đó là di dân tự nhiên, di dân cơ 
chế, di dân tại chỗ. Các tộc người cư trú ở Nam bộ có mặt vào các 
thời điểm khác nhau, nhưng giữa các tộc người này luôn diễn ra quá 
trình giao lưu văn hóa và tiếp biến văn hóa lẫn nhau. 


Hơn nữa, Nam bộ là nơi có nhiều tôn giáo, bởi sự du nhập từ ngoài 
do các đoàn lưu dân mang theo như Phật giáo, Công giáo, Islam, Tin 
lành, ... ngoài ra còn có nhiều tôn giáo xuất hiện ở đây mang sắc thái 
địa phữôe rõ rệt như Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Cao 
Đài, Hòa Hảo. Những tôn giáo này thường có tính hỗn hợp (syucre- 
tisme) bởi giáo lý được vay mượn từ các tôn giáo khác, kể cả những 
tôn giáo lớn được du nhập từ bên ngoài. 


Những tôn giáo này có ảnh hưởng rất lớn đến một bộ phận dân cư 
Nam bộ. Trong bài viết đăng trên Tạp chí Dân tộc học Xô Viết trước 
đây, nhà dân tộc học đồng thời cũng là một nhà tôn giáo học nồi tiếng 
người Nga, giáo sư tiến sỹ S.A.Tocarev nêu lên luận điểm cho răng 
tôn giáo là một hiện tượng xã hội®). Xung quanh vẫn đề này đã dẫn 
đến cuộc thảo luận học thuật được đăng tải trên Tạp chí Dân tộc học 
Xô Viết trong nhiều năm. Các nhà dân tộc học Xô Viết đã có nhiều 
ý kiến xung quanh vấn đề này®. Trong bài viết có tính chất tổng kết 


Trịnh Hoài Đức, Ga định thành thông chí, Nxb. Giáo dục, H., 1998. Mạc Đường và các tác 
giả, Vấn đề dân tộc ở Nam Bộ, Nxb. KHXH. H1991. Huỳnh Lứa và các tác giả, Lịch sử khai 
phá vùng đất Nam Bộ, Nxb. Tp. HM. 1987. Huỳnh Lứa, Góp phần tìm hiểu vùng đất Nam 
Bộ các thế kỷ XVII, XVIHI, XIY. Nxb. KHXH. h. 2000. Sơn Nam, Đông bằng sông Cửu hay 
văn mình miệt vườn, Nxb. An Tiêm, Sài Gòn, 1968. Sơn Nam, Lịch sử khai hoang miễn Nam, 
Nxb. Đông Phố Sài Gòn, 1973. Phan Quang, Nzm: Bộ, Nxb, Văn hóa. 1981. Nguyễn Phương 
Thảo, ăn hóa dân gian Nam Bó, những phác thảo, Nxb. Giáo dục, H. 1997. 

2. Trần Văn Giàu (Chủ biên), Đ/ø chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 1987, trg. 134-135. 

3. Ngô Văn Lệ, D¿ dân và những vấn đề đặt ra, trong sách: Những vấn đề khoa học xã 
hội và nhân văn, Nxb. Đại Học Quốc Gia Tp. HCM, 2007, trợ 220-226. 

4. Mạc Đường, Về vấn đề dân cư và dân tộc ở Nam Bộ, trong sách: Một số vấn đề về khoa 
học xã hội về Nam Bộ, Nxb. KHXHH. 1982, trợ 178. 

5.S. A. Tocarev, Về tồn giáo như là một hiện tượng xã hội, Tạp chí Dân tộc học Xô Viết, 
số 3 -1979, 

6. Xin xem các bài viết có liên quan đến cuộc thảo luận được đăng tải trong Tạp chí Dân 
tộc học Xô Viết từ tháng 3 năm 1979 đến số 1 năm 1981. 


TÔN GIÁO ĐỊA PHƯƠNG (BẢN ĐỊA) VÀ VĂN HÓA NAM BỘ * 15 


cuộc trao đổi sôi nỗi này, giáo sư Tocarev vẫn bảo lưu ý kiến của 
mình, Chúng tôi tán thành ý kiến của giáo sư S.A.Tocarev khi nói về 
tôn giáo như là một hiện tượng xã hội. Và một khi coi tôn giáo như là 
một hiện tượng xã hội thì nguyên nhân của sự ra đời của các tôn giáo 
cũng phải được xem xét trong bối cảnh xã hội nhất định. Không đặt 
trong một khung cảnh xã hội nhất định với các mối liên hệ chúng ta 
sẽ không có cơ sở để lý giải các hiện tượng xã hội có liên quan đến sự 
ra đời của các tôn giáo. Trên cơ sở lập luận như vậy, chúng tôi muốn 
đánh giá lại bối cảnh xã hội và thành phần tộc người tại Nam bộ; vấn 
đề đặc trưng tín ngưỡng tôn giáo và sinh hoạt văn hóa của cư dân Nam 
bộ trong suốt chiều dài lịch sử. 


Các tín ngưỡng tôn giáo bản địa được ra đời trong một bồi cảnh xã hội 
cụ thể. Bối cảnh xã hội mà chúng tôi muốn nhắn mạnh trong đề tài này là 
bối cảnh xã hội của Nam bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Đây là giai 
đoạn ghi đậm dấu ấn của người Việt tại Nam bộ vả tạo ra dấu ấn đặc trưng 
về tôn giáo tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa của các tộc người ở đây. 


Bên cạnh cư dân bản địa sinh sống lâu đời tại Nam bộ, những lưu 
dân vào Nam bộ khai hoang, lập nghiệp là những người nghèo khó 
hay vì những lý do khác nhau không thê sinh sống ở quê nhà, nơi 
“chôn nhau, cắt rồn” phải rời bỏ quê hương ra đi. Những lưu dân ra đi 
tư nhiều vùng miền khác nhau chính vì thế thành phần cư dân vô cùng 
phức tạp. Họ ra đi từ nhiều làng quê ở miền Bắc, miền Trung, gặp 
nhau ở vùng đất lạ mà thiên nhiên lại vô cùng khắc nghiệt”, “Đồng 
Nai xứ sở lạ lùng, dưới sông cá lội trên giồng cọp um”, hay “Chèo 
he sợ sấu căn chưn, xuống bưng sợ đỉa lên rừng sợ ma”. Ở các làng 
miền Việt miền Bắc, miền Trung thành phần dân cư không phức tạp 
như vậy. Thông thường mỗi làng chỉ bao gồm thành viên của một vài 
dòng họ. Nhìn chung thành phần cư dân ở đó tương tương đối thuần 
nhất giữa những thành viên trong một làng (công xã) thường có mối 
quan hệ thân thuộc. Còn những ngươi từ vùng khác di cư đến (thường 
số lượng không nhiều) là dân ngụ cư và hầu như không có vai trò gì 
trong mọi hoạt động của làng (xã). Tình hình đó cho đến ngày nay 
vẫn còn quan sát thấy ở các làng miền Bắc'®. Đứng về mặt nào cũng 


7.S. A. Tocarev, Mộ lần nữa lại bàn về tôn giáo như là một hiện tượng xã hội, Tạp chí 
Dân tộc học Xô Viết, số 1-1891. 

§. Philippe Papin-Olivier Tessier (Chủ biên), Làng ở vùng châu thổ sông Hông: Vấn đề 
côn bỏ ngó. Trung tâm KHXH & NVQG, H. 2000, tr. 251. Ngô Văn Lệ, Làng và quan hệ 
dòng họ của người Việt Nam Bộ, Hội thảo quốc tế Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt 
Nam: những tiếp cận nhân học, bản thảo tr. 15. 


16 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


phải thừa nhận nông dân nói chung không bao giờ tự giải phóng được 
mình mà chỉ làm đội quân hùng hậu dưới sự lãnh đạo của các giaI cấp 
khác mà thôi. Nông dân biết rất rõ vì sao họ chịu khổ cực nhưng họ 
lại không biết nguyên nhân của cái nguyên nhân đó. Nông dân do trực 
quan thấy được rằng họ khổ là do không có ruộng đất, nhưng họ lại 
chưa hiểu vì sao họ không có ruộng đất, họ cũng không biết là bị bóc 
lột như thế nào. Đối với họ có lẽ số phận đã sinh ra như thế và chính 
ở lĩnh vực có tính tha hóa về ý thức nông dân đã đem lại bao màu sắc 
tôn giáo và phương thuật cho phong trào nông dân. Làng Việt Nam bộ 
là làng khai phá. Quá trình hình thành làng Việt ở Nam bộ khác với quá 
trình hình thành làng ở miền Bắc và miền Trung. Nếu như các làng Việt 
Bắc Bộ ra đời do sự tan rã dần của công xã nong thôn mà dấu tích còn lại 
chính là ruộng công điền, công thổ thì làng Việt Nam bộ ra đời do nhu cầu 
khai phá đất mới từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX. Có làng do dân cư từ 
nhiều nguồn khác nhau tập hợp lại trong quá trình khai phá, cũng có làng 
vốn là những đồn điền của chúa Nguyễn của nhà Nguyễn. 


Mặt khác, do dân cư có nguồn gốc khác nhau nên trong làng có 
thành viên của nhiều dòng họ khác nhau làm cho mối quan hệ dòng 
họ vốn rất bền chặt ở các làng Việt Bắc Bộ, lại có phần lỏng lẻo hơn 
so với làng Việt Bắc Bộ và cũng không có cảnh “trong họ ngoài làng”, 
“ba họ chín đời” cũng vì thế mà không có sự phân biệt chính cư, ngụ 
cư vốn hết sức nặng nề trong các làng Việt Bắc Bộ. Một điều cũng 
dễ dàng nhận thấy là cùng khai hoang lập làng với người Việt còn có 
người Khmer, người Hoa, người Chăm thậm chí còn cả các tộc người 
khác đã từng cư trú ở Nam bộ trước khi người Việt có mặt ở đây. 
Trong quá trình khai hoang lập làng giữa các tộc người đã diễn ra quá 
trình giao lưu văn hóa có sự trao đôi, tiếp nhận những giá trị văn hóa. 
Quá trình đó diễn ra liên tục trong nhiều thế kỷ, kết quả là đã hình 
thành vùng văn hóa “văn minh miệt vườn” với những đặc trưng rất 
khác biệt so với các vùng văn hóa khác. Ngoài ra ở các làng xã Nam 
bộ hầu như không có hương ước, vốn rất phô biến ở các làng Việt Bắc 
Bộ. Làng Việt Nam bộ được hình thành trong quá trình khai phá, mối 
quan hệ dòng họ lỏng lẻo trong vùng có nhiều thành phần tộc người 
sinh sống, làng không vận hành theo hương ước, không có các tổ chức 
phi quan phương cùng song hành với các tổ chức quan phương như 
các làng Việt Bắc bộ. Tất cả những nhân tố đó góp phần lý giải sự ra 
đời các tôn giáo bản địa của người Việt ở Nam bộ. 

Còn nguyên nhân trực tiếp theo chúng tôi phải xem xét từ hoàn 
cảnh cụ thể của Nam bộ trong giai đoạn này. Những vấn đề có tính đặc 


TÔN GIÁO ĐỊA PHƯƠNG (BẢN ĐỊA) VÀ VĂN HÓA NAM BỘ * 17 


thù của Nam bộ mà chúng tôi nhìn nhận như là những nguyên nhân 
trực tiếp dẫn đến việc ra đời những tôn giáo bản địa nói riêng và sự 
phát triển của tôn giáo tín ngưỡng vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 
tại Nam bộ nói chung. Điều đó cũng góp phần lý giải vì sao những tôn 
giáo đó chỉ có ảnh hưởng trong phạm vi Nam bộ mà không lan ra các 
vùng khác của Việt Nam. 


Có một thực tế là những người nông dân Việt vào Nam bộ khai 
hoang lập làng (ấp) hầu hết là những người nghèo khổ, thiếu học, đủ 
tinh thần thực tiễn mà thiếu chữ, đủ đức làm dân, làm người mà không 
thuộc kinh truyện”). Xét về cơ bản, nền giáo dục của lớp cư dân vào 
Nam bộ khai hoang vẫn nằm trong khuôn khô của ý thức hệ Nho giáo. 
Đó là nền tảng giáo dục của xã hội Việt Nam thời bây giờ. Nhưng 
những di dân lại là những người nghèo khó, những người vì những lý 
do khác nhau đã phải rời bỏ quê hương, môi trường lao động cực nhọc 
ở miền đất mới không phải là mảnh đất tốt cho Nho giáo bám rễ sâu. 
Nhà nước phong kiến không quan tâm đến việc học hành, thi cử mà 
chỉ quan tâm đến việc thu thuế, bắt lính. Đó là lý do giải thích vì sao 
ở giai đoạn đầu trong quá trình khai phá, giáo dục không được quan 
tâm. Nho giáo đã du nhập vào Việt Nam khá sớm và đã có ảnh hưởng 
rất lớn về mọi mặt, Từ thế kỷ XV Nho giáo đã chiếm được vũ đải 
chính trị thay thế vai trò của Phật giáo. Nhà Lê đề cao Nho giáo vì 
những đóng góp của nho sỹ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc. Do đó, Nho giáo đã có những ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống mọi 
mặt của nhân dân ta thời đó. Nhưng một khi chính trị suy vi, Nho giáo 
cũng mất dần địa vị độc tôn. Khi vào tới Nam bộ, Nho giáo đã nhạt 
dần lại tồn tại trong bối cảnh cư dân vốn là những người nghèo khó ít 
học thì khó lòng có thể xác lập được một chỗ trong xã hội để chỉ phối 
và ảnh hưởng như nó đã từng có trong xã hội Việt Nam. 


Phật giáo du nhập vào nước ta từ đầu công nguyên và đã từng có 
ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành những đặc điểm văn hóa Đại 
Việt và góp phần không nhỏ trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất 
nước. Từ thời Lý và đặc biệt là thời Trần, Phật giáo đã chi phối một 
cách sâu sắc đến đời sống mọi mặt của nước ta và để lại một di sản 
văn hóa có giá trị cho tới ngày nay. Nhưng dần dần Nho giáo đã thay 
thế vai trò của Phật giáo. Phật giáo từ bỏ vũ đài chính trị trở về với 


9. Trần Văn Giàu (Chủ biên), Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 1987, tr. 245. 
10. Toan Ánh, Nếp cñ tín ngưỡng Việt Nam (quyên thượng) Nxb Tp. HCM, tr. 280 -283. 


18 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


quảng đại quần chúng nhân dân lao động nhưng đã mất đi cái ảnh 
hưởng lớn lao đã từng có trong Phật giáo. Bởi vì kế từ thế kỷ XV bắt 
đầu thời kỳ suy vi của Phật giáo. Trong bối cảnh như vậy lại ở những 
vùng đất đầy khó khăn, những giáo lý cao siêu của Phật giáo ở một 
mức độ nào đó không còn thích hợp với những lưu dân rời bỏ quê 
hương vì nhiều lý do khác nhau. Một khoảng trống trong đời sống 
tâm linh của những lưu dân trên vùng đất phương Nam xa xôi với cội 
nguồn chưa được lấp đầy. Bằng con đường hoạt động tích cực của các 
giáo sỹ phương Tây, Công giáo đã du nhập vào Việt Nam. Đến thể kỷ 
XIX, Công giáo đã có một lượng tín đồ đáng kế và phát triển mạnh mẽ 
ở các vùng ven biên, nơi có điều kiện tiếp xúc với các giáo sỹ phương 
Tây. Nhưng đây là tôn giáo mới du nhập vào nước ta trong bối cảnh 
xã hội đầy biến động. Hơn thế nữa, Công giáo có những giáo lý xa lạ 
với những tập tục truyền thống vốn có lâu đời ở nước ta, gắn bó với 
những người lao động. Do đó, Công giáo khi du nhập vào Nam bộ 
ngay từ đầu đã vấp phải sức chống đối. Về sau này khi thực dân Pháp 
đã thiết lập được ách thống trị của mình trong phạm vi cả nước và đã 
tạo những điều kiện hết sức thuận lợi cho Công giáo có thê mở rộng 
nhưng Công giáo cũng chỉ gây được ảnh hưởng khiêm tốn”. Chỉ sau 
năm 1954, với âm mưu di cư nửa triệu người Công giáo từ miền Bắc 
vào Nam do chính sách ưu ái Công giáo của chế độ Mỹ - ngụy vai 
trò Công giáo mới rõ ràng hơn ở dải đất miền Nam Việt Nam. Như 
vậy, chúng tôi đã trình bày một cách rất khái quát những tôn giáo hiện 
hữu ở Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX cũng như vai trò 
va những ảnh hưởng của những tôn giáo đó đến đời sống của người 
Việt. Do những nguyên nhân rất khác nhau các tôn giáo đó ảnh hưởng 
rất hạn chế đến đời sống của những lưu dân trên vùng đất mới. Một 
khoảng trống, một sự hụt hãng trong đời sống tâm linh là có thật đối 
với những lưu dân khi phải sông xa cội nguôn, khi mà cuộc sống có 
nhiều khó khăn, bắt trắc luôn đe doạ cuộc sống. 


Những lưu dân từ miền Trung hay miền Bắc vào Nam bộ vốn 
trước đây sinh sống ở những vùng tương đối thuần nhất xét về phương 
diện môi trường. Khi họ di cư vào Nam bộ, họ thấy một thiên nhiên 
đa dạng và bí ân với ““Ruộng đồng mặc sức chim bay, biển hồ lai láng, 


11. Trần Hữu Hợp, Cộng đồng người Việt Công giáo ở Nam Bộ, luận án tiễn sỹ sử học, 
năm 2006, tr. 60, theo đó số tín đồ Công giáo. ở Nam bộ vào năm 2003 là 690. 283 người, 
chiếm 4, 008% dân số toàn khu VỰC. Trong mắy trăm năm qua dân cư vùng Nam bộ không 
ngừng tăng nhanh, nhưng số lượng tín đồ Công giáo cũng chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn so 
với dân cư trong vùng. 


TÔN GIÁO ĐỊA PHƯƠNG (BẢN ĐỊA) VÀ VĂN HÓA NAM BỘ * 19 


cá bầy đua bơi” hay, “tới đây xứ sở lạ lùng, con chim kêu phải sợ, con 
cá vùng phải kinh”. 

Môi trường nơi con người sinh sống có ảnh hưởng rất lớn đến việc 
hình thành nhân cách, đến việc hình thành những đặc trưng văn hóa 
vật chất cũng như văn hóa tinh thần của một cộng đồng"? Mảnh đất 
này còn là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng tộc người có lịch sử 
hình thành khác nhau, có dân tộc đã từng sinh sống lâu đời, có dân 
tộc mới di cư tới. Sự xáo trộn về phương diện dân cư thường bị tác 
động bởi nhiều yếu tổ mà kết quả cuối cùng là dẫn đến sự giao lưu, 
hỗn dung văn hóa. Do cư dân ở đây vốn là tín đồ của các tôn giáo 
khác nhau nên cũng đã xảy ra sự tiếp nhận các yếu tô tôn giáo khác 
nhau. Hiển nhiên trong sự giao lưu đó sẽ có cả những yếu tố tích cực 
và cả yếu tố mê tín dị đoan. Một khía cạnh khác cũng cần lưu ý là ảnh 
hưởng của môn phong thủy (geomancie) xem vùng đất thuộc Nam bộ 
như là một vùng linh địa, miền đất thiêng, nơi xuất hiện những nhân 
vật hiển linh cứu người. 


Trong bồi cảnh như vậy, những yếu tổ thiên nhiên đa dạng, trình 
độ dân trí có hạn được giải thích một cách huyền bí là những nguyên 
nhân dẫn đến việc xuất hiện các tôn giáo mang tính cứu thế suốt thế 
kỷ XIX, và rộ lên vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. G. Cuolet đã có 
những miêu thuật khá tốt trong cuốn sách Những xã hội kín trên đất 
An Nam“. Đó là một đặc trưng đáng lưu ý ở Nam bộ với hai địa điểm 
huyền bí: Miền Bảy Núi và núi Bà Đen. Đó cũng là hai trung tâm xuất 
hiện hai tôn giáo mới: Đạo Cao Đài và đạo Hòa Hảo mà chúng tôi gọi 
là các tôn giáo bản địa. 

Đạo Cao Đài được một nhóm trí thức và giới thượng lưu thời Pháp 
thành lập vào năm 1926, hỗn hợp giáo lý của các tôn giáo đương thời 
(kiểu tôn giáo Islam) nhuốm mâu sắc Đạo giáo về nội dung và phương 
pháp hành lễ lấy kinh nghiệm tổ chức đạo của Công giáo, tôn Đắng 
Chí tôn ngồi trên đài trên cao như một Đắng tối cao, đứng trên các 
vị sáng lập các tôn giáo Đông Tây theo nguyên tắc Tam giáo đồng 
nguyên, ngũ chi hợp nhất (Đạo giáo, Nho giáo, Phật giáo, Công giáo 
và đạo Phong thần của Khương TÚ Nha). Đạo phát triển mạnh ở miền 
Đông Nam bộ, sau lan ra khắp miên Nam. Đạo Hòa Hảo thì ngược 
lại, xuất hiện ở miền Bảy Núi ra đời năm 1939 tại làng Hòa Hảo - làng 


12. Ngô Văn Lệ, 76c người và văn hoá tộc người, Nxb. ĐHQGTp. HCM; 2004, tr. 234 — 
241... 
13. G. Cuolet, Les socletes secretes en terre d”Annam, Sài Gòn 1926. 


20 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


của người đứng ra lập đạo Huỳnh Phú Số và cũng vì vậy mà đạo này 
được gọi là đạo Hòa Hảo. Đạo kế thừa truyền thống của đạo Bửu Sơn 
Kỳ Hương (1848) và đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa phát triển rộng rãi ở Nam 
bộ. Giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo là dựa trên truyền thống của các 
tôn giáo dân tộc và đạo Phật được phô thông hóa bằng bốn điều: ơn 
Tổ quốc, ơn Pháp bảo, ơn đồng bào, nhân loại được thể hiện qua các 
bài sắm truyền theo hình thức song thất lục bát của giáo chủ Huỳnh 
Phú Số tự nhận là người được thánh nhân phù trợ, trời saI xuống cứu 
thế trước là cứu thê xác (chữa bệnh) sau là cứu linh hồn. Triết lý của 
đạo mộc mạc, lễ thức đơn giản chỉ thờ một tắm trần điều, hương hoa, 
nước lã tại gia không có nơi thờ tự công cộng, thích hợp với tâm lý 
và tình cảnh của người nông dân Nam bộ. Và cũng lại chính vùng đất 
Nam bộ trong thời kỳ tiến hành hai cuộc kháng chiến cho đến nay, 
nảy sinh và phát triển những đạo mới trong đó có đạo Dừa, một số đạo 
phái Tin lành khác xa với giáo lý của đạo Tin Lành chính thống cũng 
như một sỐ hiện tượng tôn giáo mới như Long Hoa Di Lặc, Thanh 
Hải vô thượng sư. Chúng tôi đã nêu lên một số nguyên nhân dẫn đến 
sự ra đời những tôn giáo bản địa ở Nam bộ vào những thập niên cuối 
thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Các nghiên cứu gần đây cũng đã giải thích 
những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của các tôn giáo bản địa ở Nam 
bộ. Trong bài viết Đạo Cao Đài - một thực tiễn khách quan, một thế 
ứng xử Đặng Nghiêm Vạn đã đưa ra một số nguyên nhân dẫn đến đạo 
Cao Đài trở thành tôn giáo như sau: 


- Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ 
nhất cho đến ngày nay. Sự xuất hiện các tôn giáo hay một số hiện 
tượng tôn giáo mới thường do những người ở tầng lớp giàu có, tri thức 
đương thời khai sáng. Đạo Cao Đài hơn các đạo mới thành lập khi 
mọc, khi lặn ở chỗ đã hiểu được tâm lý xã hội người nông dân Nam 
bộ đương thời. 


- Về phương diện tôn giáo, điều đáng lưu ý nhất là đạo Cao Đài 
mang tính thực tiễn. 

Có thê có các cách lý giải khác nhau về nguyên nhân ra đời các tôn 
giáo bản địa Nam bộ. Nhưng có một thực tế là các tôn giáo chỉ ra đời 
trong xã hội của người Việt Nam bộ và cũng chỉ giới hạn trong phạm 
vi đó. Rõ ràng xã hội của người Việt Nam bộ và bối cảnh của xã hội 
Nam bộ vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là nguyên nhân dẫn đến 


14. Viện Nghiên cứu tôn giáo, Bước đâu tìm hiểu đạo Cao Đài, Nxb. KHXH, H, 1995, 
trợ 49 - 61. 


TÔN GIÁO ĐỊA PHƯƠNG (BẢN ĐỊA) VÀ VĂN HÓA NAM BỘ * 21 


sự ra đời các tôn giáo ở Nam bộ và cũng chính những điều đó lại chế 
định vùng ảnh hưởng của các tôn giáo đó. Khi các tôn giáo đó ra đời 
và xác lập được vị tri của mình trong đời sống của cư dân Nam bộ đến 
lượt mình các tôn giáo mới lại tác động đến đời sống mọi mặt của cư 
dân. Bởi vì, một sự du nhập hay là sự xuất hiện của một tôn giáo ở 
một xã hội nào đó nếu xét trên bình diện văn hóa là sự xuất hiện một 
thành tố văn hóa mới. Tôn giáo, dù là những tôn giáo có tính quốc tế 
(như Phật giáo, Công giáo...) hay một tôn giáo có tính khu vực (như 
Ấn độ giáo, Không giáo...) hay có tính địa phương (như Cao Đài, 
Hòa Hảo...) cũng chỉ là một thành tố (ceomponent) văn hóa của một 
tộc người. Vì rằng, trước khi các tôn giáo đó du nhập hay mới xuất 
hiện ở một tộc người thì bản thân tộc người đó đã có một nền văn hóa 
của mình. Nhờ có những giá trị văn hóa nên các tộc người mới tồn tại 
và phát triển. Cho nên, mặc dù tôn giáo có ảnh hưởng rất lớn đến đời 
sống mọi mặt của một tộc người, thậm chí còn là nên tảng văn hóa của 
một tộc người nhưng không phải là tất cả. 


Các tôn giáo bản địa ra đời trong bối cảnh cụ thê của vùng đất 
Nam bộ, đã có ảnh hưởng đến đời sống văn hóa của các cư đân Nam 
bộ. Văn hóa của một tộc người bao gồm những giá trị vật thê và phi 
vật thê mà tôn giáo chỉ là một trong nhiều thành tố (componem) góp 
phần làm phong phú văn hóa của tộc người. Tôn giáo không phải là 
tổng thê văn hóa của một tộc người. Nhưng “tôn giáo là hình thái ý 
thức xã hội ra đời và phát triển từ hàng ngàn năm nay, tồn tại cùng 
loài người trong một thời gian khó mà đoán định trước được. Trong 
quá trình tồn tại và phát triển, tôn giáo ảnh hưởng khá sâu sắc đến 
đời sống chính trị, tư tưởng văn hóa - Xã hội và tâm lý, đạo đức, lối 
sống, phong tục tập quán của nhiều quốc gia, dân tộc của các tầng lớp 
người, nhất là đối với thế hệ trẻ”4”. Một nhận định có tính chất bao 
quát như vậy theo chúng tôi cũng rất phù hợp với tình hình thực tế ở 
Nam bộ khi các tôn giáo bản địa ra đời vào cuối thế kỷ XIX đầu thế 
kỷ XX. Và trong bối cảnh cụ thê của Nam bộ khi các tôn giáo mới ra 
đời cũng có ảnh hưởng nhất định đến đời sống mọi mặt của cư dân. 
Chúng tôi đặt trở lại vấn đề các tôn giáo bản địa ra đời ở Nam bộ vào 
những thập kỷ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX có ảnh hưởng như thế 
nào đến đời sống mọi mặt của cư dân Nam bộ, trong đó có tín ngưỡng, 
tôn giáo? Như là một hệ quả, các tôn giáo đó với tư cách là một thành 


15. Nguyễn Tài Thư (Chủ biên), nh hưởng của các hệ tư tưởng và tôn giáo đối với con 
người Việt Nam hiện nay, Nxb. Chính trị quôc gia, H. 1997, tr. 206. 15. 


22 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


tố văn hóa mới đã góp phần làm phong phú thêm văn hóa của người 
Việt Nam bộ. Các tôn giáo bản địa ra đời vào các thời điểm khác nhau 
nhưng đều ra đời ở Nam bộ mà tín đồ chủ yếu là nông dân, địa bàn 
cư trú chủ yêu vẫn là nông thôn nơi có điều kiện bảo lưu các giá trị 
văn hóa truyền thống. Nếu như trước đây trong không gian văn hóa 
Nam bộ, người Việt với những giá trị văn hóa truyền thống của mình 
đã cùng cộng cư với người Khmer, người Hoa, người Chăm có những 
đặc trưng văn hóa riêng đã tạo nên bức khảm văn hóa khá đa dạng. 
Tuy nhiên, văn hóa người Việt vẫn là một thể thống nhất cho dù có 
một bộ phận người Việt theo Phật giáo hoặc Công giáo với số lượng 
hạn chế. Thì giờ đây khi xuất hiện các tôn giáo mới cho dù có được 
tổ chức chặt chẽ hay không, có hệ thống giáo lý hay không, một sự kế 
thừa các tôn giáo có trước, hay là một sự hỗn dung thì các tôn giáo đó 
vẫn tồn tại như một thực thê và chính những điều đó đã góp phần làm 
cho bức tranh văn hóa Nam bộ thêm phong phú. Những quy định của 
giáo luật mà mỗi tín đồ của các tôn giáo này thực hiện và phải tuân 
thủ (như quy định về y phục, lễ phục, việc búi tóc, hình thức thờ cúng, 
lễ vật, ...) đã làm cho họ khác với những người không theo các tôn 
giáo đó. Có một thực tế là các tôn giáo ra đời ở Nam bộ vào cuối thế 
kỷ XIX đầu thế kỷ XX về cơ bản vẫn dựa trên nền tảng văn hóa Việt, 
mà cái nôi là Đồng bằng sông Hồng có truyền thống ngàn năm đã hẳn 
sâu vào tiềm thức các thế hệ người Việt cho dù họ sinh sống ở đâu. 
Những lễ hội truyền thống, việc thờ cúng tổ tiên những quan hệ dòng 
họ, quan hệ làng xã là hằng số văn hóa tạo nên bản sắc không dễ dàng 
có thể loại bỏ. Các tôn giáo mới ra đời trong sự kế thừa và hỗn dung 
các tôn giáo có trước không đủ mạnh để thiết lập ảnh hưởng một cách 
tuyệt đối nên không đủ sức phá vỡ nền tảng văn hóa truyền thống bền 
vững của người Việt, để xác lập vị trí độc tôn của tôn giáo mới như 
chúng ta đã thấy hiện tượng đó đã xảy ra ở một số nơi“®. Do đó, ảnh 
hưởng của các tôn giáo này đến đời sống tín ngưỡng người Việt cũng 
có giới hạn. Điều này cũng cắt nghĩa tại sao các tôn giáo mới ra đời 
ở Nam bộ lại không cực đoan như một số giáo phái mới ra đời ở các 
nơi khác, thường mở rộng vùng ảnh hưởng cũng như giải quyết các 
mâu thuẫn, tranh chấp tôn giáo bằng các cuộc bạo lực vũ trang mang 
nặng tính ký thị tôn giáo. Và nó cũng thể hiện khả năng tiếp biến văn 
hóa của người Việt trong môi trường mới. Những người nông dân Việt 


16. Thí dụ như ở Philippines nơi Công giáo đã du nhập vào cùng VỚI Sự xâm lược của các 
nước phương Tây và đã xác lập được vị trí độc tôn trong đời sống xã hội trở thành quốc gia 
duy nhất ở Đông Nam Á nơi có tới trên 85% dân số theo Công giáo. ló. 


TÔN GIÁO ĐỊA PHƯƠNG (BẢN ĐỊA) VÀ VĂN HÓA NAM BỘ * 23 


trong quá trình khai hoang lập làng cùng cộng cư với các tộc người 
khác, có ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo khác biệt nhưng bằng năng lực 
và dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống đã biết cởi bỏ những ràng 
buộc không còn phù hợp để tiếp nhận có chọn lọc những giá trị văn 
hóa của các tộc người khác làm phong phú văn hóa, nhưng lại không 
làm mất đi những nét đẹp của văn hóa truyền thống. Các tôn giáo ra 
đời ở Nam bộ vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đều thê hiện tính 
nhập thế như là một trào lưu diễn ra trong suốt thế kỷ XIX và rộ lên 
vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX ở một số quốc gia trong khu vực 
Đông Nam Á. Mặc dù Phật giáo Hòa Hảo nói pháp môn là học Phật 
tu nhân nhưng trong thực tế đời sống nhiệm vụ của người tín đồ tập 
trung vảo tu nhân. Thực hiện tu nhân các tín đồ chịu ảnh hưởng sâu 
sắc văn hóa truyền thống Việt Nam và đi vào cụ thể hơn như đã được 
nhắn mạnh trong quan điểm tứ trọng đại ân: ân tô tiên, cha mẹ, ân quê 
hương, đất nước, ân Tam bảo, ân đồng bào, nhân loai. Còn đối với 
Cao Đài, trừ nhóm nhỏ Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi, còn các phái 
khác đều tự xem là phô độ, hướng dẫn đồng bào tu hành để được giải 
thoát. Các hoạt động thực tiễn của Cao Đài và Hòa Hảo kê từ khi lập 
đạo cho đến năm 1975 khi đất nước thống nhất, non sông thu về một 
mối, khi mà ở một mức độ nào đó vai trò của những người đứng đầu 
các tôn giáo này đã giảm, đã thê hiện rõ tính nhập thế. Những người 
đứng đầu các tôn giáo này thậm chí đã thành lập các đảng phái chính 
trị, các lực lượng vũ trang tham gia tích cực vào đời sống chính trỊ, trở 
thành những thế lực nhất định trên chính trường ở miền Nam trước 
năm 1975. Với tỉnh thần bình đăng, khoan dung, ý thức trách nhiệm 
chia sẻ với đồng loại có một hoạt động mang tính xã hội rất tiêu biểu 
của các tín đồ hai tôn giáo Cao Đài và Hòa Hảo là việc làm từ thiện. 
Là một người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc khi vào công tác ở miền 
Nam lúc đầu chúng tôi rất ngạc nhiên về hoạt động nhân đạo của các 
tổ chức và các cá nhân, nhất là các tôn giáo. Bất kỳ một sự thiệt hại 
nào đo thiên tai gây ra cho đồng bào ở các vùng miền khác nhau như 
lũ lụt, bão gió thì có ngay một phong trảo quyên góp ủng hộ, chia sẻ. 
Với các tín đồ của các tôn giáo bản địa những hoạt động từ thiện còn 
nằm trong đường hướng tu hành và với một tinh thần chia sẻ khó khăn 
khi hoạn nạn việc làm từ thiện được các tín đồ thực hiện hàng ngày và 
rất tự nhiên. Ngoài những hoạt động tôn giáo bình thường hàng ngày 
mà mỗi tín đồ phải thực hiện, hàng năm các tôn giáo bản địa còn tổ 
chức một số ngày lễ trọng với quy mô cộng đồng, nhằm củng cô đức 
tin, khuyếch trương thanh thế, phát triển đạo. 


24 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Văn hóa của bất kỳ một tộc người nào trong quá trình tồn tại và 
phát triển đều có sự kế thừa truyền thống (radition), sư cách tân (in- 
novafion), sự giao lưu văn hóa (echanges culfurelles) và sự tiếp biến 
văn hóa (acculfurafion). Các tôn giáo ra đời ở Nam bộ trong không 
gian xã hội của người Việt là sự kế thừa những giá trị văn hóa truyền 
thống, có sự cách tân, có giao lưu và tiếp biến văn hóa nhưng rõ ràng 
những giá trị văn hóa mới này không đủ sức phá vỡ cơ tầng văn hóa 
truyền thống vốn đã tạo nên sức mạnh đề cho tộc người Việt tồn tại 
và phát triển trong hơn ngàn năm Bắc thuộc, để xác lập vị trí độc 
tôn, chi phối đến đời sống mọi mặt của người Việt Nam bộ. Điều này 
cũng đã xảy ra tương tự ở xã hội người Chăm. Khi Islam du nhập vào 
xã hội người Chăm đã gặp sự phản ứng mạnh mẽ của Bàlamôn giáo 
vốn có ảnh hướng sâu rộng chi phối đến mọi khía cạnh đời sống của 
người Chăm đề rồi dẫn đến một kết quả là Bàlamôn giáo không mất 
đi ảnh hưởng nhưng lại xuất hiện một cộng đồng Bàn!. Bàn! là một 
cộng đồng theo Islam được tiếp biến rất mạnh mẽ của văn hóa truyền 
thống Chăm ở Việt Nam, mà địa bàn cư trú giới hạn ở hai tỉnh Ninh 
Thuận và Bình Thuận ngày nay. Cộng đồng dân cư này, tuy thừa nhận 
là những người theo tôn giáo Islam nhưng lại có sinh hoạt tôn giáo 
độc lập với cộng đồng Islam của người Chăm ở Nam bộ, cũng như đối 
với cộng đồng Islam thế giới. Cộng đồng Chăm Bàni tuân thủ giáo lý 
Islam theo một cách riêng, trong đó có nhiều điều hoàn toản xa lạ với 
giáo luật Islam, như có tầng lớp tu sỹ tách biệt với tín đồ làm nhiệm 
vụ trung gian giao tiếp giữa tín đồ với các vị thần thánh, với thượng 
đề, các tín đồ không làm lễ mỗi ngày năm lần. Cũng như nhóm Bà-la- 
môn, họ vẫn giữ chế độ mẫu hệ, vẫn tiễn hành các tập quán của cha 
ông, vẫn làm những nghi lễ với nhóm Bà-la-môn, trong các trường 
hợp các nghỉ lễ này có liên quan tới các hệ thống thủy lợi...“ Chúng 
tôi nói đến trường hợp văn hóa của người Chăm, như muốn nhấn 
mạnh đến một thực tế là cho đù trong lòng xã hội người Việt Nam bộ 
đã xuất hiện những tôn giáo mới nhưng những tôn giáo này chỉ góp 
phần làm phong phú văn hóa của người Việt mà không đủ sức làm mắt 
đi những giá trị văn hóa truyền thống. 


Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi phủ nhận những tác động 
của các tôn giáo mới, với tư cách là những thành tô văn hóa, đôi với 
đời sông của người dân với tư cách là một tín đô. Những công trình 

17. Ngô Văn Lệ, Văn hóa Chăm nhìn từ khía cạnh tôn giáo, trong sách Một số vấn đê về 


tộc người và văn hóa tộc người ở Nam Bộ và Đông Nam Á, Nxb ĐHQG Tp. HCM; 2003, trợ 
155 -156. 


TÔN GIÁO ĐỊA PHƯƠNG (BẢN ĐỊA) VÀ VĂN HÓA NAM BỘ * 25 


nghiên cứu gần đây về tôn giáo bản địa ở Nam bộ“® đã đề cập đến 
những tác động đó. Nhưng theo chúng tôi, những tác động đó cũng 
chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó. Bởi vì, trong đời sống hàng ngày 
của người Việt nói chung và người Việt Nam bộ nói riêng, việc thờ 
cúng tổ tiên không chỉ riêng trong việc cúng bái ngày giỗ chạp, ngày 
sóc, ngày vọng mà còn liên quan đến các phong tục tập quán của cộng 
đồng, của từng cá nhân như liên quan đến những thời điểm quan trọng 
nhất trong chu kỳ đời sống của một con người: sinh đẻ, hôn nhân, lúc 
về già, khi chết và kể cả sau khi chết để được mô yên mả đẹp. Những 
tín đồ Cao Đài và Hòa Hảo vẫn giữ một truyền thống duy trì một cách 
nề nếp việc thờ cúng tô tiên. Đây là một nét văn hóa truyền thông 
trong hầu hết các gia đình người Việt và là tín ngưỡng đứng ở vị trí 
then chốt trong đời sống tâm linh của mỗi gia đình người Việt. Đặng 
Nghiêm Vạn trong các công trình nghiên cứu về tôn giáo đã trình bày 
khá chỉ tiết về hệ thống tôn giáo dân tộc của người Việt mà ông gọi là 
Đạo tổ tiên), Theo đó, thì không một người Việt nào dù sống ở nông 
thôn hay thành thị, ở trong nước hay ở nước ngoài cũng đều có Đạo tổ 
tiên. Và như vậy, trước khi trở thành những tín đồ của Cao Đài, Hòa 
Hảo trong mỗi người nông dân Việt Nam bộ đã duy trì việc thờ cúng 
tổ tiên như khi họ còn ở miền Bắc hay miền Trung, không g1an tôn 
giáo không thay đổi trong môi trường mới. Và như vậy, bất kỳ một 
yếu tố văn hóa ngoại nhập nào (mà ở đây là những tôn giáo bản địa 
như là một thành tố văn hóa) muốn xác lập được vị trí của mình trong 
đời sống tâm linh của người Việt Nam bộ phải đủ sức phá vỡ cơ tầng văn 
hóa truyền thống (mà ở đây là Đạo thờ tô tiên), vốn đã ngắm sâu trong 
tâm khám của người dân, là bản sắc (/đen#i/¿) văn hóa tộc người Việt. Sự 
ra đời các tôn giáo trong lòng xã hội của người Việt Nam bộ, trước hết với 
tư cách là một thành tố văn hóa góp phần làm phong phú thêm văn hóa 
của người Việt tai vùng đất mới và thứ hai với tư cách là một tôn giáo, các 
tôn giáo này tác động đến đời sống mọi mặt của cư dân. 

Như vậy, tôn giáo là một hiện tượng xã hội ra đời trong những điều 
kiện xã hội cụ thể và cũng chính những điều kiện cụ thể đó lại chế 


18. Xem: Đặng Nghiêm Vạn, Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam, Nxb 
Chính trị quốc gia, H. 2003; Đỗ Quang Hưng (Chủ biên) Tôn giáo và mấy vấn đề tôn giáo Nam 
Bó, Nxb KHXH, H. 2001; Phạm Bích Hợp, Người Nam Bộ và tôn giáo bản địa (Bửu Sơn Kỳ 
Hương - Cao Đài - Hòa Hảo), Nxb Tôn giáo, H. 2007; Hoàng Văn Việt (chủ nhiệm đề tài), Thực 
trạng đời sống tôn giáo và xây dựng huiận cứ khoa học cho chính sách tôn giáo đối với cộng đồng 
cư dân người Miệt ở Nam Bộ, đề tài nghiên cứu khoa học, mã số B2001 -18b -14 TĐ. 

19. Đặng Nghiêm Vạn, Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam, Sảd, trg 
271 - 280. 


26 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


định vùng ảnh hưởng của tôn giáo. Tôn giáo, dù là tôn giáo du nhập 
từ bên ngoài vào hay là tôn giáo bản địa xét cho cùng cũng chỉ là một 
trong nhiều thành tố văn hóa của tộc người góp phần làm phong phú 
văn hóa của chính tộc người đó. Tôn giáo không phải là tất cả những 
giá trị văn hóa của một tộc người ngay cả khi tôn giáo đó là quốc giáo. 
Nhưng với tư cách là một tôn giáo thì chính tôn giáo đó lại tác động 
một cách sâu sắc đến đời sống mọi mặt của cư dân. Vào cuối thế kỷ 
XIX đầu thế kỷ XX do điều kiện địa lý tự nhiên do môi trường xã hội 
đã xuất hiện một số tôn giáo bản địa trên địa bàn Nam bộ như Bửu 
Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Cao Đài, Hòa Hảo. Những tôn 
giáo bản địa đó đã góp phần làm phong phú văn hóa của người Việt 
Nam bộ, tạo nên một sắc thái riêng của văn minh miệt vườn. 


Bên cạnh đó, tín đồ các tôn giáo bản địa còn kế thừa tinh thần yêu 
nước của các bậc tiền bối. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp và đế quốc Mỹ đại bộ phận chức sắc và tín đồ của các tôn 
giáo này hướng về Tổ quốc và có những đóng góp nhất định cho sự 
nghiệp giải phóng dân tộc. Đại bộ phận tín đồ và chức sắc của các tôn 
giáo bản địa là nông dân, những người đã đồ bao công sức, mồ hôi và 
xương máu khai phá vùng đất phương Nam của Tổ quốc. 

Tóm lại, các tôn giáo bản địa ra đời ở người Việt Nam bộ và cũng 
chỉ giới hạn ảnh hưởng của mình trong không gian đó. Với tư cách là 
một tôn giáo, các tôn giáo đó đã tác động đến đời sống mọi mặt của 
cư dân người Việt Nam bộ. Nhưng do những tôn giáo này ra đời dựa 
trên nền tảng văn hóa truyền thống của người Việt lại là sự hỗn hợp 
của nhiều tôn giáo nên không đủ sức phá vỡ cơ tầng văn hóa truyền 
thống để xác lập vị trí độc tôn trong đời sống tâm linh của người Việt 
Nam bộ. Chính vì thế, các tín đồ của các tôn giáo bản địa vẫn duy trì 
việc thờ cúng tổ tiên như các thế hệ cha ông, bên cạnh việc thực hành 
các quy định của giáo luật. Khi nghiên cứu về văn hóa người Việt cần 
lưu ý đến khía cạnh này. Người Việt có khả năng tiếp nhận các giá trị 
văn hóa của các tộc người khác và bằng trí tuệ của mình đã bản địa 
hóa thành những giá trị mang đậm nét văn hóa Việt. 

Tôn giáo thuộc thế giới tâm linh và đời sống tỉnh thần, nó có sức 
hấp dẫn thần bí. Tiến trình của tôn giáo tương quan mật thiết với sự 
phát triển của nhân loại. Sự tồn tại của tôn giáo cho đến ngày nay vẫn 
có ảnh hưởng rộng lớn và sâu sắc đối với nhiều người trên thế giới. 
Khi nói vê chức năng của tôn giáo, trong cuốn sách Phát hiện Ấn Độ, 
J. Nehru đã viết: “Ñõ ràng là tôn giáo đã đáp ứng một nhu câu trong 
tính con người, và đa số rộng lớn con người trên thế giới đêu không 


TÔN GIÁO ĐỊA PHƯƠNG (BẢN ĐỊA) VÀ VĂN HÓA NAM BỘ * 27 


thể không có một dạng tín ngưỡng nào đó... lôn giáo đã đưa ra một 
loại giá trị cho cuộc sống của con người, mặc dù một số chuẩn mực 
ngày nay không còn được áp dụng, thậm chí còn tai hại những chuẩn 
mực khác vẫn còn là cơ sở cho tỉnh thân và đạo đức”... “Nói rộng 
hơn, tôn giáo đề cập đến những khu vực còn nguyên sơ trong kinh 
nghiệm con người, tức là những gì mà trì thức khoa học ngày nay 
chưa biết đến. Nói theo một nghĩa nào đó, tôn giáo có thể được xem 
như là một bộ phận ng thêm của khu vực đã biết đền”. Ở một đoạn 
khác ông viết tiếp: “Cuộc sống không phải bao gôm toàn những gì 
chúng ta nhìn thấy, nghe thấy và cảm thấy, tức là thể giới hữu hình 
đang biến đổi theo thời gian, không gian; nó còn liên tục tiếp xúc với 
một thể giới vô hình của các yếu tô khác, có thể bên vững hơn hoặc 
cũng biến đổi như vậy; và không một ai có trí suy xét lại có thể bỏ qua 
thể giới vô hình này”. 

Cùng với quá trình phát triển của lịch sử nhân loại, nhất là quá 
trình giao lưu văn hóa giữa các tộc người đã dẫn đến một thực tế là 
ngày nay, không có một tộc người nào trên thế giới lại không theo một 
tôn giáo nào. Đã nhiều lần Tgười ta lên tiếng phê phán tôn giáo và cho 
rằng cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học, trình độ dân trí 
ngày một nâng cao, tôn giáo tự nó mắt vai trò của mình trong đời sống 
xã hội, tôn giáo không còn nữa. Nhưng sự thật lại khác, khoa học vẫn 
phát triển, đời sống mọi mặt và dân trí của người dân ngày một nâng 
cao, mà tôn giáo lại không mắt đi, thậm chí ở một số nơi tôn giáo có 
vai trò quyết định chỉ phối đến đời sống mọi mặt. Là một thành tố văn 
hóa của một tộc người tôn giáo đã góp phần làm phong phú văn hóa 
tộc người, có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tộc người. 


Với tư cách là một thành tố rất quan trọng văn hóa của tộc người, 
nhất là ở những tộc người theo tôn giáo độc thần, tôn giáo có thê có 
nhiều chức năng (như chức năng phân biệt giữa các cộng đồng theo 
các tôn giáo khác nhau, chức năng về thế giới quan, chức năng giao tiếp, 
chức năng tích hợp xã hội, chức năng, kiểm soát xã hội, chức năng hỗ trợ 
xã hội). Ở đây, chúng tôi quan tâm đến ba chức năng. Đó là tích hợp xã 
hội, chức năng kiểm soát xã hội và chức năng hỗ trợ xã hội. 

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, nơi có các tộc người Việt Khmer, 
Hoa, Chăm sinh sống, lại theo các tín ngưỡng tôn giao khác nhau. 
Trong bối cảnh cụ thể đó tôn giáo làm chức năng tích hợp xã hội. 
Mỗi tôn giáo có giáo luật, giáo lý quy định các hành vi của từng tín 
đồ chức sắc, do đó, tôn giáo có giá trị, chuân mực của nó, làm nên sự 


28 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


khác biệt với những giá trị và chuẩn mực các tôn giáo khác. Vì thế 
những người theo cùng một tôn giáo gắn bó với nhau hơn nhờ những 
giá trị và chuẩn mực đó. Điều đó cũng lý giải vì sao những người 
thuộc các thành phần tộc người khác nhau, nhưng theo một tôn giáo, 
người ta lại có khắc phục những trở ngại về ngôn ngữ, khi họ cùng 
có mặt tại một cơ sở tôn giáo. Trong những vấn đề xã hội, nhiều khi 
chính yếu tố tôn giáo lại góp phần làm tăng thêm mâu thuẫn giữa các 
nhóm, giữa các tộc người thậm chí giữa các quốc gia. Những trường 
hợp như thế tôn giáo đã làm chức năng tích hợp xã hội. Ở đồng bằng 
sông Cửu Long chức năng tích hợp xã hội được thể hiện bằng việc 
gắn kết những người đồng đạo với nhau vì những người đồng đạo dễ 
đoàn kết và sông hài hòa, trong việc chăm lo đời sống, hỗ trợ những 
người gặp khó khăn. Chính những việc làm thiết thực đó đối với cộng 
đồng tín đồ một tôn giáo đã tạo nên tính kết dính, tích hợp giữa các 
tín đồ lại với nhau. 


Bên cạnh chức năng tích hợp xã hội tôn giáo còn có chức năng 
kiểm soát xã hội. Các tôn giáo với nhiều hình thức biểu hiện niềm tin 
khác nhau, nhưng đều hướng về một cuộc sống vĩnh hằng của thế giới 
bên kia. Vì vậy các tín đồ thực hành nghiêm túc các giáo luật giáo lý, 
thúc đây tính tuân thủ xã hội và qua đó duy trì sự ổn định. Có lẽ do 
chức năng kiểm soát xã hội đã chi phối đến những tín đồ cụ thể, nên ở 
những địa phương tập trung đông đảo tín đồ của một tôn giáo, thì an 
ninh trật tự xã hội có phần tốt hơn những nơi khác không có tình hình 
tôn giáo như vậy. 


Cuối cùng là chức năng hỗ trợ xã hội. Trong cuộc sống hàng ngày 
không phải ai cũng gặp những thuận lợi, không gặp bắt trắc, mà trái 
lại, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi thân phận. Chính trong những lúc 
phải đối mặt với khó khăn, hiểm nguy, bệnh tật... của người thân hay 
chính mình, thì con người dễ bị tôn thương và cảm nhận thấy nhiều 
khó khăn, thấy cuộc sống vô nghĩa. Một khi con người rơi vào tình 
trạng như thế thì niềm tin tôn giáo giúp họ không rơi vào tuyệt vọng, 
giúp họ niềm tin để vượt qua khó khăn. Tôn giáo chính là một yếu tố 
tinh thần có sức mạnh giúp họ vượt qua. 


Rõ ràng, tôn giáo có sức sống ngay cả khi nhân loại đạt được 
những thành tựu lớn lao trong lĩnh vực khoa học, vượt xa những hiểu 
biết trước đây về thế giới xung quanh. Nhìn trên bản đồ thế giới hiện 
nay, về những địa bàn phân bố các tôn giáo lớn (Phật giáo ở châu 
Á, Công giáo ở châu Âu, châu Mỹ, Islam ở Trung Đông, châu Phi), 
chúng ta đễ dàng nhận thấy có hàng tỷ người ở các nước là tín đồ của 


TÔN GIÁO ĐỊA PHƯƠNG (BẢN ĐỊA) VÀ VĂN HÓA NAM BỘ * 29 


các tôn giáo khác nhau. Những thành tựu khoa học, nhất là trong lĩnh 
vực công nghệ sinh học, những hiểu biết ngày càng sâu rộng và toàn 
diện về cấu tạo vũ trụ, sự vận hành các quy luật tự nhiên, xã hội... sẽ 
giúp cho thấy được cái phi lý mà trước đây do thiếu hiểu biết mà tin 
vào. Sự phát triển của khoa học ngày càng giúp cho con người khắc 
phục được những trở ngại do thiên nhiên gây ra cho con người và kết 
quả này dẫn tới không còn chỗ đứng cho tôn giáo trong đời sông xã 
hội. Mặc dầu vậy, tôn giáo vẫn không lụi tàn như người ta nghĩ, mà 
trái lại, bên cạnh những tôn giáo truyền thống ngày càng phát triển mở 
rộng không chỉ sô lượng mà cả không gian tồn tại (thí du như Islam), 
thì trong đời sống hiện nay đang xuất hiện những tôn giáo mới. 


Như vậy, tôn giáo có vai trò trong phát triển và có mối liên hệ với 
khoa học, nhất là tôn giáo có vai trò như thế nào trong sự phát triển 
của con người. Liệu có phải giữa khoa học và tôn giáo có mối liên hệ 
giữa hai mặt đối lập trong quy luật thống nhất và đấu tranh của các 
mặt đối lập, một trong những quy luật cơ bản của phép biện chứng 
duy vật. Nếu quả như vậy, thì tôn giáo không chỉ là nhu cầu của con 
người, mà nó còn là một nhân tố rất quan trọng không thê thiêu được 
trong tiến trình phát triển của nhân loại. 

Khi nghiên cứu về các tôn giáo, người ta đã đề cập đến những khái 
niệm như văn minh Phật giáo, văn minh Thiên chúa giáo, văn minh 
Islam. Một khi chúng ta đồng tình với quan niệm như vậy về tôn giáo, 
mặc nhiên chúng ta thừa nhận mối tương tác giữa tôn giáo và phát 
triển. Bởi vì văn hóa không có khái niệm cao thấp, mọi giá trị văn hóa 
đều bình dắng và được tôn trọng như nhau. Nhưng khi nói đến văn 
minh, chúng ta đã nói đến tác động của các yếu tố khoa học, kỹ thuật. 
Khi nói đến các nền văn minh chúng ta thấy các nền văn minh không 
chỉ khác biệt về các đặc trưng căn bản, mà còn có sự chênh lệch về 
trình độ phát triển kinh tế,xã hội có thể đo lường được (như có sự khác 
biệt giữa văn minh nông nghiệp và văn minh công nghiệp). 

Mối quan hệ giữa tôn giáo và phát triển dễ nhận thấy ở những 
cộng đồng cư dân ở trình độ phát triển kinh tế, xã hội thấp, nhưng khi 
tiếp nhận tôn giáo mới đã có những thay, đổi trong hoạt động kinh tế, 
trong tổ chức xã hội, trong chăm sóc y tế, trong giáo dục (thí dụ như 
người S°tiêng ở Bình Phước). Trong một bài viết gần đây của Vương 
Hoàng Trù có nhắc lại chuyện Giáo chủ Huỳnh Phú Số đã sử dụng 
công việc khuyến nông đề truyền đạo như “Trong hơn 2 tháng kể từ 
ngày 10 tháng 5 đến ngày 28 tháng 7 năm 1945, Giáo chủ đã đi nhiều 
địa phương để khuyến nông và truyền đạo. Trong đợt khuyến nông 


30 *° PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


và truyền đạo này Giáo chủ có tới 107 buổi thuyết pháp trước đám 
đông. Nhờ tác động của các buồi thuyết pháp đã giúp cho người nông 
dân có nhiều sáng tạo trong sản xuất, đạt hiệu quả cao”0, Những tư 
tưởng đó ăn sâu trong tiềm thức của các tín đồ Hòa Hảo, để rồi hôm 
nay, trong công cuộc xây dựng đất nước, những người nông dân-tín 
đồ Hòa Hảo đã biết vận dụng những tiễn bộ khoa học kỹ thuật trong 
sản xuất nông nghiệp cũng như trong các hoạt động xã hội khác. 


Là một thành tô văn hóa của một tộc người, tín ngưỡng tôn giáo 
không chỉ góp phần làm phong phú văn hóa, mà còn góp phần vào 
việc giữ gìn bản sắc văn hóa của một tộc người. Ở những chương 
trước chúng tôi đã trình bày về những quy luật biến đổi của văn hóa 
người Việt trong quá trình mở cõi. Trên cơ tầng văn hóa Việt truyền 
thống, người Việt Nam bộ, một mặt thể hiện sự kế thừa đó rất sáng 
tạo, mặt khác, cũng thể hiện sự thích ứng trong môi trường tự nhiên 
và xã hội mới. Các tôn giáo như Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu 
Nghĩa, Cao Đài, Hòa Hảo mang đậm nét văn hóa truyền thống, nhưng 
cũng lại có những nét được thê hiện rất Nam bộ. Việc giữ gìn bản sắc 
văn hóa Việt được thể hiện trong trang phục, trang sức, trong truyền 
thống gia phong ở mỗi gia đình người Việt gắn liền với tôn giáo họ 
tin theo. Mặt khác, sự đa dạng về tôn giáo ở một vùng, cũng được thể 
hiện trong sự đa dạng của các cơ sở thờ tự. Có lẽ không có nơi nào ở 
Việt Nam, mà ở đó lại có sự hiện diện đầy đủ của các loại hình kiến 
trúc tôn giáo. Những cơ sở tôn giáo đó góp phần làm cho bức tranh 
văn hóa Nam bộ thêm đa sắc màu. Cũng chính tại các cơ sở tôn giáo 
đó là nơi thê hiện niềm tin tạo nên sự kết dính giữa những người đồng 
đạo, nơi bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Không chỉ người 
Việt cộng đồng đa sô tại Nam bộ-, mà các cộng đồng cư dân khác 
như người Khmer, người Hoa, người Chăm, tuy theo và thực hành 
những tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, nhưng đều có điểm chung là 
chính các tôn giáo đã góp phần vào việc bảo vệ bản sắc văn hóa trong 
bối cảnh cộng cư lâu dài. 


Trong quá trình cộng cư đó, một mặt xảy ra quá trình giao lưu văn 
hóa, mà kết quả cuối cùng là hình thành những nét văn hóa chung, 
để các nhà khoa học khi phân chia các vùng văn hóa ở Việt Nam đã 
nhất trí coi Nam bộ là một trong những vùng văn hóa, với những sắc 


20. Vương Hoàng Trù, “7ôn giáo với vấn đề phát triển vùng đất Nam Bợ” trong kỷ yếu Hội 
thảo Khoa học và phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, do UBND TP Cần Thơ, Ban Chỉ 
Đạo Tây Nam Bộ, Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ tô chức tại Cần Thơ, năm 2010. 


TÔN GIÁO ĐỊA PHƯƠNG (BẢN ĐỊA) VÀ VĂN HÓA NAM BỘ * 31 


thái riêng rât đậm nét. Mặt khác, chính các tôn giáo mà người Khmer, 
người Hoa, người Chăm tin theo lại làm nên những khác biệt so sánh 
trong văn hóa giữa với tộc người cùng cộng cư nơi đây. 


Như trên đã trình bày, tôn giáo có nhiều chức năng trong đó có 
chức năng điều chỉnh xã hội hay chức năng kiểm soát xã hội. Chức năng 
kiểm soát xã hội được thể hiện qua những kinh sách, giáo luật giáo lý 
được truyền đạt đến các tín đồ. Mỗi tín đồ tùy theo chức phận của mình 
đều cố găng thực hiện theo giáo luật, giáo lý hình thành nên những hành 
vi ứng xử trước các hiện tượng thiên nhiên và các mối quan hệ xã hội. Để 
rồi qua những thăng trầm của lịch sử, hình thành nên chuẩn giá trị, mả 
mỗi tín đồ có trách nhiệm thực hiện. Các tôn giáo ra đời ở Nam bộ cuối 
thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đều thê hiện tỉnh thần đó. 


Như vậy có thể thấy các tôn giáo, dù là những tôn giáo được du 
nhập từ ngoài vào hay những tôn giao được ra đời trong bối cảnh cụ 
thê ở Nam bộ, đã tạo ra một hệ thống chuẩn mực, những giá trị nhằm 
điều chỉnh hành vi của những con người có đạo. Những hành vi được 
điều chỉnh ở đây không chỉ là những hành vi trong thờ cúng mà ngay 
cả trong cuộc sông hàng ngày trong gia đình cũng như ngoài xã hội 
của người tín đồ. Vì thế hệ thống chuẩn mực, giá trị trong lý thuyết 
đạo đức và xã hội mà tôn giáo đã tạo ra đã ảnh hưởng quan trọng đến 
mọi hoạt động của con người. Có lẽ vì vậy mà xu hướng “nhập thế” 
của các tôn giáo ở Nam bộ được thể hiện rất rõ. 


Ngược dòng thời gian, chúng ta thấy có hoạt động khai hoang do 
Đoàn Minh Huyên chủ xướng. Đây là một hình thức hoạt động đặc 
thù trong lối sống cũng như trong tư duy của người nông dân Nam bộ 
tự khẳng định mình vươn lên bằng bàn tay lao động của mình. Vào 
năm 1849, sau khi đã giúp người dân chữa bệnh, được người dân suy 
tôn là Phật Thầy Tây An, Đoàn Minh Huyền đã sử dụng pháp môn đưa 
Phật giáo vào đời sống bằng cách khai hoang, lập ấp, tạo cuộc sống 
an cư lạc nghiệp cho những người nông dân nghẻo. Nhờ phong trào 
khai hoang lập ấp đã đem lại những thành quả cho người nông dân. 
Những trại ruộng ở Thới Sơn (huyện Tịnh Biên), Láng Linh (huyện 
Châu Thành) không chỉ là thành quả lao động, mà còn góp phần phát 
triển kinh tế ở những nơi khó khăn trong buổi đầu khai phá. Khi Pháp 
xâm lược Nam bộ, một tôn giáo mới ra đời có kế thừa đường hướng 
“Học Phật, tu thân” của Bửu Sơn Kỳ Hương là Tứ Ân Hiếu Nghĩa. 


Người sáng lập ra Tứ Ân Hếu Nghĩa là Ngô Lợi, đã biết vận dụng 
Tứ đại trọng ân để khơi gợi lòng yêu nước của người dân trong bối 


32 *° PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


cảnh đất nước bị xâm lược. Vào thời điểm đó, dưới ngọn cờ tôn giáo, 
Ngô Lợi đã tập hợp được lực lượng và nhận được sự hướng ứng của 
nhiều người khác, hình thành căn cứ kháng Pháp. Có những căn cứ 
khá quy mô, là chỗ dựa cho phong trào chống Pháp, như Láng Linh- 
Bảy Thưa do Trần Văn Thành chỉ huy hay căn cứ Đồng Tháp Mười do 
Võ Duy Dương chỉ huy. Sau khi thực dân Pháp đàn áp các phong trảo 
chống Pháp, những người sáng lập ra Tứ Ân Hiếu Nghĩa. vẫn tiếp tục tỉnh 
thần chống ngoại xâm, thể hiện một tinh thần nhập thế rất tích cực. 


Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ, mặc dù 
kẻ thù tìm mọi cách chia rẽ, gây hận thù dân tộc, nhưng những chức 
sắc và tín đồ Phật giáo là người Khmer vẫn một lòng theo Đảng và có 
nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong những năm 
sau giải phóng, các tôn giáo tham gia rất tích cực và có hiệu quả trong 
các hoạt động từ thiện xã hội, tham gia vào các hoạt động cứu trợ, 
chăm sóc người nghèo, giáo dục, y tế. Ở đồng bằng sông Cửu Long, 
các tôn giáo nào cũng có những hoạt động từ thiện, trong đó nồi trội 
hơn cả có lẻ là Phật giáo Hòa Hảo. Trong một nghiên cứu gần đây về 
tôn giáo Nam bộ đã được cộng bố của Phạm Bích Hợp, cho thấy hoạt 
động xã hội và những đóng góp của Phật giáo Hào Hảo trong những 
năm từ 1999 đến 2005 là rất lớn. Những hoạt động này rất đa dạng 
và phong phú, bao gồm như sơ cứu chữa bệnh; tài trợ các trại nuôi 
dưỡng trẻ mồ côi và người già neo đơn; sửa chữa nhà; cất mới nhà 
tình thương tình nghĩa; sửa và xây cầu; nâng cấp đường; bê tông hóa 
đường giao thông; cất trường học, trạm, trại, điện nước; hỗ trợ bệnh 
nhân nghèo; đưa rước bệnh nhân; hỗ trợ xóa mù; bệnh viện từ thiện 
(bệnh viện từ thiện của ông Năm Từ Thiện ở Trị Tôn, An Giang); mua 
đất lập nghĩa trang; hỗ trợ áo quan và chôn cất người chết; đóng giếng 
nước tại các vùng nước mặn; cấp xe lăn cho người khuyết tật; mở lớp 
dạy may; trồng và sưu tầm thuốc Nam; cơm ăn, nhà ở, học bổng cho 
sinh viên, học sinh nghèo; khám, chữa bệnh tại các nhà thuốc Nam và 
bào chế được thảo; giúp dân vùng sâu, vùng lũ lụt thượng nguồn sông 
Cửu Long(g1úp xuồng); cứu trợ; đội cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ đê điều; 
bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân nghèo, cho người lao động thiếu thốn; 
tìm việc làm; cấp xe đạp, dụng cụ cho học sinh nghèo, 


Đây là sự liệt kê các hoạt động của Phật giáo Hòa Hảo găn liền 
với đời sông của người tín đô vùng đông băng sông Cửu Long, nơi có 
nhiêu tiêm năng nhưng cũng không ít những bât trắc. Từ năm 1999 


21. Phạm Thị Bích Họp, sđd, tr 153-154. 


TÔN GIÁO ĐỊA PHƯƠNG (BẢN ĐỊA) VÀ VĂN HÓA NAM BỘ * 33 


(năm Phật giáo Hòa Hảo có tư cách pháp đến tháng 5 năm 2005), các 
hoạt xã hội rất sôi động và đã huy động được 34.440.666.729đ. Đây là 
một con số không nhỏ trong bối cảnh đời sống mọi mặt của người tín 
đồ còn nhiều khó khăn. Trong 2 năm từ 2004 đến tháng 5 năm 2005 
số tiền huy động là 12.098.399.000đ bao gồm các hoạt động như nhả 
tỉnh thương (695 ngôi); nhà tình nghĩa (24 ngôi); sửa chữa, cất mới 
cầu (193 chiếc); nâng cấp đường nông thôn (191.947m)?), 


Qua các số liệu đó cho thấy hoạt động xã hội của Phật giáo Hòa 
Hảo rất hiệu quả, mang lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng, cá nhân. Xu 
hướng nhập thế của các tôn giáo ở Nam bộ không phải chỉ được thể 
hiện trong bối cảnh hiện nay, mà nó đã được thể hiện ngay sau khi 
ra đời. Những hoạt động của các tín đồ Hòa Hảo gắn liền với việc 
khai hoang, với việc tham gia kháng Pháp, như là những minh chứng. 
Không chỉ có Phật giáo Hòa Hảo tham gia các hoạt động xã hội, mà 
các tôn giáo khác cũng tham gia các hoạt động xã hội và mang lại 
những hiệu quả xã hội lớn lao. 


Nếu chỉ giới hạn trong xu thế nhập thế, thì các tôn giáo ở Nam bộ 
trong hoạt động của mình có phần đa dạng hơn và hiệu quả hơn so 
với những hoạt động tương tự đó ở các tỉnh phía Bắc. Điều này cho 
thấy, hướng đi của các tôn giáo là có chọn lọc, loại bỏ cái không phù 
hợp, tiếp biến một cách chủ động những yếu tố mới nảy sinh trong 
đời sống tôn giáo, mặt khác kế thừa và phát triển các yếu tố tôn giáo 
truyền thống trong những điều kiện môi trường mới. 

Là một thành tố văn hóa tộc người, các tôn giáo đều hướng con 
người tới cái thiện, loại bỏ cái ác. Với một tầm nhìn sâu sắc và hết 
sức khách quan, khoa học về tôn giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận 
xét: “Học thuyết của Không Tử có ưu điểm của nó là sự tu dưỡng đạo 
đức cá nhân. Tôn giáo Giêsu có ưu điển của nó là lòng nhân ái cao 
cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm của nó là phương pháp làm việc biện 
chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm của nó là lòng yêu nước, 
chính sách của nó thích hợp với điều kiện nước ta. Không Tử, Giêsu, 
C. Mác, Tôn Dật Tiên chẳng có những ưu điểm chung đó sao? Họ đều 
muốn mưu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội. Nếu 
hôm nay họ còn sống trên đời này, nếu họ họp lại một chỗ tôi tin rằng 
họ nhất định chung sống với nhau rất hoàn mỹ như những người bạn 
thân thiết. Tôi có gắng làm người học trò nhỏ của các vị đó”©*. Một 


22. Phạm Thị Bích Hợp, sđd, tr 155. 
23. Trần Dân Tiên, Những mấu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, dẫn theo Đặng 


34 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN 


nhận xét như vậy về tôn giáo đã nói lên một nét chúng có tính tích cực 
của các tôn giáo. Chính vì thế mà tôn giáo có cơ sở xã hội đề tồn tại. 
Như Nghị quyết 24 của Bộ chính trị đã xác định “ôn giáo là một vấn 
đề còn tôn tại lâu dài, nhu câu tín ngưỡng tôn giáo là nhu câu tỉnh 
thân của một bộ phận nhán dân, đạo đức tôn giáo có nhiều điễu phù 
hợp với công cuộc xây dựng xã hội”. Trong bối cảnh hiện nay, cả nước 
ta đang diễn ra quá trình cộng nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa. 
Quá trình đó đã tác động sâu sắc đến đời sống mọi mặt của đời sống 
xã hội, trong đó có tín ngưỡng tôn giáo. Mặt khác, toàn cầu hóa như là 
một xu thế tất yêu, mà không có một quốc gia nào muốn phát triển lại 
không hội nhập vào xu hướng đó. Các quốc gia nêu đủ mạnh sẽ chủ 
động hội nhập, đương đầu với những thử thách để phát triển và không 
bị hòa tan. Trong bối cảnh đó, các tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam 
xét dưới khía cạnh nào (khía cạnh văn hóa, khía cạnh tổ chức xã hộn) 
cũng sẽ bị tác động và chỉ phối của quá trình toàn cầu hóa. Là một bộ 
phận cấu thành của tôn giáo thế giới, nhất là những tôn giáo du nhập 
từ ngoài vào, tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam nói chung và của vùng đất 
Nam bộ nói riêng đang phải hòa nhập mà không hòa tan vào những 
diễn biến tôn giáo của toàn nhân loại trong thời đại hiện nay. 


Nếu ở bình diện là dân tộc (nafion), vấn đề văn hóa và phát triển 
đặt ra như trên, thì ở cấp độ các tộc người (efzics) ở Việt Nam, vấn 
đề cũng có nhiều nét tương tự. Có lẽ trừ người Việt (Kinh) và một số 
tộc người khác là có trình độ phát triển tương đối cao xét trên cả ba 
phương diện chính của HDI (mức sống — học vấn — tuổi thọ), còn lại 
đa số các tộc người trong 54 tộc người ở Việt Nam còn đang ở vào 
trình độ phát triển tương đối thấp hoặc rất thấp, đặc biệt là khu vực 
Tây Bắc - Tây Nguyên - và Tây Nam bộ. Chúng ta đã có nhiều chính 
sách, biện pháp đúng đắn, có hiệu quả để vừa nâng cao trình độ phát 
triển kinh tế, vừa phát triển, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị và 
bản sắc văn hóa của các tộc người ở Việt Nam, nhưng kết quả còn lâu 
mới đạt được như mong muốn. Trình độ phát triển ở phần lớn các tộc 
người ở nước ta còn thấp đã ảnh hưởng và tác động không nhỏ tới việc 
giữ gìn, bản tồn và phát huy các giá trị và bản sắc văn hóa của họ. Nạn 
phá rừng chẳng hạn, trước hết là có liên quan đến trình độ phát triển 
và tập quán canh tác và lối sống của nhiều tộc người. Cũng do trình 
độ phát triển thấp, không có điều kiện về vật chất mà không ít các giá 
trị văn hóa của nhiều tộc người bị mai một, hoặc bị “biến dạng” trước 


Nghiêm Van, sđd, trợ, 172. 


TÔN GIÁO ĐỊA PHƯƠNG (BẢN ĐỊA) VÀ VĂN HÓA NAM BỘ * 35 


sự tấn công của nền kinh tế thị trường thời mở cửa với quan hệ tiền 
tệ — hàng hoá. Trong bối cảnh đó, việc văn hóa có trở thành động lực 
đồng thời vừa là mục tiêu phát triển trong nhận thức và hành động của 
chính bản thân các tộc người hay không, vẫn còn là một câu hỏi lớn. 


Cho nên, đối với đất nước, dân tộc Việt Nam nói chung và từng 
tộc người trong 54 tộc người ở Việt Nam nói riêng, đường lối, mục 
tiêu phát triển đã rõ ràng: Đó là cần phải đây mạnh hơn nữa công 
cuộc công nghiệp hóa — hiện đại hóa để nâng cao trình độ phát triển 
của đất nước đuôi kịp và vượt các nước trong khu vực cũng như thể 
ĐIỚI; đồng thời phải xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc với những đặc trưng cơ bản là dân tộc — hiện 
đại — nhân văn. Tất cả các mặt ấy của một vấn đề xét đến cùng lả đều 
nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững xây dựng một nước 
Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 
Tuy nhiên, việc thực hiện mục tiêu đó cũng như giải quyết tốt mối 
quan hệ giữa văn hóa và phát triển, và phát triển văn hóa là một quá 
trình không phải một sớm một chiều; cả cơ hội và thách thức đều lớn 
trên con đường đi đến thành công. 


3k>3kzk 


36 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Tài liệu tham khảo 

1. Toan Ánh, Nếp cũ tín ngưỡng Việt Nam (quyền thượng) Nxb 
Tp. HCM, tái bản. 

2. Nguyễn Công Bình và các tác giả, Văn hóa và cư dân Nam bộ, 
Nxb. KHXH.H. 1990. 

3. Nguyễn Công Bình và các tác giả, Nam bộ-Nghiên cứu và phát 
triển, Nxb. KHXH. H. 1995. 

4. G. Cuolet, Les socletes secretes en terre dˆ°Annam, Sài Gòn 1926. 

5. Trịnh Hoài Đức, Ga Định thành thông chí, bản dịch, Nxb. Giáo 
dục, H., 1998. 

6. Mạc Đường, Vẻ vấn đề dân cư và dân tộc ở Nam bộ, trong sách: 
Một số vấn đề về khoa học xã hội về Nam bộ, Nxb. KHXH H. 1982. 

7. Mạc Đường và các tác giả, Vấn đề dân tộc ở Nam bộ, Nxb. 
KHXH.H., 1991. 

8. Trần Văn Giàu (Chủ biên), Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí 
Minh, Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1987. 

9. Phạm Bích Hợp, Người Nam bộ và tôn giáo bản địa (Bửu Sơn 
Kỳ Hương - Cao Đài - Hòa Hảo), Nxb Tôn giáo, H. 2007. 

10. Trần Hữu Hợp, Cộng đồng người Việt Công giáo ở Nam bộ, 
luận án Tiên sỹ Sử học, năm 2006. 

11. Đỗ Quang Hưng (Chủ biên) Tôn giáo và mấy vấn đề tôn giáo 
Nam bộ, Nxb KHXH, H. 2001. 

12. Ngô Văn Lệ, Văn hóa Chăm nhìn từ khía cạnh tôn giáo, trong 
sách Một số vẫn đề về tộc người và văn hóa tộc người ở Nam bộ và 
Đồng Nam 4, Nxb ĐHQG Tp. HCM; 2003. 

13. Ngô Văn Lệ, 76c người và văn hoá tộc người, Nxb. ĐHQG 
Tp. HCM; 2004. 

14. Ngô Văn Lệ, Di dân và những vấn đề đặt ra, trong sách: 
Những ván đề khoa học xã hội và nhân văn, Nxb. Đại Học Quôc Cia 
Tp. HCM, 2007. 

15. Ngô Văn Lệ, Làng và quan hệ dòng họ của người Việt Nam 
bó, Hội thảo quôc tê Hiện đại và động thái truyên thông ở Việt Nam: 
những tiêp cận nhân học, bản thảo. 

16. Huỳnh Lửa và các tác giả, Lịch sử khai phả vùng đất Nam bộ, 
Nxb. Tp. HCM. 1987. 


TÔN GIÁO ĐỊA PHƯƠNG (BẢN ĐỊA) VÀ VĂN HÓA NAM BỘ * 37 


17. Huỳnh Lứa, Góp phần từm hiểu vùng đất Nam bộ các thế kỷ 
XI, XUIIH, XIX. Nxb. KHXH. H., 2000. 

18. Sơn Nam, Đồng bằng sông Cửu Long hay văn mình miệt vườn, 
Nxb. An Tiêm, Sài Gòn, 1968. 

19. Sơn Nam, Lịch sử khai hoang miễn Nam. Nxb. Đông Phố Sài 
Gòn, 1973. 

20. Philippe Papin-Olivier Tessier (Chủ biên), Làng ở vùng châu thổ 
sông Hông: Vấn đề còn bỏ ngỏ. Trung tâm KHXH & NVQG, H. 2000. 

21. Phan Quang, Nưm bó, Nxb, Văn hóa. 1981. 

22. Tạp chí Dân tộc học Xô Viết từ tháng 3 năm 1979 đến số I 
năm 1981. 

23. Nguyễn Phương Thảo, Văn hóa dân gian Nam bộ, những phác 
thảo, Nxb. Giáo dục, H. 1997. 

24. Nguyễn Tài Thư (Chủ biên), Ảnh hưởng của các hệ tư tưởng 
và tôn giáo đổi với con người Việt Nam hiện nay, Nxb. Chính trị quốc 
gia, H. 1997. 

25. Trần Dân Tiên, Những mầu chuyện về đời hoạt động của Hồ 
Chủ tịch, Nxb Sự thật, HN, tái bản, 1976. 

26. S. A. Tocarev, Về ôn giáo như là một hiện tượng xã hội, Tạp 
chí Dân tộc học Xô Viết, số 3 -1979. 

27.S. A. Tocarev, Một lần nữa lại bàn về tôn giáo như là một hiện 
tượng xã hội, Tạp chí Dân tộc học Xô Viết, số 1-1891. 

28. Vương Hoàng Trù, “Tôn giáo với vấn đề phát triển vùng đất 
Nam bộ” trong kỷ yêu Hội thảo Khoa học và phát triển vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long, do UBND TP Cần Thơ, Ban Chỉ Đạo Tây Nam bộ, Viện 
Phát triển bền vững vùng Nam bộ tổ chức tại Cần Thơ, năm 2010. 

29. Đặng Nghiêm Vạn, Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo 
ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2003. 

30. Hoàng Văn Việt (chủ nhiệm đề tài), Thực trạng đời sống tôn 
giáo và xây dựng luận cứ khoa học cho chính sách tôn giáo đối với 
cộng đồng cư dân người Việt ở Nam bộ, đề tài nghiên cứu khoa học 
trọng điểm cấp ĐHQG TP.HCM, mã số B2001-18b-14. 

31. Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Bước đâu tìm hiểu đạo Cao Đài, 
Nxb. KHXH, H, 1995. 


38 


39 


CHẢY MÃI MỘT DÙNG SÔNG PHẬT GIÁO 


TT. Thích Huệ Thông® 


Tóm tắt: 


Không một lời nào có thể diễn tả được một cách đây đủ và ý nghĩa 
hơn cụm từ “Sông Mê-kông — Một dòng sông Phát giáo ”, một đi sản 
Văn hóa Phật giáo vùng MêKong. Bởi nó đã khái quát đây đủ tính 
chất, thực tiễn và vẻ đẹp vô cùng của một dòng sông chảy dài qua 6 
lãnh thổ quốc gia, trong đó có Việt Nam. Dòng sông MêKông không 
chỉ huyễn bí bởi sự trù phú, đa dạng, màu mở của thiên nhiên mà 
còn đẹp hơn nữa bởi những giá trị đã ăn sâu trong đời sống tâm linh 
những cư dân của dòng sông một niềm tin mãnh liệt, chân thật và 
trong sáng đổi với nên tảng giáo lý của Đức Phật. Ở những quốc gia 
có đòng sông đi qua, Phát giáo nêu không là quốc giáo thì cũng có sự 
ảnh hưởng vô cùng lớn lao đến các giá trị đạo đức xã hội và các thể 
chế văn hóa, nghệ thuật... tạo nên những di sản hết sức đặc biệt mà 
không nơi nào có được. Có thể nói, thiên nhiên tươi đẹp hòa quyện 
cùng tâm hôn thánh thiện của những đông bào Phật giáo, chính là di 
sản văn hóa tuyệt vời nhất mà dòng thời gian đã bôi đắp trên dòng 
sông Mê-kông từ mãi ngàn xưa đến tận bây giờ. 


DÒNG SÔNG KỲ BÍ 


Sông Mê-kông là một trong những con sông lớn nhất trên thế giới, 
bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua Lào, Myanma, Thái Lan, Campu- 
chia và đồ ra Biển Đông ở Việt Nam. Tính theo độ dài đứng thứ 7 tại 
châu Á, còn tính theo lưu lượng nước đứng thứ 10 trên thế giới (lưu 


(*). Ủy viên Ban Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương. 


40 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


lượng hàng năm đạt khoảng 475 triệu m°). Lưu lượng trung bình 13.200 
m3⁄s, vào mùa nước lũ có thê lên tới 30.000 m3⁄s. Lưu vực của nó rộng 
khoảng 795.000 km? (theo số liệu của Ủy ban sông Mê-kông) hoặc hơn 
810.000 km? (theo số liệu của Encyclopaedia Britannica 2004)0), 


Sông Mê-kông được mệnh danh là dòng sông kỳ bí bởi những 
cuộc thám hiểm gần như đã trở thành nỗi đam mê không thể cưỡng 
lại được của những phái đoàn đến từ các quốc gia khác nhau. Nhiều 
người trong số đó đã phải nằm lại vĩnh viễn với dòng sông trước khi 
cuộc hành trình của họ kết thúc. Ấy vậy mà con sông vẫn nhẹ nhàng 
buông thả thân hình mềm mại chảy dài như vô tận, khoe vẻ đẹp ngút 
ngàn làm say đắm bao người. Năm 1994, một phái đoàn Trung Quốc 
và Nhật Bản đã đến nguồn phía Bắc đồng lúc phái đoàn Pháp, do M. 
Peissel dẫn đầu, đến nguồn mạch phía tây với cùng một mụch đích: 
chứng minh nguồn mạch chính của sông Mê-kông. Sau đó, những 
cuộc thám hiểm kế tiếp cho đến năm 1999 dưới sự hợp tác các nước 
Trung Hoa, Mỹ và Nhật Bản đã chính thức xác minh nguồn mạch 
sông Cửu Long thuộc nhánh Bắc. 


Các con số về độ dài của sông dao động trong khoảng 4.200 km 
đến 4.850 km. Gần một nửa chiều dài con sông này chảy trên lãnh 
thổ Trung Quốc, ở đầu nguồn nó được gọi là Trát Khúc (tiếng Tây 
Tạng), Lan Thương Giang (tiếng Hán) có nghĩa là “con sông cuộn 
sóng”. Trát Khúc hợp lưu với một nhánh khác tên là Ngang Khúc ở 
gần Xương Đô tạo ra Lan Thương Giang. Phần lớn đoạn sông này có 
các hẻm núi sâu, và con sông này rời Trung Quốc khi độ cao chỉ còn 
khoảng 500m so với mực nước biển. Sau đó, đoạn sông Mê-kông dài 
khoảng 200km tạo thành biên giới giữa hai nước Myanma và Lào. Tại 
điểm cuối của biên gIỚI, con sông này hợp lưu với sông nhánh Ruak 
tại Tam giác vàng. Điểm này cũng là điểm phân chia phần Thượng và 
phần Hạ của Mê-kông. Sông Mê-kông sau đó tạo thành biên giới của 
Lào và Thái Lan, trước khi dòng chảy chạy vào đất Lào. Bắt đầu từ 
Phnôm Pênh (Campuchia) nó chia thành 2 nhánh: bên phải là sông Ba 
Thắc (sang Việt Nam gọi là Hậu Giang) và bên trái là Mê-kông (sang 
Việt Nam gọi là Tiền Giang), hay còn có tên gọi là sông Cửu Long. Lưu 
lượng của sông Cửu Long rất lớn 4000 m°⁄s, nhưng vì lòng sông rộng độ 
dốc thấp, lại chảy qua biển hồ Campuchia nên không gây nạn lũ lụt”). 


1. Tham khảo Webside địa lí và cuộc sống. 
2. Nguyễn Phan Quang - Võ Xuân Đàn, 1‡ch sử Việt Nam từ nguôn gốc đến 1884, Nxb 
TPHCM, 2000, tr 9. 


CHẢY MÃI MỘT DÒNG SÔNG PHẬT GIÁO ® 41 


Chính sự hợp lưu của dòng sông qua các quốc gia lãnh thổ như 
trên đã tạo sự thuận duyên rất tuyệt vời để ánh sáng Phật pháp lan tỏa 
từ đất nước Ấn Độ sang các quốc gia có dòng sông Mê-kông đi qua. 
Cư dân dòng sông Mê-kông từ đời này qua đời khác tiếp nối truyền 
thống Phật giáo bằng ý thức giữ gìn và lòng thủy chung tuyệt đối. Có 
thể nhận thấy cách thê hiện sự tôn sùng và kính ngưỡng Phật pháp ở 
mỗi quốc gia có phần khác nhau nhưng tắt cả cùng chung một niềm 
tin chân thật đối với Phật giáo. Phật giáo như người mẹ hiền nuôi 
lớn những tâm hồn của những người con trên dòng sông Mê-kông. 
Ở đó, “đa sắc tộc” thì rất rõ nhưng tôn giáo thì gần như chỉ có một. 
Bởi ngoài đạo Phật còn có nhiều tôn giáo khác... nhưng không một 
tôn giáo nào có thể so sánh được với Phật giáo về tính phổ biến, sự 
liên tục về địa lý và mức độ sùng tín của tín đồ. Phật giáo giữ vai trò 
liên kết như một hệ tư tưởng xuyên suốt, tạo nên giá trị tinh thần và 
vẻ đẹp nhân văn của dòng sông vĩ đại. Chảy dài theo dòng sông, đâu 
đâu cũng có chùa chiền, tu sĩ và Phật tử. Điều này đã tạo cho dòng 
sông Mê-kông một bản sắc rất riêng, không giống với bất cứ dòng 
sông nào khác trên thế giới. Chính vì thế mà du khách thập phương 
khi đến tham quan, thưởng ngoạn cảnh đẹp con sông còn gọi cho nó 
cái tên hết sức thân thương và triều mến — “một dòng sông Phật giáo”. 
Giá trị tinh thần hiện hữu trên dòng sông từ xa xưa cho đến ngày nay 
đã thật sự hấp dẫn và gây kinh ngạc cho bất kỳ ai. Cách đây vài năm, 
Đoàn làm phim của Đài truyền hình TP.HCM do NSND Phạm Khắc 
làm trưởng đoàn đã thực hiện một cuộc hành trình khám phá dọc theo 
con sông Mê-kông cho ra tác phẩm “Mê-kông ký sự”. Họ đã phải thốt 
lên rằng: “Bất cứ đâu cũng thấy sự ngưỡng mộ chân thật. Người dân 
tin rằng bất cứ nơi nào cũng có Phật”. Niềm tin ấy thể hiện qua ánh 
mắt, nụ cười của tất cả mọi người; sự thành kính trong sáng tạo các tác 
phẩm nghệ thuật Phật giáo; trong các nghi lễ Phật giáo... đã trở thành 
bản hùng ca bất tử bên dòng sông hùng vĩ. Nếu như Phật giáo có vai 
trò thống nhất tín ngưỡng của cư dân thì chính sắc tộc đã làm cho Phật 
giáo trở nên đa dạng. Phật giáo Tạng truyền, Phật giáo Đại thừa, Phật 
giáo nguyên thủy gắn liền với đời sống vật chất và tỉnh thần của người 
dân theo dòng sông Mê-kông qua hàng ngàn thế ký... 


Sông Mê-kông quả thật là một dòng sông huyền bí vô cùng, bởi dòng 
sông ấy không chỉ bồi đắp cho mình phù sa mở màu, đa dạng các loài 
thủy hải sản, cỏ cây mà còn bao trùm lên toàn bộ những không gian ấy 
một tinh thần Phật giáo vô cùng mạnh mẽ, tạo nên những giá trị di sản 
văn hóa mà thế giới loài người phải hằng ngưỡng mộ và chiêm ngưỡng. 


42 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


NHỮNG DI SẢN VĂN HÓA PHẬT GIÁO 


Như con sông dài chở nặng phù sa vun đắp cho đời, “Dòng sông 
Phật giáo” cũng bồi đắp cho mình những viên ngọc sáng lấp lánh 
được kết tỉnh từ niềm tin và lòng tín ngưỡng của đồng bào Phật giáo. 
Sức mạnh vô hình ấy đã tạo nên những di sản vô giá về mặt kiến trúc, 
nghệ thuật, ngôn ngữ, nền giáo, văn hóa... Nhiều công trình Phật 
giáo ở các quốc gia của dòng sông Mê-kông được thế giới công nhận 
và trân trọng giữ gìn như là những di sản văn hóa của thế giới. Đó 
là những địa danh nổi tiếng như có đô Luông Phra-băng, Tháp That 
Luang ở Lào, chùa Shwedagon; Thánh địa Phật Bagan ở Miễn Điện; 
các ngôi đền kỳ vĩ và huyền bí ở Campuchia; ngôi chùa Vàng rực rỡ ở 
Thái Lan; cùng vô số những công trình kiến trúc lớn nhỏ hết sức độc 
đáo mà du khách thập phương nếu một lần đặt chân đến những quốc 
gia này đều phải tìm đến để được chiêm ngưỡng về những thành tựu 
lớn lao mà con người có thể làm được nhờ sức mạnh của tâm linh. 


Di sản văn hóa Phật giáo Trung Quốc 


- Một số học giả cho rằng, khi chúng ta muốn tìm hiểu Phật giáo đã 
đề lại di sản văn hóa cho đât nước và nhân dân Trung Quôc như thê 
nào chúng ta chú ý đên lĩnh vực tư tưởng và ngôn ngữ Phật giáo®). 


Ngôn ngữ Phật giáo là một di khảo quan trọng của Trung Quốc 
trước đây và bây giờ. Từ những câu chuyện ngụ ngôn ở nông thôn 
xa xôi hẻo lánh đến ngôn từ của hàng thượng lưu tri thức ở chốn thị 
thành. Với gia tài văn hóa Phật giáo, lịch sử phiên dịch Tam Tạng từ 
tiếng Án Độ, Trung Quốc đã có thể dễ dàng đương đầu khi văn hóa 
Tây phương tràn vào đất nước từ thế kỉ XIX. Các đại sư Phật giáo đã 
Ø1Ữ vai trò rất quan trọng trong VIỆC chuyền â âm và chuyên nghĩa tiếng 
đa âm của phương Tây qua tiếng Hoa, giữ gìn bản sắc văn hóa ngôn 
ngữ của quôc gia này. Ngoài di sản văn hóa ngôn ngữ, chúng ta còn 
có thể bắt gặp đến các công trình mỹ nghệ trong kiến trúc và nghệ 
thuật, chất liệu văn học, âm nhạc được phong phú bởi Phật giáo... 
Nhà cải cách Lương Khải Siêu (đời nhà Tùy) đã khăng định mạnh mẽ 
và hùng hồn rằng: “Đối với Trung Hoa kho tàng Đại thừa Phật giáo 
là kho tàng bất tận, là siêu việt”. Có người nói, ngày nào đó người 
Trung Hoa còn nói tiếng Trung Hoa; ngày nào đó người Trung Hoa 
đương đầu với những biến chuyền xã hội, còn sử dụng những phương 
thức đặc thù Trung Hoa, sản phẩm của một gia tài truyền thống hỗn 


3. Trần Quang Thuận, Phật Giáo Trung Quốc, Nxb Tôn Giáo, 20086, tr 148. 


CHẢY MÃI MỘT DÒNG SÔNG PHẬT GIÁO * 43 


hợp, thì ngày đó gia tài văn hóa Phật giáo vẫn không mắt, và gia tài 
này có thê giúp chúng ta hiểu rõ hơn tư tưởng, phong thái của người 
Trung Hoa®!), 

Di sản văn hóa Phật giáo Lào 

Với dân số khoảng 7 triệu người và có tới 1.400 ngôi chùa lớn 
nhỏ, Lào là nước có tỉ lệ chùa so với dân số cao nhất thế giới. Chùa 
chiền, đền tháp là nơi gắn bó cả đời với người Lào, cũng là chất keo 
văn hóa cộng đồng gắn kết các bộ tộc Lào lại với nhau. Hầu hết các 
công trình văn hóa, lịch sử nổi tiếng của đất nước này đều gắn với đạo 
Phật. Có thê kề đến như Thạt Luông (Viêng Chăn), có đô Luông Phra- 
băng, chùa Vạtxixun, Cánh Đồng Chum huyền bí (Xiêng Khoảng), 
thác Khôn, thác Quang Xi, Hang Thắm tình.. .Nhưng trong đó nôi bật 
nhất là Tháp That Luang (Thạt Luống) và cô đô Luông Phra-băng, 
cả hai đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Tháp 
That Luang (Thạt Luống) là biểu tượng văn hóa Phật giáo và hiện 
được coi là biểu tượng của nước Lào. Tương truyền, Thạt Luồống là 
một trong số ít những chùa chiền đạo Phật trên thế giới được lưu giữ 
xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi người nhập Niết Bàn. Các 
thư tịch cỗ của ngôi chùa ghi lại rằng, tại khu vực này vào năm 236 
Phật lịch, tức năm 307 TCN, người ta đã xây dựng một ngôi chùa. 
Khi đạo Phật trở thành quốc đạo, nhà Vua Xệt-thả-thi-lạt đã cho tu 
bổ lại Thạt Luống bằng cách xây bọc lên ngôi tháp cũ bằng một tháp 
mới to, đẹp hơn và kiến trúc ấy giữ nguyên cho đến ngày nay. Tháp có bệ 
hình vuông, phía Bắc và Nam mỗi bề rộng 68m, phía Đông và Tây mỗi 
bề rộng 69m, xung quanh được trang trí bởi 332 hình lá bồ đề cách điệu. 
Ngoài tháp chính cao 45m, còn có 30 tháp nhỏ biểu tượng cho Đức Phật 
Thích Ca với 30 năm tu hành gian khổ đề trở thành Phật. Trên các tháp 
nhỏ này có đắp những hàng chữ Bali nổi ghi các lời răn của Đức Phật. 

Người Lào rất quý trọng các nhà sư. Với truyền thống tốt đẹp, 
hình ảnh khất thực của các nhà sư của Phật giáo Nam truyền đã đi vào 
lòng người dân Lào một cách tôn kính. Nhà nghiên cứu văn hóa Phan 
Ngọc có một đoạn viết về đời sống văn hóa của cư dân Phật giáo Lào: 
“Trước khi các sư đến, người ta nâng giỏ xôi lên ngang trán, lầm rằm 
khẩn vải. Không phải bồ thí mà là dâng cúng với tâm rất thành kinh, 
các sư đi thành đoàn đài, người hai bên '. đường cung kính dáng thức 
ăn. Khi các sư đã đi qua rồi, người ta vẫn ngôi yên hôi lâu, chắp tay 


4. Sđd, tr 148. 


44 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


và nhắm mắt, một khoảnh khắc vọng về cõi vô thường, mỗi sáng lại 
được chạm nhẹ vào đấy trước khi dẫn vào cuộc lầm bụi hằng ngày. 
Cũng có khi nhận thức ăn xong, các sự dừng lại, đọc một bài kinh 
ngân nga, cảm ơn và chúc phúc...”®). Hình ảnh này đã tạo nên một 
dân tộc Lào với niềm tôn kính Đức Phật rất thiêng liêng và đậm đà 
bản sắc văn hóa Phật giáo. 

Di sản văn hóa Phật giáo Myanmar (Miền Điện) 


Là một quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á với tôn giáo chính là 
Phật giáo. Myanmar có rất nhiều công trình đên đài, chùa chiền liên 
quan đến Phật giáo. Cụm đền chùa tại Bagan có niên đại từ hàng trăm 
năm trước, cho đến nay nơi đây vẫn còn lưu giữ được hơn 2.000 ngôi 
đền chùa với những nền kiến trúc độc đáo khác nhau. Những di tích 
đền chùa còn sót lại ở Bagan có thể sánh ngang với hai quần thể đền 
tháp nổi tiếng của Campuchia và Indonesia đó là đền Angkor Wat và 
đền Borobodur. 


Khi tìm hiểu về di sản văn hóa Miến Điện, chúng ta sẽ thấy rất 
nhiều bia ký, chùa do các bậc vua chúa, quần thần, bá quan tôn sùng 
kính ngưỡng dâng cúng. Ngoài những bia ký, Miến Điện còn có 
những di sản thuộc diện quốc bảo và khi nói đến ai cũng biết đó là 
chùa Shwedagon®), một ngôi chùa linh thiêng trong lòng người dân 
Miền Điện, tọa lạc tại Thủ đô Yangon hơn 2.500 năm. Chung quanh 
Bảo tháp này là 64 ngôi tháp nhỏ với bốn ngôi tháp lớn ở bốn phương. 
Trải qua nhiều thế kỷ, suốt 32 triều vua, ngôi bảo tháp này được vua 
quan dân chúng đến lễ bái và bảo trì, có 60 tấn vàng lá bao xung 
quanh và trên 15.000 viên kim cương, bảo thạch dùng để trang trí. Đó 
là ngôi tháp lớn nhất và nhiều bảo vật nhất thế giới. 

Một nét đẹp văn hóa rất đặc biệt ở quốc gia này chính là người 
Miến Điện đích thực phải là Phật tử và Phật giáo chính là biểu tượng 
của quốc gia. Sự đoàn kết và thống nhất của người Miến Điện được 
xây dựng trên yêu tố Phật giáo. Phật giáo không những là một gia tài 
vĩ đại mà Phật giáo còn đem lại cho người dân Miễn Điện những trang 
sử vẻ vang. Ngai vàng của các triều đình Miến Điện không chỉ là biểu 
tượng của vương vị thế tục mà còn là Phật vị, nhà vua không chỉ là 
quôc vương của nước mà còn là vị hộ pháp là chuyền luân VƯƠng. 
Cho đến nay trong những nghỉ lễ Phật giáo quan trọng như lễ xuất gia, 


5. Phan Ngọc, Đi xa để lại nghĩ gần, http://old.thuvienhoasen.org 
6. Sđd, tr 92-93. 


CHẢY MÃI MỘT DÒNG SÔNG PHẬT GIÁO * 45 


lễ dâng y, những căn lều xây cất cho các buổi lễ ấy được trang hoàng 
bằng giấy vàng, chỉ bạc tượng trưng cho cung đình nhà vua, cho cung 
đình thiên giới. Dân chúng tham dự lễ, mặc áo quần may bằng lụa, 
gấm, ăn những bữa ăn thịnh soạn, nghe những bài nhạc trong cung 
đình xưa. Họ tham gia những buổi lễ này với những nghỉ thức dành 
cho hàng quý tộc. Với người nông dân ở địa vị thấp trong xã hội, nếu 
theo Phật giáo là có thê liên hệ, gắn liền họ với những nghỉ lễ, nghi 
thức hàng quý tộc, là Phật tử họ tuân thủ giới luật Phật, liên hệ với tổ 
chức Tăng già với hội đoàn Phật giáo”). 


Như vậy, có thê nói rằng Phật giáo chính là linh hồn của người 
dân Miến Điện, Phật giáo chính là hơi thở, là sự sống của người dân 
nơi đây, là chỗ nương tựa vững chắc của đời sông tâm linh. Phật giáo 
chính là niềm tự hào mà người Miễn có được khi nói về đất nước của 
họ. Một đời sống mà giới luật cũng như giáo lý Phật giáo ăn sâu vào 
tìm thức của mỗi người dân và luôn cả cộng đồng quốc gia Miền. 


Di sản văn hóa Phật giáo Thái Lan 


Phật giáo có mặt ở Thái Lan từ rất sớm, nhưng mãi tới thế kỷ XIH, 
dưới tác động của Phật giáo Srilanka, Phật giáo Theraveda Thái Lan 
nhanh chóng phát triển và trở thành tôn giáo chính thống có số lượng 
tín đồ đông đảo nhất cả nước. 


Có thê nói rằng, sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo luôn là một phần 
quan trọng trong đời sống của người dân Thái, từ lúc mới chào đời 
đến trưởng thành, lễ cưới, ma chay... đều liên quan đến chùa và Tăng 
sĩ. Người dân Thái Lan thường cảm thấy bất an khi giữ những đồ quý 
giá trong nhà của họ vì thế họ đã gửi vào chùa và xin phép vị trụ trì 
lưu trữ những vật quý giá ấy trong chùa. Ngoài việc lưu giữ bảo trì 
Đại Tạng Kinh, chùa còn là nơi lưu giữ những bộ sách lịch sử của các 
vương triều Thái Lan, với những di sản vô giá, những pho tượng Phật 
bằng vàng, đồng và ngọc theo tín ngưỡng của người dân Thái, những 
pho tượng lâu đời này có một sức mạnh tâm linh vô cùng đặc biệt, có 
thể báo trước sự kiện xảy ra. 


Chùa là trung tâm văn hóa, là nơi bảo tồn những bải hát điệu nhảy, 
những vở kịch truyền thống giá trị của Thái Lan. Chùa cũng là nơi duy 
trì và tồn tại đủ các kiểu kiến trúc, điêu khắc, chạm trổ của Thái Lan 
từ xưa đến nay. Một trong những ngôi chùa nỗi tiếng nhất của Thái 
Lan là chùa Ngọc Phật (The Emerald Buddhawa?), tọa lạc phía đông 


7. Sảd, 296-297. 


46 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


bờ sông Chao Phraya trong khu dinh thự tráng lệ của hoàng gia. Ngôi 
chùa này được vua Rama đệ nhất xây dựng vào năm 1782 theo kiến 
trúc của Thái Lan để tôn thờ Đức Phật và cũng là nơi tu hành lễ bái 
của vua chúa và quần thần của Hoàng gia. 


Tựu trung, Phật giáo đã đóng góp tích cực vào đời sống của người 
dân Thái không những về mặt vật chất, kinh tế mà còn ăn sâu vào đời 
sông tinh thần của họ. Sự hiểu biết và thắm nhuằần giáo lý nhân quả nghiệp 
báo đã giúp người dân Thái sống theo khuôn khô của chánh pháp. 


« Về Giáo dục: Tăng sĩ Thái Lan đóng vai trò rất quan trọng trong 
lĩnh vực giáo dục. Ngôi trường đầu tiên được thành lập ở Thái Lan 
được xây dựng ngay trên khu đất của chùa và những giáo viên đầu tiên 
đều là Tăng sĩ®. Tuy nhiên, ngày nay Phật giáo không còn can thiệp 
nhiều vào ngành giáo dục phổ cập, nhưng di sản của Phật giáo đề lại 
vẫn giữ nguyên giá trị, vẫn đứng vững trong lòng dân tộc Thái. Những 
tòa biệt thự đồ sộ của Bộ Giáo dục, những ngôi trường lớn, những tô 
chức từ thiện... phần lớn vẫn còn nằm trong khuôn viên chùa. 


© Vê nếp sống sinh hoạt, tín ngưỡng: Người dân Thái luôn gắn liền 
với Tăng sĩ. lội dụ, khi sinh con, người dân thường thỉnh ý ý quý sư đặt 
tên, vì họ tin rằng tên được chọn từ quý sư vừa đẹp về mặt ngôn ngữ 
lẫn ý ý nghĩa. Và một điều rất đặc biệt nữa là đối với mọi thanh niên 
Thái, kế cả các bậc vua chúa khi đến giai đoạn trưởng thành 18-20 
tuổi vào chùa tu tập 3 tháng, I năm hoặc 3 năm tùy theo sở thích và 
ước nguyện của mỗi người. Đây là điều tiên quyết trước khi một thanh 
niên muốn lập gia đình hoặc khi bắt đầu một nghề nghiệp chính thức, 
vì rằng điều này giúp cho những thanh niên có được một tâm hồn rộng 
lớn hơn kèm theo giới luật. Nó là một nền tảng vững chắc cho đời 
sống tâm linh của người dân Thái. 

Di sản văn hóa Phật giáo Campuchia 


Campuchia là một trong những đất nước mà người dân có một 
niềm tin vào tôn giáo mạnh mẽ và tuyệt đối nhất trên thế giới này. 
Tôn giáo du nhập vào Campuchia từ rất sớm. Đạo Hindu có mặt tại 
Campuchia từ thời kỳ sơ khai và nhanh chóng đã chiếm được sự tín 
ngưỡng của người dân Campuchia. Cho đến thế kỷ thứ VII thì đạo 
Phật du nhập vào đất nước của những con người có bản chất hiền 
lành này và nhanh chóng trở thành quốc giáo với trên 90% người dân 
Campuchia là Phật tử. Và cũng từ đó đến nay đạo Phật ảnh hưởng đến 


8. Sđd, tr 140. 


CHẢY MÃI MỘT DÒNG SÔNG PHẬT GIÁO * 47 


mọi mặt đời sông của người dân Campuchia từ các chuân mực đạo 
đức xã hội cho đên cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình. 


Vì lợi ích phát triển đạo và của quốc gia, Phật giáo đã ở địa vị độc 
tôn. Và với vai trò đó, Phật giáo đã có những đóng góp quan trọng vào 
việc củng cô quốc gia thông nhất, vun đắp sự đoàn kết nội bộ giai cấp 
cầm quyền, thậm chí đóng góp phần lựa chọn cả người ngồi trên ngai 
vàng của vương quốc. Đồng thời, Phật giáo cũng đề lại nhiều dấu ấn 
đến các mặt văn hóa — xã hội như văn học, nghệ thuật, kiến trúc, điêu 
khắc, luật pháp... 


Một trong những di sản quốc gia CamPuchia đó là: 


* Đền Angkor War (còn được gọi là đền Đề Thiên) được đức vua 
Khmer Suryavarman II xây dựng trong thế kỷ thứ 12. Ban đầu nó 
được xây dựng làm một ngôi đền Hindu, sau này Angkor Wat được 
sử dụng làm nơi thờ Phật sau khi chế độ quân chủ của Campuchia 
chuyền sang theo đạo Phật trong một vài thế kỷ sau đó. 


* Chùa Bạc ở Phnom Penh 


Chùa Bạc ở phía nam hoàng cung, trước kia tên là Wat Ubosoth 
Ratanaram, tên chính thức là Preah Vihear Preah Keo Morakot hay 
Wat Preah Keo. Tu viện chứa nhiều bảo vật quốc gia gồm nhiều vàng, 
nữ trang quý, quan trọng nhất là tượng vàng từ thế kỷ 17 bằng ngọc 
và tượng Di Lặc lớn trang trí bằng 9.584 viên kim cương 25 carat, 
tượng Phật bằng vàng đúc năm 1906-1907, nặng 90kg và mặc y phục 
hoàng gia, tượng Phật bằng bạc gồm 5.000 miếng bạc. 


Phật giáo đã gắn liền với sự hưng vong của vương quốc Campu- 
chia. Khi quốc gia cường thịnh, Phật giáo được phát triển đến đỉnh 
cao, còn khi độc lập chủ quyền đã bị mắt thì Phật giáo cũng chịu 
chung sỐ phận với đất nước. Sự có mặt của Phật giáo Campuchia đã 
góp phần quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa riêng của nước nhà. 
Ngôi chùa ngoài việc là trung tâm văn hóa của bản làng còn là nơi 
bảo vệ nền văn hóa lâu đời của dân tộc, bảo vệ và xây dựng vẻ đẹp 
cho cuộc sống mọi người, từ thời Phù Nam đến Chân Lạp, Angkor... 


Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam 


Đạo Phật truyền vào Việt Nam khoảng đầu kỷ nguyên Tây lịch). 


9. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nxb Phương Đông, 2012, tr 15. 


48 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Câu chuyện Sở Vương Anh”? theo Phật giáo, sách Lý Hoặc Luận? 
của Mâu Tử viết tại Việt Nam vào hạ bán thế ki thứ II, và một số 
tư liệu khác cho ta thấy rằng ngoài hai trung tâm Phật giáo ở Trung 
Hoa? còn có một trung tâm Phật giáo rất quan trọng ở Giao Chỉ tức 
Việt Nam hiện nay thuộc phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đó là trung 
tâm Phật giáo Luy Lâut3). 


Trước hết, Đạo Phật ăn sâu vào đời sống tín ngưỡng của nước Việt 
Nam một cách tự nhiên như nước thấm sâu vào lòng đất. Có thể nói, 
đạo Phật là một tôn giáo rất hòa đồng ngay từ lúc mới du nhập. Một 
nét đẹp rất riêng đó là tỉnh thần cởi mở không giáo điều và tỉnh thần 
sẵn sàng học hiểu văn hóa bản địa. Phật giáo đã thích ứng khá nhuần 
nhuyễn với tín ngưỡng, phong tục, tập quán bản địa và nhờ đó những 
tinh hoa của giáo lý Phật giáo đã tìm được môi trường thích hợp đề nở 
hoa, kết trái. Bằng chứng là hầu như tất cả các làng xã Việt Nam đều 
có sự hiện diện của mái chùa thờ Phật. 


Thứ 2, với tinh thần tùy duyên hóa độ, “gắn đạo với đời” và “đồng 
hành cùng dân tộc” đã tạo nhiều cơ hội để Phật giáo đóng góp thiết 
thực cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong lịch sử 
Phật giáo Việt Nam, chúng ta thấy nỗi lên nhiều vị danh tăng như Đại 
sư Khuông Việt, Đỗ Thuận, Quốc sư Vạn Hạnh, Điều ngự Trần Nhân 
Tông qua “vai trò” chính trị ảnh hưởng rõ nét đến tiễn trình phát triển 
lịch sử dân tộc. Chúng ta còn thấy ở một số thời kỳ lịch sử, Phật giáo 
đã phát huy ảnh hưởng như một “nguồn động lực” thúc đây sự phát 
triển, thậm chí còn chi phối tới tư tưởng và học thuật, văn học và nghệ 
thuật của đất nước, có thê kề đến như dưới hai triều đại Lý và Trần 
chẳng hạn. Mỗi khi đất nước có giặc ngoại xâm, nhiều tu sĩ đã bỏ áo 
cà sa sẵn sàng nhập thế cùng dân tộc đánh giặc giữ nước. Trong hòa 
bình xây dựng đất nước, các vị Tăng Ni lại hướng dẫn phương pháp 
tu tập, phổ biến, giảng dạy giáo lý nhà Phật, giúp cho Phật tử tạo lập 
được nếp sống hướng tới chân, thiện, mỹ. 


Thứ 3, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của Phật g1áo còn 
được kêt tinh trong không gian văn hóa truyên thông của ngôi chùa - 
một thiệt chê văn hóa đặc thù. Trong danh mục xêp hạng di tích lịch 


10. Sở Vương Anh là em cùng cha khác mẹ với Vua hán Minh Đế, được phong tước 
vương năm 4]. 

11. Lý Hoặc Luận ( những luận lý làm tiêu tan các mối nghi hoặc về Phật giáo). 

12. Trung tâm Phật giáo Lạc Dương (kinh đô Trung Hoa) và Bành Thành (tỉnh Giang Tô). 

13. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nxb Phương Đông, 2012, tr 15. 


CHẢY MÃI MỘT DÒNG SÔNG PHẬT GIÁO * 49 


sử - văn hóa quốc gia, chùa cũng chiếm một tỷ lệ khá cao (465 trên 
tổng số 3058 di tích quốc gia của Việt Nam). Nhiều ngôi chùa được 
xây dựng trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đầy biểu cảm, tạo nên 
những danh lam thắng cảnh nỗi tiếng cả nước. Ở những nơi đó, ta có 
được một phức hợp kiến trúc nghệ thuật gắn bó hữu cơ và tác động 
tương hỗ với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, gợi cảm, như các khu 
thắng cảnh Yên Tử (Quảng Ninh), Hương Sơn (Hà Tây), Ngũ Hành 
Sơn (Đà Nẵng), núi Bà Đen (Tây Ninh), núi Sam (An Giang)... 


Và nhìn từ góc độ mỹ thuật Phật giáo, ta lại thấy nhiều ngôi chùa 
xứng đáng được tôn vinh với tư cách là những bảo tàng nghệ thuật. 
Có thể liệt kê ra đây hàng trăm ngôi chùa như thế trải dài trên khắp 3 
miền Bắc, Trung, Nam: chùa Mía, chùa Tây Phương (Hà Tây), chùa 
Bút Tháp (Bắc Ninh), chùa Phố Minh (Nam Định), chùa Thiên Mụ 
(Thừa Thiên - Huế), chùa Giác Lâm (TP.HCM), chùa Tam Tạng (Sóc 
Trăng)... Trong mỗi ngôi chùa này đều có một Phật điện với nhiều 
pho tượng Phật, Bồ Tát mà mỗi pho lại là một tác phẩm điêu khắc khá 
hoàn chỉnh, được sắp xếp theo một trật tự nhằm chuyển tải vẫn đề lịch 
sử tư tưởng Phật giáo. 


Nói cách khác, Phật giáo du nhập vào Việt Nam đã sản sinh ra rất 
nhiều thành tựu văn hóa, đặc biệt Phật giáo đời Nhà Trần đã mang 
đậm nét dân tộc Việt Nam, như trên đã đề cập trong lịch sử Phật giáo 
Việt Nam vị Hoàng đề thứ 3 Trần Nhân Tông, người thừa hưởng tỉnh 
hoa từ các Tiên Đề, Ngài là Sơ Tổ thiền tông Trúc Lâm, một thiền phái 
Nhất tông. Đây là điểm nổi bậc nhất của Phật giáo đời Trần. Ngài đã 
làm sống dậy tinh thần nhập thế, tạo một tiếng vang tác động vào nền 
văn hóa Đại Việt. Các thế hệ Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam luôn thiết lập 
hạnh nguyện tu hành “tốt đạo đẹp đời”, đồng hành cùng dân tộc, làm 
nên những giá trị di sản văn hóa từ vật chất đến tỉnh thần hết sức quan 
trọng và ý nghĩa trong những chặng đường phát triển của lịch sử dân 
tộc từ ngàn xưa cho đến ngày nay. 


MÃI MỘT DÒNG SÔNG PHẬT GIÁO 


Khi tìm hiểu về đi sản văn hóa Phật giáo vùng Mê-kông, chúng ta 
đều nhìn nhận chung một điều đó là Đạo Phật đã hòa nhập một cách 
rất tài tình đề trở thành một tôn giáo chính của đất nước ấy chứ không 
còn là một hệ thống giáo lý du nhập nữa. Có thê nói không một nơi 
nào mà Phật giáo lại thấm nhuần và in đậm trong tâm trí, tư tưởng và 
nếp sống sinh hoạt của người dân vùng Mê-kông, dòng sông xuyên 
suốt trên 6 quốc gia. Về mặt địa lý dòng sông đã ban tặng cho con 


50 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


ngưởi nơi đây rất nhiều phâm vật từ thiên nhiên. Về mặt tâm linh dòng 
sông Mê-kông lại là một dòng sông huyền bí chứa đựng một kho tàng 
lớn của văn hóa Phật giáo. Với nét đẹp từ bị, trí tuệ, Phật giáo đã từng 
bước chinh phục con người của dòng sông nơi đây, nhẹ nhàng đi vào đời 
sông văn hóa tâm linh của người dân vùng Mê-kông một cách rất hiền 
hòa. Không một nơi nào Phật giáo đi qua mà không để lại những nét vàng 
son để rồi nơi ấy lại phát triển một cách rất riêng theo từng lãnh thổ. 


Nếu như ở Trung Quốc, Phật giáo đã đóng góp rất lớn cho lĩnh 
vực tư tưởng và ngôn ngữ cũng như những thánh tích Phật giáo thì 
ở Lào, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Phật giáo lại được đưa lên 
hàng đầu với cương vị là quốc giáo, còn gì tốt đẹp và hạnh phúc hơn 
khi người dân nơi đây, họ sống rất hài hòa và lương thiện, họ luôn 
lấy giới luật, lấy nhân quả nghiệp báo của Phật giáo làm nền tảng cho 
cuộc sống tâm linh hướng thượng, và Việt Nam vào thời đại Lý Trần, 
đỉnh cao là thời đại Nhà Trần Phật giáo cũng trở thành quốc giáo, với 
giáo lý kinh Thập Thiện được Nhà Trần áp dụng, khuyên người dân 
trong cách đối nhân xử thế đã tạo nên một trang sử vàng cho Phật 
giáo. và ngày nay, Phật giáo vẫn luôn có một vị trí vững chắc trong 
lòng người dân Việt Nam. 


Có thể nói rằng, “Dòng sông Phật giáo” không chỉ bồi đắp cho 
đời những kiến trúc văn hóa, nghệ thuật độc đáo mà hơn tất cả ở nơi 
đó, chính lòng tin yêu, lòng kính ngưỡng đối với Phật giáo một cách 
nguyên vẹn, thủy chung và thành kính đã tạo cho người dân của dòng 
sông một đời sống tinh thần phong phú, giàu có. Tượng Phật, kiến 
trúc đền đài được tạo tác khắp nơi mà đường như vẫn chưa bao giờ 
là đủ. Người dân của dòng sông Mê-kông tạc tượng Phật quanh năm, 
không với mục đích đề bán mà là đề thể hiện niềm tin yêu và lòng tôn 
kính vô bờ bến đối với Đức Phật. Nếu như dòng sông Mê-kông chảy 
mãi không ngừng trong dòng thời gian bất tận của vũ trụ thì “dòng 
sông Phật giáo” cũng chảy mãi không ngừng trong trái tìm và tâm hồn 
của một đồng cư dân của dòng sông rộng lớn. Đó là niềm tự hào và 
hạnh phúc lớn lao của hàng đệ tử Phật trong thời đại ngày nay. Càng 
tự hào bao nhiêu, hàng hậu học chúng ta càng nhận thấy trách nhiệm 
lớn lao trong việc phải giữ gìn và phát huy những giá trị di sản văn 
hóa Phật giáo lên một tầm cao mới găn liền với hơi thở và cuộc sống 
của thời đại. Chính vì vậy, bên cạnh niêm vui về những di sản văn hóa 
Phật giáo trên dòng sông Mê-kông được thế giới công nhận, được các 
quốc gia hết sức trân quý, giữ gìn, chúng ta cũng thật sự quan tâm đến 
những tác động nghiêm trọng về nguồn tài nguyên sông nước do việc 


CHẢY MÃI MỘT DÒNG SÔNG PHẬT GIÁO * 51 


khai thác tài nguyên khoáng sản quá mức ảnh hưởng đến môi trường 
sống của người dân các quôc gia có dòng sông Mê-kông chảy qua. 
Thiết nghĩ răng, việc giữ gìn cho dòng sông Mê-kông tươi đẹp cân 
phải được thế gIỚI và các quôc gia của dòng sông Mê-kông quan tâm 
nhiều hơn nữa để giữ gìn và kiến tạo gia tài các di sản Phật giáo tiếp 
nối từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Và nếu như tất cả chúng ta thiếu 
trách nhiệm, thiếu bổn phận và lơ là với một giá trị văn hóa lịch sử cao 
quí này, thì chắc chắn tương lai chúng ta phải gánh chịu hậu quả mà 
chính sự vô trách nhiệm của chúng ta tạo nên. Điều này đồng nghĩa 
là chúng ta có tội với lịch sử, văn hóa mà thiên nhiên đã ban tặng cho 
chúng ta. “Dòng sông phật giáo” không còn là sở hữu của riêng ai mà 
nó là tài sản của toàn nhân loại. Hãy gìn giữ và bảo vệ! 


3k3kzk 


52 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Tài liệu tham khảo 

l/ Nguyễn Phan Quang vã Võ Xuân Đàn, Lịch sử Việt Nam từ 
nguồn gốc đến 1884, Nxb TP. HCM, 2000. 

2/ Trần Quang Thuận, Phá Giáo Trung Quốc, Nxb Tôn Giáo, 2008. 

3/ Trương Sĩ Hùng, Tôn giáo và văn hóa Đông Nam Á, Hà Nội, 
Nxb Khoa học, 2007. 

4/ Trần Quang Thuận, Phát Giáo Miến Điện, Nxb Tôn Giáo, 2008. 

5/ Thích Nguyên Tạng, Phật giáo khắp thể giới, Nxb Phương 
Đông, 2006. 

6/ Nguyễn Lang, Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nxb Phương 
Đông, 2012. 

7/ Lê Mạnh Thát, Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam, tập I, Nxb Tông 
Hợp TPHCM, 2006. 

S/ Trần Thúc Việt: Vj (rí của Phật giáo trong đời sống xã hội Đông 
Nam A. http://daitangkinhvietnam.org. 

9/ Phan Ngọc, Đi xa để lại nghĩ gần, http://old.thuvienhoasen.org 

10/ http://tapchivanhoaphatgiao.com 

11/ Tham khảo http://www.quangduc.org 

12/ Tham khảo Webside địa lí và cuộc sống. 


53 


PHẬT GIÁ0 VÙNG MÊ-KÔNG: ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ 
PGS.TS Trần Hồng Liên? 


Tóm tắt: 


Bài viết đề cập đến một số đặc điểm trong mối quan hệ giao lưu 
văn hóa, đặc biệt là trên lĩnh vực Phật giáo giữa các tộc người cộng 
cư ở vùng Mê-kông trong quá khứ và hiện tại. Những đặc điểm này 
được hình thành từ bồi cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa. Những đặc 
điểm nổi bật nhất được nêu lên trong Phật giáo vùng Mê-Kông là tính 
đa dạng, tính tiếp biến văn hóa, tính dung hợp, tính sáng tạo, tính 
nhập thế, tính dân tộc. 


Qua những đặc điểm nêu trên, cho thấy Phật giáo vùng Mê -Kông 
đã tích hợp trong bản thân hệ giá trị tiêu biểu: giá trị tỉnh thần truyền 
thống của dân tộc Việt Nam, biểu hiện qua lễ lu lan, qua tỉnh thần 
VÊU Hước. 

Qua một số yếu tô thể hiện môi giao lưu văn hóa Phật giáo trong 
cộng đồng cư dân các nước Vùng biên giới, Lào và Campuchia, đã 
gợi lên cho chúng ta một số giải ¡ pháp cân thực hiện thời gian tới, thúc 
đẩy quá trình phát triển của “Tam giác phát triển” tại khu vực ngã 
ba biên giới Việt Nam -Lào -Campuchia, thông qua Phát giáo, vốn là 
chất keo găn kết 3 quốc gia, 3 cộng đồng Phật giáo này về mặt tâm 
linh. Với chiếc kiêng ba chân này, sẽ giúp Việt Nam có thể vững vàng 
trong nên độc lập tự chủ và tạo cơ hội tốt trong việc bang giao với khu 
vực và trên thể giới. Bài học về liên mình ba nước Đông Dương của 
chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị. 


(*). Hội Dân tộc học & Nhân học TP.HCM. 


54 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Abstract: 


Article refers to a number of charactferistics 1n relation to cultural 
exchanges, especially 1n the field of Buddhist between ethnic commu- 
nitles living 1n the Mê-kông region In the past and the present. 


These characteristics are formed from local context and local- 
history-culture. These features are best raised in the Mê-kông regIlon 
Buddhism diversity, as acculturation, as fusion, creativifty, engaged 
Buddhism and ethnicity. 


Through the characteristIics mentioned above, shows the Buddhist 
Mê-kông was Integrated In the system 1tself, typical values: traditional 
spiritual values of the people of Vietnam, Vu Lan ceremony, through 
the spirit of. paftriotism. 


Through a number of factors that can make cross-cultural connec- 
tions Buddhist communifIes 1n border countries, Laos and Cambodia, 
also evokes a solution we need to take the time to promofte the of 
the “Triangle region” at the Junction tuberculosis =Campuchia-Laos- 
Vietnam border, through Buddhism, which 1s the 3 communtty of 
Buddhist spiritual. 


With a tripod, which will help Vietnam can firmly In the back- 
øround Iindependence and creating good opportunitles 1n the rela- 
tions with the region and the world. Lessons league three Indochinese 
countries of President Ho Chi Minh to date remain valid. 


tk 3k 


Vùng văn hóa là khái niệm đã được các nhà khoa học quan tâm, 
đặc biệt là GS.TS Ngô Đức Thịnh. Theo ông, đó là vùng lãnh thô có 
những tương đồng vê môi trường địa lý, cư dân sinh sông đã có những 
môi quan hệ về nguồn gốc và lịch sử, có những tương đồng về trình 
độ phát triển kinh tế - xã hội. Giữa họ đã có những giao lưu văn hóa 
qua lại, đã hình thành những đặc trưng chung, có nét khác biệt để có 
thể phân biệt với vùng văn hóa khác. Từ cách hiểu này, có thể xem 
Tây Nam Bộ là vùng văn hóa, hay còn gọi văn hóa vùng Mê-kông, với 
những đặc trưng rõ nét về không gian, chủ thê và thời gian văn hóa. 


Đề nêu lên những đặc điểm của Phật giáo vùng Mê -Kông, chúng 
tôi tiếp cận nghiên cứu theo hai hướng : địa-lịch sử và địa -văn hóa. 
Hướng tiếp cận này sẽ giúp giải quyết các câu hỏi nghiên cứu đặt ra. 
Dưới góc độ địa-lịch sử, Phật giáo Nam bộ đã thể hiện những đặc 
điểm gì trong quá trình phát triển trên một địa bàn cộng cư đa dân 


PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ * 55 


tộc, đa tôn giáo trong suốt 300 năm, bằng nhiều con đường và nhiền 
hướng khác nhau? Dưới góc độ địa- văn hóa, văn hóa Phật giáo ở 
Nam bộ có điểm gì chung nhất so với Phật giáo ở miền Bắc và miền 
Trung? Nhưng với vị trí đặc thù này, Nam bộ đã có tác động gì đến sự 
phát triển của Phật giáo trong vùng ? Sự phong phú và đa dạng đó thể 
hiện trên những lĩnh vực nào? 


Bài viết đề cập đến một số đặc điểm trong mối quan hệ giao lưu 
văn hóa, đặc biệt là trên lĩnh vực Phật giáo giữa các tộc người cộng 
cư ở vùng Mê-kông và với các quốc gia cận kề như Thái Lan, Lào, 
Campuchia.. trong quá khứ và hiện tại, đồng thời nêu lên những đặc 
điểm trong văn hóa ứng xử. Những đặc điểm này được hình thành từ 
đâu? Đó là những đặc điểm gì? Phải chăng ngoài yếu tô địa lý cận kề 
còn là sự đồng nhất trong việc tuân phục vào một loại hình tôn giáo 
duy nhất là Phật giáo? Câu hỏi nghiên cứu được đặt ra trong quá trình 
tìm hiểu nhằm góp phần vào việc đánh giá và đề xuất các giải pháp 
thúc đầy phát triển bền vững vùng Mê -Kông. 

1. NHỮNG ĐẶC ĐIÊM CỦA PHẬT GIÁO VÙNG MÊ -KÔNG 

1.1 Tính đa dạng 


Tính đa dạng của Phật giáo vùng Mê -Kông thể hiện trên nhiều 
lĩnh vực, từ các hệ phái, dòng phái, giáo phái đến tính đa dân tộc của 
cộng đồng cư dân theo đạo. Tính đa dạng này cũng thê hiện trong bày 
trí tượng thờ, trong trang phục, pháp khí.. 


Thành tựu của Khảo cô học cho biết Phật giáo có mặt tại vùng Mê- 
Kông khá sớm. Những hiện vật đào được như tượng Phật, chuông 
đồng, phù điêu.. có nội dung Phật giáo, điển hình là Pháp thân kệ, 
khắc trên lá vàng mỏng được tìm thấy ở Gò Xoài, Long An, cách 
chúng ta hơn 10 thế kỷ. Ngôi chùa Som -Bua -Răng -Sây (xã Hòa 
Ân, H.Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) là ngôi chuà đầu tiên của Phật giáo Nam 
Tông được lập vào năm 373; Chùa Trô- Pang -Veng (xã Nhị Trường, 
H. Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) cũng được xây dựng từ thế kỷ IV, hiện 
vẫn còn tồn tại, là dấu tích về sự có mặt sớm của Phật giáo Nam tông. 
Yếu tố Phật giáo còn đọng lại trên vùng đất phương Nam đã duy trì 
niềm tin về đức Phật cho cư dân nơi đây, đã trở thành một trong những 
nhân tố quan trọng, thúc đây sự tiếp nhận và phát triển của Phật giáo 
khi người Việt truyền đến. Đây là một trong những đặc trưng cơ bản, 
bao trùm cả hệ thống của Phật giáo vùng Mê- Kông, giúp khu biệt với 
các vùng khác. 


56 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Ngay từ khi mới du nhập, tính dung hợp của Phật giáo vùng Mê- 
Kông đã bước đầu định hình qua quá trình cộng cư của các tộc người 
(Khmer -Việt - Hoa - Chăm). Tính dung hợp này ngày cảng được 
nhận diện rõ nét và sâu sắc hơn trong thời hiện đại, qua nhiều phương 
diện khác nhau của văn hóa Phật giáo tại vùng đất mới này. 


Đầu thế kỷ XVIII (1708) Mạc Cửu, người Quảng Đông, trước 
chạy sang Chân Lạp, sau chuyển vào khai phá vùng đất mới Mang 
Khảm, đổi tên là Hà Tiên, dựng am nhỏ cho mẹ tu, sau đó xây lại 
thành chùa Tam Bảo nổi tiếng, thời vua Gia Long đã được sắc tứ.. 


Từ Campuchia, năm 1938, Hộ Tông du nhập hệ phái Nam tông 
vào Việt Nam, đem lại cho Phật giáo Nam bộ một nét mới mẻ. Theo 
tài liệu của Cục Lưu trữ quốc gia Campuchia, vào năm 1935 khi chính 
quyền thuộc địa chính thức nhìn nhận 6 hội Phật giáo tại Nam kỳ, các 
tổ chức này đã mở rộng họat động giảng dạy và tương trợ lẫn nhau nơi 
người Việt ở Campuchia?', 


Như vậy, tính đến đầu thế kỷ XX, từ các hướng trái ngược nhau, 
không chỉ là từ Bắc vào Nam, Phật giáo, Xét về hệ phái, đã có Bắc 
tông và Nam tông. Bắc tông phổ biến trong cộng đồng người Việt và 
người Hoa. Đến giữa thế kỷ XX, (1944) Tổ sư Minh Đăng Quang 
thành lập hệ phái Khất sĩ, chủ yếu trong tộc người Việt, đem lại cho 
Nam bộ nét riêng có, gồm 3 hệ phái Phật giáo trong cả nước. Hệ phái 
Nam tông, phổ biến trong người Việt ở Nam bộ, còn gọi Phật giáo 
Nguyên Thủy (7; heravada) có cách hành lễ, nghi thức thờ cúng, trang 
phục khác với hệ phái Bắc tông. Phổ biến trong cộng đồng Khmer, 
quen gọi Phật giáo Tiểu Thừa (/nayana) hay Phật giáo Nam tông 
Khmer, có trang phục giống với Phật giáo Nam tông người Việt, cũng 
thực hành hạnh “trì bình khát thực” và chỉ thờ Phật Thích Ca, không 
thờ bồ tát và các vị thần, thánh... Trong Phật giáo Khmer hiện nay vẫn 
còn tồn tại hai phái: Thommayut và Mahanikai. Hai phái này cũng có 
ở Campuchia. 


Sự đa dạng từ nguồn gốc du nhập đã kéo theo sự đa dạng trong các 


1. Pascal Bourdeaux 2007. Vào khoảng thời gian đại đức Hộ Tông còn mang tên Lê Văn 
Giảng. Tìm hiểu việc thành lập. Phật giáo Theravada Việt Nam qua tiêu sử Lê Văn Giảng 
(1883-1940). Khoa học xã hội số 2. Tr. 55. 

2. Trì bình khát thực là việc ôm bình bát đi quanh xóm làng đề nhận thức ăn cúng dường 
từ các hộ gia đình, từ sáng đến ngọ trưa phải trở vê chùa. Mỗi ngày, tu sĩ chỉ thọ thực một lần 
vào buổi trưa và ăn mặn. Buổi chiều không dùng cơm, chỉ uống thức ăn loãng như sửa, nước 
cháo, nước lọc... 


PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ * 57 


dòng phái Phật giáo, do các thiền sư truyền bá. Chưa nơi nào trong cả 
nước tập trung nhiều dòng phái Phật giáo như ở Nam bộ. Hai trong 
số những thiền sư Trung Hoa vào Đàng Trong hoằng hóa buồi đầu có 
thiền sư Bốn Quả (thế hệ thứ 32) và Nguyên Thiều (thế hệ thứ 33). 
Tông Lâm Tế và Tào Động, là 2 trong 5 tông phái chủ đạo từ Trung 
Quốc đã sang Nam bộ, phát triển trong cộng đồng người Việt và người 
Hoa. Chỉ tính riêng tông Lâm Tế đã có dấu ấn của cả các dòng phái 
như Tổ Đạo, Đạo Bổn Nguyên, Chúc Thánh, Trí Huệ®)...phát triển 
trong cộng đồng người Việt. Tông Tào Động phát triển phổ biến trong 
cộng đồng người Hoa. Ngoài những tông phái được du nhập vào từ 
Trung Quốc, vùng Mê- Kông còn lưu hành cả dòng phái Liễu Quán, 
do thiền sư Việt Nam xuất bài kệ. 


Theo dòng phát triển lịch sử, đạo Phật cũng hình thành những tô 
chức đề họat động và truyền bá tín ngưỡng Phật giáo trong cư dân. 
Do đặc thù về lịch sử, Nam bộ là nơi đối đầu trực tiếp với các thế 
lực xâm lược, từ chủ nghĩa thực dân Pháp đến đề quốc Mỹ, vì vậy, 
các Hội Phật giáo ra đời cũng mang tính đa dạng, phức tạp. Nam Kỷ 
Nghiên cứu Phật học hội là Hội Phật giáo đầu tiên, được thành lập ở 
thủ đô Sài Gòn năm 1931, tiếp sau đó lần lượt các Hội đều phát triển 
ở vùng Mê-Kông như Hội Lưỡng Xuyên Phật học (1934) ở Trà Vinh; 
Hội Phật học Kiêm Tế (1936) ở Rạch Giá; Hội Phật giáo Cứu Quốc 
(1946) ở Đồng Tháp Mười.. 


Trong trang phục, nếu như ở hệ phái Nam Tông, tu sĩ sử dụng 
trang phục màu vàng nghệ, không mặc áo mà chỉ vấn y, thì hệ phái 
Bắc tông sử dụng y áo màu vàng chanh; còn hệ phái Khắt sĩ, tuy có 
ảnh hưởng cách vấn y và màu sắc của hệ phái Nam tông, nhưng có 
sáng tạo thêm, chiếc y gồm một trăm mảnh vải nhỏ ghép lại, gọi là y 
bá nạp. Nếu như Phật tử người Hoa mặc áo tràng màu đen, thì Phật tử 
người Việt lại mặc áo tràng màu xám (lam).. 


về pháp khí, Phật giáo Bắc tông, vốn chịu ảnh hưởng sâu đậm từ 
Trung Quốc, nên pháp khí sử dụng khi cúng lễ rất phong phú, có cả 
linh, khánh, đầu, chập chã, trống cơm... trong khi ở Phật giáo Nam 
tông và Khất sĩ, chỉ sử dụng chuông là phổ biến nhất. 


3. Tên gọi các dòng phái này chỉ có tính tương đối,vì lầy hai chữ đầu cùa bài kệ để gọi. 
Xem thêm toàn bộ nội dung các bài kệ này trong sách: Trần Hồng Liên, 1995 “Đạo Phật 
trong cộng đông người Việt ở Nam bộ Việt Nam, từ thế kỷ XVII đến1975”. Nxb Khoa học xã 
hội. Hà Nội. 


58 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


1.2 Tính dung hợp 


Sự phong phú, đa dạng trong tô chức, trong nghỉ lễ, trong trang 
phục, pháp khí Phật giáo đã cho thấy có hiện tượng giao lưu văn hóa 
mạnh mẽ trong Phật giáo. vùng Mê- Kông. Trong đó, nồi bật nhất là sự 
dung hợp tông phái (Thiền tông-Tịnh Độ Tông- Mật tông); dung hợp 
hệ phái trong tổ chức Phật giáo, giữa Bắc tông và Nam tông đề hình 
thành một hệ phái mới: hệ phái Khất sĩ. 


Ngoài ra, cũng dung hợp kiểu thức kiến trúc ngôi chùa, hay cơ sở 
thờ tự trong văn hóa ứng xử Phật giáo, như trường hợp chùa Tây An (ở 
Núi Sam TP.Châu Đốc, An Giang) có kiến trúc mái tròn như một thánh 
đường Islam giáo, vì An Giang có cộng đồng tộc người Chăm theo Islam 
giáo cư trú tại huyện Phú Tân, An Phú...Tịnh xá của hệ phái Khất sĩ luôn 
được xây dựng theo khuông mẫu chính điện có hình bát giác, tượng trưng 
cho Bát Chính đạo trong giáo lý Phật giáo. Nhờ tính dung hợp này mà 
mặc dù vẫn giao lưu, tiếp xúc với văn hóa Phật giáo. các vùng, các quốc 
gia từ bên ngoài, nhưng Phật giáo vùng Mê-Kông vần không bị hòa tan, 
vẫn giữ được những nét riêng mang tính đặc thù của nó). 


Các đạo tràng niệm Phật ở chùa Phú Linh (Bến Tre), chùa Long 
Phước (Bạc Liêu) cho thấy yếu tố Thiền tông và Tịnh Độ Tông đã hòa 
quyện, đan xen trong ngôi chùa. Hòa thượng Minh Trực Chơn Như, 
xuất g1a theo phái Thiền Lâm Tế, dòng Liễu Quán, thuộc thế hệ truyền 
thừa thứ 40, quê hương ở Long An, đã sáng lập ra phái Thiền-Tịnh 
Đạo Tràng vào năm 1948. Khá nhiều ngôi chùa đều mang tên Phật 
Bửu Tự ở Long An, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre đều thuộc phái 
này. Ngoài ra, yếu tố Mật tông trong Phật giáo vùng Mê-Kông còn 
được thê hiện qua sự kiện được lưu truyền trong quá khứ, là việc chữa 
khỏi bệnh bằng nước lã của Đức Phật Thầy Tây An, trong trận dịch tả 
năm 1849, để đưa đến sự hình thành đạo Bửu Sơn Kỳ Hương ngay sau 
đó, hay của Đức Thầy Huỳnh Phú Số sau năm 1939. 


Thiền viện Sơn Thắng và chùa Giác Thiên ở Vĩnh Long nhiều 
năm qua đã hành trì theo hệ thống Thiền Trúc Lâm Yên Tử thời Trần, 
nhưng vẫn hướng dẫn Phật tử tụng kinh vào thời Tịnh độ mỗi tối. Như 
vậy, sự dung hợp 3 tính chất: Thiền-Tịnh-Mật đã phổ biến trong Phật 
giáo Việt Nam và là tính chất nỗi bật của Phật giáo vùng Mê-Kông. 


4 Trần Hồng Liên (2000) Đạo Phật trong công đông người Việt ở Nam bộ Việt Nam từ 
thể kỷ XVIH đên năm 1975. Nxb. Khoa học xã hội. Tái bản lần 1. Tr.222. 
5. Tô đình của phải này hiện đặt tại Phật Bửu Tự, quận 3, TP.HCM. 


PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ * 59 


1.3. Tính tiếp biến văn hóa Phật giáo 


Từ thế kỷ XVII, trong dòng lưu dân từ miền Trung vào Nam khai 
phá, có cả những nhà sư. Sự hiện diện của họ đã đưa đến việc hình 
thành những ngôi chùa, tượng thờ, pháp khí..Đồng thời với sự nhập 
cư của người Việt, cũng có cả những thiền sư Trung Hoa và những 
cư dân Trung Hoa đến định cư sớm từ thế kỷ XVIII, theo đoàn di dân 
của Mạc Cửu vào vùng đất Mang Khảm (nay là Hà Tiên, tỉnh Kiên 
Giang). Đoàn người ấy, sau nhiều thế kỷ định cư trên vùng Mê-kông, 
đã trở thành người Hoa, là công dân Việt Nam. 


Vùng đất Mê- Kông còn là nơi định cư sớm của người Khmer. Đó 
là những cư dân sống bằng nông nghiệp và theo Phật giáo Nam tông. 
Sự giao lưu, đan xen văn hóa giữa 3 cộng đồng tộc người Việt, Hoa, 
Khmer cư trú trên vùng đất Mê- Kông đã làm cho việc hội nhập văn 
hóa trong Phật giáo ngày càng trở nên mạnh mẽ, đưa đến sự phong 
phú, đa dạng trong Phật giáo tại chỗ. 


Kiến trúc chùa cổ thuộc hệ phái Bắc tông có hai cửa hai bên trồ 
vào chính điện, giữa là bình phong để ngăn trở các thế lực xấu xâm 
nhập vào nơi tôn nghiêm có Phật ngự. Kiến trúc ấy cho thấy gần gũi 
với kiến trúc chính điện chùa Khmer thuộc địa bàn của vùng Mê- 
Kông. Đề ngăn cản các thế lực xấu này, chùa Khmer ngoài 3 lớp rào, 
còn có thêm 9 hồ seima đào quanh khu vực chính điện, xem như là 
ranh giới, là lớp rào vô hình thứ tư, một hàng rào ảo. Còn chưa kê đến 
các pho tượng bao quanh hành lang chính điện chùa Khmer như tiên 
nữ (keyno); chim thần (Mahakrua); tượng Chăn (yeak) trước công vào 
chính điện.. đang trong tư thế bảo vệ phật pháp, là dấu ấn của các vị 
thần linh thuộc Bà-la-môn giáo. 


Trước năm 1975, theo giáo luật, các chùa Khmer thuộc vùng Mê- 
Kông sau khi xây dựng xong chính điện phải làm lễ Kiết giới seima, 
nếu chưa tổ chức lễ, xem như chưa hoàn thành. Dịp này, sư sãi cũng 
mời các vị sư từ Campuchia sang tham dự, hoặc làm lễ. Chùa Khmer 
ở vùng Mê -Kông có 452 ngôi”), trong đó hầu hết các pho tượng Phật 
đều được đưa từ Campuchia về. Do vậy, từ đường nét nghệ thuật, đến 
màu sắc, chất liệu đều thể hiện yêu tố tâm lý, phong tục của cư dân nói 
ngôn ngữ Môn -Khmer. Một trong những đặc trưng bên trong chùa 


6. Vùng đất có 4 dân tộc cư trú, nhưng chỉ có 3 tộc người theo Phật giáo. Người Chăm 
tại đây theo Islam giáo. 
7. Số liệu điều tra năm 2009. 


60 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Khmer, cả ở Việt Nam và Campuchia, là các hình ảnh về lịch sử cuộc 
đời đức Phật Thích Ca (Ja/aka), đều được vẽ với kích thước lớn, trang 
trí toàn bộ bên trong chính điện. Những nghệ nhân này cũng được mời 
từ Campuchia sang. Tại các chùa Khmer, việc 1n ấn kinh sách cũng 
được đưa sang Campuchia, vì nơi đây có co chữ Khmer sắc nét. 


Mối quan hệ bang giao trên lĩnh vực tôn giáo giữa hai địa phương 
vùng biên giới diễn ra rõ nét hơn vào địp có lễ hội, như lễ Phật Đản, Dol- 
ta, Ok Om Bok..Chính quyền tỉnh Tà Keo, Kandal cũng sang thăm viếng 
chùa Khmer vùng biên giới như ở Tân Châu (Tây Ninh) ; ở Tịnh Biên 
(An Giang). Tín đồ sang tham dự lễ hội, tham quan vài hôm mới trở về. 

Những năm gần đây, khá nhiều chùa Khmer vùng Mê -Kông đã 
xây mới lại chính điện. Mô-típ trang trí và kiến trúc mái chùa đã ảnh 
hưởng kiểu thức kiến trúc của ngôi chùa Thái Lan, như trường hợp 
chùa Trà Nóc (H.Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), chùa Vàm-Rây (H.Trà 
Cú, tỉnh Trả Vĩnh)... 


Các trung tâm dạy thiền Vipassana ở Myanmar đã đón nhận khá 
nhiêu tu sĩ Việt Nam sang học tập. Nhiêu tu sĩ Phật giáo vùng Mê 
-Kông cũng đã sang các nước Đông Nam A và Châu A du học. 


Tính tiếp biến văn hóa còn được thể hiện qua các pho tượng thần, 
thánh của tín ngưỡng dân gian, đã có mặt trong điện thờ Phật giáo Bắc 
tông, để giới thiệu một điện thờ đa dạng, phức tạp, là kết quả của một 
quá trình giao lưu, hỗn dung, tiếp biến văn hóa mạnh mẽ ở vùng Mê 
-Kông suốt nhiều thế kỷ. 


Bên cạnh các nhân thần, vốn là những con người thật hay huyền 
thoại, còn có các thần linh như Bà Cửu Thiên Huyền Nữ, được thờ ở 
chùa Thiên Phước (Vĩnh Long); chùa Bửu Lâm (Tiền Giang )...Nhiều 
chùa còn lại dấu vét của việc thờ Vua, được xem là con trời (thiên tử), 
vốn là hình thức thờ phổ biến trong các chùa cổ ở miền Bắc. 


Đặc biệt, trong các chùa cô có hai bàn thờ nhỏ, một được đặt trước 
chùa (trước bình phong vào chính điện) thờ Thập loại cô hồn; và một 
bàn thờ Xuất Sanh (phía sau chùa). Trên bàn thờ Thập loại cô hồn, 
chùa dành thờ chung cho các cô hồn uống tử, do cái chết oan khuất, 
cho các âm binh và cho chiến sĩ. 

Các miếu thờ Neak Tà cùa người Khmer cũng có ở chùa Linh 
Quang (Vĩnh Long), Linh Sơn Rạch Núi (Long An)...Dấu vết của 
tàn dư Lão giáo cũng lưu lại trên điện thờ của các ngôi chùa cổ Phật 
giáo, qua hình ảnh của bộ tượng Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đầu. 


PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ * 61 


Có thể thấy, trong ngôi chùa Bửu Sơn (thị xã Sóc Trăng), ngoài các 
thần linh thê hiện đậm nét mối giao lưu văn hóa giữa các dân tộc Việt, 
Hoa, Khmer, qua việc thờ Ông Hồ, ông Tà, Thiên Phụ Địa Mẫu... 
còn có từng bàn thờ riêng dành cho Phật Mẫu Diêu Trì, Ngọc Hoàng 
Thượng Đế, Trăm quan cựu thần. Ở chùa Phật Quang (huyện Mỹ Tú, 
Sóc Trăng), ngoài các tượng Phật, còn thờ Ông Tà, Năm Ông, Bắc Đé, 
Thần Tử Vi, Thần Vàng, Thần Quang Địa, Tam Hoàng, Bạch Hầu, 
Cửu Vị Tinh quân, Thổ Thần, Năm Bà Ngũ Hành, Bà Chúa Xứ, Cửu 
Thiên Huyền Nữ, Chuá Tiên, Tỳ Lam, Các Cô.... 


Tại Hải Phước An Tự, ngôi chùa cô của Phật giáo Bắc tông, thuộc 
địa bàn cộng cư đa dân tộc của xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, Sóc 
Trăng có cả tượng Bà Mã Châu, Kim Đồng, Ngọc Nữ, Thiên Lý Nhãn, 
Thuận Phong Nhĩ, Bắc Đế, Quan Thánh Đề Quân...vốn là những thần 
linh trong tín ngưỡng của người Hoa, cùng một gian với tượng cốt thờ 
Ông Hỏ. Đặc biệt, bên trong vườn chùa Phật giáo, còn có những ngôi 
miếu, điện thờ dành cho Chúa Xứ Thánh mẫu, Linh Sơn Thánh mẫu, 
Thiên Hậu Thánh mẫu, Thủy Long Thánh mẫu...!8) 


1.4 Tính sáng tạo 


Hệ phái Khất sĩ do Đức Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập, đã dung 
hợp hai đường hướng tu hành của Nam Tông và Băc tông, đê sáng tạo ra 
một hệ phái mới, chính thức ra đời vào năm 1944 ở Tiên Giang. 


Một trong những nét nổi bật của Phật giáo vùng Mê -Kông còn 
là nghi thức cầu an, cầu siêu và lập trai đàn chân tế, cầu cho người 
chết được siêu thoát. Thật thú vị, vì chỉ với chiếc đâu, sử dụng trong 
các đàn trai này, mà ở các vùng miền khác nhau cũng có tên gọi, 
hình dáng và cách sử dụng khác nhau. Ở miền Nam, đầu có dây xỏ 
vào ngón cái, để giữ chặt khi gõ, không cho rớt xuống, khi có những 
đoạn tụng, hát, cần sự luyến láy kéo dài. Ở miền Trung, từ Huế vào 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, pháp khí này bằng đồng, tròn, có khung 
đở và để cầm, được gõ bằng roi tre. Khi gõ vào, vang ra âm thanh 
êm nhẹ, thanh thóat, được dùng trong các bài tán và được gọi là tang. 
Những vùng còn lại của miền Trung, cũng giống như ở miền Bắc và 
miên Nam lại dùng đầu. Cũng cùng một nội dung cúng chân tế mà ở 
miền Nam, cách phát âm có sự khác biệt, vì đã chịu ảnh hưởng của lỗi 
hát Tiều, hát Quảng của người Hoa, một tộc người sống cộng cư với 
người Việt tại Nam bộ. 


§. Tính chất thờ Mẫu đặc biệt này sẽ được đề cập đến trong một công trình riêng. 


62 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Nếu như hệ thống tượng thờ ở miền Bắc và miền Trung theo một 
chuẩn mực đã có, thì khi vào miền Nam, cũng kế thừa, tiếp thu truyền 
thống cũ, nhưng đã có sáng tạo mới. Lý thú nhất là bộ tượng 5 vị, 
trong các ngôi chùa Bắc tông. Bộ tượng Di Đà Tam tôn gồm ba vị: A 
Di Đà, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí bồ tát ; và bộ tượng Hoa Ng- 
hiêm Tam Thánh gồm ba vị:Thích Ca Mâu Ni Phật, Văn Thù Sư Lợi 
và Phố Hiền bồ tát. Hai bộ tượng này được thờ phô biến trong các 
chùa ở miền Bắc và miền Trung, nhưng khi vào Nam, cư dân Nam bộ 
đã dung hợp hai bộ này làm thành một bộ duy nhất (gồm 5 vị), với pho 
tượng Thích Ca và A Di Đà nhập làm một, đặt tại trung tâm, hai bên là 
các vị bồ tát. Tiền thân của bộ 5 vị này là năm bức phù điêu, được gọi 
là bộ Sám bài (bài vị dùng bái sám), sử dụng trong việc cúng cầu an 
và cầu siêu tại nhà phật tử, giai đoạn đầu khai hoang tại vùng đất mới. 


Tại Nam bộ, hai hệ thống tượng này được kết hợp lại thành một 
bộ tượng Š vị, với một vị ở giữa, vừa mang ý nghiã là Phật A DI Đà 
trong câu trúc “Di Đà tam tôn”, vừa là Thích Ca Mâu Ni Phật trong 
hình tượng “Hoa nghiêm tam thánh”. Bộ tượng đã thể hiện được tính 
thực tiễn cao, qua việc kết hợp và thê hiện ý nghĩa của bộ tượng: đó là 
tỉnh thần của một đạo Phật nhập thế, đi vào cuộc đời. Bộ tượng được 
tạc dưới dạng thượng kỳ thú (ngồi trên mình thú), tay bắt ấn, tay cầm 
bửu bối, chứng tỏ tượng đặt thờ không phải trong tư thế tham thiền 
nhập định, mà là đang ở tình trạng hoằng hoá, thuyết pháp độ sanh. 
Các Bồ Tát được đưa trở về gần gũi hơn với con người phàm tục, với 
tóc tết và bộ tượng 5 vị được đặt tại bàn tam bảo, là bàn thấp nhất và 
gần gũi nhất với phật tử, không tạo thế xa cách, mà như hoà với họ. 
Điều này cho thấy tính thực tiễn cao, tỉnh thần nhập thế vào đời của 
Phật giáo Nam bộ, biểu hiện sinh động giáo lý nhà Phật với các yếu 
tố Bi, Trí, Dũng, Hạnh nguyện. Đây là dạng tượng chỉ có ở Nam bộ. 
Còn tại Trung Quốc, cũng như các ngôi chùa của người Hoa ở Việt 
Nam. đã được thờ với Š vị hoàn toàn khác biệt, qua hình ảnh của Địa 
Tạng Vương, Quan Thế Âm bồ tát, Di Lặc Tôn Vương Phật, Văn Thù 
và Phổ Hiền bồ tát. 

1.5 Tính nhập thế 


Tính thực tiễn cao đưa đến tinh thần nhập thế của hàng lớp tu sĩ 
qua nhiều thế hệ. Có lẽ chưa ở đâu trong cả nước, con sô chùa chiền 
là cơ sở cách mạng, là địa chỉ đỏ nhiều như ở Nam bộ, đặc biệt là tại 
thành phố Hồ Chí Minh. Truyền thống yêu nước được hun đúc suốt 
4.000 năm qua, cùng với tính thực tiễn, tỉnh thần nhập thế của Phật 


PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ * 63 


giáo đã lý giải vì sao, trong những lúc đất nước bị đe đọa bởi ngoại 
xâm, tu sĩ Phật giáo đã “cởi áo cả sa khoác chiến bào”. Các ngôi chùa 
như Hội Linh (Cần Tho); sắc tứ Tam Bảo (Rạch Giá); Bửu Long (Tiền 
Giang), Bửu Lâm (Đồng Tháp) .đã trở thành nơi dấu chứa cán bộ 
cách mạng hoạt động, nơi cất dấu, in ấn truyền đơn, nơi hội họp, là 
hầm bí mật cho cán bộ ấn trú. 


Quân chúng phật tử hết lòng tham gia việc nước, hăng hái gia 
nhập các tổ chức cứu quốc: Thanh niên Tiền phong, Thiếu niên Tiền 
phong, Phụ lão Cứu quốc, Tăng già Cứu quốc, Phật giáo Cứu quốc. 
Chùa Linh Thứu (Tiền Giang) là trạm liên lạc giữa Xứ ủy và Tỉnh 
ủy Mỹ Tho. Sư cụ Thái Không, trụ trì chùa Lưỡng Xuyên (Trà Vinh) 
đã âm thầm hoạt động và hô hào tăng sinh trường hãy:““Cởi áo cà sa 
khoác chiến bào/Giã từ thiền viện lướt binh đao/Câu kinh tiếng kệ chờ 
khi khác/Cứu nước thương dân dễ đợi nào”. Xu hướng yêu nước hình 
thành Hội Phật giáo Cứu quốc Nam Bộ, hoạt động mạnh mẽ trong và 
sau Cách mạng tháng Tám năm 19450), 


Ngôi chùa Hộ Linh (Cần Thơ) đã hiến một đại hồng chung cho 
Uỷ ban kháng chiến hành chánh Nam Bộ đề đúc súng đạn, chuẩn bị 
kháng chiến. Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp ở 
Nam Bộ, chùa đã bị Pháp đốt. Năm 1949, Hoà thượng Pháp Thân trở 
về xây dựng lại chùa, biến nơi đây thành đầu mối giao lưu của Hội 
Phật giáo Cứu quốc các tỉnh Sóc Trăng, Mỹ Tho, Vĩnh Long... 


Trong kháng chiến chống Pháp, khi các tổ chức Phật giáo đã trở 
thành những lực lượng xã hội đáng kế và đã gây ảnh hưởng trực tiếp 
với thời cuộc, giới phật tử yêu nước tìm thấy con đường có thể phục 
vụ cho nền độc lập của Tổ quốc là tham gia kháng chiến. “Những phật 
tử tham gia kháng chiến, ở chiến khu hay tại nội thành, bạo động hay 
bất bạo động đều chứng minh một cách hùng hồn lòng yêu nước của 
họ. Các tăng sĩ tham gia chiến đấu trong hàng ngũ kháng chiến đã có 
trên bốn trăm tăng sĩ anh đũng hy sinh trong khoảng thời gian từ 1947 
đến 1954709, 


Có thê thấy rằng, truyền thống yêu nước thương dân của dân tộc 
Việt Nam đã được thê hiện mạnh mẽ, rõ ràng và cụ thê hơn ở vùng 


9. HT.Minh Nguyệt, người lãnh đạo phong trào Phật giáo Cứu quốc Nam Bộ, đã cùng các 
tu sĩ, cư sĩ ra chiến khu Đồng Tháp Mười lập Ban Chấp hành Phật giáo Cứu quốc Nam Bộ, 
đặt Văn phòng Trung ương tại chùa Ô Môi, xã Mỹ Quý, Đồng Tháp Mười. 

10. Nguyễn Lang. 2000. Wiệt Nam Phật giáo sử luận. Nxb Văn học, Hà Nội, tập I-II-II, 
tr.917. 


64 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Mê -Kông, vùng đất cuối cùng của tổ quốc, nơi đối đầu trực tiếp với 
các thế lực hùng mạnh nhất, để cư dân Nam bộ, trong đó có các tu 
sĩ Phật giáo, có địp tỏ rõ bản lĩnh của mình, lý tưởng sống của mình. 
Truyền thống “Hộ quốc, an dân” cùng với phương châm hành động 
cho “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” chính là sự thể hiện cuộc 
nhập thế trọn vẹn vào lòng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. 


Sau năm 1975, tính năng động và tinh thần nhập thế này càng 
được thê hiện rõ nét qua các hoạt động tôn giáo, từ thiện - xã hội. 


Thành tựu của tỉnh thần này được biểu hiện nhiều vẻ, đưới nhiều 
góc độ khác nhau. Có thể thấy điều này trên thành quả của hàng 
trăm phòng phát thuốc, hàng chục Tuệ Tĩnh đường, các lớp học Tình 
Thương, trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật, trung tâm tư vấn, giúp đỡ 
người bị HIV/AIDS; nhà ở cho người có công với nước, Quỹ Khuyến 
học cho những trẻ em nghèo hiếu học, chăm lo cho người giả neo đơn, 
những trẻ mô côi không người nuôi dưỡng. 

Tham khảo thêm một vài số liệu ở các tỉnh, thành vùng Mê -Kông 
về những hoạt động này. Như tại tỉnh An Giang, tông cộng công tác từ 
thiện - xã hội khoá II (2002-2007) của Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh đạt 
được là 9.244.174.000 đồng; cất nhà Tình Thương 192 căn; sửa chữa 
nhà Tình Thương 25 căn; đào giếng 13 cái; bắc cầu 03 cây; bốc thuốc 
hàng ngàn thang cho đồng bào nghèo... 


Trong 5 năm (2002-2007), chỉ riêng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh 
Trà Vinh đã thu nhận từ đóng góp của tăng mị, Phật tử, mạnh thường 
quân số tiền là 12.373.731.000 đồng. Một số mặt hoạt động khác như 
phát áo quan cho dân nghèo; đóng tặng giếng nước sạch; xây dựng 
câu giao thông nông thôn; cất tặng trường Tình Thương; mở lớp học 
Tình Thương; cất nhà Tình Thương; ủng hộ nhà Tình nghĩa; khám 
phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, phát cơm cháo trong bệnh 
viện, ủng hộ quỹ học bồng giúp trẻ em nghèo hiếu học; phát quà Phật 
Đản; quà Vu Lan; quà Trung Thu; quà Tết cho dân nghèo; mổ mắt 
miễn phí; cứu trợ bão lụt; tráng đường bê tông; xây lò thiêu; ủng hộ 
ma chay nghẻo; thành lập nhà dưỡng lão thu nhận 54 cụ ông, cụ bà 
neo đơn...“ 


11. Báo cáo Tổng kết hoạt động Phật sự của ban Trị sự Phật giáo Tỉnh An Giang khóa III 
(nhiệm kỳ 2002-2007). 

12. Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ III (2002-2007) và phương hướng họat 
động Phật sự nhiệm kỳ IV (2007-2012) của Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Trà Vĩnh, tr. 8. 


PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ * 65 


Trong bản tin hội nghị kỳ IV khóa V của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
cho biết, năm 2005 Ban Từ thiện- xã hội Phật giáo ở Nam Bộ đóng góp 
đến 79% tông kinh phí từ thiện- xã hội của Trung ương giáo hội. Đó là 
chưa kể những cô nhi viện và viện dưỡng lão của chùa Long Thạnh (Long 
An), chùa Phật Minh (Bến Tre);cơ sở dạy nghề miễn phí ở các chùa, như 
Phật Quang (tỉnh Kiên Giang);Bửu Sơn (tỉnh An Giang); và gần đây là 
bếp ăn từ thiện mọc lên khắp nơi, như của chùa Viên Giác (Bến Tre). Ở 
thành phố lớn như Cần Thơ, các hoạt động hỗ trợ chỗ ở và cung cấp xuất 
cơm miễn phí cho các thí sinh tham gia các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao 
đẳng diễn ra ở nhiều chùa. Đó là chưa kế những chuyền từ thiện ủy lạo 
đồng bào khó khăn, trong các dịp lễ tết hay những chuyến cứu trợ lũ lụt 
các miền trong nước, trao quà khuyến học, xây dựng cầu đường.... 
được các tổ chức, chùa ở vùng Mê -Kông rất quan tâm. 


1.6 Tính dân tộc 


Do tính chất tùy thuận theo vùng đất, theo con người nơi đạo Phật 
du nhập vào mà phát triên, nên đi đên đâu, dù là dân tộc nào và quôc 
gia nào, Phật giáo cũng thê hiện tính dân tộc sâu sắc. 


Tìm hiệu Phật giáo Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như hệ phái 
Khất sĩ, kiến trúc, tượng thờ, mỹ thuật.. .chúng ta đều thấy có dấu 
ấn của văn hóa Việt Nam. Những ngôi chùa cổ của người Việt vùng 
Mê-Kông không có đầu đao cong vút như chùa ở Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Nhật Bản..mà vuông bằng sắc cạnh, tạo 4 mái có hình bánh ít. 
Từ đường nét nhân chủng trên tượng thờ, đến hình tượng Quán Thế 
Âm là người nữ, đặc biệt là tượng Quan Âm Thị Kính ở chùa Tây An.. 
đều mang nét riêng có của Phật giáo Việt Nam. 


Trong các dòng phái Phật giáo ở Nam bộ, có cả dòng Liễu Quán, 
vốn đo thiền sư người Việt xuất bài kệ”. Thiền sư đã góp phần thể 
hiện tính dân tộc trong. Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Đàng Trong, 
khi những dòng khác đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. 


2. GIÁ TRỊ TINH THÂN TRUYÊN THÓNG CỦA PHẬT GIÁO VÙNG 
MÊ -KÔNG 

Qua những đặc điểm nêu trên, cho thấy Phật giáo vùng Mê -Kông 
đã tích hợp trong bản thân hệ giá trị tiêu biêu: giá trị tính thân truyên 
thông của dân tộc Việt Nam. 


13. Xem thêm bài kệ này trong sách Trần Hồng Liên. Đạo Phật trong cộng đồng người 
Việt ở Nam Bộ Việt Nam, từ thể kỷ XƯI đên năm 1975. Nxb. KHXH, Hà Nội, 1995, tr.26. 


66 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


2.1 Biểu hiện qua lễ Vu lan 


Sự kết hợp giữa lễ hội Phật giáo với truyền thống văn hóa dân tộc 
được thể hiện qua lễ hội Vu Lan. Đối với người làm nông nghiệp, rằm 
tháng 7 được xem là ngày cúng đất để bắt đầu làm mùa. Đối với văn 
hóa, đó là ngày lễ Trung Nguyên, còn đối với Phật giáo, mà cũng là 
đối với truyền thống đạo lý dân tộc Việt, đó là mùa Báo hiếu, ngày xá 
tội vong nhân, ngày báo ân phụ mẫu. Có thể nói, trong các lễ hội Phật 
giáo, lễ Vu Lan có tầm ảnh hưởng đến văn hóa dân tộc sâu đậm nhất, 
rộng khắp nhất. Nhiều Phật tử vùng Mê-Kông, nhân địp Vu Lan đã tô 
chức buổi đại trai đàn chân tế đề cầu siêu cho ông bà, tô tiên quá vãng. 
Họ còn phát nguyện ăn chay để báo hiếu cho ông bà cha mẹ đang hiện 
tiền và cầu an cho gia đình. Những hoạt động từ thiện -xã hội nhiều 
thế kỷ qua của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo vùng Mê 
-Kông, thực chất chính là đã chịu ảnh hưởng của sự kết hợp nhuần 
nhuyễn giữa tinh thần “thương người như thể thương thân” của dân 
tộc Việt Nam với lòng từ bị trong quan niệm của Phật giáo. 


Nền văn hóa của dân tộc ca ngợi lòng khoan dung, sự độ lượng, 
biết trọng nhân nghĩa, có lòng từ bi, biết xót thương người nghèo khó. 
Những ca dao, tục ngữ: “Lá lành đùm lá rách”; “thương người như 
thể thương thân” đã nhiều đời nay trở thành kim chỉ nam, là sợi chỉ 
xuyên suốt, định hướng nhân cách sống cho cộng đồng, đã trở thành 
giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam. 


2.2 Biểu hiện qua tỉnh thần yêu nước 


Những khác biệt phát xuất từ đặc trưng văn hóa vùng, do điều kiện 
địa lý, tính cách con người địa phương biết thích ứng theo môi trường 
sông quy định, cách ứng xử của tăng ni, Phật tử trong từng giai đoạn lịch 
sử đã tạo nên. Nhưng đồng thời Phật giáo Việt Nam vẫn có được tính 
chung nhất, là tính chất cơ bản, được biêu hiện qua con người Việt Nam, 
đã tạo nên giá trị tính thần truyền thống của dân tộc Việt Nam, mà Phật 
giáo là một bộ phận hữu cơ, có gắn bó mật thiết với quá trình phát triển 
của đất nước, vì trong suốt tiến trình lịch sử dựng và giữ nước, tăng ni 
phật tử Phật giáo Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc. 


Phật giáo nhập thế (engaged Buddhism) là một tính chất có sẵn 
trong quan niệm của Phật giáo. Đó là một tôn giáo ra đời vì con người 
và cho con người. Xuyên suốt dòng lịch sử phát triển của Phật giáo 
Việt Nam, không lúc nào và không ở đâu, Phật giáo không thể hiện 
tính chất này. Tuy nhiên, ở Nam bộ, do đặc thù về lịch sử, là nơi đối 
đầu trực tiếp với các thế lực xâm lược, tính chất này càng được nôi rõ. 


PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ * 67 


Phật giáo Việt Nam, trong quá trình phát triển của mình đã kết hợp 
được truyền thống yêu nước, thương dân, yêu lao động, cần cù, chịu 
khó...của dân tộc Việt Nam. Kế thừa tinh thần đó, tinh thần nhập thế 
cũng được thể hiện lại, mạnh mẽ, rõ ràng và cụ thể hơn ở vùng Mê- 
Kông, vùng đất cuối cùng của tổ quốc, nơi chứa đựng sau cùng tỉnh 
hoa của nhiều thế hệ, nơi gặp gỡ của nhiều luồng văn hoá, văn minh 
trên thế ĐIỚI, nơi đối đầu trực tiếp với các thế lực hùng mạnh nhất, để 
cư dân vùng Mê-Kông, trong đó có các tu sĩ Phật giáo, có dịp tỏ rõ bản 
lĩnh của mình, lý tưởng sống của mình. 


KÉT LUẬN 


Tóm lại, với một sỐ đặc điểm nổi bật nhất được nêu lên trong 
Phật giáo vùng Mê-Kông như tính đa dạng, tính tiếp biến văn hóa, 
tính dung hợp, tính sáng tạo, tính nhập thé, tính dân tộc cho thấy đây 
không chỉ là những đặc điểm duy nhất có ở vùng Mê-Kông.Trong 
dòng phát triển của lịch sử, những yếu tố văn hóa Phật giáo đã theo 
dòng chảy thời gian đi qua các vùng miền khác nhau trong cả nước, 
đề đến vùng đất cuối cùng của tô quốc, đọng lại những yếu tố nồi trội, 
đa dạng nhất và phong phú nhất. Chính tính chất thống nhất trong đa 
dạng này đã làm cho nền văn hóa Việt Nam có tính riêng biệt, không 
trộn lẫn với các nền văn hóa khác, dù rằng trong quá trình giao lưu và 
hội nhập, hiện tượng tiếp biến văn hóa là điều tất yếu diễn ra. 


Qua một sô yêu tô thê hiện môi giao lưu văn hóa Phật giáo trong 
cộng đông cư dân các nước vùng biên giới, đặc biệt là Campuchia, 
còn gợi lên cho chúng ta một sô giải pháp cân thực hiện thời gian tới: 


- Việt Nam -Lào-Campuchia, trên lĩnh vực tôn giáo đều có đại đa 
số tín đồ theo đạo Phật. Phật giáo là tôn giáo mang tính thế giới, tồn 
tại trong các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á này khá lâu đời. 
Từ những thế kỷ đầu Công nguyên đến nay, Phật giáo đã là chất keo 
gắn kết 3 quốc gia Tây về mặt tâm linh, tạo cho đời sông tỉnh thân của 
ba dân tộc láng giêng một tư duy nghệ thuật thắm nhuần yếu tố Phật 
giáo. Từ kiến trúc, trang trí, đến các pho tượng Phật, tính đồng nhất 
trong chất liệu, đường nét nhân chủng đến màu sắc và thể loại, cũng 
đều có chung một khuôn mẫu, nơi tạo tác và nghệ nhân chạm khắc. 


- Các yếu tố ấy, nhiều năm qua đã hình thành trong đời sống của 
cư dân theo đạo một nét văn hóa đặc sắc: Tư tưởng hướng thiện; biết 
làm nhiều điều phước để tích đức cho con cháu; sống hòa vào thiên 
nhiên với tư tưởng vị tha..Những lễ hội Phật giáo hàng năm đã góp 
phần tăng cường cho cư dân có đạo lòng hiếu thảo đối với tổ tiên, ông 


68 *° PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


bà, cha mẹ. Đó là một đạo lý mang tính nhân bản sâu sắc, giáo dục 
cho cộng đông Phật giáo ba nước tiêp nôi truyên thông tôt đẹp này 
qua nhiêu thê hệ. 


Về phương diện nhà nước, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ 
Campuchia cùng với Chính phủ Lào đang quyết tâm xây dựng “Tam 
giác phát triển” tại khu vực ngã ba biên giới Việt Nam -Lào -Campu- 
chia, trong đó nhiều nội dung liên quan tới sự hợp tác giữa một số địa 
phương vùng biên giới. Nghiên cứu vấn đề Phật giáo trong quá trình 
phát triển vùng Mê-Kông sẽ góp phần nhận diện một cách khoa học 
trên nhiều lĩnh vực, như: tiềm năng phát triển, các yếu tố văn hoá, dân 
tộc, tôn giáo của vùng/khu vực Đông Dương và tác động của chúng 
đến quá trình phát triển; cách thức, biện pháp và mô hình phát triển 
kinh tế-xã hội ở vùng này; các biện pháp giải quyết mối quan hệ giữa 
tăng trưởng với công bằng xã hội, giữa tăng trưởng với bảo vệ môi 
trường sinh thái trong khu vực... Trước đây, chủ tịch Hồ Chí Minh 
cũng đã từng nhấn mạnh đến liên minh ba nước Đông Dương, xem 
đó như là chiếc kiềng ba chân, giúp Việt Nam có thể vững vàng trong 
nền độc lập tự chủ và tạo cơ hội tốt trong việc bang giao với khu vực 
và trên thế giới. Bài học ấy cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. 


3k>3kzk 


PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ * 69 


Tài liệu tham khảo 

1. Bão cáo Tổng kết hoạt động Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo 
Tỉnh An Giang khóa III (nhiệm kỳ 2002-2007). 

2. Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ III (2002-2007) và 
phương hướng họat động Phật sự nhiệm kỳ IV (2007-2012) của Tỉnh 
hội Phật giáo tỉnh Trà Vĩnh. 

3. Khlot Thyda 2008. Buddhism existing in Cambodia. Bản thảo. 
tr3. Tham luận tại hội thảo quôc tê “liệt Nam trong truyền thông 
Phật giáo Đông Á (Wienam in the East asian Buddhist traditions)”. 
Tô chức tại Siem Reap. 

4. Nguyễn Lang. 2000. Việt Nam Phật giáo sử luận. Nxb Văn học, 
Hà Nội, tập I-II-IH. 

5. Trần Hồng Liên. 2000. Đạo Phật trong cộng đồng người Việt 
ở Nam bộ VN, từ thê kỷ XI đên 1975. Tái bản lần 2. Hà Nội, Nxb 
KHXH. 

6. Pascal Bourdeaux 2007. Vào khoảng thời gian đại đức Hộ Tông 
còn mang tên Lê Văn Giảng. Tìm hiệu việc thành lập Phật giáo Thera- 
vada Việt Nam qua tiêu sử Lê Văn Giảng (1883-1940). Khoa học xã 
hội sô 2. 

7. Hà Văn Tấn (1993) Từ minh văn trên lá vàng ở Gò Xoài (Long 
An) bàn thêm về Pháp thân kệ. Thông báo Khảo cô học năm 1993. 


70 


71 


NÉT ĐẶC SẮC CỦA PHẬT GIÁO VÙNG MÊ- KÔNG 


NS.TS.Thích Như Nguyệt” 


Tóm tắt: 

Sông Mê-kông là một trong những dòng sông dài nhất thể giới. 
Dòng sông này thượng nguôn bắt đâu từ cao nguyên Thanh - T ạng 
chảy qua các khu vực Lào, Myanma, Thái Lan, Campuchia và đồ ra 
biển Đông ở Việt Nam. Chính vì đặc thù của dòng sông qua nhiễu 
quốc gia nhự thể, nên các quốc gia thuộc lưu vực sông Mề- kông mạng 
đậm dấu ấn của Phật giáo ở nhiều lĩnh vực nhự văn hóa, kiến trúc, 
hội họa, đạo đức. Phật giáo của những nước nằm trong vùng này đêu 
thuộc những hệ thống truyền thừa lớn, như: Bắc truyền, Nam truyền 
và Chân ngôn tông. 


xkk % 


1. NÉT ĐẶC SẮC PHẬT GIÁO VÙNG THƯỢNG NGUÒN MÊ-KÔNG 


Dòng sông Mê-kông dài 4.909 km, là một trong những con sông 
lớn nhất trên thế giới, bắt nguồn từ vùng núi cao tỉnh Thanh Hải Trung 
Quốc và Cao nguyên Tây Tạng, nơi mà người dân tín ngưỡng duy 
nhất là đạo Phật. Dọc theo ven sông đều xuất hiện bóng dáng các 
tu viện, đền thờ, tháp và sắc cờ... sau đó chảy qua các nước: Lào, 
Myanma, Thái Lan, Campuchia và đồ ra biển Đông ở Việt Nam. 


Tây Tạng (Phạm: B»høïa; Tạng: Bod, Bod Yul, Gals-can-yul), cũng 
gọi Thô Phôn, Thô Bá Đặc, Tây Phiên, O Tư Tạng, Tuyêt Hữu Quôc, 
Tuyết Côc quôc, Xích Diện. Tây Tạng năm giữa rặng núi Côn Lôn và 


(*). Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM. 


72 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


dãy Hy Mã Lạp sơn, đông giáp tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam của 
Trung Quốc, tây giáp Làdak, bắc giáp tỉnh Tân Cương và tỉnh Thanh 
Hải của Trung Quốc, nam giáp Miền Điện, Bhutan, Tích Kim, Nepal 
và Ấn Độ; địa thế cao dốc, khí hậu rất lạnh. Vào đời Hán (Trung 
Quốc), Tây Tạng có tên gọi là Tây Khương, Thổ phôn. Từ đời Đường 
(Trung Quốc) về trước, người Tây Tạng chỉ sống theo từng bộ lạc, 
đến giữa thế kỷ VII, vua Khí Tông Lộng Tán (tức Tùng Tán Cán Bồ) 
lên ngôi, thống nhất các bộ tộc, vũ lực hùng mạnh, mở rộng lãnh thổ, 
thậm chí thường xâm phạm biên cương nhà Đường. Vua Thái Tông 
nhà Đường cuối cùng quyết định dùng phương thức liên hôn để mang 
lại hòa bình ở biên thùy phía Tây. 

Năm Trinh Quán thứ 15 (641TL), nhà Đường gả công chúa Văn 
Thành cho vua Tây Tạng. Trước đó, vua Tây Tạng đã cưới công chúa 
Ba Lợi Khố Cơ của Nepal, hai vị công chúa này đều là những tín đồ 
Phật giáo thuần thành. Vua Tây Tạng được hai phu nhân khuyến hóa nên 
cũng rất sùng kính Phật giáo. Vua thỉnh các vị cao tăng từ trung Ấn đến 
Tây Tạng hoằng pháp, đồng thời, gửi một phái đoàn gồm 16 người, do 
Đại thần Đoan Mĩ Tam Bồ Đề (Tạng: 7hon-mi-sambhoïa) dẫn đầu, đến 
Ấn Độ du học. Sau khi trở về Tây Tạng, Đoan Mĩ dùng tiếng Phạn làm 
nền tảng mà chế ra tự mẫu Tây Tạng, phiên dịch kinh Bách Bái Sám Hồi, 
đó là một trong những bản kinh đầu tiên được dịch sang tiếng Tây Tạng. 


Niên hiệu Cảnh Văn năm đầu (710TL), vua Duệ Tông nhà Đường 
lại gả công chúa Kim Thành, người rất sùng tín Phật giáo, cho Khí 
Lệ Súc Tán. Công chúa Kim Thành sinh được một Vương tử, sau này 
lên ngôi tức là vua Cật Lật Song Đề Tán (Tạng: Khri-sroj-lde-btsan), 
người đã chọn Phật giáo làm Quốc giáo của Tây Tạng?. 


Phật giáo trong tiến trình tồn tại và phát triển tại Tây Tạng đã chịu 
ảnh hưởng bởi các hệ tư tưởng: 

Từ tưởng tánh không: Tư tưởng này do các do các học giả đến từ 
phía nam Ấn, họ sắp xếp bộ kinh Bát Nhã thành 25.000 bài kệ theo 
thứ tự, và bộ kinh này được chủ giải trước khi truyền đến Tây Tạng, 
Truyền thống Tánh không nói rằng chủ đề của các mật điển là đại 
cực lạc được dùng như một phương pháp; đối tượng là tánh không 
không có sự câu đệt của khái niệm. Điều này không khác với giáo lý 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa về tánh không trong kinh điển truyền thống. 


1. Châu Quần Bội chủ biên, 7áy Tạng Phật Giáo Sử, Trung Quốc Tông giáo Văn hóa 
Xuất bản xã, 2009, trg. 22. 


NÉT ĐẶC SẮC CỦA PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG * 73 


Do đó, các giáo lý thuộc hệ thống tư tưởng Bát-nhã Ba-la-mật-đa và 
mật điền là giống nhau khi nó đạt đến đối tượng hay mục đích. Do đó, 
khi tư tưởng Tánh không này được truyền đến Tây Tạng thì bộ Hiện 
Quán Trang Nghiêm Luận đã trở thành nền tảng căn bản để đào luyện 
những tư tưởng cao hơn mà không lệ thuộc hệ thống mật tông. 


Tư tưởng thực hữu của các pháp do phái Nhất Thiết Hữu bộ chủ 
xướng và truyền bá. Học thuyết này đề cao Luận tạng và cho rằng tất 
cả các pháp đều là thực hữu và chỉ trích thần thông và phép mâu, nó 
đi ngược lại niềm tin của người dân Tây Tạng nên dần bị phai nhạt do 
không phù hợp với tư tưởng người dân đương thời. 


Tư tưởng Đại thừa do các Thiền sư Trung Hoa mang đến, muốn 
thay đổi niềm tin vào Mật tông sang tư tưởng Đại thừa. Tư tưởng này 
cũng không phù hợp với sự tín ngưỡng đương thời của người dân Tây 
Tạng, nên bị thất bại và không cắm rễ được trên đất Tây tạng. Khoảng 
năm 775 có cuộc xung đột giữa các môn đệ của Trung Hoa và Tây 
Tạng, cuối cùng Đại thừa Phật giáo đã cáo chung tại Tây Tạng. 


Ngoài ra còn có một luồng tư tưởng khác do Đại sư Liên Hoa 
Sanh (Padma Sambhava) được vua Tây Tạng là Ngật Lật Song Đề 
Tán (755-797) thỉnh từ xứ Udyàna, miền Bắc Ấn Độ. Khi nhận lời 
mời đến Tây Tạng, Đại sư còn đem theo 25 vị đệ tử rất nỗi tiếng Có tài 
thần thông biến hóa, hàng phục ma chướng, tà đạo. Ấn tượng mà Ngài 
Liên Hoa Sanh tạo ra với Tây Tạng phần lớn là nhờ vào việc thực hiện 
những phép mâu, có tài chinh phục ma quỷ và khả năng thần thông 
biến nên được dân Tây Tạng tiếp nhận rất cuồng nhiệt. Những huyền 
thoại để lại về Ngài có thể là đã vượt qua những sự kiện lịch sử vì dân 
Tây Tạng xem Ngài là Đức Phật Thích Ca tái thế. 


Sự dung hợp và tiếp thu các luồng tư tưởng theo khuynh hướng 
đặc thù của người dân Tây Tạng đã biến Phật giáo Tây Tạng đậm màu 
sắc của những huyền thuật và phép mầu. 


Trải qua thời gian. đài, văn hóa dân tộc có sự giao lưu, Phật giáo 
Tây Tạng truyền truyền đến các dân tộc: Mông Cổ, Thổ Tộc, Dụ Cổ 
tộc, Lạc Ba tộc, Môn Ba tộc, Nạp Tây tộc, Phổ Mễ tộc..., được truyền 
đến Trung Quốc như Tứ Xuyên, Vân Nam, Cam Túc, Thanh Hải, Tân 
Cương, Nội Mông Cổ, Sikkim, Bhutan, Nepal và các khu tự trị khác. 

Đến khi Lãng Đạt Ma kế vị, Tán Phổ lên làm vua (tại vị: 836-841), 
vì sùng tín Bồng giáo nên đã phế bỏ Phật giáo, bởi thế, khi Khát L¡ Hồ 
lên ngôi thì Phật pháp đã bị suy vi gần như hoàn toàn. 


74 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Khi Đề quốc Mông cô được kiến lập, Tây Tạng trở thành một phần 
lãnh thô của Đế quốc Mông cổ và Hốt Tất Liệt đã dùng Phật giáo 
để duy trì cương vị của mình. May mắn cho Hốt tắt liệt gặp được vị 
Tổ thứ 4 của phái Tát Ca là Ban Thiền Đại Lạt Ma Văn Thù Tát Ca 
(Tạng: Sa-skya pan-chen). Ban Thiền sai cháu là Bát Tư Ba đến triều 
Nguyên, Hốt Tắt Liệt tôn làm Quốc sư. Sau, Bát Tư Ba (1229-1280) 
kế vị làm Tổ thứ 5 của phái Tát Ca ở Tây Tạng và một thế cuộc mới 
được mở ra, đó là “Chính trị và tông giáo hợp làm một”. 


Phật giáo Tây Tạng cũng như Phật giáo các nước khác trên thế 
giới cũng từng trải qua các thời kỳ thịnh suy. Giáo nghĩa mà chúng 
Tăng Tây Tạng học tập tu trì là lấy Trung Quán- Hiền thừa làm chính; 
bấy giờ, sau khi việc phiên dịch các kinh điển Mật giáo được hoàn 
thành, thì Phật giáo Tây Tạng lại chia thành 2 môn là Hiển môn và 
Mật môn. Những kinh điển Mật thừa được phiên dịch ở thời kì này 
khác với những kinh được dịch ở thời đại ngài Liên Hoa Sinh, cho nên 
Mật thừa ở thời kì này được gọi là Tân phái Mật thừa, còn Mật thừa 
ở thời Đại sư Liên hoa sinh thì gọi là Cựu phái Mật thừa, hợp 2 phái 
tân cựu lại, gọi chung là Ninh Mã phái (Tạng: Riin-ma-pa), hoặc gọi 
là Đại Cứu Cánh phái (Tạng: Rdsogs-chen-pa). 


Lịch sử Phật giáo Tây Tạng lấy Pháp nạn Lãng Đạt Ma làm mốc, 
trước đó gọi là Tiền truyền kì (thời kì truyền bá trước), sau đó gọi là 
Hậu truyền kì (thời kì truyền bá sau). Việc dịch kinh Phật ở Tây Tạng 
bắt đầu vào thời vua Khí Tông Lộng Tán, vua từng ban lệnh lập ra 
10 điều thiện, 16 điều luật trọng yếu; lại lấy Lạp Tát (Lha-sa) làm 
trung tâm, xây dựng cung Bồ Đạt Lạp (Poraz/a). Vua còn xây chùa Đại 
Chiêu và chùa Tiểu Chiêu để thờ tượng Phật Thích ca cung thỉnh từ 
Trung Quốc và tượng Phật A Súc thỉnh từ Nepal. Đây là thời kì hưng 
thịnh đầu tiên của Phật giáo Tây Tạng. 


Đến thời vua Cật Lật Lai Ba Thiệm (Tạng: K?ri-ral pa-can, ở ngôi 
815-836), lại qui định “Thất hộ dưỡng tăng”, chư tăng được tham dự 
việc chính trị trong nước, nếu ai khinh thường Tam Bảo sẽ bị trừng 
phạt nặng nề. Thời này là thời kì tột đỉnh của Phật giáo Tiền truyền Ở 
Tây Tạng. Sau biến có Lãng Đạt Ma, Phật giáo Tây Tạng bước vào 
thời kì Hậu truyền. 

Thời Hậu truyền là thời kì phục hưng của Phật giáo, trước hết là 
Mật thừa, kế đến là Hiên thừa. Cuối thế kỷ XI, vị học giả bậc nhất của 
Mật thừa là ngài Lâm Thân Tang Pha (Tạng: Rin-chen bzaí-po) đến 
Ấn Độ, lúc trở về Tây Tạng, Ngài thỉnh các học giả Ấn Độ như: Tức 


NÉT ĐẶC SẮC CỦA PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG * 75 


Đạt La Ca La Phạm Mạnh (Phạm: Zradha-kara-varman), Ba Địch Ma 
Ca La Cấp Đa (Phạm: Pađma-kara-gupia)... mang theo về bộ Luận 
và 4 bộ Đát Đặc La. Những kinh điển Mật thừa trước kia chưa được 
phiên dịch, bây giờ được dịch thêm rất nhiều, như các bộ: Cát Tường 
Thượng Thừa Lạc Bản Tục Vương lược yếu. Hiện thuyết Vô Lượng 
Bản Tục, Du Giả Đại Giáo Vương kinh... Giáo nghĩa mà chúng tăng 
Tây Tạng học tập tu trì là lấy Trung Quán Hiển thừa làm chính. Bấy 
giờ, sau khi việc phiên dịch các kinh điển Mật giáo được hoàn thành, 
thì Phật giáo Tây Tạng lại chia làm 2 môn là Hiễn môn và Mật môn. 
Những kinh điển Mật thừa được phiên dịch ở thời kì này khác với 
những kinh được dịch ở thời đại ngài Liên hoa sinh, cho nên Mật thừa 
ở thời kì này được gọi là Tân phái Mật thừa, còn Mật thừa ở thời Đại 
sư Liên Hoa Sinh thì gọi là Cựu phái Mật thừa, hợp 2 phái tân cựu lại, 
gọi chung là Ninh Mã phái (Tạng: R7n-ma-pa), hay gọi là Đại Cứu 
Cánh phái (Tạng: Rđsogs-chen-pa). Thời kì Phật giáo Hậu truyền đạt 
đến đỉnh cao là thời gian từ khi ngài A Đề Sa (Phạm: 4z/za) đến Tây 
Tạng (1035 hoặc 1038) về sau, tư tưởng chủ yếu trong cuộc cải cách 
do ngài Tông Khách Ba (1417-1478) tiến hành sau này chính đã được 
khơi dậy bởi Lí Luận A Đề Sa. 

Ngài A Đề Sa và các phái nói trên, chỉ trừ phái Cát Đang chuyên 
về việc giáo hóa, còn các phái khác thì đều cầu kết với cường hào địa 
phương, tham dự việc chính trị, đặc biệt là phái Tát Ca quan hệ rất 
mật thiết với chính quyền, chúng Tăng ỷ thế nên sinh kiêu căng ngạo 
mạn, thao túng lũng đoạn, gây ra rất nhiều tệ nạn. Trước tình hình đó, 
Ngài Tông Khánh Ba khởi xướng phong trào vận động cải cách Phật 
giáo Tây Tạng. 


Từ thế kỷ XI trở về sau, các giáo phái liên tục xuất hiện như: Ninh 
Mã, Cát Đang, Tát Ca, Cát Phụng, Cách Lỗ, Hy Giải, Giác Vũ, Giác 
Nang, Quách Trát, Hạ Lỗ .v..v...Sau đó có 5 giáo phái quyền thấp lực 
yếu, dần bị mai một trong chiều dài lịch sử, nhưng ảnh hưởng chỉ có 
4 giáo phái lớn đối với Phật giáo Tây Tạng. 

1. Giáo phái Ninh Mã (Hồng giáo): Hình thành vào thế kỷ XI, 
đây là giáo phái hình thành sớm nhất của Phật giáo Tây Tạng. Đặc 
điểm của giáo phái này Tăng lữ đội mũ màu đỏ, nên gọi là Hồng Giáo. 
Nay Hồng giáo không chỉ truyền bá khu Tây Tạng Tự trị ở Trung Quốc, 
Ấn Độ, Nepal, Belgrum, Hy Lạp, Pháp, Mỹ và một số nước khác. 


2. Giáo phái Tát Ca (Hoa giáo): Thành lập năm 1073, do chủ 
trì chùa Tát Ca xây dựng trên vùng đât màu xám trăng, nên có tên là 


76 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Tát Ca (Tạng ngữ chỉ cho đất trắng). Do ngôi chùa của giáo phái này 
tường xung quanh vẽ các bức tranh ngài Văn Thù, Quan Âm, Bồ tát 
Kim Cang, dùng hoa văn 3 màu: đỏ,trăng, đen nên gọi là Hoa giáo. 
Giáo phái này hinh thành lúc triều đại nhà Nguyên thống trị Tây Tạng. 


3. Giáo phái Cát Phụng (Bạch giáo): Sáng lập vào thế kỷ XI, chú 
trọng học tập về Mật tông, học tập tông này phải thông qua sự tương 
truyền của miệng và tai, nên gọi là Cát Phụng (Tạng ngữ chỉ cho sự 
tương truyền bằng miệng). Vị sáng lập giáo phái này là Mã Xứng Ba 
và Mã Lạp Nhật Ba, tăng phục trong sinh hoạt thường nhật đều mặc 
màu trắng, nên giáo phái Cát Phụng còn gọi là Bạch giáo. Lưu hành ở 
Hậu Tạng, phái này giữ gin giáo pháp trang nghiêm thanh tịnh (tượng 
trưng bằng màu trắng), hoằng dương cả Hiển giáo và Mật giáo, nhưng 
lấy Mật thừa làm chính. Song, sau khi Hoàng giáo hưng thịnh thì 
Bạch giáo suy dần. 


4. Giáo phái Cách Lỗ (Hoàng giáo): Sáng lập năm 1409, chủ 
trương tôn trọng kinh giáo, nghiêm trì giới luật, chọn lấy những điều 
tốt đẹp của các phái, chỉnh đốn lại Hiển tông và Mật tông, nêu rõ 
nghĩa chân thật của Phật pháp, lập ra trình tự tu hành, làm cho Phật 
giáo Tây Tạng thay đôi rất nhiều. Phái này còn sản sinh ra Lạt Ma? 
và Ban Thiền là hai vị cao nhất trong hệ thống truyền thừa của Hoạt 
Phật®), lần lượt mở ra đầu mối cho nền chính trị tông giáo ở Tây Tạng 


2. Tạng: Bla- -ma. Cũng gọi La Ma. Hán dịch: Thượng sư. Tiếng tôn xưng giới tăng lữ ở 
Tây tạng và Mông cổ. Tiếng Tây tạng Bla-ma hàm nghĩa là bậc tối thượng, tương đương với chữ 
Uttara hoặc guru trong tiếng Phạm. Lạt ma vốn được dùng để gọi các bậc Trưởng lão, Thượng 
tọa, Cao tăng trong Phật giáo Tây tạng, còn đối với chư tăng bình thường thì gọi là Trát ba (Tạng: 
Grawa-pa). Nhưng, về sau, tất cả chúng tăng đều được gọi chung là Lạt ma. Người nỗi danh hơn 
cả là Đạt lai Lạt ma và Ban thiền Lạt ma, tức ở địa vị Giáo chủ và Phó giáo chủ. 

3. Phật sống của Tây tạng. Lạt ma cựu giáo (Hồng giáo) của Tây Tạng được phép lẫy vợ 
sinh con làm người thừa kế pháp vị. Từ khi ngài Tông khách Ba sáng lập Hoàng giáo mới qui 
định đời sống độc thân, cho nên trong quá trình kế thừa pháp vị đã có sự chuyền biến lớn lao, 
đó là sự “chuyền sinh của Lạt ma”. Sau khi vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ I là Căn đôn châu ba 
(Tạng: Dge-#dun- -grub-pa), đệ tử ưu tú của ngài Tông khách ba, thị tịch vào năm 1475 Tây 
lịch, mọi người đều tin răng ngài chuyên sinh thành Căn đôn gia mục thó, đó là trường hợp 
đầu tiên về chế độ chuyển sinh của Hoạt Phật. Không bao lâu, Ban thiền lạt ma cũng noi theo 
chế độ này, đo đó, chế độ chuyền sinh dần dần trở thành phương pháp chính thức kế thừa địa 
vị Cao tăng trong Lạt ma giáo. 

Tư tưởng về hóa thân Phật sống ở đời hiện tại này đã khiến cho các nơi xuất hiện nhiều 
Phật sống quá, đến nỗi đưa đến sự đối kháng lẫn nhau giữa các tông phái có thế lực. Bởi 
vậy, đề duy trì sự phát triển của giáo đoàn, khi lâm chung, vị Cao tăng liền báo trước phương 
hướng chuyên sinh đời kế tiếp. Đệ tử theo phương hướng thầy mình đã nói, đến nơi ấy tìm 
một thần đồng sinh ra trong vòng một năm, sau khi đã qua cuộc thử nghiệm chính thức, cậu 
bé ấy được suy tôn làm người thừa kế, đó chính là Hô tất lặc hãn (/1obilghan, Khublighan). 
Hô tất lặc hãn là tiếng Mông cổ, có nghĩa là “tự tại chuyển sinh”, “tái lai nhân”, v.v... và là 


NÉT ĐẶC SẮC CỦA PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG *® 77 


và 2 vị này được xem là chuyền sinh của đệ tử ngài Tông khách Ba. 
Là giáo phái hình thành muộn nhất của Phật giáo Tây Tạng. Hoàng 
giáo sau khi sáng lập, liên tục xây dựng chùa chiền, như: chùa Đề 
Bạng, Sắc Lạp, Trát Thập Luân Hi, Tháp Xứng, Lập Bốc Lăng, các 
chùa này và chùa Cam Đan hợp với nhau gọi thành 6 chùa lớn của 
phái Cát Lỗ*®. Ngoài ra còn có Hắc giáo, vốn là ngoại đạo Bồng giáo, 
vì đội mũ và mặc áo màu đen, nên gọi là Hắc giáo. Phái này chuyên 
việc cầu đảo, chú thuật, chuộng huyền thuật hay phép mầu do ảnh 
hưởng lâu đời của đạo Bon Pa. 


Theo nghiên cứu của một học giả Tây Tạng là Khâu Tư Khắc Ni 
Môn (Chos-Kiy-mi-ma), thì lịch sử Bông giáo tại Tây Tạng cũng được 
phân thành ba thời kỳ. 


- Thời kỳ đầu, là Bỗng giáo nguyên thủy (H/ol bon): Đây là thời 
của Bông giáo sư, thời này chưa đặc định ra nghi thức dùng đê sùng bái 
Tĩnh Linh, cũng như chưa hoàn chỉnh giáo nghĩa đê có thê truyên bá. 


- Thời kỳ thứ hai, đây là thời của Hỗn Tạp Bồng giáo (Hkhyar- 
bon), thời kỳ này nhân có ba vị tăng từ Ca Tư DI La vào Tây Tạng vì 
đức vua Kiết Lợi Cống Cán Phổ (Gr¡ Gưm Bcan Po) mà cử hành nghỉ 
thức cho người chết, vì thế thời nầy được gọi là Phần mộ Bồng giáo. 


- Thời kỳ thứ ba, là thời Bông giáo bị biến cách (Bsgyur bon): Đây 
là thời sau khi chịu ảnh hưởng Phật giáo, nội dung của Bồng giáo 
trong thời kỳ này là biến cải, cách tân để phát triển®). 


Trong thời kỳ thịnh hành, Phật giáo Tây Tạng yêu cầu mỗi gia đình 
có 1 người xuất gia dù Tăng hay Ni. Do đó, Thế kỷ XVII trở lại, nhân 
khẩu Tăng Ni Tây Tạng chiếm 1/4. Vào những năm 1950, trong tổng 
dân số Tây Tạng khoảng một trăm vạn nhân khẩu thì có hơn mười 
vạn là Tăng Ni, người Chiêm Tạng chiếm 1/10. Sau khi hòa bình giải 
phóng người dân Tây Tạng chấp hành chính sách tự do tín ngưỡng. 
Năm 1960, sau khi Tây Tạng tiến hành dân chủ, cải cách, các chùa 
đều theo đường hướng của ngài Ban Thiền đời thứ 10 và tiến hành 


Châu cô (92r„ui-sk„); Châu cô là tiếng Tây tạng, có nghĩa là “hóa thân”. Người phảm phu 
vọng niệm chưa trừ, theo nghiệp chuyên sinh không được tự tại; bậc Thánh của Đại thừa đã 
trừ sạch vọng niệm, chứng pháp tính chân thực, không bị nghiệp chuyền, nên tự làm chủ VIỆC 
sinh tử, tự tại chuyên sinh, tùy duyên độ chúng. Tư tưởng tự tại chuyên sinh này bắt nguồn từ 
tín ngưỡng luân hồi thụ sinh và 3 thân của Phật. 

4. Vạn Tân Tục Tạng, cuốn 88, 1ây Tạng Lạt Ma Tố Nguyên, Trg.0567b09-0568b02. 

5. Pháp sư Thánh Nghiêm - Việt dịch: Thích Tâm Trí, Lịch sử Phật giáo Tây Tạng, Nxb 
Phương Đông, 2005, trợ 38-39. 


78 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


cải cách trong đường lối hành trì, tu tập. Do đó, người dân Tây Tạng 
tự do làm Lạt Ma, và Lạt Ma có thể tự do hoàn tục. Hiện có khoảng 
1.787 ngôi chùa hoạt động tôn giáo, Tăng Ni 46.000 vị, chiếm tổng 
số 2% nhân khẩu cả nước. Ngày nay Phật giáo Tây Tạng dần có mặt 
khắp thế giới. Về phương diện giáo nghĩa, Lạt ma giáo bao gồm cả 
Đại thừa và Tiểu thừa, nhưng lấy Đại thừa làm chính. Trong Đại thừa 
có cả Hiển và Mật, nhưng đặc biệt trọng Mật tông và lây Vô thượng 
Du già mật làm thứ bậc tu hành cao nhất, hình thành nên “Tạng Mật”. 
Ngoài ra, Lạt ma giáo cũng chịu ảnh hưởng hình thức và thần linh của 
Bồng giáo Tây Tạng. 


Tây tạng là khu vực lấy tín ngưỡng Phật giáo làm nguồn sống của 
dân tộc, cho nên tất cả truyền thuyết cũng như lịch sử đều lấy Phật 
giáo làm trung tâm. Giữa các bộ lạc sở dĩ đoàn kết được là nhờ có 
chung một nên tín ngưỡng, quan niệm quốc gia và ý thức dân tộc rất 
mờ nhạt. Ngoài chư Phật, Bồ tát và các vị tăng Phật giáo ra, không có 
Thánh hiền nào đáng kính, cũng không có luân lí nào đáng theo, vì thế 
sự sùng bái Lạt ma trở thành tuyệt đối. Bởi thế trong Phật giáo Tây 
tạng có phong tục “Qui y Tứ bảo”, nghĩa là ngoài Tam bảo Phật, Pháp, 
Tăng ra, còn có “Lạt ma bảo”. Vì Lạt ma là tổng thể của vạn thiện vạn 
đức, nên tôn sùng Lạt ma tức là cũng dường Tam bảo: Đây là một sắc 
thái đặc biệt của Phật giáo Tây Tạng. 


Sau khi sông Mê-kông chảy qua lưu vực tỉnh Thanh Hải, nếu Phật 
giáo trong vùng thượng lưu tại Tây Tạng có nét đặc biệt là Phật giáo 
Tây Tạng, phát triển Hiển-Mật tông, khi đi qua địa vực Thanh Hải 
Phật giáo bắt đầu mang hệ tư tưởng Bắc truyền. Thanh Hải năm chủ 
yếu trên cao nguyên Thanh Tạng và là nơi sinh sống của một lượng 
lớn người Tạng. Người Hán chiếm đa số và sinh sống chủ yếu tại khu 
vực thủ phủ Tây Ninh ở phía đông bắc của tỉnh. Thanh Hải giáp với 
Cam Túc ở phía đông bắc, giáp với Tân Cương ở phía tây bắc, giáp 
với Tứ Xuyên ở phía đông nam, và giáp với khu tự trị Tây Tạng ở phía 
tây nam. Thanh Hải gần tương ứng với Amdo'®, một trong ba phân 


6. Amdo (tiếng Tây Tạng: %~#'X”, chuyền tự tiếng Trung: Z, Pinyin: 4z) là một 
trong ba bang truyền thống của Tây Tạng, hai bang kia làỦ-Tsang và Kham; đây là nơi sinh 
của Tenzin Gyatso. Amdo gồm một khu vực rộng lớn từ sông Machu (Hoàng Hà) đồ vào sông 
Drichu (sông Dương Tử). Dù là một khu vực thuộc Tây Tạng về mặt dân tộc và lịch sử, Amdo 
đã được cai quản bởi một loạt các lãnh chúa địa phương trong những thế kỷ gần đây. Sau khi 
Trung Quốc chiếm Tây Tạng, Amdo được chia ra và sáp nhập từng phần vào các tỉnh Cam 
Túc, Tứ Xuyên và Thanh Hải. Dù cùng tên, huyện Amdo ở Khu tự trị Tây Tạngkhông thuộc 
bang Amdo lịch sử. Khu vực Amdo đã thuộc quản lý trực tiếp của Dalai Lama từ Lhasa và 
ngày nay thuộc vùng Changthangquản lý bởi Nagqu ở phía bắc Khu tự trị Tây Tạng. (wwư. 


NÉT ĐẶC SẮC CỦA PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG * 79 


vùng truyền thống của văn hóa Tây Tạng. Cả người Hán và người 
Tạng bản địa tại Thanh Hải đều có điểm khác biệt so với đồng tộc của 
họ ở bên ngoài tỉnh; người Hán ở Thanh Hải nhiệt thành hơn với Phật 
giáo và chịu ảnh hưởng của phong tục Tây Tạng, trong khi có nhiều 
người Tây Tạng ở Thanh Hải không thể nói được tiếng Tây Tạng và 
hòa nhập vào dòng chảy chính của văn hóa Trung Quốc”). Người Tây 
Tạng ở Thanh Hải tự nhìn nhận họ khác biệt với người Tạng tại khu 
tự trị Tây Tạng®), và kỷ niệm nền độc lập không bị gián đoạn của 
khu vực này vượt khỏi quyền kiểm soát từ Lhasa kê từ khi Thổ Phồn 
Sụp đô. Người Tạng sinh sống với mật độ thấp tại sáu châu tự trỊ của 
mình, ngoài ra họ cũng cư trú tại huyện Đại Thông của Tây Ninh cùng 
huyện Bình An của địa khu Hải Đông. Tại Thanh Hải, chỉ có một bộ 
phận người Tây Tạng ở Ngọc Thụ sử dụng phương ngữ Kham, còn lại 
dùng phương ngữ Amdo. Chữ Tạng vẫn thông dụng trong cộng đồng 
người Tây Tạng tại Thanh Hải. Người Tạng hầu hết đều tin theo Phật 
giáo Tạng truyền và người Hán tuy ảnh hưởng Tạng truyền nhưng vẫn 
thâm tín Bắc truyền Phật giáo. Như thế tại cao nguyên Thanh - Tạng, 
nơi dòng Mê-kông đi qua chúng ta thấy xuất hiện hai hệ phái chính 
là Tạng Truyền và Bắc truyền Phật giáo, hai nơi này cũng được xem 
là cái nôi của hai truyền thống Phật giáo Bắc-Tạng. Như thế Phật giáo 
trên vùng thượng nguồn sông Mê-kông xuất hiện hai truyền thống 
Mật tông và Bắc tông, điều này cho thấy, ảnh hưởng phong thổ, địa lý, 
tập quán văn hóa mà Phật giáo tại mỗi vùng đất có khác nhau, nhưng 
đều nằm trên lựu vực sông Mê-kông. 


2. NÉT ĐẶC SẮC PHẬT GIÁO VÙNG TRUNG LƯU MÊ-KÔNG 


Dòng Mê-kông tiếp tục xuôi dòng, khi rời khỏi cao nguyên Thanh 
Tạng nó tiếp tục chảy đến Lào. Tại vùng đất này vào thế kỷ 14, vương 
quốc Sukhodaya gặp tai họa, quyền hành chính trị của Sukhodaya ở 
trung bắc Xiêm (Thái Lan) phải đời về Ayuthia (Nam Xiêm), tạo cơ 
hội thuận lợi cho Fa Ngum thành lập vương quốc Lào độc lập tại Lan 
Chang. Đến giữa thê kỷ XIV, Fa Ngum thành lập vương quốc độc lập 
gôm Luang Prabang và Vientiane, đánh dấu thời kỳ lịch sử mới trong 
lịch sử Phật giáo Lào. Nhờ sự nỗ lực hộ pháp của hoàng hậu (vợ vua 


wikipedia.org/wiki/Amdo) 

7. Goodman, David, China”s Campaign to “Open Up the West”: National, Provincial, and 
Local Perspectives. Cambridge University Press, 2004, trợ. 67-83. 

8. Lahtinen, Anja “Maximising Opportunities for the Tibetans of Qinghai Province, Chi- 
na”. Trong Cao, Huahua, 2009. Ethnic Minorities and Regional Development in Asia: Real- 
1ty and Challenges. Amsterdam University Press, trợ. 20-22. 


80 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Fa Ngum), con gái của vua Cao Miên Jayavarman Paramesvara, do đó 
người Lào đêu theo Phật giáo Nam tông. 


Khi Lào mới độc lập, Phật giáo không phát triển lắm. Vua Lào yêu 
cầu vua Campuchia phái Phật giáo đến Lào truyền bá. Vua Campu- 
chia gởi tượng Phật kinh sách, đại sư Maha Pasaman cùng ba vị sư 
anh em, anh cả Mahadeva Lanka Cao, Pra Mahadeva Lanka và Maha 
Nandipanna. Cao đến Lào truyền bá Phật pháp. Ba vị này vốn là người 
Tích Lan đến Campuchia hoằng pháp, được vua Campuchia tuyển 
chọn và đến Lào theo yêu cầu của vua Lào. Do nguyên nhân này nên 
Phật giáo Lào và Phật giáo Tích Lan có mối quan hệ mật thiết. 


Khoảng cuối thế kỷ thứ II, tại thượng nguồn thung lũng sông Mê- 
kông ở Bắc Xiêm, vua Jayavarman VII, Campuchia cai trị, một bia 
ký được tìm thấy tại Say Fong trên sông Mê-kông gân Vientiane được 
viết bèng tiếng Sanscrit. Vào thới điểm này, Lào nằm dưới quyền cai 
trị của đế quốc Khmer. Lúc bấy giờ, đề quốc Khmer theo phật giáo 
Đại thừa, sắc tộc Thái sinh dống tại vùng này tiếp xúc với dân Khmer, 
nên cũng là tín đồ Phật giáo Đại thừa”). Đến cuối thế kỷ XIII, Rama 
Khamheng ở Sukhodaya chiếm Luang Prabang, do ảnh hưởng của 
người dân xứ Sukhodaya mà dân Lào biết đến Phật giáo Nam tông. 
Như thế khoảng thế kỷ XIV, Phật giáo Nam tông đã có mặt tại Cam- 
puchia và Lào, do sự ủng hộ của Phật giáo Campuchia nên Phật giáo 
Lào đã kiện toàn hệ thống Phật giáo Nam tông và trở thành trung tâm 
Phật giáo Nam tông quan trọng tại Đông Nam Á. 


Cũng trên địa vực của dòng Mê-kông, một quốc gia khác thuộc 
truyền thống Phật giáo Nam Tông đó là Miễn Điện (Burma). Miến 
Điện là 1 nước ở vùng Đông nam châu Á, phía Đông bắc giáp các tỉnh 
Tây Khang, Vân Nam của Trung Quốc, phía Tây giáp Ấn Độ, Bang- 
hladesh, phía Đông giáp Thái Lan, Lào, phía Nam giáp vịnh Bengal. 
Tiếng Pàli của danh từ Miễn Điện là Maramma (Hán âm: Ma La Ma; 
Hán dịch: Phạm Ma, Phạm Thiên). Theo âm Miễn Điện Maramma- 
desa, có nghĩa là đất nước của Phạm thiên. Chủng tộc nhập cư sớm 
nhất là chủng tộc Talaing (Đắc lăng), kế đến là các chủng tộc Burman 
(Miền) và chủng tộc Shan (Đàn). 


Căn cứ theo sử liệu của Tích Lan, vào thế kỷ II trước Tây lịch, 
vua A Dục - Ấn Độ phái các ngài Tu Na (Pàii: So/a) và Uât Đa La 


9. Trần Quang Thuận, Phái giáo Nam Tông tại Đông Nam Á, Nxb Tôn giáo, 2008, 
trg.222. 


NÉT ĐẶC SẮC CỦA PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG * 81 


(Pàli: Ứzara) đến nước Kim Địa (Pàii: Swvajja-bhùmi) truyền giáo, 
có thuyết cho rằng Kim Địa tức là dãi đất Đả Đoan ở hạ Miến Điện 
hiện nay. Nhà chú thích Phật âm (Pàli: 8uđdhaghowa) sông vào giữa 
thế kỷ thứ V được các nhà nghiên cứu Miến Điện nhiều lần xác định 
ngài xuất thân từ vùng Đả Đoan. Tương truyền, 2 thương gia cúng 
dường thức ăn đầu tiên cho đức Phật lúc Ngài mới thành đạo, chính là 
người Miến Điện và cũng theo truyền thuyết thì có lần bản thân đức 
Phật đã đến Bồ Cam (Pagan) truyền pháp v.v... tất cả những việc này 
còn phải chờ sự khảo chứng. 


Theo những di vật khai quật được, có thể suy đoán rằng thượng 
Miền Điện thuộc hệ thống văn hóa Bắc Ấn, còn hạ Miễn Điện thì hấp 
thu văn hóa từ Nam Ấn. Về tông giáo được truyền vào Miễn Điện thì 
đầu tiên là Bà-la-môn giáo - Ấn Độ, kế đến là Phật giáo. Theo các văn 
hiến quan trọng đào được cho thấy, thì thời kỳ đầu Phật giáo Thượng 
Tọa bộ được du nhập vào Miến Điện. Từ thế ki X về sau, Phật giáo 
Đại thừa và Mật giáo mới dần dần được truyền vào. Vào thế kỉ XI 
trước đó, tại Miễn Điện đã có phái Đại thừa A Lợi Tăng (4z) hiện 
diện, Tăng chúng phái này mặc pháp phục màu. lam, để tóc, sinh hoạt 
phóng túng, cho rằng nếu làm điều ác thì chỉ cần niệm tụng chú cứu 
hộ là có thê thoát khỏi sự báo ứng nhân quả. Phái này lại chia làm 2 
chi là: Trụ Lâm (ở trong rừng) và Trụ Thôn (ở trong làng xóm). So với 
phái Tính Lực của Ấn Độ thì phái này cực đoan hơn, có thuyết cho 
rằng phái này là sự hỗn hợp giữa Lạt ma Mật giáo đọa lạc và Phật giáo 
Đại thừa. Trước thời vua A Nô Luật Đà (Pàli: 4nuruddha), phái này 
có thế lực mạnh nhất trong các giáo phái ở vùng Bồ Cam. Trung tâm 
hoạt động của phái này là Sa Ma Đề (Sai). Sau khi Vương triều Bồ 
Cam (1044-1287) nồi lên, các phái Phật giáo Miễn Điện thời kì đầu và 
phái A Lợi Tăng lần lượt suy vong1®, 


Năm 1044, vua A Nô Luật Đà thống nhất đất nước, đặt thủ đô ở Bồ 
Cam. Năm 1057, chính phục Đả Đoan, thỉnh về các Tỳ kheo, 3 tạng 
kinh điển, xá lợi Phật, các bảo vật, lại ban sắc chỉ cho Cao Tăng A 
La Hán (Arhan) lãnh đạo cuộc cải cách tăng đoàn, kính tin Phật giáo 
Thượng Tọa bộ, còn các phái đã có trước kia như Thượng Tọa bộ, 
Phật giáo Đại Thừa, Mật giáo và Bà la môn giáo dần dần bị tiêu diệt. 
Ít lâu sau, vua cho xây ngôi tháp Phật Thụy đức cung (S/nwwe Dagon) 
ở Bồ cam, trải qua 2 đời vua mới hoàn thành. Vua nước Tích lan là Tì 


10. Thích Minh Cảnh chủ biên, Từ Điển Phật Học Huệ Quang, Nxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, năm 2007, trợ 5034 - 5035. 


82 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Xá Da Bà Ha đệ nhất (7/ayabàhu 0) từng sai sứ đến Miễn Điện, xin 
ban Tam tạng, thỉnh chư Tăng. Từ đó, bỗng chốc Miễn Điện trở thành 
trung tâm của Phật giáo Nam truyền. Vào thời kì toàn thịnh của Phật 
giáo Bồ Cam, ở miền thượng Miến Điện có 13.000 tòa tháp và Tăng 
viện. Về sau, Phật giáo Tích Lan hưng thịnh, phái Đại Tự có thế lực 
mạnh, cho nên có nhiều vị Tăng đến Tích Lan tham học. Trong đó, có 
sư Xa Ba Đa thọ giới ở Đại tự, ở lại tu học 10 năm (1170-1180), sau 
đó cùng với 4 vị tỳ kheo trở về nước. 


Vào thế kỉ XII, Tăng đoàn Miễn Điện chia thành Tích Lan tông 
phái (Sihala-saôgha) và Miễn Điện tông phái (Maramma-saôgha, 
phái này vốn đã có từ trước). Ít lâu sau, phái Tích Lan lại chia ra 3 
tăng đoàn là: Thi Bà Lợi, Đa Ma Lăng Đà và A Nan Đà. Có điều đáng 
quí là tuy chia rẽ, nhưng các phái đều nỗ lực hoằng dương Phật pháp, 
cho nên Phật giáo nói chung vẫn rất hưng thịnh. 


Năm 1277, quân Mông Cổ xâm chiếm phía nam, vương triều Bồ 
Cam sụp đồ, 10 năm sau chính quyền rơi vào tay dân tộc Đàn và từ đó 
Miễn Điện không còn là 1 vương quốc thống nhất cho mãi đến giữa 
thế kỉ XVI. Trong khoảng hơn 200 năm, bất luận là vương triều A 
Ngõa (44) ở phương bắc hay vương triều Tì Cổ (Pegw) ở phía nam, 
đều coi trọng sự phát triển Phật giáo. Danh Nghĩa Minh Đăng (42- 
hidhà= nappadipika), Thanh Vận Tình Nghĩa (Saddasàaratthajalinì) 
và Ca Chiên Diên Văn Pháp chú là những tác phâm thuộc thời kì này. 
Giữa thế kỉ XV, phía nam có 6 tông phái và hơn 15.000 vị tỳ kheo. Về 
sau, qua cuộc cải cách của vua Đạt Ma Tất Đề (Dhammazcdi, 1472- 
1492), tăng đoàn Miễn Điện lại được thống nhất. 


Cũng trên lưu vực sông Mê-kông còn có Thái Lan (7"a¡land) nằm 
giữa bán đảo Trung nam, xưa gọi là Đọa La Bát Đề (Phạm: Rzbin- 
dranath Tagore Dvàrapafi), cũng gọi Xã Hòa Bát Đề, Đọa Hòa La. 
Cư dân là dân tộc Thái, vốn định cư ở vùng tây nam tỉnh Vân Nam 
- Trung Quốc, nhưng vì bị người Hán áp bức nên dần dần phải dời 
đến ven sông Mê Nam, Mê- kông, khoảng thế kỉ VII, chinh phục các 
vùng lân cận, xây dựng nền tảng vương quốc. Giữa thế kỉ XII, ở miền 
thượng du và trung du của sông Mê Nam (M⁄enam), các Vương triều 
Lan Na Thái (Lanna-Thái) và Vương triều Tố Khả Khái (Sukho-thai, 
1257-1436) lần lượt được kiến lập. Đến giữa thế kỉ XIV, hai Vương 
triều sáp nhập lại lập ra quốc đô, chính thức thống nhất, thành lập 
Vương triều A Du Đà (4odhyà, 1350-1766, cũng gọi Vương triều 
Đại Thành), Trung Quốc gọi là Xiêm La. Trước khi thống nhất, tín 
ngưỡng Phật giáo đã rất hưng thịnh, không khí tạo tượng Phật, xây 


NÉT ĐẶC SẮC CỦA PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG * 83 


chùa chiền cũng rất phố biến. Cứ theo Nam Hải Kí Qui Nội Pháp 
fruyện quyên I ghi răng: “Thời đại ngài Nghĩa Tịnh Phật pháp ở xứ 
này đã rất thịnh hành”. 


Phật giáo khoảng trước khi dân tộc Thái lập quốc có thể chia làm 
4 thời kì: 

- Thời kì truyền nhập của Phật giáo Thượng tọa bộ (thế kỉ III trước 
Tây lịch); 


- Thời kì truyền nhập của Phật giáo Đại thừa (thế kỉ VIII Tây lịch); 
- Thời kì truyền nhập của Phật giáo Bồ Cam (thế kỉ XI); 
- Thời kì truyền nhập của Phật giáo Tích Lan (thế kỉ XII). 


Tuy nhiên, theo lịch sử xác thực thì Phật giáo Thái Lan bắt đầu từ 
Vương triêu Tô Khả Thái (Sukho-thai). 


Phật giáo ở thời kì đầu của Vương triều Tố Khả Thái hoằng dương 
cả Thượng Tọa bộ và Đại Thừa, vua Lập Thái (7; hamimaraja Luthai, 
ở ngôi 1374-1370) đời thứ. 5 thông hiểu cả nội ngoại điển, vua soạn 
luận Tam giới, trình bày về vũ trụ quan và nhân sinh quan của Phật 
giáo; vua còn chủ trì đúc tạo tượng Phật. Tượng Phật bằng đồng được 
thờ ở chùa Đại Xá Lợi tại phủ Bành Thế Lạc và tượng Phật lớn bằng 
đồng thờ ở chùa Thiện Kiến tại Bangkok hiện nay chính là do nhà vua 
cúng dường tôn tạo. 


Giữa thế kỉ XIV, Vương triều Đại Thành (1350-1766) thay thế 
Vương triều Tố Khả Thái, từng xây dựng chùa Phật Đà Tối Thắng, 
chùa Ba Khảo; vua Đát Lai Lạc Ca (Boroma Trailokanadtha, 1448-1488) 
lại đối vương cung cũ thành chùa Phật, đặt tên là chùa Tối thắng biến tri; 
vua Lạp Mã Thiết Ba Đề đời thứ 2 (Ramadhipaii II, 1491-1529) thì ban 
sắc tạo tượng Đại Phật cao 16m; vua Tụng Đàm (Songtham, 1610- 1628), 
lúc còn trẻ đã từng xuất gia, pháp danh là Tịnh Pháp, từng ban sắc xây 
chùa Phật trên núi Tô Bàn Na, đổi tên là núi Phật Túc. 


Năm 1767, Hoàng gia khuynh đảo, nội loạn liên miên, Miễn Điện 
thừa cơ xâm lắn, sau nhờ người Hán là Trịnh Chiêu khôi phục nghiệp 
cũ, kiến lập Vương triều Thôn Vũ Lí. Trịnh Chiêu chính là Lạp Mã 
đời thứ nhất (Rarna )), tổ tiên của Vương triều Thái Lan hiện nay. Vua 
Lạp Mã đời thứ nhất từng hiệu đính Tam tạng (1788), cải cách Tăng 
đoàn; vua Lạp Mã đời thứ 3 ban sắc phiên dịch Tam tạng (đặc biệt là 
tạng Luận) ra tiếng Thái; em vua, tức Lạp Mã đời thứ 4, từng xuất 1a, 
pháp hiệu là Kim Cương Trí, chủ trương giữ gìn giới luật một cách 


84 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


nghiêm khắc, sáng lập phái Pháp tông (Dhammayuftika-nikàya), vốn 
có rất đông chư Tăng, vì thế nên gọi là phái Đại Tông (M⁄ahà-nikaya). 
Từ đó, tăng đoàn Thái Lan chia ra 2 phái, lưu truyền đến nay. Vua Chu 
Lạp Long Công (C#wialongkorn., 1868-1901) đời thứ 5, dùng tiếng 
Thái ấn hành kinh điển Pàli, sáng lập học viện chùa Đại Xá Lợi làm 
trung tâm nghiên cứu Pali cao cấp, học viện Hoàng Miện là trung tâm 
nghiên cứu Phật học cao cấp; viện này đồng thời phát hành tạp chí 
“Pháp Nhãn” cho mãi đến hiện nay; là tờ báo lâu đời nhất của Phật 
giáo Thái Lan. Vua Lạp Mã đời thứ 6 (1910-1925) có soạn các sách 
“Phật Đà Giác Ngộ Thập Mạ”, “Đông phương Do thái”...; vua Lạp 
Mã đời thứ 7 (1925-1934), biên lại Tam tạng Pàli; vua Lạp Mã thứ 
8 (1934-1946) từng tổ chức tăng già Phật giáo phỏng theo hình thức 
Quốc hội, ngoài Tăng vương (Vua Sãi) là vị lãnh đạo tối cao ra còn 
lập Tăng già bộ trưởng, Tăng già nghị hội, Tăng già pháp đình. Trong 
thời gian từ vua Lạp Mã thứ 4 đến Lạp Mã thứ 6, ngôi Đại tháp Phật 
Thống cao khoảng hơn 120 mét, chu vi 240 mét được xây dựng, đây 
là ngôi tháp Phật lớn nhất ở Thái Lan0, 


Hiện nay, Phật giáo là quốc giáo của Thái Lan, chư Tăng rất được 
tôn kính, nghi thức của Hoàng gia, nền giáo dục quốc dân và các hình 
thức sinh hoạt khác nói chung đều lấy Phật giáo làm khuôn mẫu. Hơn 
nữa còn qui định con trai đến 20 tuổi phải xuất gia một lần; Tăng 
chúng có quyền phát ngôn rất lớn đối với các tầng lớp xã hội. Giống 
như Phật giáo Tích Lan, Phật giáo Thái lan cũng sử dụng Tam tạng 
Pàii, thời gần đây cũng có ấn hành Tam tạng bằng tiếng Thái, về sau 
lại tiếp tục in Tam tạng chú thích và các kinh sách ngoài Đại tạng. Do 
được hoàng gia ủng hộ nên Phật giáo Thái Lan rất hưng thịnh. Do ảnh 
hưởng tinh thần của Phật giáo, nên người Thái Lan đã đóng góp tích 
cực vảo trong đời sống xã hội không những về mặt vật chất, kinh tế 
mà còn đi sâu vào đời sống tinh thần của họ. Sự hiểu biết và thắm 
nhuần giáo lý nhân quả nghiệp báo và nhiều giáo lý cốt lõi của Phật 
giáo, đã giúp cho người dân Thái biết sống và sống theo khuôn khổ 
của Chánh pháp. Bản chất hiền hòa, từ ái, khiêm cung và nhã nhặn 
của người dân Thái đã thể hiện một phần nào đó từ sự thực hành đạo 
lý làm người trong đời sông thường nhật. Được sự bảo trợ của hoàng 
gia, Phật giáo Thái Lan được xem là một trong những quốc gia Phật 
giáo phát triên nhất vùng Đông Nam Á. 


11. Đại Chánh Tân Tu Tạng, cuỗn 54, Nam Hải Ký Qui Nội Pháp truyện, quyền I, 
Trg.0210a23- 0212a01. 


NÉT ĐẶC SẮC CỦA PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG * 85 


Vào gần cuối khu vực trung lưu của Mê-kông. Campuchia cũng 
là một quốc gia ở vùng Đông Nam Á, xưa gọi là Giản Bộ Trại, Chân 
Lạp (từ thế kỷ thứ VI đến thế kỷ thứ IX) nằm về phía tây nam của bán 
đảo Trung Nam. Từ thế kỷ IX đến thế kỷ XII là thời kỳ cực thịnh của 
Vương triều Ngô Ca; từ thế kỷ XIV trở đi thì suy thoái. Từ thế kỷ XIV, 
trong năm thế kỷ, từng bị nước Thái Lan xâm lược, đến năm 1863 thì 
thành lập Vương quốc Campuchia và bị nước Pháp đô hộ, và đến năm 
1945 tuyên bồ độc lập. 


Đời Nam triều Lương (khoảng thế kỷ thứ VI), các vị tăng Cam- 
puchia là Mạn Đà La Tiên, Tăng Già Bà La, từng đã đến Trung Quốc 
theo học việc phiên dịch kinh điển Phật ra chữ Hán. Về sau trong 
khoảng hơn nghìn năm, Campuchia là đất tín ngưỡng Phật giáo hưng 
thịnh dân cư tuyệt đại đa số là dân tộc Cát Miệt (K#zners). Chùa An Ca 
(Angkor W2) và thành An Ca (Angkor Thom) là những dì tích kỳ quan 
của dân tộc Cát Miệt, đã bị chôn vùi từ lâu, cho mãi đến năm 1851 đến 
1861, mới được nhà học giả người Pháp Henri Monkot phát hiện”?. 


Theo Nam Hải kí qui truyện, khoảng niên hiệu Vĩnh Ninh năm 
đầu (301) đời Tây Tấn, Quốc vương Phù Nam sai sứ sang Trung Quốc 
triều cống 1 pho tượng Phật bằng vàng có khắc rồng và tháp bằng ngà 
voi; như vậy đủ biết, ngay từ thế kỉ III, IV, Phật giáo đã được truyền 
đến Phù Nam®°), 


Phật giáo Nguyên thủy là tôn giáo chính thức của Campuchia, 
hơn 95% dân số theo đạo Phật. Phật giáo là tôn giáo phố biến và phát 
triển mạnh mẽ trong tất cả các tỉnh, với ước tính khoảng 4.392 đền thờ 
tu viện trong cả nước. Phần lớn sắc tộc Khmer theo đạo Phật, và có 
những hiệp hội gần gũi giữa Phật giáo, truyền thống văn hóa và cuộc 
sông hàng ngày. Tuân thủ Đạo Phật thường được xem là bản sắc dân 
tộc và văn hóa của đất nước. Tôn giáo ở Campuchia, trong đó có Phật 
giáo, đã bị đàn áp bởi chế độ Khmer Đỏ trong thời gian cuối những 
năm 1970 nhưng kể từ khi chế độ này bị lật đồ, Phật giáo đã được hồi 
sinh trở lại trên đất nước này. 


Nhiều học giả cho rằng Phật giáo du nhập vào Campuchia trong 
thê kỉ thứ 3 sau CN, theo văn hệ Phạn ngữ, trường phái Thuyêt Nhât 
Thiệt Hữu Bộ và đạt được đỉnh cao khoảng thê kỉ thứ V, thứ VI. Năm 


12. Thích Minh Cảnh chủ biên, Từ điển Phật học Huệ Quang, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2007, tr.674, 675. 

13. Đại Chánh Tân T Tạng, cuôn 54, Nam Hải Ký Qui Nội Pháp truyện, quyên 1, 
trg.0205a18. 


86 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


791 người ta tìm thấy gần đền Đề Thiên Đề Thích (4ngkor Wz) một 
văn bản chứng tỏ rằng Đại thừa đã có mặt nơi đây song song với việc 
thờ thần Thấp Bà (sa. š¡va)®. Sự hỗn hợp này có lẽ bắt nguồn từ việc 
thờ cúng Bồ Tát Quán Thế Âm, mà Thấp Bà được xem là một hóa 
thân. Mọi nhà vua của Campuchia cũng đều được xem là hóa thân 
của Quan Thế Âm. Sau một thời gian thì yếu tố thần Thấp-bà hầu như 
bị mất đi, nhưng đến thế kỉ thứ XIII, người ta lại tôn thờ thần Thấp 
Bà và Tăng giả Phật giáo bị áp bức. Theo các Cao Tăng Trung Quốc 
thì trong thời gian này, Thượng tọa bộ được phát triển trong lúc Đại 
thừa bị lu mờ. Một số văn bản bằng văn hệ Pali ghi năm 1309 chứng 
minh rằng Thượng tọa bộ được hoàng gia công nhận và kế từ đó là 
giáo phái chính thống của Campuchia. Mãi đến cuối thế kỉ thứ XIX, 
Phật giáo truyền từ Thái Lan mới bắt đầu có ảnh hưởng. Đạo Phật ảnh 
hưởng đến mọi mặt đời sống của người dân Campuchia từ các chuẩn 
mực đạo đức xã hội cho đến cách ứng xử trong gia đình. Phật giáo đã 
sắn liền với sự hưng vong của vương quốc Campuchia, khi quốc gia 
cường thịnh, Phật giáo được phát triển đến đỉnh cao, còn khi độc lập 
chủ quyền đã bị mất thì Phật giáo cũng chịu chung số phận với đất 
nước, điển hình như đất nước Campuchia đã tôn Phật giáo lên địa vị 
độc tôn và với vai trò đó, nó đã có những đóng góp quan trọng vào 
việc củng có quốc gia thống nhất, vun đắp sự đoàn kết nội bộ giai cấp 
cầm quyền, thậm chí đóng góp phần lựa chọn cả những con người lên 
ngôi vị vương quốc. Đồng thời cũng để lại nhiều dấu ấn đến nhiều 
mặt văn hóa-xã hội như văn học, nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc, luật 
pháp...Sự có mặt của Phật giáo Campuchia đã góp phần quan trọng 
tạo nên bản sắc văn hóa riêng của nước nhà, ngôi chùa ngoài việc là 
trung tâm văn hóa của bản làng mà còn là nơi bảo vệ nền văn hóa lâu 
đời của dân tộc, bảo vệ và xây dựng vẻ đẹp cho cuộc sống mỌI người, 
từ khi lập quốc đến hôm nay. 


3.NÉT ĐẶC SẮC PHẬT GIÁO VÙNG HẠ NGUÒN MÊ-KÔNG 


Từ Phnôm Pênh, nó chia thành 2 nhánh: bên phải là sông Ba Thắc 
(sang Việt Nam gọi là Hậu Giang hay sông Hậu) và bên trái là Mê- 
kông (sang Việt Nam gọi là Tiền Giang hay sông Tiền), cả hai đều 
chảy vào khu vực đồng bằng châu thổ rộng lớn ở Nam bộ Việt Nam, 


14. Shiva (si-va), (tiếng Phạn: $Ifđ, Šiva, nghĩa là “điềm lành”), phiên âm Hán Việt là 
Thấp Bà, là một vị thần quan trọng của Án Độ giáo, và một khía cạnh của Trimurti. Phái 
Shaiva của Ấn Độ giáo coi Shiva là vị Thượng để tối cao. Trong phái Smarta, Shiva là một 
trong năm hình thức nguyên sơ của Thượng đề. 


NÉT ĐẶC SẮC CỦA PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG * 87 


mỗi con sông dài khoảng 220-250 km. Tại Việt Nam, sông Mê-kông 
còn có tên gọi là sông Lớn, sông Cái, hay sông Cửu Long. 


Theo các sử gia đáng tin cậy, thì nhà truyền giáo đầu tiên đến 
Việt nam (lúc bấy giờ là đất Giao Châu) là Ngài Mâu Tử, người quận 
Thương Ngô tức là Ngô Châu (Trung Hoa bây giờ). Sau khi Hán Linh 
Đề mất (189) nước Tàu thường loạn lạc, khoảng năm 180 Ngài theo 
mẹ qua ở Ciao Châu lánh nạn và tìm hiểu Phật giáo, khoảng năm I8I- 
183 Mâu Tử trở thành một phật tử tại nước ta??), 


Nhà truyền giáo thứ hai đặt chân lên đất Giao-Châu là ngài 
Khương Tăng Hội, Ngài gốc Khương Cư (Sozdiane, Ấn Ðộ). Mục 
đích của Ngài là sang Trung Hoa, nhưng thân phụ của Ngài sang Giao 
Châu buôn bán nên Ngài cũng theo đường Giao-Châu đề sang Trung 
Hoa. Trung Hoa lúc ấy về đời Tam Quốc, Ngài đến nước Đông Ngô 
và được Ngô Tôn Quyên sùng mộ, xin quy y với Ngài (229-252). Như 
thế là Ngài Khương Tăng Hội ghé lại Giao Châu vào khoảng đầu thế 
kỷ thứ III, sau Tây lịch. 


Vào khoảng giữa thế kỷ thứ II đến cuối thế kỷ thứ III, đất Giao 
Châu lại đón tiêp hai nhà sư Ấn Độ nữa là Ngài Ma Ha Kỳ Vực và Chi 
Cương Lương Tiệp tại giao Châu dịch kinh Pháp Hoa Tam Muội1®. 


Như thế, có thể nói rằng: Đạo Phật du nhập đầu tiên sang Việt 
Nam trong khoảng cuôi thê kỷ thứ II đên thê kỷ thứ HI, sau Tây lịch. 


Nước Việt Nam ta nằm trên bán đảo Ấn Độ-China, giữa hai nước 
rộng lớn, hai dân tộc đông đảo nhất thế giới, hai nền văn minh sáng 
lạn của châu Á là Ấn Độ và Trung Hoa. Vì địa thế của nước Việt Nam 
nằm ở giữa con đường Ì biển đi Ấn Độ đến Trung Hoa, nên đã chịu ảnh 
hưởng nhiều của hai nền văn minh ấy. 


Nhà truyền giáo thứ tư là người Trung Hoa, ngài Mâu Tử, đã đi 
đường bộ từ phía Bắc xuống. Đó là điều chứng minh rằng Phật giáo 
vào Việt Nam do cả đường thủy và đường bộ cả từ phía Nam lên và 
phía Bắc xuống. Nhưng vì nước ta bị Trung Hoa đô hộ ngót một ngàn 
năm và sau đó vẫn còn lệ thuộc vào văn hóa và chính trị nên về sau 
con đường truyền giáo từ Trung Hoa sang là con đường chính. 


Vấn đề Phật giáo sử Việt Nam vẫn còn nhiều ý kiến tranh cãi 
và có nhiêu khuynh hướng trái ngược nhau. Có khuynh hướng cho 


15. Lê Mạnh Thát, Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Nxb.Tp.HCM,1999, trợ 265-267. 
1ó. Lê Mạnh Thát, Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Nxb.Tp.HCM,1999, trợ 367-368. 


88 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Phật giáo được Công truyền vào Việt Nam vào thế kỷ thứ 3 trước Công 
nguyên” theo mẫu chuyện huyền thoại về Tiên Dung và Chữ Đồng Tử, 
thuộc đời vua Hùng thứ 3 (theo Lĩnh Nam chích quái). Như vậy Phật 
giáo đã được truyền vào Việt Nam bằng ngã đường biển, trực tiếp từ Ấn 
Độ sang, thông qua các thương thuyền của Ấn Độ (các thương thuyền 
thường có các nhà sư đi theo để đem lại sự may mắn cho họ). Cũng có 
khuynh hướng cho Phật giáo chính thức được công truyền vào Việt Nam 
vào đầu thế kỷ II Công nguyên, bằng ngã đường bộ từ Trung Quốc sang. 

Dù với khuynh hướng nào thì Phật giáo đã có mặt rất sớm ở Việt 
Nam, nó đã kết hợp với các tín ngưỡng dân gian tạo thành một nền 
văn hóa Việt Nam mang đậm màu sắc Phật giáo được thể hiện trong 
ca dao, tục ngữ, chuyện thần thoại, chuyện cô tích. Từ các cơ sở như vậy 
đã tạo thành một dân tộc Việt Nam có những đăc trưng về lòng yêu nước, 
tỉnh thần bất khuất, tỉnh thần vô ngã vị tha, bao dung rộng mở. Do đó, khi 
Phật giáo có mặt tại Việt Nam chẳng bao lâu đã trở thành tôn giáo của 
mọi người. Bởi vì Phật giáo đi đến đâu đều phù hợp với dân tộc tính của 
nước đó và theo sau Phật giáo là sự hòa bình, thịnh vượng. 


Đến thế kỷ XVI, Trịnh - Nguyễn phân tranh, lấy sông Gianh làm 
giới tuyến đã tạo thành một bước ngoặc lịch sử quan trọng đối với dân 
tộc nói chung và Phật giáo nói riêng. Từ việc phân chia Nam - Bắc đã 
tạo điều kiện cho Phật giáo đàng trong, đặc biệt là Phật giáo ở khu vực 
hạ lưu sông Mê-kông đã tồn tại và phát triển trong điều kiện mới với 
những đặc trưng về kiến trúc, điêu khắc, lễ nghi v.v... 


Phật giáo Việt Nam ở khu vực hạ lưu sông Mê-kông phát triển 
dung hòa với Đạo Phật Thủy Chân Lạp đã tồn tại lâu đời, một đạo Bà 
la môn của Vương quốc cô Champa, Phù Nam. Phật giáo Việt Nam đã 
sớm có chỗ đứng vững chắc tại đây và đã dung hóa tất cả tạo thành nét 
đực thù của Phật giáo sông nước Cửu Long với những nét mới, phong 
phú đa dạng về mọi mặt bằng nhiều con đường khác nhau: 


- Con đường thứ nhất: 


Trong đoàn di dân từ miền Thuận Quảng vào khai phá vùng đất 
Nam bộ, có cả những nhà sư người Việt và người Hòa. Họ theo hướng 
đường bộ lẫn đường thủy vào Gia Định khoảng thế kỷ XVII, XVII, XIX 
và đầu thế kỷ XX%® đề khai khân đất hoang và truyền bá Phật giáo. 


17. Nguyễn Tài Thư, Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 1998, 
tr. 29. 
18. Trần Hồng Liên, Phật giáo Nam bộ, Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1996, tr. I1, 12. 


NÉT ĐẶC SẮC CỦA PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG * 89 


- Con đường thứ hai: 


Đoàn người Trung Quốc không thần phục nhà Thanh chạy sang 
Việt Nam trong đó có các nhà sư. Họ đi bằng đường thủy đến thăng 
Việt Nam và được định canh định cư tại các vùng đất Đồng Nai, Gia 
Định, Mỹ Tho (1679) để khai hoang lập ấp“®) và truyền bá Phật giáo. 


- Con đường thứ ba: 


Đầu thế kỷ XVIII, Mạc Cửu người Quảng Đông Trung quốc, vượt 
biển đến Hà Tiên lập nghiệp, Phật giáo cũng được truyền bá và phát 
triển tại đây), 


- Con đường thứ tư: 


Hòa thượng Hộ Tông mang Phật giáo Nguyên thủy từ Campuchia 
vào Việt Nam từ những năm 1938, đem lại cho Nam bộ một nét độc 
đáo, đó là phái Nam tông người Việt), 


Trong sự hình thành và phát triển Phật giáo Việt Nam ở khu vực 
Tây Nam bộ cần phải kế đến sự phục hưng của phái thiền Trúc Lâm 
ở Đàng trong2?. Phái thiền trúc lâm được thành lập vào đời nhà Trần 
(1225 - 1400), được các vua nhà Trần tích cực ủng hộ nên phát triển 
mạnh và nó đã đóng góp một phần không nhỏ trong hệ tư tưởng yêu 
nước của quân dân Đại Việt bấy giờ, đưa đến việc ba lần chiến thắng 
quân Nguyên Mông (1258 - 1288). Khi nhà Minh xâm lược Việt Nam 
(1407), VỚI danh nghĩa ˆ “phù Trần diệt Hồ” đã thực hiện một chính 
sách đồng hóa rất khắc nghiệt là mọi sách vở, văn tự v.v... đều bị tịch 
thu hoặc bị thiêu hủy hoặc mang về Trung Quốc. Phái thiền Trúc Lâm 
do vua Trần Nhân Tôn sáng lập, cho nên rất nhiều Hoàng tộc và đại 
thần nhà Trần là thiền sư hoặc quy y theo phái này, đến khi nhà Trần 
mắt ngôi, để nhỗ cỏ tận gốc Hoàng tộc nhà Trần, nhà Minh và các vua 
nhà Hậu Lê đã truy lùng một số thiền sư của phái thiền Trúc Lâm. Vì 
vậy một số thiền sư phái thiền Trúc lâm phải trốn vào rừng núi hoặc 
vào tận vùng đất Đàng trong để tu hành, dấu trông tích bằng cách gia 
nhập phái thiền Lâm Tế để tránh rắc rồi. 


Nhìn chung có thể khái quát Phật giáo Việt Nam qua các giai đoạn 
lịch sử: 


19. nt. 
20. nt. 
21.nt. 
22. Nguyễn Hiền Đức, Lịch sử Phật giáo đàng trong, Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1995. 


90 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


a. Phật giáo Việt Nam giai đoạn trước 1930 - 1954: 


1. Giáo hội Trúc Lâm: Thiền phái Trúc Lâm được coi là tỉnh hoa 
của Phật giáo Việt Nam. Khi hình thành, Thiền phái Trúc Lâm đã 
dung hợp được 03 Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, 
Thảo đường thành Giáo hội Trúc Lâm, nhưng truyền thừa của các 
Thiền phái vẫn được duy trì. Căn cứ sử liệu thì đây là Giáo hội đầu 
tiên của Phật giáo Việt Nam. Theo Nguyễn Lang “Vào đầu thế kỷ thứ 
XIII, ba Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo đường 
dần dần nhập lại thành một do ảnh hưởng lớn lao của vua Trần Nhân 
Tông và Tuệ Trung Thượng Sĩ. Sự sát nhập của ba thiền phái trên vào 
nhau đã đưa tới sự phát triển của Thiền phái Yên Tử thành Giáo hội 
Trúc Lâm (lúc này vẫn gọi là Thiền phái Trúc Lâm). Tháng 9 năm 
Quý Sửu (1313) Thiền sư Pháp Loa phụng chiếu đến cư trú tại chùa 
Vĩnh Nghiêm ở Lương GIang, đặt văn phòng của Trung ương Giáo 
hội tại đó, quy định mọi chức vụ của Tăng Ni trong Giáo hội, kiểm tra 
tự viện và làm số Tăng tịch). 


2. Các tổ chức Giáo hội thành lập trước năm 1954: 


Sau khi nhà Trần Sụp đồ, Phật giáo bắt đầu suy thoái cho đến thế 
kỷ XVII, XVIII. Đến giai đoạn này, Phật giáo được vực dậy bởi các 
Thiền sư Hương Hải, Toàn Nhật, Liễu quán, Chân Nguyên v.v... và 
một số thiền sư Trung Quốc như Viên Cảnh, Viên Khoan, Nguyên 
Thiều, Giác Phong, Tử Dung v.v... nhưng không hưng thịnh như trước. 
Đến nửa cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và Phật 
giáo bước sang trang sử mới, trang sử của sự suy vi nghiêm trọng. 
Những thập niên đầu của thế kỷ XX, do ảnh hưởng phong trào chân 
hưng của Phật giáo quốc tế, các bậc cao tăng bấy giờ như Hòa thượng 
Thanh Hanh (miền Bắc); Hòa thượng Tuệ Pháp, Hòa thượng Đắc 
Ân, Hòa thượng Tâm Tịnh, Hòa thượng Phước Huệ, (miền Trung); 
Hòa thượng Khánh Hòa, Hòa thượng Khánh Anh, Hòa thượng Huệ 
Quang, Hòa thượng Chí Thiền, Hòa thượng Từ Phong, Thượng tọa 
Thiện Chiếu (miền Nam) đã vận động và cô xúy cho phong trào chấn 
hưng Phật giáo Việt Nam. 


Đề tạo thanh thế và phát huy thế mạnh của công cuộc chắn hưng 
Phật giáo Việt Nam, chư Tôn đức đã lập nên các Hội Đoàn: Hội Nam 
Kỳ Nghiên Cứu Phật học thành lập năm 1931, có cơ quan ngôn luận 


23. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo Sử luận (tập1), NxbVăn học, Hà Nội, 1994, trợ 
257, 406. 


NÉT ĐẶC SẮC CỦA PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG * 91 


là Tạp chí Từ Bi Âm; Liên đoàn Phật học xã thành lập năm 1933; Hội 
Lưỡng Xuyên Phật học thành lập năm 1934, có cơ quan ngôn luận 
là Tạp chí Duy tâm Phật học và một Phật học đường; Hội An Nam 
Phật học (Miền Trung) thành lập năm 1932, có cơ quan ngôn luận là 
Tạp chí “Viên Âm” và Phật học viện; Hội Phật giáo Bắc Kỳ thành lập 
năm 1935, có cơ quan ngôn luận là Tạp chí “Đuốc Tuệ”; Hội Phật học 
Kiêm Tế thành lập năm 1936, có cơ quan ngôn luận là Tạp chí “Tiến 
Hóa”; Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam do Hòa thượng Hộ 
Tông sáng lập năm 1938; Hội Phật giáo cứu quốc thành lập năm 1946, 
cơ quan ngôn luận là “Báo Tĩnh Tấn”; Hội Tăng Ni Chỉnh lý Bắc Việt 
thành lập năm 1949, cơ quan ngôn luận là Tạp chí “Phương Tiện”, và 
năm 1950 được đổi tên là “Giáo hội Tăng già Bắc Việt”; Hội Phật học 
Nam Việt được thành lập năm 1949, có cơ quan ngôn luận của Hội là 
Tạp chí “Từ Quang”; Giáo hội Tăng già Khất sĩ do Ngài Minh Đăng 
Quang thành lập năm 1944; Giáo hội Tăng già Nam Việt thành lập 
năm 1951; Tổng hội Phật giáo Việt Nam thành lập năm 1951, có cơ 
quan ngôn luận là Tạp chí “Phật giáo Việt Nam”: Giáo hội Tăng già 
toàn quốc Việt Nam thành lập năm 1952. 


3. Các tổ chức Giáo hội thành lập sau năm 1954 đến Hay: 


Năm 1954, Việt Nam bị tạm chia cắt bởi hiệp định đình chiến Ge- 
nèver, do đó tại hai khu vực phía Nam và phía Bắc hình thành nhiều số 
tổ chức Giáo Hội: Hội thống nhất Phật giáo Việt Nam thành lập năm 
195S, chủ yếu hoạt động tại các tỉnh phía Bắc. Tại phía Nam có các 
tổ chức Giáo hội: Giáo hội Lục Hòa Tăng Việt Nam, Giáo hội Phật 
giáo Cô truyền Việt Nam, Tịnh Độ tông Việt Nam, Giáo hội Tăng già 
Nguyên thủy Việt Nam, Giáo hội tăng già Khất sĩ Việt Nam, Giáo hội 
Thiền - Tịnh Đạo tràng, các tổ chức này được thành lập vào khoảng 
thập niên 40 - 60 của thế kỷ XX, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông 
nhất thành lập năm 1964. 


Sau năm 1975, tại khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam có 
nhiều tổ chức Phật giáo hoạt động. Với mục đích thống nhất các tổ 
chức, hệ phái Phật giáo tại Việt Nam dưới một tổ chức duy nhất, cuộc 
vận động thống nhất Phật giáo được tiến hành. Năm 1980, Ban vận 
động thống nhất Phật giáo ra đời, do Hòa thượng Thích Trí Thủ làm 
trưởng ban. 

Năm 1981, Đại hội các tổ chức Phật giáo được tô chức tại chùa 
Quán Sứ, Hà Nội. Một tô chức mới ra đời, lấy tên là Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, là hợp nhất của 9 tô chức: 


92 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


- Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam 

- Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 

- Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam 

- Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam 

- Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước 

- Giáo hội Thiên thai giáo Quán Tông 

- Giáo hội Tăng già Khắt sĩ Việt Nam 

- Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước Tây Nam bộ 
- Hội Phật học Nam Việt. 


Tóm lại, qua sự tiên đoán của Thượng tọa Mật Thể, trong quyền 
“Việt Nam Phật Giáo sử lược” đã nói rất đúng: “Nhờ tĩnh thân sáng 
suốt của thể đạo, với công nghiệp bố giáo của các tổ sư Phật giáo rất 
có công to lớn trên lịch sử văn hóa nước nhà”t*. Từ đó Phật giáo Việt 
Nam nói chung, Phật giáo Việt Nam tại khu hạ lưu sông Cửu Long đã 
có diện mạo như ngày hôm nay. Điểm qua các cứ liệu lịch sử đã cho 
thấy bức tranh đa dạng về sự phát triển Phật giáo tại khu vực hạ lưu 
sông Cửu Long. Tại đây có 5 truyền thống Phật giáo: Phật giáo Bắc 
tông (bao gồm các truyền thống Thiền, Tịnh độ, Mật tông), Phật giáo 
Nam tông Khmer, Phật giáo Nam tông Kinh, Phật giáo Khất sĩ và Phật 
giáo người Hoa. Dù tu học theo truyền thống nảo, thì tất cả các truyền 
thống đều thê hiện sự phát triển phong phú, đa dạng tại khu vực hạ 
nguồn sông Cửu Long, cùng sinh hoạt trong một ngôi nhà chung Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, có sự thống nhất trong đa dạng và đồng thuận 
trong tất cả các Phật sự. 


KÉẾT LUẬN 


Dòng Mê-Kông bắt nguồn từ thượng lưu chảy qua các vùng đến 
hạ lưu, dòng sông không những mang lại phù sa cho các địa vực mà 
còn thể hiện nét văn hóa, tôn giáo truyền thống khác nhau cho các 
quốc gia, nơi mà nó chảy qua là vùng Đông Nam Á, tại đây Phật giáo 
có 3 truyền thống lớn nhất của Phật giáo. Từ thượng lưu do ảnh hưởng 
tính hài hòa của dòng sông nên con người nơi đây cũng rất hiền hòa, 
mộc mạc, chất phát... nên tín ngưỡng của họ chỉ duy nhất là đức Phật, 
tôn giáo độc nhất là Phật giáo, dù đó là một truyền thống Phật giáo 


24. Thích Mật Thể, Wiệt Nam Phật giáo Sử Lược, Nxb Tôn Giáo, 2004, trợ 23. 


NÉT ĐẶC SẮC CỦA PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG * 93 


phát triển sau này, như sự hiện diện của Phật giáo Tây Tạng khắp các 
nơi trên thế giới. Sau đó dòng sông này chảy qua lưu vực của một khu 
vực rộng lớn về diện tích cũng như số đông dân số nhất nhì thế ĐIỚI, 
cũng là cái nôi của Phật giáo Bắc truyền, có một truyền thống Phật 
giáo lâu đời, do tỉnh thần thể nhập đề phát triển Phật giáo nên đã chịu 
ảnh hưởng nền văn hóa bản địa, có thay đổi về hình thức nhưng yếu 
chỉ lời Phật dạy vẫn không thay đối, dù vận nước như thế nảo. 


Sau đó dòng Mê-Kông tiếp tục di chuyển qua các địa vực của 
Miền Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào, chính nơi đây là nơi Phật giáo 
được truyền bá đi về hướng nam của Ấn Độ, không bị ảnh hưởng 
nhiều tập tục văn hóa các nước trong khu vực nên Phật giáo vẫn giữ 
nguyên hình thức như khi đức Phật còn tại thế, và Phật giáo tại vùng 
này phát triển rất mạnh, hầu hết các quốc gia này Phật giáo được xem 
là quốc giáo, phần lớn được sự hộ trì của hoàng gia nên Phật giáo 
Nam Tông tại các nước này không gặp khó khăn trong quá trình phát 
triển, có chăng thì Campuchia bị nạn diệt chủng của Khmer Đỏ vào 
thập niên 70, Phật giáo Campuchia cũng chịu chung số phận với dân 
tộc, sau khi đất nước thoát khỏi nạn diệt chủng này thì Phật giáo Cam- 
puchia đã được khôi phục và phát triển như ngày nay. 


Đến hạ lưu thì dòng chảy này đi qua địa vực cuả Việt Nam, trong 
vùng hạ lưu này Phật giáo ảnh hưởng truyền thống Bắc truyền Phật 
giáo, tại Việt Nam có sự khác biệt với các nước khác là có nhiều 
truyền thống Phật giáo nhưng trong đó sự phát triển mạnh vẫn là Bắc 
truyền Phật giáo, và Nam truyền Phật giáo phát triển mạnh ở các tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, tại miền Nam Việt Nam, vào 
khoảng thập niên 40 xuất hiện một hệ phái Phật giáo là Khát Sĩ, hệ 
phái này phát triển mạnh tại miền Nam. 

Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam (Hệ phái Khát sĩ) do Ngài 
Minh Đăng Quang sáng lập năm 1944 là một trong số ít các Hội đoàn 
được thành lập vào thập niên 30, 40 của thế kỷ XX còn duy trì được 
sự phát triển cho đến ngày nay. Một câu hỏi được đặt ra là sự ra đời 
của Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam mang yếu tô cách tân Phật 
giáo, hình thành nên một truyền thống tu học mới ở Việt Nam, nhưng 
nó có kế thừa truyền thống, hay có làm phân phái trong nội bộ Phật 
giáo Việt Nam hay không? Đây là một vấn đề cần có sự nghiên cứu 
một cách tổng thể mang tính chuyên sâu và khoa học. Trong thời gian 
chờ đợi những nghiên cứu đó, trước mắt chúng ta có thê đánh giá hai 
vấn đề: Tính truyền thống và có sự phân phái trong nội bộ Phật giáo 
Việt Nam vào thập niên 40 của thế kỷ XX hay không? 


94 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Thứ nhất tính truyền thống: Tuy Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt 
Nam hình thành một truyền thống tu học mới, các hình thức tu hành, 
lễ nghỉ tôn giáo được cách tân, nhưng nó vẫn giữ được sự kế thừa gần 
như hoàn hảo của hai truyền thông Phật giáo Bắc tông và Phật giáo 
Nam tông. Bởi lẽ, Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam ra đời tại vùng 
đất Nam bộ, nơi có hai truyền thống Phật giáo (Bắc tông và Nam tông 
Khmer) cùng tôn tại và phát triển, Ngài Minh Đăng Quang từng sang 
đất nước Chùa Tháp tu học. Do đó, khi lập giáo hành đạo, Ngài Minh 
Đăng Quang đã vận dụng một cách linh hoạt những ưu việt của cả hai 
truyền thống đó, nhất là phát huy được văn hóa bác học Phật giáo và 
văn hóa dân tộc, dung hòa nó lại để tạo thành một Đạo Phật Khất sĩ 
Việt Nam, vừa mang tính văn hóa bác học Phật giáo nhưng vẫn phát 
huy được văn hóa dân gian của dân tộc. Điều này chúng ta có thể cảm 
nhận được, khắt thực là truyền thống của Phật giáo Nam tông, Hệ phái 
Khắt sĩ xem đây là việc nối truyền Thích Ca chánh pháp; kinh điển và 
giới luật thì áp dụng theo truyền thống Phật giáo Bắc tông được sử dụng 
bằng thơ lục bát và ngôn ngữ thuần Việt, thọ thực theo hình thức Bắc 
tông. Đây là một điều khá đặc biệt, vì giai đoạn thập niên 40 của thế kỷ 
20, phần lớn kinh sách Phật giáo đều sử dụng bằng âm Hán — Việt. Cho 
nên không có gì khó hiểu khi Hệ phái Khất sĩ mới thành lập, chỉ trong 
thời gian tương đối ngắn đã thu hút một số lượng tín đồ, vì trình độ dân trí 
bấy giờ không cao, Ngài Minh Đăng Quang truyền đạo bằng văn hóa dân 
gian nên cư đân Nam bộ dễ dàng tiếp thu và họ tin theo Hệ phái Khắt sĩ 
ngày một đông là hệ quả tất yếu của sự sáng tạo khoa học, hiểu được tâm 
lý người dân của Ngài Minh Đăng Quang. 


Thứ hai, có sự phân phái trong nội bội Phật giáo Việt Nam lúc bấy 
giờ không?: Đây là một vấn đề cần có sự nghiên cứu một cách tổng 
thể các mối quan hệ của tất cả truyền thống tu học của Phật giáo Việt 
Nam qua các giai đoạn lịch sử, nhất là vào giai đoạn thập niên 30, 40 
của thế kỷ 20. Nếu phân tích khách quan, thấu đáo qua các giai đoạn 
lịch sử của Phật giáo Việt Nam, chưa có ghi nhận nào có sự phân phái 
trong nội bộ Phật giáo Việt Nam. 

Nhìn chung, tất cả các truyền thống Phật giáo có mặt trên mãnh 
đất Việt Nam, tuy có khác biệt về pháp môn tu, nhưng đều thê hiện sự 
đoàn kết, hòa hợp, chung sức chung lòng vì sự xương minh đạo pháp, 
vì sự phôn vinh thịnh vượng của Tổ quốc Việt Nam. 


33k zk 


NÉT ĐẶC SẮC CỦA PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG * 95 


Tài liệu tham khảo 

1. Châu Quần Bội chủ biên, 7áy Tạng Phật Giáo Sử, Trung Quốc 
Tôn giáo Văn hóa Xuât bản xã, 2009. 

2. Vạn Tân Tục Tạng, cuốn 88, Nxb Tân Văn Phong, Đài Bắc,1994, 


3. Đại Chánh Tân Tu Tạng, cuốn 54, Nxb Tân Văn Phong, Đài 
Bắc, 2000. 


4. Thích Minh Cảnh chủ biên, 7ừ Điển Phật Học Huệ Quang, Nxb 

Tông hợp Tp. Hô Chí Minh, 2007. 

5. Trần Quang Thuận, Phát giáo Nam Tông tại Đông Nam Á, Nxb 
Tôn giáo, 2008. 

6. Trần Quang Thuận, Lịch sử Phật giáo Tây Tạng, Nxb Phương 
Đông, 2013. 

7. Lê Mạnh Thát, Lịch sử Phật giáo Việt Nam (tập I), Nxb. 
Tp.HCM,1999, 

8. Thích Mật Thẻ, JWiệ: Nam Phật giáo Sử lược, Nxb Tôn Giáo, 2004. 

9, Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo Sử luận tập 1, Nxb Văn học, 
Hà Nội 1994. 

10. Trần Hồng Liên, Phái giáo Nam bộ, Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 
1996. 

11. Nguyễn Hiền Đức, Lịch sử Phật giáo đàng trong, Nxb Thuận 
Hóa, 1995, 

12. Pháp sư Thánh Nghiêm - Việt dịch: Thích Tâm Trí Lịch sử 
Phật giáo Tây Tạng, Nxb Phương Đông, 2005. 


96 


97 


TÌM HIỂU GIÁ TRỊ DI SẢN CHÙA THÁP TRONG 
ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA ĐỒNG BÀ0 KHMER NAM BỘ 


TS. Đinh Viết Lực? 


1. ĐẶT VẤN ĐÈ 


Đồng bằng sông Cửu Long là mảnh đất hội cư của nhiều tộc người, 
nào là người Việt, người Hoa, người Chăm Pa, người Khmer. Trong 
đó, người Việt là đông nhất. 

Họ cùng chung hoàn cảnh môi trường, vận mệnh lịch sử... Ngay 
từ buôi ban đầu, để sinh tồn trong môi trường khó khăn khắc nghiệt 
(thú dữ, bệnh tật, ít người...), họ đã quyết tâm trong lao động sản 
xuất, chăm chỉ, chịu khó, dựa vào đôi bản tay khéo léo, dựa vào trí 
tuệ thông minh, dựa vào sức mạnh tâm linh đề làm điểm tựa tinh thần, 
vượt qua mọi chông gai, thử thách. 


Thế rồi Phật giáo Nam tông (Phật giáo Nguyên thủy) truyền vào 
Việt Nam khoảng thế kỷ IV theo con đường của các nhà truyền giáo từ 
Ấn Độ đi đường biển tới Sri Lanka, Myamar, Thái Lan, tới vùng sông 
Mê-kông (Campuchia) rồi vào các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long của 
Việt Nam, Phật Giáo Nam Tông đã được đông đảo người dân, đặc biệt 
là đồng bào Khmer đón nhận và đã trở thành tôn giáo của tộc người 
này. Những ngôi chùa trong buổi sơ khai đã được mọc lên, thuở ban 
đầu chỉ là những thảo am (dùng cây, cỏ để làm chùa đơn giản), trải 
qua hơn 1000 năm trong lao động sáng tạo và phát triển, những ngôi 
chùa tháp của đồng bào Khmer-Nam Bộ ngày nay đã trở thành những 
đi sản văn hóa nghệ thuật, kiến trúc, hội họa, điêu khắc của dân tộc. 


(*). Giảng viên Cơ hữu khoa Khoa học Chính trị-Đại học Nội Vụ Hà Nội. 


98 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Ngôi chùa tự nhiên đã trở thành chât keo găn kết, làm nên sự hòa hợp 
của mọi người dân chôn này, khiên họ vượt lên trên tât cả mọi rào cản 
của sự kì thị mặc cảm dân tộc. 


2. CHÙA THÁP VÀ ĐỜI SÓNG VĂN HÓA 


Ngôi chùa tháp ngày nay là không gian thiêng liêng không thê 
thiếu được trong tâm thức của người Khmer-Nam Bộ. Ngôi chùa gắn 
bó với đời sống của người Khmer trong cả cuộc đời: Khi mới sinh ra, 
cha mẹ trình với Đức Phật, xin cho trẻ mạnh khỏe, mau ăn chóng lớn. 
Lớn lên gửi trẻ vào chùa, cho trẻ đi tu, học đạo, học nghề, học chữ, 
tu nhân tích đức ở trong cảnh chùa. Khi lập gia thất, vợ chồng cùng 
nhau tới chùa nguyện. cầu hạnh phúc, sống chung thủy trọn đòi, trọn 
kiếp với nhau. Khi tuổi già lại tới cảnh chùa xin được cầu an, trường 
thọ. Lúc lâm chung lại xin Phật cho phép linh hồn của mình được về 
với tổ tiên ở cảnh chùa. Lọ tro (di cốt) sau khi hỏa thiêu lại được lưu 
trong cảnh chùa cùng với anh, chị, em, cha mẹ, ông bà và các đường 
âm gia tộc. Ngôi chùa, cảnh Phật gần gũi, gắn bó với người Khmer- 
Nam bộ suốt cả cuộc đời. Nơi đây là nơi tu hành, nơi đây như ngôi 
nhà thờ họ, để con cháu đi xa, về gần đến đây bái lạy tô tiên. Nơi đây 
là nơi trả ân, trả nghĩa khi gặp vận may, làm ăn phát triển thì tới cảnh 
chùa tạ ơn trời Phật, tô tông gia tộc. Nơi đây là nơi hội họp chia vui, sẻ 
buôn trong những lúc gia đình có công to việc lớn. Nơi đây đã giúp người 
dân Khimer-Nam bộ có chữ, có nghề. Nơi đây là nơi đã giúp đồng bào gửi 
gắm tâm linh trọn đời, trọn kiếp, gần gũi với nhau. Nơi đây là một bảo 
tàng văn hóa, nghệ thuật để lưu giữ tất cả những tinh hoa di sản vật thê và 
phi vật thể của cộng đồng cư dân người Khmer-Nam bộ. Cùng với thời 
gian, số lượng chùa Phật Giáo Nam tông Khmer không ngừng phát triển 
đề đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tâm linh của người dân Khmer. 

Bây giờ thì ở đâu có người Khmer sinh sống là ở đó có chùa, có 
sư. Cứ mỗi sóc của người Khmer có ít nhất là một ngôi chùa. Đến đầu 
thế kỷ XX đại bộ phận các phum, sóc của người Khmer đều có chùa 
thờ Phật. Tính đến tháng 6 năm 2010, Phật giáo Nam tông Khmer đã 
có 453 ngôi chùa, với tông số chư tăng là 8017vỊ (đã tăng 20% so với 
năm 1981-chiếm 19,3% tổng số các vị sư trong cả nước), tập trung 
chủ yêu ở các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, đó là: Trà 
Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc 
Trăng và Cà Mau. Đặc biệt số Phật tử nơi đây chiếm số lượng đông 
đảo. Nếu so sánh với số lượng chùa của Phật giáo Bắc tông, chùa Phật 
giáo Nam tông Khmer ở Việt Nam ít hơn, nhưng lúc nào ở đây số tu 


TÌM HIỂU GIÁ TRỊ DI SẢN CHÙA THÁP TRONG ĐỜI SỐNG * 99 


sĩ người Khmer cũng có trên dưới 10.000 vị trong tổng số 30.000 vị 
tu sĩ của cả nước. 


Chùa Khmer không những là nơi thực hành các nghi lễ Phật giáo 
mà còn là nơi diễn ra các sinh hoạt văn hóa tỉnh thần trong đời sống 
thường ngày của người dân Khmer-Nam bộ. Hằng năm, ngôi chùa 
là nơi tổ chức rất nhiều lễ hội khác nhau, ý nghĩa tư tưởng trong tín 
ngưỡng tôn giáo cũng khác nhau. Ví dụ như lễ mừng Đức Phật giáng 
sinh vào ngày Rằm tháng Tư (theo lịch MahasanKaran của người 
Khmer), lễ nhập hạ bắt đầu từ 15/6 đến 15/9 Âm Lịch, lễ đặt cơm vắt 
(Boonh Phchun Bônh) kéo dài từ ngày 16/8 đến 30/§ Âm Lịch, lễ 
xuất hạ diễn ra từ chiều 14/9 đến trưa 15/9 Âm Lịch, lễ dâng y thường 
được tô chức 1 ngày đêm( trong khoảng 29 ngày kể từ 16/9 đến 15/10 
Âm Lịch), lễ Kiết giới Xaayma, lễ an vị Phật v.v... Ở đó còn diễn ra 
các lễ hội tín ngưỡng truyền thống của người Khmer-Nam bộ như: 
LỄ Oc-om-booc, lễ hội đua ghe ngo, lễ Cúng Trăng... chùa được coi 
là nơi trung tâm để tổ chức các lễ hội Phật giáo, lễ hội dân tộc, lễ hội 
phục vụ tín ngưỡng dân gian, là nơi hàng ngày người dân Khmer đến 
chùa dâng cơm cho sư sãi và lễ Phật. Tất cả các lễ hội kể trên và cả 
những khi thực hành các nghi lễ tôn giáo đều không thể vắng mặt nhà 
sư (kế cả việc nghi lễ đám cưới trong gia đình, chủ nhà cũng tới chùa 
kính mời chư vị sư đến nhà chứng giám cho đại lễ). 


Các lễ hội là dịp để người dân Khmer Nam bộ được tới chùa nghỉ 
ngơi, vui chơi, nghe giảng Kinh, thỉnh cúng Phật...Cứ như thế diễn 
ra các nghỉ lễ đọc Kinh, cầu nguyện kéo dài tới 2,3 giờ sáng. Nét đặc 
biệt đáng chú ý ở đây là phần Hội thường gắn với các hình thức văn 
hóa truyền thống của người Khmer, tiêu biểu như múa dân gian Sari- 
kakeo, Saravan, Romvông, sân khấu Dù kê, Rô băm... Thông qua lễ 
hội mà cộng đồng người dân Khmer-Nam Bộ càng thêm phần gắn kết 
với nhau. 


3. VỚI CHỨC NĂNG GIÁO DỤC 


Ngoài chức năng văn hóa, tổ chức các nghĩ lễ Phật giáo, lễ hội 
quốc gia, các lễ hội thường niên...ngôi chùa còn hàm chứa chức năng 
giáo dục, tri thức, đạo đức, thâm mỹ. Trước tiên là giáo dục tu hành, 
thực hành nhân đức, hiểu được việc đạo, hành được việc đời, làm 
được việc thiện, loại trừ các hành vi phi pháp... 


Người Khmer Nam bộ có tục con trai khi lớn lên phải vào chùa tu 
hành đề báo hiếu mẹ cha, luyện rèn kinh sách. Tập tục này có nguồn 


100 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


gốc từ điển tích Phật Học, câu chuyện kê đại thể rằng: Có một người 
con trai (Khmer) mất cha, người mẹ hàng ngày kiếm ăn, nuôi con 
bằng nghề săn thú, rồi một ngày đẹp trời, người con tự nhiên thức đạo, 
đã thấy được mẹ đang tạo nghiệp á ác (mắc tội sát sinh) nếu cứ tiếp tục 
thì kiếp sau mẹ sẽ phải giam câm trong địa ngục Âm Ty... Vì thương 
mẹ quá, người con đã bỏ nhà, trốn mẹ đề vào chùa tu Phật, đọc Kinh 
giúp mẹ trả nghiệp, mong được rửa sạch nghiệp chướng cho mẹ ở đời. 
Nhờ việc làm đó của con, người mẹ chết đi, đã được Phật độ cho cả 
linh hồn con vật bị giết và linh hồn của bà mẹ già, không còn bị báo 
oán. Những chỉ tiết trong điển tích nói trên đã toát lên những giá trị 
nhân văn cao cả. 


Bằng kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày, người dân Khmer 
Nam Bộ đã nhận ra rằng không có một không gian nào, môi trường 
nào giáo dục thanh khiết, hội tụ đầy đủ các giá trị cao đẹp của cuộc 
sống, của Phật Pháp như không gian ngôi chùa. Chính vì vậy cảnh 
chùa đã sớm trở thành ngôi trường quan trọng đầu tiên trong cuộc 
đời người dân Khmer Nam bộ, nơi đây đã giáo dục Nhân-Trí-Dũng, 
Chân-Thiện-Mỹ cho nam thanh niên người Khmer, nguồn lực tốt đẹp 
đề kế nghiệp cha ông phụng sự đất nước. 


Các nam thanh niên này cần tu tối thiểu ở chùa là một tháng, cũng 
có thể ở chùa lâu hơn, thậm chí cả cuộc đời. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào 
duyên mệnh, tùy theo căn cơ hoặc ý nguyện của mỗi người. Những người 
không xuất gia tu luyện suốt đời, sau thời gian học tập ở chùa sẽ trở lại với 
đời thường, con trai lại mang theo kiến thức đã học được ở chùa để phục 
vụ gia đình, đền đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ và phục vụ xã hội. 
Nam thanh niên Khmer có trải qua những năm tháng tu hành tại chùa như 
vậy mới được cộng đồng người dân Khmer-Nam bộ đánh giá cao, mới dễ 
lập gia đình và cũng dễ được xã hội chấp nhận. 


Vai trò to lớn trong việc giáo dục con người ở các ngôi chùa đã 
mặc nhiên định hình tầm ảnh hưởng to lớn của các nhà sư. Nhà sư 
được coi như là đại điện Đức Phật để truyền dạy và giáo độ chúng 
sinh. Bởi vậy, đối với người Khmer-Nam bộ nhà sư luôn là vị thầy 
được tôn kính và hết mực tin yêu. 


Nhiều nhà sư đã nêu cao tắm gương mẫu mực trong nếp sống, nếp 
nghĩ, sự thông tuệ về giáo lí Phật pháp và kiến thức đời thường đã 
ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống nam thanh niên Khmer- Nam bộ 
trước khi ra tiếp xúc với xã hội, với cuộc đời. Đây là những viên gạch, 
những nền móng đầu tiên đóng góp cho công cuộc xây dựng xã hội. 


TÌM HIỂU GIÁ TRỊ DI SẢN CHÙA THÁP TRONG ĐỜI SỐNG * 101 


4. CHỨC NĂNG BẢO TÒN DI SẢN VĂN HÓA 


Ngôi chùa Khmer ngoài chức năng nghỉ lễ sinh hoạt tôn giáo, văn 
hóa, trường học, chùa còn là nơi lưu g1ữ các di sản văn hóa thấm đậm 
hồn cốt của người Khmer. Cụ thể: là nơi duy nhất ở Việt Nam lưu tồn 
bản gốc bộ Kinh lá Slấc-Krich xuất hiện ở vùng Nam bộ cách đây 
khoảng 300 năm, do một sãi cả chùa Svay-So chế tác để lưu truyền 
Kinh Phật( Phật giáo Nguyên thủy) trong thời kỳ chưa có giấy bút. 
Đến nay tất cả các chùa Khmer Nam bộ đều lưu trữ từ vài bộ đến cả 
chục bộ Kinh (Phật giáo Nam truyền). Kinh Slắc Krích là di sản văn 
hóa có giá trị tôn giáo đặc biệt đối với người dân Khmer Nam bộ và 
đối với chúng ta. Nội dung Kinh lá Slắc-Krich chứa đựng những lời 
dăn dạy của Đức Phật đối với con người như sống hiền lành, biết yêu 
thương lẫn nhau, biết tu tâm dưỡng tính... Bởi thế, những buổi đọc 
Kinh, giảng pháp bằng Kinh lá Slắc-Krich là những buổi thu hút được 
sự chú ý, lắng nghe nhiều nhất của sư sãi và tín đồ. 


Ngoài kinh sách, ngôi chùa Khmer còn là một bảo tàng nghệ thuật 
giữ nguyên các bản gốc của các giá trị nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, 
hội họa đặc hữu của người Khmer-Nam bộ. Những pho tượng Phật, 
những bức tranh minh họa tích Phật, những mảng chạm khắc gỗ đậm 
nét dân gian đều được hiền hiện và ẩn tàng các giá trị tâm linh, lịch sử, 
văn hóa vật thể, phi vật thể và đồng thời đã trở thành một thứ vốn xã 
hội không thê thiếu được với mảnh đất và con người ở nơi đây. 


Mỗi ngôi chùa Khmer Nam bộ đều là nơi lưu giữ các giá trị về Mỹ 
thuật Phật Giáo, nó là sự tổng hòa hoàn chỉnh về các yếu tố tạo hình 
kiến trúc, hội họa, điêu khắc, nó đều được kiến lập và cùng tọa lạc trên 
một khu đất rộng (có giá trị cảnh quan và phong thủy) bao gồm nhiều 
hạng mục kiến trúc công trình khác nhau như là: chính điện, Sala, tòa 
thiêu hương, tòa tháp, tăng đường, thiền đường v.v... cảnh quan xung 
quanh sân vườn chùa có nhiều cây lớn, cây đẹp, là đặc sản Nam Bộ 
hội tụ về đây để làm tăng vẻ đẹp cho cảnh chùa. 


5. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ NGÔI CHÙA KHMER 
Nét đặc trưng tiêu biểu của chùa Khmer-Nam bộ là: 


Chùa tọa lạc trên khu đất rộng, có cảnh quan xung quanh đẹp, 
khang trang. Nền chùa thường được xây cất luôn cao hơn mặt đất 
chừng một mét để gia tăng vẻ tôn nghiêm của chùa, mặt khác, để 
tránh mùa lũ lụt. Cổng chùa được xây dựng theo hình ngọn tháp, tùy 
theo mong muốn của tín đồ và vị sư chủ trì (có nơi xây dựng một, ba 


102 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


hoặc năm ngọn tháp). Hai bên cổng thường có đắp tượng hai vị thần 
bảo hộ, tượng sư tử hoặc tượng đầu thần Rắn Nara, thân uốn lượn trên 
hàng rào, uy nghi ngắng cao đầu nhìn lên trời quan sát để bảo vệ báu 
vật trong chùa.(Đó là đối với công chùa có một ngôi tháp). Còn đối 
với chùa có ba ngôi tháp thì: Phần dưới trang trí gần như giống nhau 
tượng trưng cho ba ngôi Tam bảo (Đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng 
bảo). Trong đó ngôi tháp giữa còn bao hàm tượng trưng cho Đức Phật 
Thế Tôn. Với những công chùa xây dựng theo qui cách năm ngọn 
tháp thì được hiểu rằng Ngũ Phương, Ngũ Thổ Long Thần (hoặc hiểu 
là Ngũ Phật cũng được), phần dưới được trang trí giống nhau. Trong 
những ngọn tháp này vẫn có một ngọn cao nhất với nhiều họa tiết, 
hoa văn quét màu sặc sỡ, tháp này tượng trưng cho cõi Niết Bàn( là sự 
được giải thoát mọi khổ đau ở cõi Sa Bà) 


Phần tường rào bao quanh được sơn thiếp vàng son lộng lẫy, những 
cột trụ được khắc họa sinh động các hình tượng sư tử, hoa sen, Đức 
Phật theo tích Phật trong Phật điển. Đặc biệt nỗi lên là tượng Nara uốn 
lượn uy nghỉ lộng lẫy. 


Trục thần đạo của chùa theo hướng Đông Tây nên công chùa và 
chính điện luôn quay mặt về phía Đông, do quan niệm Phật ngự ở 
Tây Phương, nhìn về hướng Đông để cứu độ, ban tạo phước lành cho 
chúng sinh. 


Chùa Khmer thường có số đo chiều dài gấp đôi chiều rộng, chiều 
cao tương ứng với chiều dài. Ngôi chính điện có bốn cửa chính theo 
hướng của trục thần đạo, còn bảy (hoặc chín) cửa số theo hướng Bắc 
Nam để thông gió từ dãy hành lang thoáng rộng thôi vào. Không khí 
đối lưu tạo cho ngôi chính điện luôn thoáng mát. 


Ngôi chính điện dược xây dựng theo lối kiến trúc cổ (Có-Ranh) 
bằng các loại vật liệu đá tảng, gạch già và gỗ quí. Trên những hàng cột 
có tạo hình điêu khắc thể hiện các tiên nữ và quái vật theo điển tích 
Phật giáo Nam tông. 


Trước bậc thềm vào chính điện được bố cục những pho tượng 
Chăn (là nhân vật được kêt hợp hài hòa giữa văn hóa Bà-la-môn và 
Phật giáo Nam tông). 


Hình tượng Chăn được thể hiện dưới dạng một người cao to, mặc 
áo giáp, đầu đội mũ trụ, tay cầm dao, mặt hung dữ, miệng rộng, mắt 
trợn to, có sức mạnh phi thường, răng nanh nhọn lởm chởm... Hình 
tượng nảy trong văn học nghệ thuật, diễn xướng Khmer là biểu tượng 


TÌM HIỂU GIÁ TRỊ DI SẢN CHÙA THÁP TRONG ĐỜI SỐNG * 103 


của cái xấu, cái ác (nhân vật phản diện), chuyên phá hoại và gây 
nghịch cảnh tạo đau khổ cho nhiều người. Nhưng khi được đặt trong 
chùa, ngược lại hình tượng Chẳn xuất hiện chức năng biểu tượng cho 
cái Thiện, là một vị thần bảo vệ chùa, bảo vệ nhân dân. Điều này cho 
thấy vai trò của Chẳn cũng như Bà-la-môn giáo đã được Phật giáo 
chỉ phối, bao trùm lên trên, sự Phật hóa tín ngưỡng này khiến người 
Khmer Nam bộ tin rằng cái xấu ở đời sẽ bị Đức Phật thu phục để phục 
vụ cho cái Thiện, phục vụ cho sự bình yên của dân lành. Hình tượng 
Chăn ở Phật giáo Nam tông Khmer (Phật giáo Tiểu thừa) và hình 
tượng Kim Cương (Hộ Pháp) ở Phật giáo Bắc tông (Phật giáo Đại 
thừa) đều là các vị võ quan, thiên binh, thiên tướng nhà trời đang hộ 
trì Phật Pháp, hành thiện để cứu độ chúng sinh. Điều này 


Cửa vào chính điện là những giá trị điêu khắc được chạm trô rất 
công phu, tỉnh xảo, kết hợp giữa phong cách nghệ thuật chùa với nghệ 
thuật chạm khắc dân gian. Bao gồm các hình tượng những vị linh thần 
Maraprum bốn mặt, là tiền thân của Brama (vị thần sáng tạo ra thế giới), 
nữ thần Kinnari nửa người nửa chim, nữ thần Kayno, chim thần Marakrit, 
ở cầu thang và vòm mái được chạm khắc họa tiết rắn thần Naga. 


Theo truyền thống, Phật giáo Nam tông Khmer, chính điện chỉ tôn 
trí tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (trong nhiều tư thế) chứ không 
tôn thờ nhiều tượng chư vị Phật, chư vị Bồ Tát như Phật giáo Bắc tông 
(Phật giáo Đại thừa) trong các ngôi chùa của người Việt ở khu vực 
đồng bằng Bắc bộ. 


Chùa Phật giáo Nam tông Khmer Nam bộ rất chú ý thể hiện phần 
trang trí, các chủ đề thể hiện triết lí Phật giáo, Bả-la-môn giáo và các 
hình thức tín ngưỡng dân gian. Chủ đề chạm khắc chính thường kê về 
cuộc đời tu hành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo trình tự: Cảnh 
Đức Phật đản sinh trong thành Ka tỳ la vệ, cảnh Đức Phật ngồi thiền 
định ở đưới gốc cây Sala trong rừng Lâm Tỳ Ni, cảnh Đức Phật thành 
đạo dưới cội cây Bồ Đề, cảnh Đức Phật thuyết pháp, giảng đạo, cảnh 
Đức Phật Nhập Niết Bàn... 


Chúng ta còn thấy rất phổ biến trong các chùa Khmer Nam bộ 
hình tượng Rắn thần Naga bảo vệ Đức Phật tọa thiền. Phải chăng xứ 
Sở này từ ngàn xưa ầm thấp có nhiều rừng rậm, sông rạch, nhiều bò 
sát (trong đó có rắn), người Khmer đã biết thuần hóa rắn, biến chúng 
từ loài vật nguy hiểm thành bạn thân của mình trong đời sống hàng 
ngày (như hình tượng Phật hóa cái ác thành cái thiện trong sinh hoạt 
đời thường). 


104 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Bởi thế hình tượng rắn Nagar trong các chùa Phật giáo Nam tông 
Khmer đã được Đức Phật cải hóa trở thành con vật có ích. Điều này 
thấy rõ sự ân tàng của triết lý nhân sinh bản địa, phù hợp với tư tưởng 
văn hóa Phật giáo Tiểu thừa. 


Trong tín ngưỡng, người Khmer-Nam bộ rất chú trọng tới linh 
hồn người chết (coi linh hồn là bất tử) vì vậy ngôi chùa là nơi diễn ra 
những đàn cầu siêu cho vong linh tử trận, anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử 
nạn và bà con thân quyến lúc lâm chung. Họ coi ngôi chùa là tắm bùa 
hộ mệnh cho mỗi người dân ở chốn này. Vì thế, trong tâm thức của 
người Khmer- Nam bộ chùa là nơi cất giữ di cốt để được thờ phụng 
cùng với tiên tổ đêm ngày, vong linh sẽ được nương bóng Phật đải, 
sớm tôi nghe Kinh, tiếp cận với hào quang của Đức Phật thì linh hồn 
sẽ được siêu siêu, thoát thoát, con cháu mới được an lòng để làm ăn 
sinh sống và phát triển. 


KÉT LUẬN 


Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long-Nam bộ có rất nhiều chùa 
tháp. Ở đâu có người Khmer sinh sống thì ở đó có chùa chiền, sư sãi. 
Chùa là nơi ân tàng những giá trị tâm linh sâu sắc, nơi bảo tồn các giá 
trị văn hóa nghệ thuật, hội họa, kiến trúc và điêu khắc, là bảo tàng dân 
tộc học sinh động, luôn lưu giữ các hiện vật gốc, không những là nơi 
sinh hoạt tôn giáo (diễn ra các nghĩ lễ, hội hè) mà còn là một trung 
tâm văn hóa của một cộng đồng cư dân, là một không gian thiêng, là 
nơi vui chơi giải trí sau những giờ lao động vất vả. Chùa là nơi học 
Phật Học, học Phật Pháp, học chữ, học nghề, học làm người, chùa là 
nơi chia sẻ buôn, vui, là nơi giữ gắn các giá trị tâm linh của người 
Khmer Nam Bộ. Ngôi chùa đã trở thành biểu tượng văn hóa của người 
Khmer, trong khu vực nó chứa đựng những giá trị đặc hữu mà không 
đâu có được. 


Những ngôi chùa Khmer- Nam bộ là những di sản văn hóa có giá 
trị của dân tộc cân được trân trọng và bảo tôn. 


Di sản chùa tháp Khmer -Nam bộ là niềm tự hào của chúng ta! 


ki ¿ 


TÌM HIỂU GIÁ TRỊ DI SẢN CHÙA THÁP TRONG ĐỜI SỐNG * 105 


Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Thị Thanh-Phát Giáo Nam Tông Khmer: Những vấn đề 
đặt ra. Luận án T.S Tôn giáo học, Học viện KHXH, Viện Hàn Lâm 
KHXH Việt Nam, Hà Nội, 2013. 

2. Tìm hiểu vốn văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ, NXB Tổng hợp 
Hậu Giang, 1983. 

3. Phạm Lan Oanh, Ngôi chùa trong đời sống văn hoá người 
Khmer, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật sô 5 (trang 46-49), 2004. 

4. Đinh Viết Lực, Tải liệu điện dã Trà Vĩnh - Sóc Trăng, 2011 

5. Trần Hồng Liên, Góp phần tìm hiểu Phật giáo Nam Bộ, NXB 
Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2004. 

6. Điền Đăng Nhiên - Phát học căn bản - NXB Hồng Đức 6/2011. 


106 


107 


PHẬT GIÁ0 NAM TÔNG KHMER: 
ĐÓNG GÓP VÌ SỰ THĂNG TIẾN XÃ HỘI 


TS. Lê Đức Hạnh® 


1. MỞ ĐẦU 


Nghiên cứu về Phật giáo Nam tông Khmer đã được các học giả 
trong và ngoài giới Phật giáo quan tâm nghiên cứu từ nhiều năm qua. 
Các nghiên cứu đã đề cập tới nhiều góc độ khác nhau như lịch sử, triết 
lý, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, giáo lý, giáo luật... với nhiều chủ đề 
như lịch sử truyền thừa, vai trò có kết cộng đồng, lễ hội, chùa Khmer, 

v... Các nghiên cứu, từ nhiều góc độ khác nhau cũng đã đề câp tới 
từng “mảng” vấn đề nghiên cứu, đôi khi vấn đề được tiếp cận trên 
bình diện rộng, đôi khi được tiếp cận trong những nghiên cứu cụ thể 
ở một tỉnh như Kiên Giang, hay Sóc Trăng... Bài viết này nghiên cứu 
về một số đóng góp của người Khmer ở Nam bộ hiện nay, góp phần 
thúc đây xã hội thăng tiến. Kết quả nghiên cứu được rút ra từ các đợt 
khảo sát năm 2001, 2004, 2007, 2009, 2013 do chúng tôi thực hiện. 
2. SƠ LƯỢC VỀ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER Ở NAM BỘ 

Người Khmer là 1 trong 54 tộc người trong đại gia đình các dân 
tộc Việt Nam. Theo Tổng cục Thóng kê năm 2009, người Khmer ở 
Việt Nam có dân số là 1.260.640 người, tập trung sinh sống chủ yếu 
ở các tỉnh Nam Bộ cụ thể là: Sóc Trăng (397.014 người, chiếm 30,7% 
dân số toàn tỉnh và 31,5% tổng SỐ người Khmer tại Việt Nam), Trả 
Vinh (317.203 người, chiếm 31,6% dân số toàn tỉnh và chiếm 25,2% 
tổng số người Khmer tại Việt Nam), Kiên Giang (210.899 người, 


(*). Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 


108 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


chiếm 12,5% dân số toàn tỉnh và 16,7% tổng SỐ người Khmer tại Việt 
Nam), An Giang (90.271 người, Bạc Liêu (70.667 người), Cà Mau 
(29.845 người), thành phố Hồ Chí Minh (24.268 người), Vĩnh Long 
(21.820 người), Cần Thơ (21.414 người), Hậu Giang (21.169 người), 
Bình Phước (15.578 người), Bình Dương (15.435 người). 


Nhiều tài liệu cho thấy người Khmer đã sinh tồn trên mảnh đất 
Nam Bộ cùng với người Việt từ lâu đờit). Người Khmer xưa kia cư trú 
chủ yếu xung quanh các dãy núi và tập hợp theo các phum, sóc. Ngày 
nay người Khmer tụ cư trong các phum, sóc hay dọc theo các lộ, xen 
kẽ với người Kinh. 

Phật giáo Nam tông được truyền vào Việt Nam theo con đường 
của các nhà truyền giáo từ Ấn Độ đi theo đường biển tới Sri Lanka, 
Myanmar, Thái Lan tới vùng sông Mê-kông (Campuchia) và vào 
vùng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, được đông 
đảo người dân, đặc biệt là đồng bào Khmer đón nhận, trở thành tôn 
giáo của người Khmer. Phật giáo Nam tông đã có mặt ở đồng bằng 
sông Cửu Long từ khoảng thế kỷ IV. Đến thế kỷ XIX, đại bộ phận các 
phum sóc của người Khmer đều có chùa thờ Phật. 


Phật giáo Nam tông Khmer hiện nay có 8.574 chư Tăng, 462 tự 
viện?) tọa lạc trên 14 tỉnh, thành trong cả nước. Đại đa số chùa đã 
được trùng tu, sửa chữa lại khang trang, to đẹp. Nhiều ngôi chùa được 
xây dựng mới sau ngày giải phóng miền Nam năm 1975 (như tỉnh Bà 
Rịa — Vũng Tàu, tính Sóc Trăng...), nhiều ngôi chùa được khôi phục 
lại khi chỉ còn tàn tích đo chiến tranh và thời gian gây ra. Đây là thời 
kỳ Phật giáo Nam tông Khmer có số lượng chùa khang trang hơn bao 
giờ hết, qua đó khẳng định rõ sự phát triển mạnh về cơ sở vật chất của 
Phật giáo Nam tông Khmer (năm 1979 có 419 chùa, năm 1997 có 434 
chùa, năm 2010 có 452 chùa)®), đáp ứng niềm tự hào về bản sắc văn 
hóa dân tộc qua hình tượng ngôi chùa của đồng bào Khmer. Cũng 


1. Trịnh Hoài Đức: Gia Định thành thông chí. Tập Thượng. Q3. Dịch giả Tu Trai Nguyễn 
Tạo 1972, Sài Gòn 1972, tr. 70-75. 

2. Báo cáo công tác tổng kết 10 năm hỗ trợ hoạt động Phật giáo Nam tông Khmer (2004-2014) 
trình bày tại Hội nghị Phật giáo Nam tông Khmer lần VI, ngày 14/9/2014, tại An Giang. 

3. Lê Khánh: Phát giáo Nam tông Khmer sau 30 năm trong ngôi nhà chung Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam. KỶ yếu Hội thảo “30 năm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
những vần đề lý luận và thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước”, HN. 2012, tr. 143-144. 
HT. Thạch Hà: Phật giáo Nam tông Khmer trong thời kỳ đổi mới. Kỷ yếu Hội thảo: “Phật? 
giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc”, 2014, tr. 274. 

4. Theo số liệu thống kê của Pháp, năm 1862, toàn vùng Nam bộ, người Khmer có 
khoảng 146.718 người, năm 1895 có khoảng 170.488 người, năm 1906 có 209.225 người, 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER: ĐÓNG GÓP VÌ SỰ THĂNG TIẾN XÃ HỘI ° 109 


giống như đạo Phật trên thế giới và ở Việt Nam, chùa được đồng bào 
Khmer theo Phật giáo Nam tông col là cơ sở thờ tự linh thiêng, là nơi 
để bày tỏ lòng tôn kính, sự kính trọng sư sãi và là nơi biểu đạt văn 
hóa, phong tục tập quán của người Khmer. Chùa Khmer thường được 
điều hành do một Ban Giám tự gồm: 1L) Một vị Sư cả gọi là Chao A 
Thica, lo điều khiển công việc chùa, săn sóc và kiểm soát chư tăng 
sống trong chùa, đại diện chùa liên lạc, đối ngoại. 2) Hai vị Cả Nhì: 
Cả nhì tả (Crou Sofchveng) và Cả nhì hữu (Crowu Sdam). 3) Thư ký: 2 
người. 4) Thủ quỹ: 2 người.5) Một hay nhiều Sãi giáo (tùy thuộc vào 
số lượng trẻ em trong các phum đến chùa học. Chùa Khmer gồm một 
chánh điện, nơi cử hành § lễ lớn trong năm, nơi chư tăng làm Lễ Tụng 
giới mỗi tháng hai lần vào ngày sóc, ngày vọng, là nơi làm lễ Dâng y, 
lễ Dâng hoa, lễ Xuất gia. Trong chùa bao giờ cũng có một căn nhà gọi 
là Sala có bàn thờ Phật, là nơi tín đồ đến cúng lạy hằng ngày, nơi chư 
tăng thọ trai, hội họp và tiếp đón quan khách. Ngoài ra còn có các căn 
nhà dùng cho chư tăng cư trú, nhà bếp, nhà mát cho tín đồ tạm trú vào 
những dịp lễ, phòng học cho chư tăng và trẻ nhỏ, tháp thờ xá lợi của 
chư tăng và tro cốt của tín đồ. Chùa có nhiều tín đồ thì càng có nhiều 
Sala để đáp ứng nhu cầu cho sư, tăng, tín đồ. 


Hằng năm, người Khmer ở Nam bộ theo Phật giáo Nam tông cử 
hành § lễ lớn, trong đó Lễ Năm mới (Tết) làm theo truyền thống dân 
gian Ấn Độ, 7 lễ còn lại đều theo truyền thống Phật giáo. Tám lễ lớn 
này đều cử hành trong chùa, chương trình lễ do vị Sãi cả soạn thảo. 
Tám đại lễ ấy là: 1. Lễ Meakabauchia, kỷ niệm ngày Đức Phật cho 
biết trước 3 tháng sẽ nhập Niết Bàn, vào đầu tháng 2 dương lịch. 2. 
Lễ Chol Chnam Thmay, Lễ Năm mới, giữa tháng 4 dương lịch. 3. LỄ 
Vesakabauchia, lễ Phật Đản và Phật nhập Niết Bàn vào đầu tháng 5 
dương lịch. 4. Lễ Colvosa, lễ Nhập hạ của chư tăng, vào đầu tháng 7 
dương lịch. 5. Lễ Phchum Ben hay Đôn Ta, lễ Xá tội vong nhân, giữa 
tháng 9 dương lịch. 6. Lễ Chanh Vosa, lễ Tự tứ hay lễ Mãn hạ vào đầu 
tháng 10 dương lịch. 7. Lễ Ok Ang Bo, lễ cúng Trăng, vào cuối tháng 
10 dương lịch. 8. Lễ Dâng y, không nhất định ngày, từ đầu tháng 10 
đến giữa tháng 11 dược lịch®, 


Phật giáo Nam tông Khmer ở Nam bộ hiện nay có hai chi phái là 


năm 1916 có 242.157 người, năm 1925 có 292.000 người, năm 1936 có 326.000 người, năm 1960 
có 381.000 người và năm 1972 có 646.951 người, năm 1999 có trên I triệu người. (Tham khảo: 
Lê Hương, Người Việt gốc Miên ở Sài Gòn, 1969, tr26; Bộ Văn hóa Thông tin, Vụ Văn hóa Dân 
tộc, Xây dựng đời sống văn hóa vùng dân tộc Khmer Nam bộ, HN, 2004, tr.713). 

5. Trần Quang Thuận: Phật giáo Nam tông tại Đông Nam Á. Nxb Tôn giáo, 2008, tr. 286-287. 


110 *° PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Mahanikayvà Thommazut. Hệ phái Mahanikay tồn tại từ thế kỷ XIII 
đến nay, và hệ phái Thommazut được du nhập vào Nam Bộ từ cuối 
thế kỷ XIX, chủ yếu từ Campuchia. Theo thống kê của Lê Hương, 
năm 1969, toàn miền Nam Việt Nam có 482 ngôi chùa theo phái Ma- 
hanikay, 18 ngôi chùa theo phái Thommayzut, 7.750 vị sư sãi theo 
phái Mahanikay, 250 vị sư sãi theo phái Thommayzut). Đây là một 
bộ phận câu thành rất đặc biệt của Phật giáo Nam tông Khmer vùng 
đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung. 


3. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER 
GÓP PHẢN THÚC ĐÂY XÃ HỘI PHÁT TRIÊN 


3.1.Đóng góp trong lĩnh vực từ thiện xã hội 


Hoạt động từ thiện xã hội là một trong những đặc điểm cơ bản 
của nhiều tôn giáo trên thế giới. Phật giáo nói chung, Phật giáo Nam 
tông Khmer cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, hoạt động từ thiện của 
Phật giáo Nam tông Khmer có đặc điểm khác, xuất phát từ chính quan 
niệm giữa chức sắc và tín đồ của tôn giáo này. Trong quan niệm của 
Phật giáo Nam tông Khmer thì sư sãi và tín đồ, người dân thường có 
mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với nhau. Do vậy, các hoạt 
động từ thiện của chùa là việc làm thường xuyên mang ý nghĩa nhân 
văn cao cả trong việc cứu nhân độ thế. 


Chùa Khmer, ngoài những chức năng của một cơ sở thờ tự như nơi 
thờ Phật, nơi hành lễ, nơi tu tập của chư tăng Phật tử... còn là nơi cưu 
mang trẻ nhỏ côi cút, hoặc con nhà nghèo được ăn và học chữ. Chùa 
cũng là nơi nương tựa của những người già neo đơn. Gắn với cuộc 
sống của dân cư, nên các sư cũng đồng thời tham gia các hoạt động 
từ thiện xã hội, cũng nhằm mục đích cứu nhân độ thế. Chính vì lẽ đó, 
hoạt động từ thiện xã hội luôn được Phật giáo Nam tông Khmer coi là 
một trong những công tác trọng tâm, được chư tăng, phật tử tích cực 
hưởng ứng qua các phong trào giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình 
thương, cứu trợ đồng bảo bị lũ lụt, thiên tai, mất mùa... Hoạt động từ 
thiện xã hội của Phật giáo Nam tông Khmer ngày càng sôi động cả về 
lượng và chất. Số lượng, giá trị vật chất quên góp, ủng hộ qua các năm 
ngày càng cao hơn như: Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Trà Vĩnh 


__.6, Lê Hương, Người Việt gốc Miên ở Sài Gòn, 1969, tr.70. Dẫn theo: Nguyễn Trung Hiếu, 
Anh hưởng của Phật giáo Nam Tông trong cách ứng xử của người Khmer ở Nam Bộ, Kỷ yêu 
Hội thảo: “Phát giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng đân tộc”, 2014, tr.302. 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER: ĐÓNG GÓP VÌ SỰ THĂNG TIẾN XÃ HỘI * 111 


năm 2009 quyên góp vả ủng hộ được hơn 1,6 tỷ đồng, 978 giã gạo, 
29.630 tập viết, 33.878 cây bút; năm 2010 quyên góp và ủng hộ được 
gần 2 tỷ đồng, 1012 giã gạo, 327.565 tập viết, 44.878 cây bút. Từ năm 
2008 đến 2010, Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Kiên Giang guyên 
góp và ủng hộ được trên 4,5 tỷ đồng. Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh 
Vĩnh Long quyên góp và ủng hộ được 10 giếng nước ngầm, 60.570 
kg gạo, 30.800 tập viết, 5.600 gói mì, 2.700 bộ quần áo, 250 cái màn, 
thuốc chữa bệnh trị giá trên 10 triệu đồng...) 

Có thê nói, với tinh thần “Từ bi hỷ xả, Vô ngã vị tha” của Phật 
giáo, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo 
các tỉnh, công tác đạo sự gắn với các hoạt động từ thiện xã hội nhân 
đạo được chú trọng và phát triển mạnh ở Phật giáo Nam tông Khmer 
nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung. Các chùa Phật giáo Nam 
tông Khmer hưởng ứng tích cực các hoạt động từ thiện, thường xuyên 
vận động, tuyên truyền, huy động sự đóng góp cả sức người lẫn của 
cải vật chất của tín đồ Phật tử. Các hoạt động từ thiện đáng kể là: 
xây dựng cầu, đường, bên tông hóa giao thông nông thôn, chăm sóc 
người nghèo neo đơn, tô chức đưa người đi khám, chữa bệnh tại các 
bệnh viện lớn, khám chữa bệnh bằng thuốc Nam, châm cứu cho bệnh 
nhân nghèo, xây dựng lò hỏa táng, đóng góp tiền và hiện vật cứu trợ 
đồng bào bị thiên tai lũ lụt... Đã xuất hiện nhiều gương điền hình trong 
công tác thiện nguyện xã hội của Phật giáo Nam tông Khmer như Hòa 
thượng Trần Nhiếp, trụ trì chùa Đường Xuống Mới (huyện Gò Quao - 
Kiên Giang), đại đức Danh Ri, Danh Hạnh, chùa Khilang Mương.... là 
những thành viên tích cực của Hội bảo trợ bệnh nhân nghẻo, Hội chữ thập 
đỏ các cấp. Các tắm gương tiêu biểu trên đã có nhiều đóng góp quí báu 
Sức người, sức của trong công tác từ thiện xã hội như đã vận động xây 
dựng trên 40 cây cầu, hàng ngàn mét đường nông thôn, v.v... 


3.2. Đóng góp trong lĩnh vực giáo dục 


Bên cạnh công tác thiện nguyện xã hội, Phật giáo Nam tông 
Khmer nỗi bật trong lĩnh vực giáo dục. Hiện nay Phật giáo Nam tông 
Khmer có một Học viện Phật giáo Nam tông Khmer), Điều hành 
Học viện này là Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Nam tông 


7. Lê Khánh: Phậti giáo Nam tông Khmer sau 30 năm trong ngôi nhà chung Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam. Kỷ yêu Hội thảo “30 năm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
những vấn đề lý luận và thực tiễn trOng công tác quản lý nhà nước”, HN. 2012, tr. 145. 

8. Học viện đặt tại thành phố Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 171/QĐ/TGCP 
ngày 19/9/2006 của Ban Tôn giáo Chính phủ. 


112 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Khmer gồm 9 vị sư, hiện đang tu hành tại các chùa thuộc các tỉnh 
thành trong vùng. Hòa thượng Danh Nhưỡng làm Viện trưởng và 13 
vị trong Ban Giảng huấn. Học viện do Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
quản lý trực tiếp. Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Nam tông 
Khmer ra mắt vào ngày 6/12/2006 tại chùa Pothi Som-rôn, phường 
Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Học viên chiêu 
sinh khóa I (2006 — 2010) vào đầu tháng 2/2007, trong phạm vi các 
tỉnh thành vùng Tây Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, 
Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa — Vũng Tàu. Đến nay, Học viện đã có 
69 tăng sinh theo học. 


Trong lĩnh vực giáo dục, Phật giáo Nam tông Khmer nồi bật với 
vai trò quan trọng của các ngôi chùa. Trong các chùa Nam tông Khmer 
thường xuyên mở các lớp phổ cập văn hóa, các lớp dạy tiếng Khmer, 
Pali, Vini thu hút hàng ngàn sư sãi, con em đồng bào Khmer theo học. 
Các lớp tiêu học có số học viên lên đến hàng chục ngàn, các lớp Sơ 
cấp Pali, Vini có đến hàng ngàn học viên, chưa kể các lớp bồ túc văn 
hóa, các chương trình ánh sáng hè... Nền giáo dục đầy hiệu quả này 
được thực hiện tại các trường và đặc biệt tại các chùa ở Sóc Trăng, 
Kiên Giang, Trà Vĩnh, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu... 
Nền giáo dục đặc biệt này đã góp phần thực hiện bảo tồn và phát huy 
các giá trị văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc, tham g1a tích cực vào các 
phong trào thi đua yêu nước. Phát huy truyền thống giáo dục Phật 
giáo đã có từ lâu đời, từ năm 1975 tới nay, chư tăng Nam tông Khmer 
đã có nhiều hoạt động tích cực đưa giáo lý, đạo đức, văn hóa Phật giáo 
vào cuộc sống, góp phần ồn định sinh hoạt Phật giáo, gắn bó, đồng 
hành cùng dân tộc. Các vị sư Nam tông Khmer gương mẫu vận động 
nhân dân, bà con Phật tử tương trợ, giúp đỡ nhau nhằm xóa mù chữ. 
Các lớp tiếng Việt — Khmer, các lớp Anh văn, tin học cho chư Tăng 
và thanh thiếu niên người đồng bào Khmer đã được mở ra tại nhiều 
chùa tạo điều kiện cho hàng chục ngàn con em đồng bào Khmerr có 
hoàn cảnh khó khăn đến theo học, mỗi năm có 4.000- 5.000 chư Tăng 
và con em đồng bảo tham gia học tập. Trong dịp hè, các em còn có cơ 
hội tham gia học các lớp sơ cấp Pali, Vini sơ cấp giáo lý. Hoạt động 
giáo dục, dạy nghề đầy hiệu năng này được thực hiện tại các trường 
và đặc biệt tại các chùa ở Sóc Trăng, Kiên Giang, Trà Vĩnh, An Giang, 
Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu... Các chùa Nam tông Khmer cũng đã 
tổ chức hàng trăm lớp học cho chư tăng và thanh thiếu niên đồng bào 
Khmer tại địa phương như: tiêu học Khmer ngữ từ lớp 1 đến lớp 6: 
1.418 lớp, 32.538 chư tăng, thanh thiếu niên đồng bào Khmer. Sơ cấp 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER: ĐÓNG GÓP VÌ SỰ THĂNG TIẾN XÃ HỘI * 113 


Pali, Vinl, Sơ cấp Phật học: có 5.839 học viên. Trung cấp Phật học có 
367 học viên. Lớp Kinh, Luận, Luật có 1.371 học viên”), 


Hệ thống các lớp Pali, Vini, Trung cấp, Sơ cấp, Khmer ngữ và bổ 
túc văn hóa các cấp I, II, II; Đáp ứng nhu cầu tu học của đại đa số chư 
Tăng nhiều chùa trên địa bản Tây Nam bộ: đã có Đại tạng kinh bằng 
chữ Khmer tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và sang Vương 
quốc Campuchia thỉnh 96 đầu sách Phật giáo Nam tông để phục vụ 
cho công tác nghiên cứu và giảng dạy. 


Trong quan niệm của người Khmer, người con trai nào cũng cần 
phải qua tu hành một thời gian để trau dồi đạo đức, trang bị tri thức 
và cách sông làm người. Người đã trải qua thời gian tu hành ở chùa 
được cộng đồng người Khmer nhìn nhận và đánh giá cao, mới dễ lập 
gia đình và dễ được tiếp nhận làm các công việc xã hội. Đây cũng là 
hình thức giáo dục đạo đức đặc trưng của Phật giáo Nam tông Khmer. 
Phẩm chất, nhân phẩm một người thanh niên Khmer được công nhận, 
xác chứng thông qua đạo đức theo lời Phật dạy. Lời Phật dạy đã được 
chư tăng Khmer khéo léo giáo hóa, làm cho thấm nhuần trong đời 
sông tỉnh thần của người dân tạo nên một truyền thống, một nét đẹp 
văn hóa, giáo dục đặc sắc, Theo phong tục của người Khmer, để trả 
hiếu cho ông bà, cha mẹ, để thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với 
dân tộc, đề tỏ lòng thành kính với Đức phật... người con trai đến 12 
— 13 tuổi phải vào chùa tu hành tối thiếu là một tháng, hoặc lâu hơn, 
hoặc suốt đời, tùy theo duyên cơ và ý nguyện của từng người. Sau thời 
gian một tháng, học có thể xin hoàn tục, có thể lập gia đình, làm ăn, 
tham gia các công việc xã hội. Khi muốn, họ lại có thể xin vào chùa 
tu học. Người Khmer ở đồng bằng song Cửu Long quan niệm người 
con trai Khmer nào cũng phải tu hành một thời gian đề trau dồi đạo 
đức, trang bị tri thức và cách sống làm người. Người đã tu hành ở chùa 
được cộng đồng người Khmer nhìn nhận và đánh giá cao, dễ lập gia 
đình và dễ được tiếp nhận làm các công việc xã hội. Quan niệm này 
cũng giống như quan niệm của Phật giáo Nam tông ở một số quốc gia 
khác. Phật giáo Nam tông Khmer không có phụ nữ tu hành ở chùa. 
Tuy nhiên, người phụ nữ Khmer lại được giáo dục tư tưởng và đạo 
đức Phật giáo thông qua nếp sông của người đàn ông trong gia đình và 


9. Ái Châu: Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc. http://.www.phattuviet- 
nam.net 

10. Giác Minh Tường: Đóng góp của Phật giáo Nam tông Khmer cho sự nghiệp xây dựng 
và phát triển đất nước bên vững. Kỷ yêu hội thảo “Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành 
cùng đân tộc”, 2014, tr. 603. 


114 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA. 


thông qua các lễ hội, các buồi thuyết giảng giáo lý và những nghi thức 
truyền thống mang đậm nét Phật giáo của người Khmer như lễ Phật 
đản, lễ Dâng y, nghi thức dâng cúng vật phẩm cho chư tăng, lễ Chol 
Chnam Thmay, Lễ Đôn Ta, Lễ cúng Trăng... Mọi nghi lễ của người 
Khmer đều gắn liền với các nghi thức Phật giáo, bởi mọi người cùng 
đến chùa, đọc kinh, thả đèn lồng. .. Và có sự tham gia của các nhà sư. 


Ngoài hệ thống trường học từ Học viện, các lớp học Trung cấp 
Phật giáo, Sơ cấp, trung cấp Pali Vini, các lớp bổ túc văn hóa tại các 
chùa... trong công tác giáo dục của Phật giáo Nam tông Khmer không 
thể không đề cập tới hệ thống đào tạo nghề nghiệp. Mặc dù mới được 
triển khai, song cũng thu được những kết quả đáng khích lệ. Từ năm 
2007 đến 2013, có trên 20.000 lượt thanh niên Khmer được đảo tạo 
nghề, hàng ngàn lao động được giải quyết việc làm tại các khu công 
nghiệp và xuất khâu lao động là người Khmer+, 


Ngoài những thành tựu đóng góp vì sự phát triển xã hội trong lĩnh 
vực từ thiện xã hội, giáo dục văn hóa, nghệ thuật... Phật giáo Nam 
tông Khmer còn có nhiều đóng góp khác góp phần thúc đầy xã hội 
trong các lĩnh vực như đấu tranh bảo vệ tổ quốc; xây dựng phum, 
sóc văn hóa; xây dựng môi trường xã hội — môi trường văn hóa lành 
mạnh, v.v... 


4. NHẬN XÉT - KÉT LUẬN 

Có thể thấy, đối với người Khmer, tộc người và tôn giáo là hai yếu 
tô không thê tách rời. Ngôi chùa Khmer không chỉ có chức năng tôn 
giáo mà còn thực hiện đông thời nhiêu chức năng khác như văn hóa, 
giáo dục, cô kêt cộng đông. 


Giáo dục của Phật giáo Nam tông Khmer có những nét đặc thù 
riêng có của tôn giáo này. Trong đời sống thường nhật, đạo và đời 
hòa quyện với nhau, khó tách rời. Các vị sư có vị trí ảnh hương trong 
cộng đồng, họ được coi là những đại diện của Phật tô truyền dạy và 
giáo hóa chúng sinh trong cộng đồng Khmer, do vậy họ luôn được tôn 
kính và tin tưởng. Các vị sư đến chùa tu đều là con em của đồng bảo 
Khmer, chùa là nơi tu hành của sư sãi, là nơi làm lễ của đồng bảo, là 
nơi giáo dục đảo tạo dạy chữ, dạy nghề cho con em của đồng bào, là 
trung tâm văn hóa của dân tộc, là bảo tàng lưu giữ các hiện vật từ đồ 
thờ tế tự, điêu khắc, trạm trồ, ghe ngo (để dùng đua trong các lễ hội 


11. Bùi Ngọc Diệp, Võ Thành Hùng: Mộ số vấn đề đặt ra đối với giáo dục và đào tạo ở 
người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, Sđd, tr. 255. 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER: ĐÓNG GÓP VÌ SỰ THĂNG TIẾN XÃ HỘI * 115 


dân gian).. đồng thời cũng là nơi thờ cúng những người thân của đồng 
bào Khmer sau khi mất. Sinh hoạt trong gia đình, cộng đồng phum, 
sóc của người Khmer đa phần đều gắn với Phật giáo. Các công việc 
của gia đình cũng như sinh hoạt văn hóa, lễ hội của cộng đồng đều 
có sự tham dự của các vị sư. Đại bộ phận các ngôi chùa Khmer đã trở 
thành nơi hội tụ, điểm đến và là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng 
làng xã Khmer ở Việt Nam. 


Trong giáo dục - văn hóa của Phật giáo Nam tông Khmer có những 
đặc thù, đó là nền tảng giáo dục của người Khmer chính là tư tưởng 
Đức Phật. Tinh thần giáo dục của Phật giáo Nam tông Khmer chính 
là mối liên hệ mật thiết giữ đạo - đời, đó chính là mối quan hệ giữa 
sư — chùa - Phật tử. Điều đặc biệt ở đây là những vị sư - người thầy, 
lại là những người con của phật tử, của người Khmer. Do vậy, rất ít có 
khoảng cách giữa người tín đồ và chức sắc. Mối quan hệ này giúp cho 
những hoạt động thiện nguyện, những hoạt động giáo dục văn hóa, xã 
hội của Phật giáo Nam tông Khmer có những đặc thù riêng, mang tính 
thiện nguyện nhiều hơn, và hiệu quả của hoạt động từ thiện, hoạt động 
giáo dục mang tính toàn diện, tính cộng đồng rất cao. Tất cả tạo nên 
bản sắc văn hóa mang đậm dấu ấn Phật giáo Nam tông Khmer. Chính 
nền tảng giáo dục này giúp cho Phật giáo Nam tông Khmer luôn phát 
huy được tính hòa nhập tùy duyên, phát huy được trí tuệ, nâng cao 
được tỉnh thần đoàn kết và hòa hợp, đặc biệt là tỉnh thần đoàn kết cộng 
đồng, tinh thần yêu nước mà lịch sử đã chứng minh nhiều đóng góp 
của Phật giáo Nam tông Khmer trong công cuộc bảo vệ và xây dựng 
đất nước. 


3k>kzk 


116 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA. 


Tài liệu tham khảo 

1. Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa huyện Tri Tôn: G¡ữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Khmer Tri 
Tôn, Tập I. Lưu hành nội bộ, 2006. 

2. Báo cáo công tác tông kết 10 năm hỗ trợ hoạt động Phật giáo 
Nam tông Khmer (2004-2014) trình bày tại Hội nghị Phật giáo Nam 
tông Khmer lần VI, ngày 14/9/2014, tại An Giang. 

3. Bộ Văn hóa Thông tin, Vụ Văn hóa Dân tộc, Xây đựng đời sống 
văn hóa vùng dân tộc Khmer Nam Bó, HN, 2004. 

4. Ái Châu: Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc. 
http://.www.phattuvietnam.net 

5. Bùi Ngọc Diệp, Võ Thành Hùng: Mộ số vấn đề đặt ra đối với 
giáo dục và đào tạo ở người Khmer vùng đông bằng sông Cửu Long 
hiện nay. Kỷ yêu Hội thảo: “Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành 
cùng dân tộc”, 2014. 

6. Trịnh Hoài Đức: Ga Định thành thông chí. Tập Thượng. Q3. 
Dịch giả Tu Trai Nguyễn Tạo 1972, Sài Gòn 1972. 

7. HT. Thạch Hà: Phật giáo Nam tông Khmer trong thời kỳ đổi 
mới. Kỷ yếu Hội thảo: “Phật giáo Nam tong Khmer đồng hành cùng 
đân tộc”, 2014. 

§. Nguyễn Trung Hiếu, Ảnh hưởng của Phật giáo Nam tông trong 
cách ứng xử của người Khmer ở Nam Bộ, KỶ yếu Hội thảo: “Phật 
giáo Nam tong Khmer đồng hành cùng dân tộc”, 2014. 

9. Lê Hương, Người Việt sốc MMiên ở Sài Gỏn, 1969; 

10. Lê Khánh: Phát giáo Nam tông Khmer sau 30 năm trong ngôi 
nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo “30 năm 
hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những vấn đề lý luận và 
thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước”, HN 2012. 

11. Trần Quang Thuận: Phật giáo Nam tông tại Đông Nam Á. Nxb 
Tôn giáo, 2008. 

12. Giác Minh Tường: Đóng Sóp của Phật giáo Nam tông Khmer 
cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước bên vững. Kỷ yếu hội 
thảo “Phật giáo Nam tông Khmer đông hành cùng dân tộc”, 2014. 


117 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG VÀ SỰ HÌNH THÀNH DI SẲN 
VĂN HÓA CỦA CƯ DÂN KHMER VÙNG ĐỒNG BẰNG 
SÔNG MÊ-KÔNG Ở VIỆT NAM 


TS. Nguyễn Tất Đạt”) 


Abstract: 


Southern - Khmer Ethnic Group in Mê-kông Delta 1s a component 
among the communmity of Vietnam Ethnic Groups, with both specrfic 
unique cultural aspects and common cultural features. One ofthe key 
crucial constituents forming the culture of Southern - Khmer people 
1s Theravada Buddhism. Theravada Buddism was Introduced to this 
land early, quickly spread and became the traditional religion constI- 
tuting the culture of Southern - Khmer Inhabifants, both tangible and 
IintangIble. Theravada Buddhism creates the habifs and customs, lIfe- 
style, psychology, and soul of Southern - Khmer people. Pagoda and 
temple architecture of Khmer people bears fine and skillful design 
with sosphisticated patterns, which constitutes the unique heritage of 
Khmer people and diversifies the Vietnamese culture. 


1. ĐẶT VẤN ĐÈ 

Theo Bách khoa toản thư mở WIkipedia lúc 15h giờ Hà Nội ngày 
2/11/2014 thì sông Mê-kông là sông có độ dài đứng thứ 12 trên thế 
giới (khoảng 4880 km) bắt nguồn từ vùng núi cao tỉnh Thanh Hải 
(Trung Quốc), qua tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tiếp tục băng qua 
Myanma, Thái Lan, Lào, Cawmpuchia, Việt Nam. Đoạn sông Mê- 


(*). TS. Nguyễn Tất Đạt, Bộ Nội vụ. 


118 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


kông chảy qua Việt Nam bắt nguồn từ Phnom pênh và chia làm hai 
nhánh: Bên phải khi sang Việt Nam gọi là sông Hậu Giang, bên trái 
sang Việt Nam gọi là sông Tiên Giang. 


Sự bồi tụ của hai con sông Hậu Giang và Tiền Giang đã tạo nên 
vùng đồng bằng phì nhiêu với cư dân của vương quôc Phù Nam xa 
xưa rồi đến cư dân Khmer của vương quốc Chân Lạp và ngày nay là 
cộng đồng dân tộc Việt Nam, trong đó có cộng đồng người Khmer 
vùng sông Mê-kông (khi chảy qua Việt Nam có tên gọi khác là sông 
Cửu Long). Khi nghiên cứu các yếu tố tạo nên di sản văn hóa của 
cộng đồng người Khmer vùng sông Mê-kông trên lãnh thô Việt Nam 
chúng tôi tin tưởng rằng một trong các thành tố chủ yếu chính là Phật 
giáo Nam tông (7 heravada): “Trải qua gân 2000 năm tôn tại và phát 
triển trong cộng đông người Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long, 
Phật giáo Nam tông đã thành thành tổ quan trọng nhất tạo nên đặc 
trưng văn hóa, và có tác động đến mọi mặt trong đời sống xã hội của 
đông bào Khmer”0). Mục đích của nghiên cứu này là giúp các dân tộc 
hiểu biết và trân trọng các giá trị văn hóa của nhau, giảm thiểu các 
xung đột văn hóa, dân tộc, tôn giáo đề tiến tới sự hòa hợp đoàn kết, 
thúc đây phồn vinh và hạnh phúc trong cộng đồng các dân tộc Việt 
Nam và cộng đồng các dân tộc sông Mê-kông nói chung. 


Hiện nay cư dân vùng đồng bằng sông Mê-kông gồm người Kinh, 
người Khme, người Hoa, người Chăm, và các dân tộc ít người khác 
trong trong cộng đồng 54 dân tộc anh em Việt Nam. Có rất nhiều các 
nghiên cứu do hạn chế về tư liệu cũng như do lớp bụi thời gian quá 
dày mà có những nhận định chưa đúng với lịch sử. Đến năm 1944 nhà 
khoa học L. Malleret vừa căn cứ vào các thư tịch cổ vừa căn cứ vào 
các di chỉ khảo cổ với hàng nghìn hiện vật là đồ gồm, đồ thuỷ tĩnh, 
đồ đồng, đồng tiền bằng bạc... ông đã có kết kuận về một quốc gia 
Phù Nam tồn tại độc lập chứ không phải chính là Chân Lạp: “Ngoài 
ra, bên cạnh việc Cung cấp tư liệu, Lmalleret còn chứng mình một 
số điểm mới: - những nên móng kiến trúc gạch ngói, những dấu tích 
nhà ở, cọc gỗ thuộc một cư dân và một nên văn hoá cổ trước Khmer, 
không phải là Khmer Chân Lạp. Dấu tích con tàu đắm, cảng thị sinh 
hoạt sông nước của cư dân ven biển là những người có trước Khmer, 
Chân Lạp”). 


1. Tuyết Lan. Ảnh hưởng cuả Phật giáo Nam Tông với đời sống văn hóa đồng bào Khmer đẳng 
bằng sông Cửu Long. Trang báo điện tử, Ban Tôn giáo Chính phủ ngày 3/11/2014 lúc 15h. 

2. Dẫn theo Nguyễn Mạnh Cường. Nguyễn Minh Ngọc. Tôn giáo tín ngưỡng các cư dân 
vùng đòng bằng sông Cửu Long. Nhà xb Phương Đông tr.33, Hà Nội, 2005. 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG VÀ SỰ HÌNH THÀNH DỊ SẢN VĂN HÓA * 119 


Người Khmer tuy không phải là cư dân đầu tiên trên vùng đất 
đồng bằng sông Cửu Long nhưng họ cũng có mặt rất sớm ở đây, kết 
quả khảo cổ lại vô cùng hạn chế cho nên nhận xét mang tính chủ quan. 
Nhà nghiên cứu khác Ngô Đức Thịnh cho rằng người Khmer đến 
sinh sống vùng đồng bằng sông Cửu Long phải sau thế kỷ X: “Cững 
từ những ghi chép này có nhiều người khi nghiên cứu người Khmer 
đêu nghĩ rằng, người Khmer xuống vùng Tây Nam bộ bắt đâu từ thể 
kỷ XI, XIV thậm chí còn muộn hơn”®). Các kết quả khảo cô cho tới 
hiện nay thì rõ ràng sau cư dân của quốc gia Phù Nam thì người có 
mặt tại vùng Đồng bằng sông Mê-kông phải là người Khmer và đến 
sớm hơn sự có mặt của người Việt, người Chăm, người Hoa: “Quốc 
gia Khơ me sơ kỳ (Chân Lạp) thời kỳ đầu là thuộc quốc của Phù Nam. 
Về sau Chân Lạp mạnh lên chẳng những thoát khỏi sự lệ thuộc Phù 
Nam mà còn chính phục Phù Nam, sát nhập Phù Nam thành một bộ 
phận lãnh thổ của mình"®. Người Khmer Nam Bộ hiện nay phân bố 
trên khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhưng tập trung chủ yếu ở 
miền Tây Nam bộ như Trà Vĩnh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, 
Cần Thơ, An Giang Kiên Giang. Họ sống ở vùng đồng bằng nên nghề 
chính của là canh tác lúa nước, dân số cho tới hiện nay vào khoảng trên 
một triệu người. 

2. ẢNH HƯỚNG CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG TRONG QUÁ 
TRÌNH HÌNH THÀNH VĂN HÓA PHI VẬT THẺ CỦA NGƯỜI 
KHMER VÙNG ĐÔNG BẰNG SÔNG MÊ-KÔNG 


Ảnh hưởng của Phật giáo Nam tông đổi với phong tục tập quán, 
lối sống người dân Khmer: 

Đối với các dân tộc khác tôn giáo có thê là nhu cầu tỉnh thần của 
một bộ phận dân cư, nhưng đối với người Khmer vùng đồng bằng 
sông Cửu Long thì đi theo Phật giáo Nam tông hầu như là đối với 
tất cả người dân. Trong tâm trí họ đã là người Khmer thì đều phải là 
Phật tử. Phật giáo Nam tông thâm nhập vào đời sống người Khmer và 
hình thành phong tục vào chùa đi tu trước khi trở thành nhười đàn ông 
trưởng thành. Đối với thanh thiếu niên nam Khmer thì vào chùa tu là 
một phần trong cuộc đời của họ. Ngôi chùa Nam tông không phải chỉ 
thoả mãn nhu cầu tôn giáo mả còn là nơi đào tạo họ về kiến thức văn 
hoá, cách cư xử, các phong tục tập quán, lễ nghi và ngôn ngữ, cả chữ 


3. Ngô Đức Thịnh. Người Khmer đồng bằng sông Cứu Long là thành viên của cộng đồng 
các dân tốc Việt Nam. Tạp chí nghiên cứu lịch sử, số 3.1984) 
4. Nguyễn Mạnh Cường. Phật giáo Khơ me Nam Bộ. Nxb Tôn giáo.Hà Nội, 2008. Tr.25. 


120 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


của dân tộc Khmer và chữ Pali Ấn Độ. Quả thật nếu không có ngôi 
chùa thì qua bao nhiêu thăng trầm trong lịch sử của dân tộc Khmer 
ngôn ngữ, chữ viết của họ chưa chắc đã tồn tại. Đó là vai trò to lớn của 
ngôi chùa Nam tông đối với văn hóa của người Khmer: “Chính nhờ 
niềm tin vào Phật giáo mà dân tộc Khmer giữ được truyền thống văn 
hóa mang được bản sắc riêng của mình, không bị văn hóa ngoại lai 
xâm nhập”®. Đối với người Khmer thời gian tu trong chùa có nhiều 
ý nghĩa. Một là làm con phải biết đến công sinh thành dưỡng dục của 
cha mẹ, vì vậy vào chùa đề được giảng giải về lịch sử kinh vu lan báo 
hiểu về giáo lý răn dạy ứng xử con cái đối với cha mẹ. Khi tu trong 
chùa người nam Khmer hoàn toàn chấp nhận sự phân công lao động 
và học tập của bậc sư cả, người trụ trị ngôi chùa. Toản bộ sản phẩm 
lao động làm ra trong những năm tháng tu học trong chùa đều do bậc 
sư cả trụ trì quyết định. Hai là cha mẹ của người có con gửi vào chùa 
thì coi đấy là sự bố thí của mình đối với đạo pháp, bố thí một người 
con tài sản quý giá của cả hai vợ chồng cho ngôi chùa mà họ ngưỡng 
tin. Thời gian tu trong chùa còn là thước đo đề đánh giá phẩm hạnh 
của người nam giới Khmer. Tu càng lâu phâm giá càng cao, ra ngoài 
đời càng có uy tín, càng dễ lấy. vợ, lập nghiệp. Đối với người Việt khi 
vào chùa tu rồi sau đó lại trở về đời thường thì bị coi là tu không trói. 
Nhưng đối với người nam thanh niên Khmer thì vào chùa tu là một 
tập quán. Thời gian tu trong chùa giống như khoá học, kết thúc có thể 
ở lại chùa và có thể trở về cuộc sống đời thường: “Đi íu không phải là 
hành động xuất phát từ nhu cẩu tôn giáo cá nhân mà còn là một tập 
tục, một sắc thái văn hoá lâu đời của tộc người. Đời sống tụ: hành là 
một giai đoạn quan trọng của môi người thanh niên Khmer được xã 
hội quy định phải trải qua trước khi được nhìn nhận như một người 
có đây đủ tr cách về đạo đức và văn hoá. Do đó thanh niên Khmer 
có quyên tự ý đi ti hay không nhưng hẳu hết họ đêu tự nguyện. Đi tu 
đổi với họ trước hết là để trả ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, 
sau là để hấp thu học hỏi không chỉ kinh sách Phật giáo mà còn về 
văn chương, ngôn ngữ cũng như văn hoá, phong tục của dân tộc”), 


Phật giáo Nam tông là nhân tố hình thành nghỉ lễ trong sinh hoạt 
văn hóa của người Khmer. Trong phong tục của người Khmer có rất 
nhiều ngày lễ, trong tất cả các ngày lễ đó đều mang yêu tố tôn giáo và 
chủ yếu là Phật giáo Nam tông. Ví dụ lễ cầu an tổ chức khi mùa màng 


5. Nguyễn Mạnh Cường. Phật giáo Khmer Nam bộ những vấn đề nhìn lại, Nxb Tôn giáo, 
Hà Nội, 2008, tr.95. 
6. Nguyễn Mạnh Cường. Nguyễn Minh Ngọc, Sdd, tr 86. 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG VÀ SỰ HÌNH THÀNH DI SẢN VĂN HÓA * 121 


thu hoạch xong: “Đồng bào Khmer tổ chức lễ cẩu an mừng được mùa, 
đông thời cầu cho xóm làng được bình yên khoẻ mạnh. LỄ này được 
tổ chức khắp nơi trong từng phum theo nghỉ thức Phật giáo”. Hay 
như lễ khánh thành các công trình mới được xây cất: “Nghi thức được 
tiễn hành như sau: Buổi chiều, họ mời vị sư hay một ông có uy tin 
trong xóm làng hay trong chùa đến cắt băng khánh thành công trình 
đó. Đến tối thì họ làm lễ theo nghỉ thức Phật giáo, mời sư sãi tụng 
kinh và tổ chức ca nhạc giúp vui°®. Ngoài ra rất nhiều nghỉ lễ Phật 
giáo đã trở thành phong tục của người Khmer như Lễ Phật đản, lễ 
nhập hạ, lễ xuất hạ... Trong tất cả các nghi lễ của người Khmer có thể 
to, nhỏ, giàu, nghèo khác nhau. Nhưng mong muôn nhất của những 
người tô chức đó là sự hiện diện của sư sãi và tiếng tụng kinh. Những 
nghi lễ Phật giáo đó đã biến thành tập quán của người Khmer trở 
thành lối sống chi phối quan hệ xã hội của họ: “Người Khmer sinh ra 
được cầu an cho đến khi chết được hoả thiêu và nhập cốt vào tháp đều 
có sự tham gia của nhà sư. Cuộc đời của người Khmer theo đạo Phát 
gắn liên với ngôi chùa “sống gửi thân chết gửi cốt” những công việc 
dù lớn như làm nhà, cưới hỏi tới việc nhỏ như cày bừa cấy hải các gia 
đình thường đến hỏi các vị sư về những điều nên làm nên tránh”®. 

Ảnh hưởng của Phật giáo Nam tông trong cơ cấu quản lý xã hội 
của người Khmer vùng đông bằng sông Mê-kông. 


Khác với các dân tộc thiểu số khác của Việt Nam, người Khmer 
chủ yếu cư trú ở đồng bằng, Địa vực cư trú của họ là các giồng đất 
cao chiều dài lớn hơn nhiều chiều rộng. Người Khmer sống trong các 
phum (giống xóm của người Việt) nhiều phum tạo thành sóc (giống 
như làng của người Việt). Do họ coi Phật giáo Nam tông như tôn giáo 
chính thống do đó mỗi sóc ít nhất có một ngôi chùa do tất cả mọi 
người góp công của xây dựng nên. Trong chùa Nam tông có thể có 
nhiều sư sãi nhưng người trụ trì chính là vị sư cả hay còn gọi là sãi 
cả. Người Khmer gọi là Luk krou. Mỗi chùa đều có một ban Quản trị 
chùa (gần giống với Ban hộ tự của Phật giáo Bắc tông ở đồng bằng 
Bắc bộ), Ban quản trị được các Phật tử bầu ra (tất nhiên phải có sự 
đồng A của ông Luk krou) là người nối liền sư sãi trong chùa với 
cộng đồng người Khmer. Hầu hết người dân Khmer đều theo Phật 
giáo Nam tông do đó họ được đào tạo giáo lý và văn hoá từ ngôi chùa 


7. Nguyễn Mạnh Cường. Nguyễn Minh Ngọc, Sdd, tr73. 
§. Nguyễn Mạnh Cường. Nguyễn Minh Ngọc, Sdd, tr75. 
9. Nguyễn Mạnh Cường. Nguyễn Minh Ngọc, Sdd, trl67. 


122 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA. 


Nam tông cho nên mọi công việc cá nhân hay tập thê họ đều đến chùa 
nhờ Ban Quản trị chùa và nhất là ông Luk krou giải quyết: “7ong 
xã hội truyền thống của người Khmer, vị trí của sự sãi đặc biệt là vị 
sãi cả được mọi cư dân coi trọng và nghe theo. Chính vì vậy nhiều 
công việc có tính quyết định của phum sóc, việc giải quyết các tranh 
chấp giữa các thành viên trong phum sóc thường được tham khảo ÿ 
kiến của Luk krou trước khi đưa đến các tổ chức nhân dân hay chính 
quyên trong sóc. Nhiều trường hợp ý kiến của Luk krou được tuân 
thủ như một quyết định cuối cùng”. Trên những giồng đất cao nơi 
người Khmer sinh sống, xã hội của họ không ồn ào náo nhiệt mà nó 
chịu sự chi phối của một xã hội tương đối khép kín yên ả với sự vận 
hành của các tư tưởng Phật giáo Nam tông: “Xã hội nông thôn Khmer 
trong truyền thông, vận hành trên cơ sở những phong tục tập quán, 
và các giáo lý thông qua nhận thức của người Khmer. Đó là một xã 
hội nông thôn khép kín, tạo cho nông thôn Khmer có sự yên bình và 
có phân chập chạp, một xã hội Hang màu sắc Phật giáo như một vài 
quốc gia ở Đông Nam 09, Đời sông của người Khmer không cao 
không có tính năng động của nền kinh tế thị trường, nó ảnh hưởng 
từ quan niệm sống từ tôn giáo: Sống là giả tạm, thác mới là về, chùa 
không làm ruộng, chăn nuôi vì sợ sát sinh mà chùa lại ảnh hưởng đến 
cả cộng đồng. Đây là phần hạn chế của người Khmer: “Hiện nay đời 
sống của người Khmer còn gặp không ít khó khăn, nhiều nơi thiếu 
đất canh tác, mức thu nhập chưa đảm bảo cho gia đình trong khi đó 
bà con Khmer còn có truyền thống làm phước cho chùa. Một tháng 
6 ngày hay ít nhất là 4 ngày là mùng 8, 15, 23, 30 âm lịch cúng cơm 
cho chùa, bản tính người dân ít bon chen chưa thích nghỉ với kinh tế 
thị trường, ít chăm choec ho tương lai, của cải thường đem dâng cúng 
chùa nên cuộc sống gặp nhiều bất trắc nhất là khi lũ lụt, mùa màng 
thất bát hay bệnh dịch”02. Ngày nay đơn vị dân cư hành chính của 
người Khmer đã thay đôi không còn phum sóc. Chính quyền cơ sở là 
xã, dưới là ven, ấp và cuối cùng là tô. Các âp có chỉ bộ Đảng và các tổ 
chức đoàn thể. Nhưng trên thực tế mối liên hệ của người dân với ngôi 
chùa và với sư sãi còn rất mật thiết. Người dân đều cảm thấy thoải thái 
tin tưởng đến các ngôi chùa hỏi các vị sư sãi về cách giải. quyết các 
công việc cá nhân và gia đình. Đối với những công việc bắt buộc thì 


10. Viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ. Nam Bộ dân tộc và tôn giáo, tr 41. 

11. Viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ. Sdd, tr 42. 

12. Phạm Lan oanh. Ngồi chùa trong văn hóa người Khmer. Trang tin điện tử Phật giáo 
Việt Nam. Net thứ 7 ngày 8/11/2014. 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG VÀ SỰ HÌNH THÀNH DI SẢN VĂN HÓA * 123 


họ mới đến gặp chính quyền để giải quyết, do đó mối liên hệ của họ 
với chính quyền khá lỏng lẻo. Nhiều người không thê phân biệt được 
UBND với Đảng uỷ xã và HĐND xã: “Người nông dân Khmer cho 
đến nay, vẫn cô găng hoặc với sự giúp đỡ của nhà chùa, thu xếp cho 
các môi quan hệ bên trong nội bộ của dòng họ phum sóc trước khi cầu 
viện đến sự giúp đỡ của chính quyên ở Nhị Trường( Một xã ở huyện 
Cẩu Ngang tỉnh Trà Vĩnh), trong quá trình tiếp xúc với bà con nông 
dân Khmer, nhiều người chưa phân biêt được UBND và Đảng uỷ xã 
khác nhau như thế nào”0®. Như vậy là tuy chính quyền của chúng ta 
đã thiết lập nhiều năm nay tại vùng đồng bằng sông Mê-kông, nhưng 
xã hội của người Khmer vẫn còn chịu ảnh hưởng rất nhiều của Phật 
giáo Nam tông. Giáo lý, nghi lễ Phật giáo vừa ảnh hưởng đến văn hoá 
tinh thần của người Khmer vừa ảnh hưởng tới tô chức và cơ chế quản 
lý xã hội của họ. Sự ảnh hưởng đó được thể hiện trong quan niệm về 
cuộc sống, hình thành phong tục tập quán điều tiết các quan hệ xã hội. 
Sự ảnh hưởng đó là thông qua tô chức Phật giáo mà trước tiên là nhà 
chùa, các vị sư sãi, Ban Quản trị chùa. Các cấp chính quyền của nhà 
nước hiện nay khi ban hành các chính sách biện pháp quản lý xã hội 
nhất là các biện pháp quản lý về dân tộc và tôn giáo vùng dân tộc thiểu 
số Khmer cần phải đặc biệt chú ý tới vấn đề này mới có chính sách cơ 
chế quản lý hiệu quả. 

Một vấn đề nữa đặt ra là tại sao trước đây đã có các tôn giáo như 
Bà La Môn, Phật giáo Bắc tông, Công giáo... đến thâm nhập vào 
người dân Khmer vùng đồng bằng sông Mê-kông, nhưng chỉ có Phật 
giáo Nam tông là trụ vững và đạt được vị trí là tôn giáo chính thống 
chủ yếu của người dân nơi đây? Đã có nhiều nhà nghiên cứu về vấn đề 
này. Theo một số nhà nghiên cứu thì Phật giáo Nam tông thịnh hành ở 
vùng đồng bằng sông Mê-kông là do giáo lý phật giáo Nam tông chặt 
chẽ mang nhiều yêu tố thực hành phù hợp với tâm hồn và lối sống 
mộc mạc thụ động của người bản xứ: “Phát giáo Bắc tông là Phật 
giáo phát triển với tư trởng đây phóng khoáng, đây trí tuệ đã không 
phù hợp với sắc dân có bản chất mộc mạc thụ động, do đó Phật giáo 
Bắc tông đã nhường chỗ cho Phật giáo Nam tông từ Xri Lanca truyền 
xuống với giáo luật chặt chẽ và những bộ kinh nguyên thuỷ chứa đựng 
giáo lý thực hành phù hợp hơn với người bản xứ”90*®. Theo chúng tôi 
còn có thêm các nguyên nhân khác. Về địa lý vùng đồng bằng sông 


13. Viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ. Sdd, tr 50. 
14. Nguyễn Mạnh Cường. Nguyễn Minh Ngọc, Sdd, trl 10. 
Nguyễn Mạnh Cường. Nguyễn Minh Ngọc, Sdd, tr117. 


124 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Cửu Long gần gũi với Campuchia do đó có sự ảnh hưởng rất lớn của 
Phật giáo Nam tông Campuchia. Nhưng nếu chỉ xét về vị trí địa lý thì 
mối liên hệ của vùng đồng bằng sông Cửu Long với các địa phương 
Việt Nam và Bắc tông cũng thuận lợi không kém vì cùng chung một 
quốc gia. Nhưng Phật giáo Nam tông vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ hơn vì 
người Khmer có mối quan hệ tộc người với người Campuchia, họ có 
nhiều nét tương đồng về văn hoá và ngôn ngữ. Điều đặc biệt là Phật 
giáo Nam tông ở Campuchia được coi là quốc giáo cho nên có vị trí 
trọng thị trong xã hội Campuchia. Phật giáo Campuchia được Hoàng 
gia và người dân Campuchia giành cho nhiều đặc quyền và vì thế 
thế lực của họ mạnh cả về tô chức lẫn tài chính. Phật giáo Nam tông 
Campuchia muốn gây ảnh hưởng với người Khmer nên đã giúp đỡ 
Phật giáo Nam tông Khmer rất nhiều mặt cả về tổ chức, cả về đào tạo 
tăng tài, kinh sách và tiền bạc xây dựng chùa tháp, tượng Phật... do đó 
Phật giáo Nam tông có phát triển mạnh mẽ hơn so với Phật giáo Bắc 
tông. Thời kỳ thuộc Pháp về trước, sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer 
ở Nam Bộ đều phụ thuộc vào vua sãi ở Campuchia. Những người đã 
xuất g1a vào chùa làm sư đều phải lần lượt sang Phnom Pênh học đạo, 
sau khi tốt nghiệp lĩnh bằng cấp mới về chùa hành đạo. Một lý do 
khác là Phật giáo Nam tông cũng đã du nhập vào người Khmer vùng 
đồng bằng sông Mê-kông từ rất sớm. Thời gian dài như vậy cũng đã 
tạo ra hạt giống được thử thách được trải nghiệm nên đã bén rễ bền 
gốc trở thành thành tô văn hoá của người Khmer, trở thành nếp nghĩ 
lỗi sống nhiều đời của người dân Khmer nên Phật giáo Nam tông phát 
triển hơn so với các tôn giáo khác. Hơn nữa Bà-la-môn là tôn giáo đến 
sớm nhất ở vùng đất này nhưng ở Campuchia hay ở Việt Nam Bà-la- 
môn đều đã suy tàn nên không có khả năng ảnh hưởng với người Khmer. 
Do đó trên vùng đồng bằng sông Mê-kông Phật giáo Nam tông là tôn 
giáo phổ biến nhất, ảnh hưởng lớn nhất đến cộng đồng người Khmer. Có 
thể nói động đến người Khmer vùng đồng bằng sông Mê-kông là động 
đến Phật giáo Nam tông và ngược lại nói đến Phật giáo Nam tông vùng 
đồng bằng sông Mê-kông là nói đến người Khmer sinh sống ở vùng đất 
này. Các chính sách tác động đến người Khmer đều ít nhiều tác động đến 
Phật giáo Nam tông, các biện pháp quản lý nhà nước về tôn giáo Nam 
tông đều động đến người dân Khmer đồng bằng sông Mê-kông. 


Phật giáo Nam tông ảnh hưởng đến văn hoá nghệ thuật người 
Khmer vùng đồng băng sông Cửu Long: 

Đức tin và lòng ngưỡng mộ của họ đối Đức Phật, cũng như những 
câu truyện cô tích vê Đức Phật là nguôn cảm hứng cũng là những 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG VÀ SỰ HÌNH THÀNH DI SẢN VĂN HÓA * 125 


chủ đề của các loại dân ca, truyện cô các tác phẩm thơ ca, sân khấu 
của Người Khmer: “Loại dân ca này thể hiện rất rõ quan niệm về tin 
ngưỡng của người Khmer đối với đức Phật mà họ tôn thờ”0°. Ví dụ 
trong kho tàng dân ca của người Khmer có hình thức dân ca đọc tụng 
mà hầu hết người Khmer đều có thể diễn xuất. Hình thức này ra đời 
là xuất phát từ nghi lễ Phật giáo tụng kinh niệm Phật, nếu tụng kinh 
ở người Việt chỉ được một số ít người thực hiện, thì đối với người 
Khmer là phổ biến và từ đó trở thành một loại hình nghệ thuật một 
tập quán dân tộc: “Như chúng ta đã biết, người Khmer theo một tôn 
giáo chính thống là đạo Phật Tiểu thừa. Vì công việc tụng kinh, niệm 
Phật của các sư sãi và Phật tử là rất phố biến, cho nên người Khmer 
ai cũng biết đọc tụng, đa phần ai cũng thông kinh kệ. Từ đó nhu cầu 
đọc tụng trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống và đã trở 
thành một phong tục”. Từ đọc tụng dẫn đến hình thức ứng phú của 
người dân Nam Bộ nói chung người Khmer nói riêng. Ứng phú có thể 
được xem như một loại hình âm nhạc. Khi chư Tăng làm lễ thường 
cất lên thang âm trầm bồng, nhịp điệu cần thận, âm hưởng có lúc u 
tịch trang nghiêm như hồn đang hướng về cõi Niết Bàn nơi các đắng 
Bề trên giảng đạo, lúc lại thong thả tha thiết như hồn nhớ về quốc 
có. Trong sâu khấu của người Khmer nhất là hình thức rô băm( giống 
tuồng của người Việt) rất được người Khmer ưa chuộng: “ Kịch chủng 
được xây dựng trên nên tảng tư tưởng, thẩm mỹ đạo Phật Tiểu thừa, là 
tôn giáo đương thời của người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long 
vấn tin theo”, 


3. ẢNH HƯỚNG CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG ĐÓI VỚI VĂN HÓA 
VẬT THẺ THÔNG QUA KIÊN TRÚC NGÔI CHÙA CỦA NGƯỜI 
KHMER VÙNG ĐÔNG BẰNG SÔNG MÊ-KÔNG 

Về kiến trúc người Khmer có thể có nhiều hình thức kiến trúc 
về nhà ở về các công trình xây dựng, nhưng những kiến trúc có giá 
trị nhất, tiêu biểu cho sáng tạo của người Khmer đó là chùa, tháp và 
tượng Phật. Những công trình thuộc về Phật giáo Nam Tông này vừa 
là sản phẩm chung của cộng đồng người Khmer và cũng là biểu tượng 
văn hoá của họ: “Nhiều ngồi chùa cổ kính vùng Khmer Nam bộ khá 
nguy nga đường bệ, là những công trình kiến trúc, nghệ thuật của 


15. Viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ. Nam Bộ dân tộc và tôn giáo Sdd, tr.71. 

16. Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Sdd, tr.73. 

17. Hoàng Túc. Về Nghệ thuật sân khẩu Khmer đồng bằng sông Cửu long trong cuốn Về 
sân khẩu truyền thống Khmer Nam Bộ, Sở Văn hoá thông tin Sóc Trăng- Phân viện văn hoá 
nghệ thuật tại thành phó Hồ Chí Minh, 1998. 


126 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


văn hoá Khmer. Chùa Khmer có thể được xem như là trung tâm tôn 
giáo, tín ngưỡng, văn hoá xã hội...của một sóc”0®. Nêu mất đi chùa, 
tháp và tượng của Phật giáo Nam tông thì sẽ tạo ra khoảng trống vô 
cùng lớn khó bù đắp nỗi trong kiến trúc của người Khmer nói riêng và 
trong văn hoá của họ nói chung. Thông thường ngôi chùa được người 
Khmer chọn tọa lạc trên giồng đất cao mà thoáng, rộng mà lại bằng 
phẳng, nằm ở trung tâm của Phum sóc, hay nơi thuận đường giao 
thông, không phải nơi hẻo lánh xa trần tục như một số chùa miền Bắc. 
Lý do là vì người Khmer coi ngôi chùa không phải cho riêng người 
thoát tuc hay một bộ phận người dân có nhu cầu tôn giáo mà đó là sinh 
hoạt tôn giáo cho toàn bộ cộng đồng, họ coi Phật giáo Nam tông như 
quốc giáo, ngôi chùa có vai trò tương tự đình của cư dân đồng bằng 
Bắc Bộ. Qua công chùa được xây bề thế, là con đường thắng hai bên 
trồng nhiều cây sao, dầu, thốt nốt, rậm rạm âm u cao vút để dẫn tới 
chánh điện. Kiến trúc như vậy người Khmer khẳng định Đức Phật là 
cao nhất, ngự trị trong đức tin của cả cộng đồng, thế gian chỉ có một 
con đường thăng vượt qua u mê, trở ngại đến với Phật là được giải 
thoát. Đây là điểm khác so với kiến trúc chùa miền Bắc, lỗi vào chùa 
miền Bắc thường có đường cong mềm mại để tránh trực xạ, nó thể 
hiện tâm hồn bộc trực, giản dị của người Khmer. Hướng của chùa và 
tượng trong chùa Khmer hướng về phía Đông, theo các nhà nghiên 
cứu là nói lên Phật ở phương Tây nhìn về phương đông đề tế độ chúng 
sinh. Theo chúng tôi còn lý đo về thời tiết và môi trường, người Khmer 
sống ở vùng nhiệt đới nhiều mưa, thừa năng vì vậy phương Đông mát 
mẻ là hướng lý tưởng cho sinh hoạt của họ. Cũng như kiến trúc tháp 
nhọn, nóc cao, mái cong có độ dốc lớn phù hợp với khí hậu nhiều mưa 
lũ và giữ đúng được kiến trúc nguyên thủy nơi Phật giáo khởi sinh. 
Trong chùa chính điện duy nhất có tượng đức Bồn sư Thích Ca không 
có các tượng Phật và Bồ Tát như chùa Miền Bắc. Người Khmer lối 
suy nghĩ đơn giản không quá phức tạp, đối với họ Phật là Người Thầy 
vĩ đại tôn kính chứ không hiện thân là thần thánh nhiều phép lạ. Ngoài 
bức tượng, không gian còn lại rộng rãi dành làm lớp học, nơi ngồi tu 
tập hay sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Trên tường có trang trí các bức 
ảnh nói về lịch sử Đức Bồn Sư Thích Ca. Ngoài ra còn có tượng các 
linh thần linh thú như vị thần Mana Prưm là hiện thần của thần Brama, 
vị thần cao nhất của Bà-la-môn, như rắn biểu tượng thần mưa theo tín 
ngưỡng dân gian. Một biêu tượng tín ngưỡng khác được trang trí phổ 
biến ở các chùa Khmer là tượng Reahu: “Real là hình tượng trang 


18. Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Sdd. Tr40. 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG VÀ SỰ HÌNH THÀNH DI SẢN VĂN HÓA * 127 


trí độc đáo và phổ biến tại các chùa Khmer. Nhân vật Reahu gắn liễn 
với thân thoại cổ, mang màu sắc tín ngưỡng bản địa. Tượng Reahu 
có dạng chung là mặt mày hung dữ, đôi mắt trợn trừng, miệng rộng 
với hàm răng lởm chởm, có đầu không có mình, hai tay cầm mặt trời 
hay mặt trăng đưa vào miệng nuốt hay ở dạng thôi một luỗng cuông 
phong. Hiện tượng này thường xuất hiện trên cổng trên vòm của mặt 
tiền chính điện, trên bàn thờ Phật hay trên mặt tháp”4*. Qua đây 
ta thấy bản sắc riêng của người Khmer nhưng có điểm chung thú vị 
trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đó là tâm linh đa thần, theo Phật 
giáo Nam tông Theavada nhưng vẫn có thể thờ thần Balamôn và các 
thần trong tín ngưỡng bản địa, cũng như người Việt có tam giáo đồng 
quy. Như vậy tầng sâu trong tâm hồn và văn hóa dân tộc Việt Nam là 
đa nguyên văn hóa, chứ không độc thần đây chính là bản sắc dân tộc. 


Tóm lại trên vùng đất đồng bằng sông Cửu long trú phú, trở về 
cội nguồn của lịch sử, quốc gia đầu tiên phải nhắc đến là quốc gia 
Phù Nam với các cư dân lâu đời nhất của họ. Tiếp sau đó là quốc 
gia Chân Lạp với cư dân là người Khmer. Trong quá trình phát triển 
lịch sử họ đã thống nhất chung sống hoà bình trong gia đình 54 dân 
tộc anh em của nước Đại Việt tức là Việt Nam ngày nay. Tôn giáo 
của người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long là đa tôn giáo tín 
ngưỡng. Nhưng tôn giáo lâu đời và có ảnh hưởng sâu rộng nhất là 
Phật giáo Nam tông. Phật giáo Nam tông đã góp phần tạo nên nền 
văn hoá Khmer. Phật giáo Nam tông cả văn hóa vật thể và phi vật thẻ. 
Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Phật giáo Nam tông đối vơi người 
Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ có giá trị cung cấp 
thông tin khi nghiên cứu khoa học, mả còn g1úp cho các cơ quan quản 
lý nhà nước có thêm cơ sở lý luận luận cơ sở thực tiễn để hoạch định 
chính sách phát triển kinh tế xã hội. Giúp cho nhà nước đảm bảo khối 
đoàn kết các dân tộc và củng cố giữ vững được an ninh quốc phòng 
đối với vùng đất giàu tiềm năng và cũng chứa nhiều mâu thuẫn cần 
phải giải quyết. 


xu“ 


19. Trần Bảo Ngọc. Kiến trúc chùa Khmer biểu tượng nghệ thuật và tâm tức Phật giáo, 
Tạp chí Văn hóa nghệ thuật sô 327 tháng 9/2011. 


128 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA. 


Tài liệu tham khảo 
1. Nguyễn Mạnh Cường. Phát giáo Khmer Nam Bộ, những vấn đề 
nhỉn lại. Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2008. 


2. Nguyễn Mạnh Cường. Nguyễn Minh Ngọc Tôn giáo — 7ín 
ngưỡng các cư dân vùng đông bằng sông Cửu Long, Nxb Phương 
Đông, Hà Nội, 2005. 


3. Tuyết Lan. Ảnh hưởng cuả Phật giáo Nam Tông với đời sống 
văn hóa đồng bào Khmer đồng băng sông Cứu Long. Trang báo điện 
tử, Ban Tôn giáo Chính phủ ngày 3/11/2014 lúc 15h 


4. Trần Ngọc Thêm. Kiến trúc chùa Khmer- Biểu tượng nghệ thuật 
và tâm thức Phát giáo. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật tháng 9/2011; 


5. Phạm Lan oanh. Ngôi chùa trong văn hóa người Khmer. Trang 
tin điện tử Phật giáo Việt Nam. Net thứ 7 ngày 8/11/2014 


6. Ngô Đức Thịnh. Người Khmer đông bằng sông Cửu Long là 
thành viên của cộng đồng các dán tóc Việt Nam. Tạp chí nghiên cứu 
lịch sử, sô 3.1984) 


7. Hoàng Túc. Về Nghệ thuật sân khấu Khmer đông bằng sông 
Cửu long trong cuốn Về sân khấu truyền thống Khmer Nam Bộ, Sở 
Văn hoá thông tin Sóc Trăng- Phân viện văn hoá nghệ thuật tại thành 
phố Hồ Chí Minh,1998; 


8. Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ. Nam Bộ dân tộc và tôn 
giáo.? 


129 


ẢNH HƯỚNG CỦA PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG 
ĐẾN ĐỜI SỐNG CỦA CƯ DÂN NGƯỜI VIỆT 
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU L0NG 


Phạm Ngọc Hòa® 


Tóm tắt: 


Đồng bằng sông Cửu Long là một vùng thiên nhiên đa dạng, một 
đồng bằng trù phú, rộng lớn nhất ở Việt Nam. Nơi đây, trong quá khứ 
lịch sử, với không gian xã hội luôn thoáng mở, đã tạo nên sự đa dạng 
trong các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, trong đó Phát giáo vùng 
Mê-kông có sự ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của cư dân người Việt. 
Bài viết nêu ra những ảnh hưởng của Phật giáo vùng Mê-kông đến 
đời sống của cư dân người Việt vùng đồng bằng sông Cửu Long. 


Abstract: 


Mê-kông Delta 1s a diverse natural area, a fertile plain, the largest 
in Vietnam. Here, In the historical past, with open space aÌlways open 
socIefty, has creafed diversify 1n religIous activitIes and beliefs, includ- 
¡ng Buddhism Mê-kông region have great inuence on the lives ofthe 
Vietnamese population. Article outlined the Infiuence of Buddhism 
Mê-kông to the life ofthe Vietnamese people 1n the Mê-kông Delta. 


(*). Cử nhân Phạm Ngọc Hòa, Khoa Triết học - Học viện Chính trị khu vực IV, số 06, 
Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P.An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. 


130 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Khi nói đến dòng sông Mê-kông là nhớ đến nét văn hóa lâu đời 
của các quốc gia có chung dòng chảy của sông Mê-kông. Sông Mê- 
kông là con sông rất quan trọng nó còn có tên là con SÔng Cái — sông 
Mẹ. Dòng chảy của sông Mê-kông là dòng chảy quốc tế vì chảy qua 
lãnh thổ của sáu nước, hơn 1/2 con sông năm ở cao nguyên Vân Nam 
và đi xuống cho đến vùng hạ nguồn ở Việt Nam. Nó khởi đầu từ Tây 
Tạng xuống Trung Quốc, chảy qua biên giới của Myanmar, Lào, Thái 
Lan, Campuchia và đến Việt Nam qua đồng bằng sông Cửu Long đồ 
ra Biển Đông. Ở hai bên dòng sông, nhiều ngôi chùa tạo nên một cảnh 
quan đẹp trong không gian của Phật giáo Nam tông và sông Mê-kông 
còn được gọi là dòng sông “Phật giáo”. 


Sông Mê-kông được chảy dài qua nhiều quốc gia và điểm đến cuối 
cùng của dòng sông này chính là vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
chính những dòng chảy của sông Mê-kông đã tạo nên những nét văn 
hóa đa dạng trong sự phát triển của Phật giáo vùng Mê-kông. Trải 
qua quá trình phát triển lâu đời, đến nay, đồng bằng sông Cửu Long 
bao gồm 13 tỉnh, thành: An GIang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cả Mau, Đồng 
Tháp, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà 
Vinh, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Là một vùng thiên nhiên 
đa dạng, một đồng bằng trù phú, rộng lớn nhất ở Việt Nam. Nơi đây, 
trong quá khứ lịch sử, với không gian xã hội luôn thoáng mở, đã thu 
hút nhiều cộng đồng đến đây lập nghiệp, và đã từng là địa bàn hội tụ, 
hòa nhập nhiều nền văn hóa Đông — Tây, kim cổ). Đồng bằng sông 
Cửu Long có diện tích tự nhiên gần 4 triệu ha, với hơn 18 triệu dân 
sinh sống, chiếm 19,8% dân số cả nước”. Chính những tác động của 
văn hóa Phật giáo trên dòng sông Mê-kông đến đời sống cư dân người 
Việt vùng đồng bằng sông Cửu Long nên việc nghiên cứu ảnh hưởng của 
Phật giáo vùng Mê-kông trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. 


1. SỰ DU NHẬP CỦA PHẬT GIÁO Ở VÙNG ĐÒNG BẰNG SÔNG 
CỬU LONG 


Ngày nay, căn cứ vào các tài liệu và các lập luận khoa học của 
nhiều học giả, hầu hết các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng Phật giáo 
đã được truyền vào vùng đồng bằng sông Cửu Long từ rất sớm. Khi 
nhìn về lịch sử du nhập của Phật giáo ở vùng đất đồng bằng sông Cửu 


1. Nguyễn Công Bình, Lê, Xuân Diệm, Mạc, Đường (1990), Văn hóa cư dân đồng bằng 
sông Cửu Long, ÑNXB Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.5. 

2. Trung — Phương — Hà (2014), Phái triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long: Làm sao nâng 
cao hiệu quả?, Báo Công an Thành phó Hồ Chí Minh, Số 2684, ngày 30-9-2014, tr.3. 


ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG ĐẾN ĐỜI SỐNG * 131 


Long ta nhận ra rằng, từ thế kỷ XVI, với sự phân chia Đàng Ngoài 
và Đàng Trong giữa hai họ Trịnh và họ Nguyễn, lấy sông Gianh làm 
ranh giới, đã là một mốc quan trọng ảnh hưởng đến lịch sử Phật giáo. 
Một phần nào đó, những ảnh hưởng từ phía Bắc đã được xem như 
không còn phát huy tác dụng đối với vùng đất Đàng trong. Với những 
địa thế thuận lợi, là đầu mối giao thông, nơi gặp gỡ các dân tộc khác 
nhau đến buôn bán, cùng với tính chất rộng mở sẵn sàng tiếp nhận 
những yếu tố văn hóa có nguồn gốc khác nhau để tạo tiền đề cho sự 
hình thành những đặc điểm của Phật giáo vùng đồng bằng sông Cửu 
Long trong những giai đoạn tiếp theo, đã làm cho ngay từ buổi đầu 
Phật giáo của người Việt vùng đồng bằng sông Cửu Long mang tính 
chất phong phú, đa dạng. Đây cũng là một trong những dấu ấn tạo 
điều kiện cho Phật giáo mang những đặc trưng mới trong quá trình 
phát triển sau này. 


Người Việt đã di dân vào khai phá vùng đất phía Nam Tổ quốc, 
vùng đất mà Phật giáo có mặt từ rất sớm. Theo chân đoàn di dân vào 
vùng đất đồng bằng sông Cửu Long, Phật giáo đã có mặt trên vùng đất 
mới, tại mỗi khu vực thời gian có khác nhau, nhưng có thể tìm thấy 
bốn hướng chủ yếu: 


Hướng thứ nhất, trong số đoàn đi dân từ miền Thuận — Quảng vào 
khai phá vùng đất mới, có cả nhà sư người Việt và người Hoa. Trong 
đó có nhiều ngôi chùa do các thiền sư từ miền Trung vào theo hướng 
đường bộ và đường thủy từ Đồng Nai xuống Gia Định, vào thế kỷ 
XVII, XVII, XIX. 


Hướng thứ hai, theo đường thủy, từ Trung Quốc, Phật giáo đã 
được các nhà sư theo chân đoàn người “Bài Thanh, phục Minh” đến 
thắng vùng đất Đồng Nai, Gia Định, Mỹ Tho truyền đạo. Những ngôi 
chùa cô ở Mỹ Tho, Cai Lậy và các Phật đường sau này xuất phát từ 
các nhà sư Trung Quốc. 


Hướng thứ ba, đầu thế kỷ XVIII, Mạc Cửu người Quảng Đông, 
từ Chân Lạp sang vùng đất mới, đặt tên là Hà Tiên, dựng chùa Tam 
Bảo. Đây là một trong những hướng du nhập của Phật giáo Trung Hoa 
vào vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hướng ngược lại với cuộc 
di dân. 

Hướng thứ tư, từ Campuchia, năm 1938, Hộ Tông truyền bá Phật 
giáo Nam Tông vào vùng đồng bằng sông Cửu Long, đem lại cho Phật 
giáo nơi này một nét mới mẻ, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng 
bào Khmer, tạo nên sự đa dạng trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. 


132 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Từ bốn hướng chính, Phật giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long 
trong các thế kỷ XVII, XVIII, XIX, đầu thế kỷ XX, trong quá trình 
phát triển, Phật giáo đã hình thành 03 hệ phái chính Bắc tông, Nam 
tông và hệ phái Khất sĩ. Chính địa thê đặc biệt của vùng đồng bằng 
sông Cửu Long, ngã tư tiếp xúc các luồng văn hóa, đặc biệt là với hai 
nền văn minh lớn là Trung Quốc và Ấn Độ, đã làm cho Phật giáo của 
người Việt mang tính đặc thù, có sự dung hợp giữa các luồng văn hóa, 
trong đó có văn hóa Phật giáo. Mỗi một ngôi chùa hay một pho tượng 
ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đều có dấu ấn của yếu tố Khmer, 
của Hoa, của Ấn, của Tây phương nhưng nhìn chung Phật giáo ở vùng 
này vẫn thể hiện được những nét riêng, chắng hạn có thể nhận ra ngôi 
chùa Phật giáo của người Việt ở đồng bằng sông Cửu Long, mà không 
hề nhằm lẫn nó với bất cứ một ngôi chùa Hoa hay Khmer nào. 


Khi nhìn về lịch sử, có thể nói vùng đồng bằng sông Cửu Long 
xưa kia, có nhiều kênh rạch, cù lao, rừng rậm với muỗi mòng, kiến, 
mọt, rắn rết, đỉa, vắt tha hồ sinh sôi nảy nở®)... Trước khi người Việt 
và người Hoa đến khai thác, nơi đây vẫn còn là một vùng thiên nhiên 
hoang sơ đầy bí ân, với các bộ tộc người Khmer sống rải rác tự cung 
tự câp trên những giồng đất cao bên cạnh các ngôi chùa. Khi người 
Việt và người Hoa đến, cùng với người Khmer bản địa là những người 
đầu tiên khẩn hoang rừng rậm, đào kênh thoát nước, vượt qua thử 
thách khắc nghiệt đây lùi thiên nhiên hoang dã, đối phó với thú dữ, 
dịch bệnh... Đây là quá trình mở rộng đất đai, xây dựng thôn ấp, phân 
chia địa phận và phân chiếm ruộng đất. Những người trong cộng đồng 
thôn, xóm, âp nương tượng vào nhau trong đối công sản xuất, giúp đỡ 
nhau khi hoạn nạn, lúc ôm đau, tang ma, cưới xin, khi dựng nhà cửa. 
Những công này, được “thiêng hóa” khi nó khoác lên chiếc áo tôn 
giáo của một cộng đồng cùng theo chung một tôn giáo. Chính quá 
trình lao động chinh phục thiên nhiên đã tạo ra sự đồng cảm gắn bó 
giữa bốn tộc người Việt, Khmer, Chăm và Hoa với nhau, hình thành 
một tình cảm ruột thịt, tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ, tương trợ lẫn 
nhau trong cuộc sống. Thời gian đến khác nhau, thành phần dân tộc 
có nhiều, vì thế các hình thức tôn giáo, tín ngưỡng do vậy cũng phong 
phú, đa dạng. Nhưng Phật giáo vẫn là tôn giáo chủ đạo của người Việt, 
người Hoa và cả người Khmer. 


3. Sơn Nam (1997), Cá đính miễn Nam, NXB. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, tr. II. 
4. Nguyễn Hồng Dương (2013), Tôn giáo trong văn hóa Việt Nam, Nxb. Văn hóa — 
Thông tin, tr.268. 


ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG ĐẾN ĐỜI SỐNG * 133 


Trong cư dân chủ thê là người Việt sinh sống tại đây, có thể nhận 
ra nhiều nguồn hành trang tôn giáo, tín ngưỡng được mang theo từ các 
nơi đến như: một bộ phận cư dân từ miền Thuận Quảng vào trú ngụ 
cũng đã du nhập vào đây một dòng Phật giáo đã không còn nét chính 
thống, do quá trình biến đổi hóa Phật giáo từ miền Bắc vào, hoặc từ 
Trung Quốc sang nhưng đã được Việt hóa do ảnh hưởng của văn hóa 
nơi đây. Khi đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, lưu dân Việt, ngoài 
hành trang tôn giáo, tín ngưỡng, họ còn mang theo một số phận đặc 
biệt. Dù thuộc nhiều thành phần khác nhau nhưng chủ yếu họ vẫn là 
những người nghèo khổ, phiêu tán. Họ tha phương cầu thực nhằm trốn 
tránh cảnh siêu cao, thuế nặng, do tâm lý bất mãn với cuộc sống hiện tại, 
tinh thần đấu tranh với thiên nhiên và xã hội được hình thành mạnh mẽ. 
Điều này cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu giải thích vì sao 
trong những giai đoạn lịch sử khác nhau sau này, khi đã đến định cư và 
khai phá vùng đồng bằng sông Cửu Long, họ đã đấu tranh không ngừng 
với áp bức, bóc lột của chính quyên, đặc biệt là tinh thần chiến đấu quyết 
sống còn với kẻ thù đến xâm lược. Bởi đồng bằng sông Cửu Long là vùng 
đất mà họ đã đồ mô hôi và máu mới có được. 


Như vậy, do đặc thù của lịch sử, vùng đồng bằng sông Cửu Long 
là vùng đất tiếp nhận nhiều yếu tố văn hóa, là địa bàn cộng cư của 
nhiều dân tộc, bên cạnh người Việt, còn có người Hoa, người Chăm, 
người Khmer... Sự giao lưu văn hóa tại chỗ, cùng với môi quan hệ 
trực tiếp của các thiền sư Trung Hoa vào vùng đồng bằng sông Cửu 
Long và do ảnh hưởng của Phật giáo Nam tông... Tắt cả những yếu tố 
đó đã góp phần tạo cho Phật giáo trong người Việt ở vùng đồng bằng 
sông Cửu Long một khuôn mặt mới, đa dạng, phong phú, một tinh 
thần nhập thế, năng động. 


2. ẢNH HƯỚNG CỦA PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG ĐÉN ĐỜI SÓNG 
CƯ DÂN NGƯỜI VIỆT VÙNG ĐÒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 


Phật giáo tồn tại ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trong đời sống 
cư dân người Việt hơn 3 thế kỷ, đã có ảnh hưởng nhất định đến các 
mặt của cuộc sống. Những yếu tố văn hóa Phật giáo thể hiện qua ngôi 
chùa, qua cách bải trí tượng thờ, qua pháp khí, qua phong tục tập quán, 
truyện cô, dân ca... đã tạo nên một giá trị tỉnh thần sâu sắc, mang đậm 
dấu ấn dân tộc và màu sắc của vùng đồng bằng sông Cửu Long. 


Phật giáo là một tôn giáo khép mình, không phô trương, không 
lên tiêng dạy đời, nâng đỡ quá khứ nên nó dê đi vào lòng người. Cư 
dân vùng đông băng sông Cửu Long, với bản chât vôn thật thà, giản 


134 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


dị, không phô trương, cầu kỳ, tâm thoáng đạt, vị tha, tình cảm chan hòa 
rất phù hợp với tinh thân của Phật giáo. Nên Phật giáo, đã len lỏi, bám rễ 
và phát triên trong cộng đông cư dân vùng đông băng sông Cửu Long. 


Hơn nữa, nhìn một cách tổng quát, Phật giáo là một tôn giáo thành 
công trên cả hai phương diện xuất thế và nhập thế. Về phương diện 
xuất thế, Phật giáo là một tôn giáo nhằm khai phóng tâm linh và trí tuệ 
để con người kiến tính thành Phật và ngộ được Đạo, diệt trừ vô minh, 
vọng tâm, vọng niệm để trở về với bản thể chân như, chân thật ban 
đầu và đạt đến cõi Niết Bàn. Về phương diện nhập thế, sau khi đã ngộ 
Đạo, các cao tăng vẫn có thể hòa mình vào cuộc sống nhân sinh, mở 
mang đạo tràng, quán pháp để giáo hóa con người, khai dân trí trên 
mọi lĩnh vực. Do đó, Phật giáo đã thỏa mãn tâm lí thực dụng, óc thực 
tế của cư dân Việt vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tức là, cư dân 
Việt tuy đễ tin, đễ mê tín, ưa huyền bí nhưng không quá cuông tín và 
thoát khỏi nhân sinh, đối với họ đạo và đời là một. Sự ảnh hưởng của 
Phật giáo vùng Mê-kông đến đời sống cư dân người Việt vùng đồng 
bằng sông Cửu Long được thể hiện ở những nét sau: 


Một là, đỗi với phong tục tập quán, dấu ấn Phật giáo còn ghi lại 
khá rõ TAY, cả trong sử sách cũng như trong tâm hồn người Việt 
vùng đồng bằng sông Cửu Long: tục lệ đến chùa lễ bái vào ngày rằm 

và mồng một. Tập tục đến chùa, đi tìm bình an cho tâm hồn, chiêm 
ngưỡng vẻ đẹp thanh thoát của các pho tượng, lắng nghe tiếng chuông 
chủa văng văng ở đâu xa đã trở thành một nét phong tục lâu đời trong 
đời sống của cư dân vùng đất này. Cũng như cả nước, các ngày lễ hội 
lớn trong năm như lễ hội Phật Đản, lễ Vu Lan... đã trở thành ngày hội 
văn hóa của cộng đồng. Những ngày diễn ra lễ hội là chất keo giúp 
gắn bó những người phật tử, từ đó, làm cho mọi người nâng cao tình yêu 
thương đồng loại và nảy nở lòng hi sinh, tính vị tha, củng cô lòng hiểu 
kính đối với ông bà, cha mẹ... từ nhận thức không muốn cho cha mẹ, 
ông bà phiền não, người con sẽ biết sống tốt hơn®. Ảnh hưởng đó ngày 
càng phát triển và ngày càng có nhiều người không phải là phật tử cũng 
đến chùa thắp nhang, cúng bái, nhiều ngôi chùa đã trở thành di tích lịch 
sử - văn hóa, là đanh lam của vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Hai là, các lễ cũng ở chùa, cũng như ở nhà đã trở thành tập quán 
của dân tộc. Ngay từ những ngày đầu di đân vào vùng đất mới, nhu 
cầu có thầy cầu an khi đau ốm và cầu siêu khi qua đời đã trở thành 


5. Trần Hồng Liên (2010), Tờn hiểu chức năng xã hội của Phật giáo Việt Nam, Nxb. Tông 
hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr.57. 


ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG ĐẾN ĐỜI SỐNG * 135 


bức bách của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nếu trong 
đám tang mà thiếu đi tiếng tụng kinh, gõ mỏ của các vị sư thầy thì 
đám tang đó xem như tẻ lạnh“. Do phong tục tập quán của vùng, nên 
người chết sau khi đã được chôn cất vẫn phải làm lễ tuần tại nhà, đến 
chùa hoặc rước về nhà thiết bàn Phật tụng kinh. Do sự phát triển của 
cuộc sống hiện đại, nên dù vị sư ấy không đủ tư cách của người xuất 
gia chân chính cũng được, miễn biết tụng kinh là được. Từ tập quán này 
những ngôi chùa được thành lập, đào tạo các thầy cúng, và ở vùng đồng 
bằng sông Cửu Long có nhiều thầy cúng đề thực hiện yêu cầu này. 


Ba là, tập tục ăn uống, sự ảnh hưởng của Phật giáo còn thể hiện 
trong tập tục ăn uống của cư dân người Việt vùng đồng bằng sông 
Cửu Long, tập tục ăn chay, hay ăn lạt của Phật giáo xuất phát từ lòng 
từ bi của Phật giáo không muốn các động vật bị xác hại. Đạo Phật 
khuyên mọi người nên ăn chay tối thiểu ngày rằm và ngày mông một 
trong tháng. Tập tục này, ngày nay vẫn được cư dân người Việt vùng 
đồng bằng sông Cửu Long áp dụng. Do tính chất hiệu quả của phương 
pháp chay lạt chữa được bệnh tật, nhất là các bệnh về tim mạch, tăng 
cường sức khỏe, nâng cao tuổi thọ... Với sự tìm hiểu của các ngành 
khoa học, người ta đã chứng minh tính bỗổ dưỡng của các nguồn thực 
phẩm rau, đậu. Tập tục ăn chay cũng đã được áp dụng ngay cả đối với 
những người không theo đạo. 


Bốn là, tập tục bố thí, phóng sanh, cùng với tập quán ăn uống 
chay, là tập tục bố thí, phóng sanh đã ăn sâu vào đời sống, sinh hoạt 
của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tập tục bố thí, sẵn sàng 
giúp đỡ người nghèo khó, bệnh tật, hoạn nạn... xuất phát từ lòng từ bị 
của đạo Phật. Vào những ngày lễ hội lớn của Phật giáo hay chỉ một buổi 
viếng chùa, người dân nơi đây cũng mua chim, cá để phóng sanh; cúng 
dường tam bảo hoặc cho vào quỹ trùng tu chùa. Đến nay thì tỉnh thần 
từ, bi, hi, xả đã được nhân rộng và được thê hiện dưới nhiều hình thức 
phong phú, đa dạng hơn như tham gia các đợt cứu trợ cho đồng bào bị lũ 
lụt (đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long là lũ thường về trong năm), 
giúp đỡ quỹ học bồng cho các em nghèo hiếu học ở vùng sâu, vùng xa,... 
đóng góp công sức và tiền của vào việc xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình 
thương cho người nghèo. Tục bồ thí đã được nhân rộng do dễ dàng kết 
hợp với tình nhân ái, lòng khoan dung của dân tộc Việt Nam, bằng nhiều 
hình thức mang đậm đạo lý truyền thống như lá lành đùm lá rách. 


6. Trần Hồng Liên (2000), Đạo Phát trong công đồng người Việt ở Nam Bộ - Việt Nam từ 
thê kỷ XVHI đến năm 1975, Nxb. Khoa học xã hội, tr.225. 


136 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Năm là, tập tục thờ cúng tổ tiên, sự ảnh hưởng của Phật giáo cũng 
thể hiện qua tập tục thờ cúng tổ tiên, ông bà. Khi du nhập vào vùng 
đồng bằng sông Cửu Long, Phật giáo ăn sâu, lan rộng trong nhân dân 
nên tập tục thờ cúng tô tiên, ông bà thê hiện lòng thành kính đối với 
cha mẹ được cư dân người Việt nhập làm một với đạo Phật, vì trong 
Phật giáo có nhiều kinh đề cập đến vân đề này như kinh Báo phụ Mẫu 
Ân, kinh Vu Lan... Vào những ngày rằm, mùng một, những gia đình 
không theo đạo Phật cũng mua hoa quả, thắp nhang trên bàn thờ ông 
bà. Có những người già trước nay không theo đạo, không con cháu 
nối dõi, cũng xin vào chùa làm công quả, cho đến ngày qua đời. 


Những ảnh hưởng của Phật giáo vùng Mê-kông lên đời sống của 
cư dân người Việt vùng đồng bằng sông Cửu Long là hệ quả của 
quá trình giao lưu văn hóa dân tộc, trong đó những yếu tố mang tính 
truyền thống, hình thành nhân cách, bản lĩnh và bản sắc của dân tộc 
là chủ yếu — đã gặp gỡ, hòa nguyện trong những yếu tổ tinh thần, tư 
tưởng từ bi cứu khổ của Phật giáo. Những yếu tố ngoại sinh Phật giáo 
góp phần vào việc làm phong phú thêm cá tính, đặc trưng dân tộc 
người Việt vùng đồng bằng sông Cửu Long, ngược lại chính bản sắc 
dân tộc đã làm giàu hơn nền văn hóa Phật giáo. 


3. KẾT LUẬN 


Trải qua quá trình phát triển lâu đời, cùng với sự cộng sinh giữa 
các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc ở vùng đồng bằng sông Cửu 
Long đã tạo nên những nét tương đồng trong hoạt động tín ngưỡng, 
tôn giáo. Do có nhiều điểm tương thích với tâm lí, hoàn cảnh nhân 
sinh và xã hội của cư dân nơi đây nên ngay từ khi du nhập vào đồng 
bằng sông Cửu Long, Phật giáo vùng Mê-kông gần như không gặp 
một trở ngại nào từ phía chính quyền và người dân nơi đây. Cho nên, 
dù vùng đồng bằng sông Cửu Long có nhiều cộng đồng dân tộc khác 
nhau sinh sống nhưng dưới sự ảnh hưởng của Phật giáo vùng Mê- 
kông đã tạo nên sự đa dạng trong đời sống của các cư dân nơi đây, từ 
đây, Phật giáo đã bén rễ và ăn sâu vào đời sống của cư dân người Việt 
vùng đồng bằng sông Cửu Long và họ xem Phật giáo như một nhu cầu 
tín ngưỡng hàng ngày, cùng gắn bó trong đời sống của họ. 


*xkw“«% 


ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG ĐẾN ĐỜI SỐNG * 137 


Tài liệu tham khảo 

[1]. Nguyễn Công Bình, Lê Xuân Diệm, Mạc Đường (1990), Văn 
hóa cư dân đóng băng sông Cứu Long, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội. 

[2]. Trần Văn Bính (2004), Văn hóa các dân tộc Tây Nam bộ - 
Thực trạng và những ván đề đặt ra, Nxb. Chính trị quôc gia, Hà Nội. 

[3]. Nguyễn Hồng Dương (2013), Tôn giáo trong văn hóa Việt 
Nam, Nxb. Văn hóa — Thông tin. 

[4]. Trần Hồng Liên (2000), Đạo Phật trong cộng đông người Việt 
ở Nam Bộ - Việt Nam từ thể kỷ XƑII đên năm 1975, Nxb. Khoa học 
xã hội, tr.228. 

[5]. Trung Phương Hà (2014), Phát triển du lịch đông bằng sông 
Cứu Long: Làm sao nâng cao hiệu quả?, Báo Công an Thành phô Hồ 
Chí Minh, Sô 2684, ngày 30 - 9 - 2014. 

[6]. Sơn Nam (1997), Cá tính miễn Nam, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 


138 


139 


GIÁ TRỊ LỊCH SỬ TRONG TƯ TƯỞNG 
TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO Với VIỆC Hội NHẬP 
VĂN HÓA VÙNG MÊ-KÔNG 


TS. Nguyễn Anh Quốc? 
ThS. Lê Võ Thanh Lâm”? 


Tóm tắt: 

Nội dung căn bản trong triết học Phật giáo là sâu sắc, toàn diện 
phản ánh sinh động về cuộc sống của con người. Toàn bộ hệ thống tư 
tưởng đó còn nguyên giá trị, đó là quan điểm về nhân sinh và phương 
pháp giải thoát; tính thực tiễn, mang tính khoa học, cách mạng trong 
lịch sử tư tưởng Án Độ cổ đại; tính loan tỏa, khoan dung, tiếp biến và 
thích nghỉ, giao lưu với nên văn hóa khác nhau. Ngày nay thời đại có 
nhiều biến đổi cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và sự giao lưu, 
hội nhập quốc tế không ngừng diễn ra thì những giá trị trong triết học 
Phật giáo vẫn còn nguyên giá trị đổi với việc hội nhập văn hóa vùng 
Mê — Kông trong điễu kiện mới. 


LỄ 2ễOj 


Tư tưởng triết học Phật giáo là sâu sắc, hệ thống mang giá trị 
chung, phổ biến về thân phận của con người, quyền làm người và 
những trách nhiệm của nó. Phật giáo xuất hiện cách đây hơn XXV thế 
kỷ và tư tưởng ấy đã lan tỏa dưới những hình thức khác nhau và nó 
đã thâm sâu vào đời sống tinh thần những quốc gia vùng Mê - kông. 


(*). TS.Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh. 
(**). Th§. Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh. 


140 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Ngày nay, mặc dù lịch sử nhân loại có những sự kiện mới về khoa 
học, kinh tế; phân hóa xã hội vẫn không ngừng diễn ra, thê chế chính 
trị có sự chuyên biến... thì những giá trị và quan niệm về cuộc sống 
Của con người trong triết học Phật giáo vẫn là những bài học thực sự 
bổ ích, nó không chỉ có ý nghĩa khoa học, lý luận mà còn mang giá 
trị thiết thực cho sự phát triển xã hội hài hòa và trong sự giao lưu, hội 
nhập văn hóa giữa các quốc gia vùng Mê — kông. 


Giả trị căn bản trong tư tưởng triết học Phật giáo là tính thực tiễn 
của nó. Tính thực tiễn trong triết by: nhân sinh Phật giáo thê hiện ở chỗ 
là nó đã xuất hiện trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, mục đích cuộc sống 
của người Ấn Độ cổ đại đặt ra. Nội dung tư tưởng triết học Phật giáo 
không chỉ giải thích các hiện tượng tự nhiên, xã hội, nhất là vần đề 
nhân sinh, luân lý, đạo đức mà nó còn đưa ra các giải pháp, cách thức 
để vượt ra khỏi sự trói buộc bởi thế giới các hiện tượng. Xuất phát từ 
hiện thực lịch sử xã hội Ấn Độ cô đại (giai đoạn khoảng thế kỷ thứ XV 
đến thế kỷ thứ VI TCN), con người chịu nhiều áp lực cho sự mưu sinh 
của mình, trong khi trình độ lực lượng sản xuất thấp, sống lệ thuộc 
hoàn toàn vào điều kiện địa lý, hoàn cảnh tự nhiên thì tư tưởng triết 
học Phật giáo ra đời đã phản ánh tính độc đáo, đặc thù phong phú của 
hoàn cảnh địa lý Ấn Độ. Điều kiện, hoàn cảnh ấy khá khắc nghiệt hơn 
so với nhiều quốc gia khác. Ấn Độ là một bán đảo lớn, nằm ở miền 
Nam châu Á. Hai mặt Đông Nam và Tây Nam giáp Ấn độ Dương, 
phía Bắc là dãy Hymalaya, tiếp xuống phía Nam là vùng đồng bằng 
Ấn - Hằng. Miền Bắc và miền Nam Ấn Độ bị ngăn cách bởi dãy núi 
Vindhya. Điều kiện thiên nhiên khá phức tạp về địa hình như có núi 
đôi, sông ngòi, khí hậu nóng ầm, mưa nhiều nhưng có nơi khô khan, 
nóng nực, nơi khác quanh năm tuyết phủ đó đã trở thành những thế 
lực đè nặng lên sự sinh tồn người Ấn Độ cổ đại, nên họ cảm thấy mình 
nhỏ bé trước điều kiện phong phú và khắc nghiệt của tự nhiên. Toàn 
bộ môi trường tự nhiên, hoàn cảnh địa lý â ây đã ghi dấu ấn đậm nét 
trong đời sông tinh thân của người Ân Độ cổ, nó tạo ra bức tranh sinh 
động phản ánh về đời sống hiện thực, nói lên những ước mơ, lý tưởng, 
khát vọng về cuộc sống tốt đẹp, họ mong muốn vượt qua khỏi những 
mẫu thuẫn, nghịch lý mà thực tiễn người Ấn Độ cổ đại gặp phải. 


Người dân Ấn Độ cổ không chỉ bị áp lực trước điều kiện khắc 
nghiệt tự nhiên mà nó còn chịu ảnh hưởng truyền thống văn hóa, tín 
ngưỡng tôn giáo đã thấm sâu vào đời sống tinh thần và họ bị quy định 
bởi chế độ phân chia đặng cấp nghiệt ngã. Chế độ đăng cấp — varna xuất 
hiện là chế độ dựa trên sự phân biệt màu da, chủng tính, dòng dõi, nghề 


GIÁ TRỊ LỊCH SỬ TRONG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO * 141 


nghiệp, tôn giáo... Xã hội Ân Độ cổ được quy định thành bồn chủng tính 
lớn, đó là đẳng cấp Brahmana, đăng cấp Kshatriya, đẳng cấp Vaishya và 
đẳng cấp Shudra. Chế độ vama là một trong những nhân tố quan trọng 
góp phần quy định cơ cầu xã hội và có ảnh hưởng. đến đời sống văn hóa, 
nhận thức của nhân dân Án Độ cổ, nó quy định đến thể ché, trật tự danh 
phận, địa vị của con người trong xã hội. Truyền thống văn hóa và chế độ 
đẳng cấp, quy định về địa vị xã hội góp phần làm sâu sắc thêm những 
mâu thuẫn, bất công trong quan hệ giữa người và người; bất bình đẳng, 
áp bức xuất hiện được thừa nhận như một tiền định trong đời sống xã hội, 
cũng như trong quan niệm về lẽ sống của người Ấn Độ cổ đại 


Thực tiễn đó đã xuất hiện khát vọng, ước mơ, lý tưởng là làm 
thế nào đề thoát khỏi những khổ ải do kiện tự nhiên và chế độ xã hội 
mang lại. Nhưng do nhận thức, nền tảng đời sống tinh thần của người 
Ấn Độ cổ bị chi phối bởi thế giới quan, nhân sinh quan của triết lý 
trong kinh Veda và Upnishad nên họ không thể vượt qua được những 
quan niệm ấy và cũng không nhận thức được việc giải phóng con 
người khỏi hiện thực mới là đích cuối cùng. Hơn nữa do trình độ phát 
triển của khoa học còn sơ khai, chưa giải thích được các hiện tượng 
của thế giới tự nhiên một cách có cơ sở, hệ thống mà chỉ dừng lại ở 
trình độ giải thích các hiện tượng của tự nhiên, xã hội thông qua biểu 
tượng của các vị thần, xem các vị Ấy có sức mạnh siêu nhiên, con 
người khó vượt qua khỏi những quyền uy tối cao ấy. Tâm lý của người 
dân Ấn Độ cổ luôn tỏ ra mình rất nhỏ bé trong quan hệ với thế giới 
tự nhiên và trong đời sống xã hội nên họ lại chấp nhận, an phận với 
chức năng, trách nhiệm, bổn phận có tính chất tiền định cho thân phận 
đăng cấp của mình. Thực tiễn đó đã đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mà triết 
học Ấn Độ cô đại phải giải quyết cả về nhận thức và cải tạo hiện thực. 
Nó đòi hỏi phải làm rõ là nguyên nhân vì đâu mà cuộc sống của con 
người nhiều đau khổ và phải làm gì, thế nào thì con người mới có thể 
vượt qua khỏi đau khổ của cuộc đời do hiện thực mang lại nhưng vẫn giữ 
được những quan niệm trong truyền thống văn hóa đó của họ? Triết học 
Ấn Độ cổ đại nói chung, triết học Phật giáo nói riêng xuất hiện luôn gắn 
với thực tiễn cuộc sông, nhưng lại giải thích và chỉ ra cách thức vượt qua 
những đau khổ của đời trong đời sống tinh thần, tâm linh. 


Giá trị phổ biến trong tư tưởng triết học Phật giáo là quan điểm 
về nhân sinh, sự giải thoát con người và cách thức, phương pháp hiện 
thực hóa nó. Tư tưởng về sự giải thoát được xem là quan niệm xuyên 
suốt trong toàn bộ hệ thống triết học Ân Độ cổ đại nói chung, triết 
học Phật giáo nói riêng. Trong đó, “giải thoát là một phạm trù triết 


142 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


học, tôn giáo Ấn độ chỉ trạng thái đời sống tỉnh thần, đạo đức, tâm 
lý của con người thoát ra khỏi mọi sự ràng buộc của thế giới sự vật, 
hiện tượng hữu hình, hữu hạn, thường biến như giả tướng hay ảo ảnh 
(maya), đạt tới sự giác ngộ, nhận ra chân bản của mình và thực tướng 
của vạn vật, diệt mọi dục vọng, thoát khỏi sự chi phối của nghiệp báo 
luân hồi, hòa nhập được vào bản thê tuyệt đối, tối cao, Phạm thiên, 
cõi Phật hay Niết bàn với tâm thanh tịnh, tịch diệt, an lạc, không vọng 
động, không còn sự phân biệt tha — ngã, vật — ta, sống — chết, ung 
dung tự tại tức là tự do, tự làm chủ mình, không còn xao động, không 
còn lo lắng, không còn ham muốn khi đã nắm chắc chân bản của mình 
và thực tướng của vạn vật, bằng sự tu luyện tri thức(J»âna), thiền định 
(đhyána) và tu luyện hành động đạo đức (kar?ma yoga), “thực nghiệm 
tâm linh" lâu dài. Khi con người ta đạt được sự giải thoát cũng chính là 
khi con người ta đạt tới sự siêu thoát, nghĩa là họ vượt lên trên sự trói 
buộc của thế giới trần tục, thoát khỏi sự chi phối của dục vọng, sinh 
tử, phiền não, sống hoàn toàn thanh thoát tự tại”0). 


Nội dung xuyên suốt trong triết lý giải thoát của Phật giáo là chỉ 
ra con đường giải thoát khỏi khổ đau, sự bất hạnh của cuộc đời, vươn 
đến sự an lành, bình an trong tâm hỗn, trí tuệ của mỗi con người; giải 
thoát mọi ưu phiên, đau buồn trong đời sống thường ngày. Việc giải 
thoát khỏi sự khô đau, buồn phiền trước đời sống thực tại phải xóa bỏ 
được vô minh. Việc khai mở trí tuệ, xóa bỏ vô minh theo con đường 
thực nghiệm của việc tu sửa bản thân, bằng việc thực hành bát chính 
đạo, lục độ, ngũ giới là phương pháp, biện pháp tối ưu và hiệu quả 
nhất. Hạnh phúc cuộc đời của mỗi con người là thực hiện nghĩa vụ, 
bổn phận, trách nhiệm cá nhân, đó là sống phải ngay thăng, trung 
thực, tạo nghiệp tốt, có ích. Nó đòi hỏi tuân thủ thực hiện các chuẩn 
mực như chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính 
mệnh, chính tinh tiến, chính định và chính niệm; thực hành Đ1ữ gIỚI: 
bắt tà đạo, bất tà dâm, bất âm tửu, bất sát, bất vọng ngữ... Có thể nói, 
giữa nhận thức và thực tiến, nói và làm luôn nhất quán trong mỗi hành 
vi con người ở triết học Phật giáo, nó không chỉ ra phương pháp luận 
nhận thức mà nó còn chỉ ra cách thức, phương pháp sống lý tưởng. 

Theo Phật giáo, tất cả mọi sự vật, hiện tượng đều do nhân duyên, 
tuân theo nhân quả báo ứng. Mọi hành vi là tự do lựa chọn và chịu 
trách nhiệm về hành vi đó. Nếu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đạo 


1. PTS.Doãn Chính, Tư tưởng giải thoát trong triết học Ấn Độ, Nhà xuất bản Thanh niên, 
Hà Nội, 1999, tr.47. 


GIÁ TRỊ LỊCH SỬ TRONG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO * 143 


đức thì hệ quả tất yếu thu nhận được là sự bất hạnh, đau khổ trong 
cuộc đời. Trách nhiệm phải chịu không phải ở đâu xa mà nó xuất hiện 
ngay trong kết quả của hành vi của mỗi cá nhân, vui hay buồn, hạnh 
phúc hay bất hạnh, sướng hay khổ đều do chính bản thân mỗi người 
gây ra, tạo thành quả là do nghiệp. Nếu hành vi được dẫn đường bởi 
trí tuệ sáng suốt thì con người không còn tham, sân, s1; không còn 
thất tình, ưu phiền, toan tính, đồ ky, thù oán... Tất cả đau buồn, ưu 
phiền của con người, theo triết lý Phật giáo là do thập nhị nhân duyên, 
đó là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thụ, ái, thủ, hữu, 
sinh, lão tử. Vô mình là khởi đầu của mọi nguyên nhân của sự đau 
khổ, bởi do nó mà sinh ra tham lam, ích kỷ, đố ky. Để không còn đau 
khổ, bất hạnh thì phải xóa bỏ được vô minh, trí tuệ sáng suốt nhận ra 
được chân bản của các hiện tượng, tinh thần con người được thanh 
tịnh, bình an trong tâm hồn. Hạnh phúc, an lành không thuộc về thế 
giới hiện tượng, nó thuộc về đời sống tinh thần, tâm lý, ý thức của con 
người, việc thực hiện đạo đức cá nhân là một trong những nội dung 
làm sâu sắc thêm triết lý nhân sinh của Phật giáo. 


Tự tưởng triết học Phật giáo không chỉ mang tính thực tiễn, nhân 
văn mà còn mang tính khoa học, cách mạng trong lịch sử tư tưởng 
Ấn Độ cổ đại. Cơ sở khoa học, hệ thống trong triết học Phật giáo đã 
làm thay đổi về nhận thức trong tư duy của người Ấn Độ cô đại trong 
quan niệm về thế giới và giải thích các hiện tượng của nhân sinh. 
Quan điểm này đã phủ nhận sự sáng tạo ra thế giỚI, đả phá giáo lý có 
tính chất truyền thống: lên án, phê phán chế độ đẳng cấp hà khắc đã 
đè lên vai của người lao động Ấn Độ cô hàng bao thế kỷ, triết học Phật 
giáo trở thành chỗ dựa tinh thần của họ, là tiếng nói khát vọng của những 
người bị áp bức và kêu gọi sự tự do bình đăng xã hội. Tư tưởng triết học 
ấy sớm đi vào lòng người và được phát triển khá rực rỡ trong những giai 
đoạn lịch sử nhất định. Khi Phật giáo đã khắng định được vị trí, vai trò 
giá trị của mình, từng bước đi vào cuộc sống và trở thành hệ tư tưởng xã 
hội. Khi trở thành hệ tư tưởng thống trị xã hội, thì dưới hình thức này hay 
hình thức khác, trực tiếp hay gián tiếp, nó trở thành chỗ dựa tinh thần cho 
những thành phân, lực lượng khác nhau, họ có gắng lý giải sao cho phủ 
hợp giữa giáo lý Phật giáo với cách thức sinh hoạt. Mâu thuẫn xuất hiện 
trong quá trình phân hóa xã hội là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp 
dẫn đến bất đồng quan điểm, thậm chí đối nghịch nhau về tư tưởng. Sau 
khi đức Phật nhập Niết bàn thì giáo hội Phật giáo đã có sự kết tập qua 
ba thời kỳ, nguyên nhân của nó là do chưa có sự thống nhất về tư tưởng. 


Sau khi đức Phật nhập Niết bàn thì một số tăng đồ sống kiên định 


144 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


tôn chỉ, mục đích, giáo. lý trong triết học Phật giáo nhưng một số ít 
đã lý giải khác và cho rằng giữ theo giới luật chỉ kiềm chế sinh hoạt, 
bó buộc hành vi. Mâu thuẫn nội bộ có thể xảy ra mà nguyên nhân là 
“trong hàng đệ tử đã sinh ra những kiến giải bất đồng về giáo pháp và 
giới luật của Phật”, “sợ các ngài làm sai đạo lý và hiến pháp, sợ luật lệ 
bị đàn áp và sợ sự bất công và rối rằm lướt lên”? Đề thống nhất về tư 
tưởng, quan điểm, mục đích, tôn chỉ ban bố đạo pháp và đồng thuận 
về thê lệ trong việc thực hiện nó thì các thánh tăng hội cùng nhau kết 
tập lại lời giáo huấn của Đức Phật viết bộ Tam Tạng Kinh. 


Nhưng do sự phát triển kinh tế - xã hội có chuyên biến, sự phân 
hóa xã hội và sự tha hóa về đạo đức cũng từng bước được diễn ra nên 
có những người “không chịu ở theo giới luật mà đức Thế - tôn đã 
ban hành. Đại khái họ bảo nhau rằng có mười điều cắm có thể châm 
chế, nên họ sinh hoạt một cách tự do. Mẫy vị sư chân chính lây làm 
đau lòng, lấy làm xấu hồ, bèn kêu nhau định bài trừ những sự lêu 
lỏng ấy. Nhất là mấy vị trưởng lão, đệ tự cũ của đức Thế - tôn quyết 
bài bác một cách mạnh mẽ”), Những lý lẽ theo khuynh hướng phóng 
khoáng, tự do hơn đã lý giải cho những sở thích, hành vi mà điều 
kiện cuộc sống cho phép. Giữa quan điểm bảo thủ và canh tân có mâu 
thuẫn nhau trong việc kiến giải giáo lý nhà Phật. Mâu thuẫn quyết liệt 
hơn trước với quy mô về số lượng và tính chất, nó đã vượt ra khỏi giỚI 
luật, lập thành phe đảng và họ cùng nhau dung chế đề thi hành điều 
trái với chuẩn mực truyền thống. Trong khi Thượng tọa bộ chủ trương 
giữ nguyên giới luật truyền thống, theo đúng kinh điền, trung thành 
với những giáo huấn của Phật thì Đại chúng bộ lại chủ trương canh 
tân, không cô chấp kinh điển, không chạy theo khuôn mẫu có tính 
chất giáo điều mà phải dựa vào điều kiện, tình hình cụ thê mà bổ sung 
và phát triển thêm cho phù hợp. Lịch sử xã hội không chỉ là lịch sử 
của sự đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực kinh tế, chính trị mà nó còn là 
lịch sử của sự đấu tranh tư tưởng. Xét cho cùng các cuộc đấu tranh tư 
tưởng là sự phản ánh của các cuộc đấu tranh trên hiện thực ở các mặt 
của đời sống xã hội về kinh tế và chính trị. Nhưng cuộc đấu tranh ấy 
dù dưới hình thức này hay hình thức khác thì giá trị chung, phổ biến 
về quyền sống, đạo làm người vẫn luôn là xu thế tất thắng của lịch sử. 
Sự đấu tranh giữa các khuynh hướng khác nhau giữa các tông phái 
như thế nào đi nữa thì giáo lý căn bản về đạo lý lảm người trong tư 


2. Đoàn Trung Còn, Ljch sử nhà Phát, Nhà xuất bản Tô giáo, 2013, tr.29. 
3. Đoàn Trung Còn, Lịch sử nhà Phát, Nhà xuât bản Tô giáo, 2013, tr.38. 


GIÁ TRỊ LỊCH SỬ TRONG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO * 145 


tưởng Phật giáo vẫn luôn là cơ sở, điều kiện; là sợi chỉ đỏ xuyên suốt 
trong lịch sử phát triên triệt học Phật giáo. 


Mặc dù có sự đấu tranh giữa những khuynh hướng khác nhau 
nhưng đạo Phật phát triển mạnh dưới thời vua A dục và truyền bá đạo 
Phật được lan tỏa trong xã hội Ấn Độ cổ đại. Trong quá trình tồn tại, 
phát triển và hưng thịnh, nảy nở trên những vùng miền mới thì Phật 
giáo đã có điều kiện hình thành những tông phái khác nhau. Nguyên 
nhân của sự phân phái khác nhau đó là do khác nhau về quan điểm 
nhu cầu sinh hoạt cá nhân, tổ chức hoạt động giáo hội, thực hiện giới 
luật, giáo lý của các tăng ni và bất đồng trong việc giải thích tư tưởng 
của Đức Phật. Sự biến đổi, phân phái của Phật giáo còn bị chi phối bởi 
thực tiễn lịch sử; sự phê phán, tác động của các trường phái triết học 
khác đối với tư tưởng Phật giáo, thực chất sự phân phái ấy là phản ánh 
sinh động toàn bộ đời sống sinh hoạt của người Ấn Độ. 


Tự tưởng triết học Phật giáo không chỉ mang tính thực tiễn, nhân 
văn, tính khoa học, cách mạng trong lịch Sử Iự tưởng Ấn Độ cổ đại 
mà nó còn có tính loan tỏa, khoan dung, tiếp biến và thích nghỉ, giao 
hưu với nên văn hóa khác nhau. Sau khi phát triển TỰC TỠ tại nơi nó 
xuất hiện, Phật giáo đã từng bước lan tỏa sang các quốc gia khác như 
Tây tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, 
Lào và Việt Nam. Các nước đó trước khi Phật giáo du nhập vào thì họ 
có nền văn hóa rực rỡ nhưng không kém phần sâu sắc, đặc trưng và 
có tín ngưỡng riêng. Tây Tạng thì “Dân chúng rất kính trọng một số 
thầy pháp có danh là được trực tiếp với quý thần và biết làm cho quỷ 
thần rước sự phúc hậu cho. Đạo của họ kêu là Bon, và pháp sư của họ 
kêu là Bon — po”: Trung Quốc thì có nền văn hóa mà tư tưởng về luân 
lý, đạo đức, chính trị khá phong phú, sâu sắc đã ăn sâu vào đời sống tinh 
thần của họ, đặc biệt là trước khi Phật giáo du nhập vào thì Nho giáo đã 
trở thành hệ tư tưởng thống trị xã hội; Nhật Bản “người ta thờ hai đạo 
của Không — tử và Lão — tử, mà họ còn thờ một đạo nữa, to lớn, mạnh 
mẽ hơn Không - giáo với Lão giáo ấy là Thần — giáo (Shimoisme)”®); tín 
ngưỡng của người Miễn Điện thờ thần Nát; Thái lan thờ thần PhiS; còn 
người Camphuchia và người Lào thờ “đạo Bà -la-môn truyền qua trước 
đạo Phật rất lâu”. Còn ở Việt Nam, Phật giáo truyền vào khá sớm, nó 
từng bước ăn sâu vào đời sống tinh thần và hiện nay trở thành nhu cầu 


4. Đoàn Trung Còn, Lịch sử nhà Phật, Nhà xuất bản Tô giáo, 2013, tr.143. 
5. Đoàn Trung Còn, Lịch sử nhà Phát, Nhà xuât bản Tô giáo, 2013, tr.164. 
6. Đoàn Trung Còn, Lịch sử nhà Phát, Nhà xuât bản Tôn giáo, 2013, tr.207. 


146 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


của một bộ phận nhân dân. Tư tưởng triết học Phật giáo khi du nhập vào 
các quốc gia khác nhau nó cũng diễn ra các cuộc đấu tranh, xung đột tư 
tưởng nhưng sự phản kháng đó không phải là phủ định, thủ tiêu sạch trơn 
lẫn nhau mà qua đó nó lại diễn ra quá trình dung hợp, giao thoa, tiếp biến 
giữa truyền thống văn hóa bản địa với triết lý nhân sinh sâu sắc của Phật 
ø1áo, tạo ra những nét độc đáo, bản sắc riêng của văn hóa mỗi nước nói 
chung, Phật giáo mỗi quốc gia vùng Mê -kông nói riêng. 


Tư tưởng triết lý nhân sinh Phật giáo mang giá trị phô biến, nó 
xuất hiện không chỉ do xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn lịch 
sử xã hội Ấn Độ cô đại đặt ra mà nó còn trở thành tinh hoa văn hóa 
nhân loại. Nếu bỏ qua những hạn chế do bị quy định bởi lịch sử, lập 
trường giai cấp thì những giá trị chung mang tính nhân loại trong tư 
tưởng Phật giáo vẫn còn nguyên giá trị của nó đối với cuộc sống hiện 
tại. Ngày nay, triết lý Phật giáo. VỚI ¡ những giá trị của nó được xem là 
một trong những hiện tượng, yếu tố tương đồng về văn hóa, tư tưởng 
cho các quôc. gia vùng Mê- -kông. Các quôc gia vùng Mê-kông có thể 
khác nhau về lợi ích, kinh tế, thể chế, văn hóa nhưng họ có điểm 
tương đồng trong quan niệm về đạo sống mà triết học Phật giáo đã chỉ 
ra, làm cơ sở cho sự giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực khác như vấn 
đề kinh tế, chính trị, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng... Đặc 
biệt là trong điều kiện tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, 
mâu thuẫn giữa các quốc gia đang còn những tiềm ân, nguy cơ đe dọa đến 
sự tỒn vong của nhân loại. Trong những năm tới, tính hình “hòa bình, hợp 
tác và phát triển tiếp tục là xu thế lớn, nhưng xung đột sắc tộc và tôn giáo, 
tranh chấp tài nguyên và lãnh thổ, nạn khủng bố và tội phạm xuyên quôc 
gia có thê gia tăng cùng với những vấn đề toàn cầu khác khác như đói 
nghèo, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, các thảm họa thiên nhiên”? đang đặt 
ra cả lý luận và thực tiễn cho tất cả các quốc gia trên thế giới nói chung, 
các quốc gia vùng Mê-kông nói riêng phải giải quyết. Mặc dù tư tưởng 
Phật giáo không phải là nền tảng, kim chỉ nam cho tất cả các nước vùng 
Mê-kông nhưng những hạt hợp lý, giá trị của nó như: tính thực tiễn, quan 
điểm về nhân sinh, tính cách mạng, khoa học, sự khoan dung, đối thoại, 
tiếp biến vẫn là những bài học bồ ích, thiết thực, lớn lao không chỉ có giá 
trị thực tiễn trong việc giải quyết những yêu cầu, nhiệm vụ của thực tiễn 
mà thời đại đặt ra mà còn có ý nghĩa hết sức cơ bản, sâu sắc cho việc giao 
lưu, hội nhập văn hóa giữa những quốc gia vùng Mê-kông hiện nay. 


7. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nhà xuất 
bản Chính trị quôc gia, Hà Nội, 2011, tr. 95-96. 


GIÁ TRỊ LỊCH SỬ TRONG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO * 147 


Tài liệu tham khảo 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc 
lần thứ XI, Nhà xuât bản Chính trị quôc gia, Hà Nội, 2011. 

2. PTS. Doãn Chính, 7 ứưởng giải thoát trong triết học Ấn Đó, 
Nhà xuất bản Thanh niên, Hà Nội, 1999. 

3. PGS,TS. Doãn Chính (Chủ biên) Lịch sử Triết học phương 
Đóng, Nxb. Chính trị quôc gia, Hà Nội, 2012. 

4. PGS,TS. Doãn Chính (Chủ biên) Lịch sử Tư tưởng triết học Việt 
Nam từ thời kỳ dựng nước đến đấu thê kỷ XX, Nxb. Chính trị quôc gia, 
Hà Nội, 2013. 

5. TT.TS. Thích Nhật Từ, PGS.TS. Trương Văn Chung, PGS.TS, 
Nguyễn Công Lý (Đồng chủ biên), Phật giáo với các mục tiêu thiên 
niên kỷ của Liên hiệp quốc, Nhà xuât bản Đại học quôc g1a thành phô 
Hồ Chí Minh, 2014. 

6. Đoàn Trung Còn, Lịch sứ nhà Phát, Nhà xuất bản Tôn giáo, 2013. 


148 


149 


HÌNH TƯỢNG KINNARI (KÀY N0) TRONG 
PHẬT GIÁO KHMER NAM BỘ 
NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG VỚI VĂN HÓA 
PHẬT GIÁ0 VÙNG MÊ-KÔNG 


TS. Phan Anh Tú 


Tóm tắt: 


Kinnari là sinh vật huyền thoại mửa người nửa chim xuất hiện 
trong thân thoại Bà-la-môn giáo. Phật thoại cho rằng Kinnari sống 
trong khu rừng Himaphan nằm trên sườn núi Himalaya. Trong kiến trúc 
chùa Khmer Nam bộ, các nàng Kinnari được thể hiện xung quanh chánh 
điện với hai tay đỡ mái chùa. Bài viết này nhằm nghiên cứu hình 
tượng Kinnari trong các ngôi chùa Phật giáo Theravada của người 
Khmer Nam Bộ nhìn từ góc độ tiếp xúc và tiếp biến văn hóa với các 
dân tộc Đông Nam Á khác. 

Abstract: Kinnari (Kày No) m Buddhism of the Khmer in the 
Southern Vietnam and 1ts Simrlarities with Buddhist Cultures of Mê- 
kông region. 


Kimnar! 1s mythical creature, half of bird and half of man that ap- 
pears in Brahmanism myths. The legend of Buddhism tells that Kin- 
nar1 has lived in Himaphan forest locating on the slop of Himalaya 
mount. In the architecture of Southern Vietnamese Khmer temples, 
Kimnaris are presented around Viharas with their hands holding the 


(*). Tiến sĩ, Khoa Văn hóa học — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-ÐHQG 
TP.HCM. 


150 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


roof. The paper researches of Kinnari images in Theravada Buddhism 
temples of Southern Vietnamese Khmer In acculturation with the oth- 
er Southeast Asian peoples. 


xkk* 


DẪN NHẬP 


Người Khmer Nam bộ chủ yếu theo Phật giáo Theravada, một 
trong hai dòng Phật giáo lớn của thế giới được truyền thừa từ Sri 
Lanka đến các quốc gia Đông Nam Á lục địa. Cũng bởi hướng truyền 
bá này nên Phật giáo Theravada còn có tên gọi khác là Phật giáo Nam 
tông để phân biệt với dòng Phật giáo Bắc tông (Mahayana Buddhism) 
được truyền thừa từ phía Bắc đến. Không gian văn hóa của một ngôi 
chùa Phật giáo Theravada được cấu thành từ ba yếu tố chủ đạo: cảnh 
quan môi trường tức khuôn viên nhà chùa, quần thể kiến trúc và nghệ 
thuật tạo hình tập trung chủ yếu ở ngôi chánh điện (7:ara). Theo thế 
giới quan của Phật giáo Theravada, chánh điện là biểu tượng của ngọn 
Tudi sơn, nơi Đức Phật cư ngụ, bên ngoài là thế giới của chư thần và 
các loài linh vật. Từ quan niệm này nên ngôi chùa Theravada luôn 
được trang trí bằng, một hệ thống thần tượng và linh vật từ ngoài công 
đến chánh điện, thể hiện theo từng cấp độ từ thấp đến cao. Mỗi biểu 
tượng đều được lý giải bằng những câu chuyện Phật thoại hay truyền 
thuyết tạo nên một màu sắc tâm linh bao quanh ngôi chùa. Phần nhiều 
các biểu tượng và hình tượng này có nguồn gốc từ Bà-la-môn giáo 
(Brahmanism), tôn giáo thuộc lớp văn hóa thời kỳ Tiền Phật giáo ở 
Đông Nam Á. 


KINNARI TRONG PHẠT THOẠI 


Kinnari có nguồn gốc trong thần thoại Ân Độ được người Khmer 
Nam Bộ gọi là Kày No, tên gọi này nhằm chỉ một giống sinh vật 
huyền thoại nửa người nửa chim. Thần phả và điêu khắc mô tả Kin- 
nar1 với hình dáng của một nữ nhân xinh đẹp, mặc y phục thiên thần 
ở nửa phần trên của cơ thể, nửa phần dưới thuộc giống chim nên được 
trang trí bằng đôi cánh và chiếc đuôi. Với hình đáng này các nàng 
Kinnari được tin là có thể sống dưới hạ giới nhưng khi cần thì có thể 
võ cánh bay về trời. Truyền thuyết của các dân tộc Shan, Thái, Lào và 
Khmer kế rằng Kinnari luôn sống theo từng cặp, con mái gọi là Kin- 
nari, con trống gọi là Kinnara, chúng là đôi chim biểu trưng cho tình 
yêu thủy chung và lòng mộ đạo với Phật pháp. Những cặp đôi Kinnari 
và Kinnara sống trong khu rừng thần Himaphan tọa lạc trên sườn núi 


HÌNH TƯỢNG KINNARI (KÀY-NO) TRONG PHẬT GIÁO KHMER NAM BỘ ° 151 


Himalaya nhưng họ thường xuyên bay xuống trần gian đề hành thiện 
cứu người. Mặc dù trong thần thoại có nói đến chim trống (Kinnara) 
nhưng người Khmer Nam bộ cũng như các dân tộc khác đều yêu quý 
và sùng bái Kinnari hơn. Đây cũng có thể xuất phát từ dấu ấn của chế 
độ mẫu hệ và tục sùng bái nữ thần của cư dân bản địa. 


Các nàng Kinnari trong khu rừng Kinnara (chỗng) và Kinnari (vợ) trong 

Hinmaphan. Nguồn: Internet khu rừng Himaphan. Nguôn: internet 
Kinnari xuất hiện sớm nhất trong thần thoại Bà-la-môn giáo với 

vai trò của thần linh cấp thấp. Các nàng được mô tả là những nữ nhân 
chuyên ca hát, vốn gốc là loài chim nên thường có giọng hát mượt mà 
làm say đắm lòng người. Cùng với nhạc công Gaudhava và vũ công 
Apsara, Kimnaari hợp thành bộ ba chuyên múa hát và dâng rượu cho 
các đại thần linh trên thiên giới. Theo quan niệm của Bà-la-môn giáo, 
Kimnar! là một trong ba sinh vật biểu tượng cho cuộc sống vĩnh hằng, 
hoan lạc và bất tử của các đại thần linh Bà-la-môn giáo như Brahma, 
Vishnu, ShIva và Indra. 


Trong Phật giáo Bắc tông (Mahayana Buddhism), Kinnari xuất 
hiện trong Diệu pháp Liên Hoa kinh (Lof„s Suíra) với tên gọi là Càn 
Thát Bà. Trong tín ngưỡng thờ bàn chân Phật (Buahapad) ở Đông 
Nam Á, Kinnari được mô tả là một trong số 108 biểu tượng trên bản 
chân Phật. Trong tác phẩm Pannasa Jataka (Bổn Sanh Kinh) bằng 
tiếng Bali của Phật giáo Theravada do một nhà sư Thái Lan ở Chiang 
Mai sưu tầm và phóng tác khoảng trong giai đoạn từ năm 1450 đến 
1470, đã quy tụ khoảng 50 câu chuyện kế về những cuộc đời tiền kiếp 
của Đức Phật. Trong câu chuyện Sudhana Jataka, tiền kiếp của một 
nàng Kinnari có tên là Manora, nàng lấy chồng là hoàng tử Sudha, 
nguyên là tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mẫu Ni trong hình hài của 
loài chim. Cặp vợ chồng chim đang sống hạnh phúc thì một cơ lũ thần 


152 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


cuốn trôi Sudha đi xa, nàng Manora phải chờ chồng đến 7.000 đêm 
mới gặp lại nhau. Nhiều học giả tin rằng câu chuyện nàng Manora 
được kề tại các quốc gia Đông Nam Á có thê liên quan phần nào đến 
câu chuyện Ngưu lang (Cowherd) và Chức nữ (Celesfial Weaver Girl) 
phô biến trong văn hóa của cộng đồng người Việt. Từ câu chuyện Phật 
thoại này nên Kinnari được các dân tộc Đông Nam Á xem là biểu 
tượng cho tình yêu và lòng thủy chung son sắt, và cũng là cách đề lý 
giải tại sao nữ nhân xinh đẹp này lại xuất hiện gần với Đức Phật trong 
các ngôi chùa Phật giáo Therevada. 


KINNARI TRONG ĐIÊU KHÁC 


Trong các chùa Khmer Nam bộ, Kinnari được trang trí thành 
những dãy dài xung quanh công chào và chánh điện với hình dáng của 
những nữ nhân xinh đẹp nửa người nửa chim, hai tay trong tư thế giơ 
cao đỡ lấy mái chùa. Ở những ngôi chùa cô, tượng Kinnara được tạo 
tác bằng gỗ sơn màu sặc sỡ; còn ở các chùa mới xây, tượng Kinnari 
thường được đồ khuôn bằng xi măng. Nhìn chung các tượng Kinnari 
trong các ngôi chùa Khmer Nam bộ đều có màu sắc sặc sỡ, khuôn mặt 
thanh thoát, đôi chân đứng trên một cái bệ dính vào tường, hai tay ø1Ơ 
cao đỡ mái cổng hay chánh điện. Ở các góc chùa có thêm hình tượng 
Krut (tức đại bàng Garuda) cũng được thể hiện trong tư thế giống như 
Kimnari. Tại một số ngôi chùa Khmer ở Trà Vĩnh, chiếc bệ mà Kinnari 
đứng trên đó được thể hiện theo hình đài sen, hình vuông nhưng cũng 
có nơi chiếc bệ là một chiếc đầu người đẫm máu. 


Kimnari với hai tay đỡ mái chùa. Chùa Lò  Kinnari đứng trên bệ hoa sen hai tay 
Gạch — Trà Vinh. Nguồn: Phan Anh Tú đố mái chùa. Chùa Hang — Trà Vinh. 
Nguồn: Phan Anh Tú 


Hình tượng Kinnari với đôi tay đỡ mái chùa vốn có nguồn gốc từ 
nghệ thuật Bayon thê kỷ thứ XIII ở Xiêm Riệp. Phong cách Bayon 
thường thê hiện những hàng dài Garuda hay sư tử (S72) dùng đôi 


HÌNH TƯỢNG KINNARI (KÀY-NO) TRONG PHẬT GIÁO KHMER NAM BỘ °* 153 


tay đỡ lấy bệ tháp hay mái tháp. Phong cách này có ảnh hưởng đến 
nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan và vương quốc cô Cham- 
pa nhất là điêu khắc tại tháp Dương Long thuộc tỉnh Bình Định ngày 
nay. Người Khmer Nam bộ cũng chịu ảnh hưởng sâu đậm bởi nghệ 
thuật điêu khắc Phật giáo Bayon nhưng họ chỉ thể hiện các Kinnari đỡ 
mái chùa, chứ không thể hiện các Kinnari đỡ bệ tháp hay nhà chùa. 
Hình tượng Kinnari và Krut đỡ mái chánh điện biểu hiện cho thuyết 
vũ trụ luận của Phật giáo Theravada là ngọn Tudi sơn của Đức Phật 
luôn bay lơ lửng trên thiên giới. Người Khmer tin rằng ngôi đền bay 
trong không trung là do sức mạnh kinh hồn từ những đôi tay và đôi 
cánh của loài chim thần. Chiếc đầu lâu đẫm máu mà các nàng Kinnari 
dẫm lên ảnh hưởng từ yếu tố Mật tông giáo (Tanraism) khi diễn tả 
nữ thần Kali chiến thắng Ma vương Ravana bằng cách đoạn lấy chiếc 
đầu của y. Hình tượng trong các ngôi chùa Khmer Nam bộ lại mang ý 
nghĩa khác là sự chiến thắng của tâm hồn thánh thiện đối với sự u minh 
của con người được gọi là chiến thắng Mara. Mara trong Phật giáo Thera- 
vada được mô tả là quỷ vương hay đến quấy phá Đức Phật tu hành nhưng 
nó không giống như quỷ Satan trong Thiên chúa giáo. Mara nghĩa là ảo 
ảnh hay sự u minh của con người nên hình tượng Kinnari dẫm chân lên 
Mara là biểu hiện cho cái thiện luôn chiến thắng cái ác trong cách hành 
xử của Phật tử khi đến chùa. Một ý nghĩa khác là Kinnari có mối quan hệ 
tiền kiếp với Đức Phật nên họ ở cạnh Đức Phật đề canh gác cho ngài tu 
hành, họ ca hát trong khu rừng Himaphan đề tăng thêm niềm vui cho các 
linh vật khác như rồng Naga, sư tử, thiên nga, voi và khỉ... Kinnari cũng 
là những thần hộ pháp canh giữ nhà chùa, họ rất xinh đẹp nhưng cũng rất 
dũng mãnh tấn công yêu ma theo kiêu của loài chim là chộp lấy đầu rồi 
bay lên cao nếu chúng dám đến quấy phá nơi tôn nghiêm. 


RESGhio 
L Đế _ 


NGÔ » “% ... 


Kimnara ở sân chùa Wat Phra Keo. Kimnari ở sân chùa Wat Arun. Bangkok 
Bangkok - Thái Lan. Nguôn: Internet  - Thái Lan. Nguôn: Internet 


154 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


TÍN NGƯỠNG SÙNG BÁI KINNARI 


Người Khmer Nam bộ xem Kinnari là biểu tượng cho nét đẹp 
thánh thiện, hoàn mỹ và biểu tượng cho tình yêu thủy chung trong 
đời sống hôn nhân. Vì quan niệm Kinnari chỉ là những linh thần bình 
thường trong cõi Tam giới nên chúng vẫn có đời sống vợ chồng theo 
từng cặp. Các ngôi chùa ở Thái Lan, người Thái còn thể hiện hình 
tượng những cặp Kinnara và Kinnari cùng đứng bên cạnh con cái 
của chúng. Đó cũng là cách giáo dục về hình ảnh gia đình và tình yêu 
trong hôn nhân dành cho người Phật tử khi viếng chùa. Song trong 
các công trình kiến trúc Phật giáo ở Thái Lan, Kinnari thường được 
thể hiện bằng những pho tượng lớn dựng trong sân chùa. Cách thể 
hiện Kinnari với đôi tay đỡ lấy mái chùa phần nhiều chỉ xuất hiện ở 
các ngôi chùa Khmer Nam bộ nhưng điều khác với Thái Lan là người 
Khmer Nam bộ lại không thể hiện các cặp Kinnara và Kinnari cùng 
với con cái của chúng. 


Kimnara (chông) ở sân chùa Wat Phưa Keo. Kinnari (vọ) ở sân chùa Wat Phra Keo. 
Bangkok— Thái Lan. Nguồn: Internet Bangkok — Thái Lan. Nguồn: Internet 


Câu chuyện Sudhana Jataka được các nghệ nhân dân gian Thái 
Lan sáng tác thành điệu múa Manorah Buchayan, một trong những 
điệu múa cổ truyền nổi tiếng nhất của Thái Lan. Tại miền Nam Thái 
Lan nó được gọi bằng tên khác là Norah. Còn tạp chí của Hãng hàng 
không Thái Airway lấy tên là Kinnari (Kinnaree). Ở Miễn Điện loài 
chim huyền Kinnari đã đi vào đời sống văn hóa tinh thần của cư dân. 
Giải thưởng học thuật dành cho những người có đóng góp to lớn cho 
quốc gia là một pho tượng nhỏ bằng vàng hình Kinnari. Người Miến 
Điện tin rằng kiếp hóa thân thứ tư trong sô 136 tiền kiếp động vật của 
Đức Phật là một Kinnara. Quan điểm này rất giống với câu chuyện 
Sudhana Jataka của Thái Lan có lẽ do giao lưu văn hóa giữa vùng 
Chiang Mai và Miễn Điện. Lá cờ của bang Kayah ở Miến Điện có 


HÌNH TƯỢNG KINNARI (KÀY-NO) TRONG PHẬT GIÁO KHMER NAM BỘ °* 155 


ba màu xanh, trắng, vàng với hình Kinnara ở trung tâm. Người Miễn 
Điện cũng cho rằng Kimnari là biểu tượng cho sắc đẹp nữ giới, sự hoàn 
hảo và còn là biểu tượng cho thơ văn, nghệ thuật ca hát và nhảy múa 
khác với quan niệm của người Ấn Độ là những lĩnh vực này thường 
đặt đưới quyền cai quản của nữ thần Sarawati. Trong vũ điệu Kinnari, 
người vũ công thường thể hiện điệu múa kể lại câu chuyện tình yêu 
thủy chung của đôi chim huyền thoại này. Các động tác thường thể 
hiện qua cách uốn lượn của thân thê và sự chuyên động của đôi tay 
diễn ta một đôi chim đang đùa nghịch nhau. Trang phục truyền thống 
của vũ công luôn thể hiện có chiếc đuôi chim phía sau. Các vũ công 
thường trình diễn trong các nghỉ lễ truyền thống cũng như các vũ điệu 
cổ điển của bang Shan. 


Kinnari và Kinnara. Nguồn: Internet lũ nhấn chùm đạo quân của Mara. 
Nguồn: Phan Anh Tu. 


KÉT LUẬN 


Cùng với nữ thần Mẹ đất Phra Thorni, Kinnari là nhân vật nữ 
nhân thứ hai xuất hiện trong thần điện Phật giáo Theravada của người 
Khmer Nam Bộ. Nét đẹp lộng lẫy của những nàng Kinnari không 
biểu tượng cho nhục thê mà thê hiện cho nét đẹp thánh thiện, nét đẹp 
quý phái của những nữ nhân Phật tử nhưng mang trong lòng tâm hồn 
thánh thiện và tình yêu thủy chung trong hôn nhân gia đình. 


Linh vật Kinnari là một phần quan trọng không thê thiếu trong các 
ngôi chùa Khmer Nam bộ, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc 
xua đuôi tà ma bảo vệ Phật pháp. Chúng còn là biểu tượng cho môi 
trường thiên nhiên của khuôn viên nhà chùa (khu rừng Himaphan) nơi 
những loải chim muôn sinh sông. Sự xuất hiện của hình tượng Kin- 
nari trong các ngôi chùa thê hiện cho tình yêu thiên nhiên, quan điểm 
tôn trọng tình yêu của con người và sự sống của muôn loài trong Phật 
giáo Theravada. 


156 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Tài liệu tham khảo 

1. Chân Nguyên và Nguyễn Tường Bách (1999), 7 điển Phật 
học, Thuận Hóa, Huế. 

2. Châu Đạt Quan (1973), Chân Lạp phong thổ ký (Lê Hương 
dịch), Nguyên Thiều, Sài Gòn. 

3. Chevalier Jean (1997), 7 điển biểu tượng văn hóa thế giới, Đà Nẵng. 

4. Durant Will (2002), Lịch sử văn minh Ấn Độ (Nguyễn Hiến Lê 
dịch), Văn hóa Thông tin. 

5. Fisher Robert. E. (2002), Mỹ /huật và kiến trúc Phật giáo (Huỳnh 
Ngọc Trảng dịch), Mỹ Thuật. 

6. Geetesh Sharma (2012), Những dấu vết văn hóa Ấn Độ tại Việt 
Nam (Thích Minh Trí dịch), Văn hóa Nghệ thuật TP. HCM. 

7. Lê Hương (1974), Người Việt sốc ẢMiên, Thanh niên, Sài Gòn. 

8. Lê Hương (1974), Sử liệu Phù Nam, Thanh niên, Sài Gòn. 

9. Lương Duy Thứ (cb), Phan Thu Hiền, Phan Nhật Chiêu (1996), 
Đại cương văn hóa Phương Đông, Giáo dục, Hà Nội. 

10. Pamela York Taylor (1994). 8easís, Birds, and Blossoms ïn 
Thai Arí, Oxford UnIversity Press 

11. Phan Anh Tú (2004), “7#„yên thuyết về rắn Naga trong văn hóa 
Kho-me”, Tạp chí Dân tộc và Thời đại, SỐ 71, tháng 10, tr. 02 — 04. 

T2. le Anh Tú (2005), “Hình tượng rắn Naga trong văn hóa Ấn 
Độ giáo”, Tạp chí Dân tộc và Thời đạt, sô 80 (2), tháng 7, tr. 13 — 16. 

13. Phan Anh Tú (2005), “Nghệ thuật điêu khắc cô Đông Dương”, 
Tạp chí Xưa Nay, số 238, tháng 06, tr. 5Š - 60. 

14. Phan Anh Tú (2006), “Quan hệ giữa sử thi Phả Đeng Nang 
Ay và truyền thuyết Pháya khăn khác (chúa Cóc) với lễ hội Bun Băng 
Phay của người Lào”, Kỷ yêu Hội thảo văn học Lào tháng 12, Trường 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tr 36 - 42. 

15. Phan Anh Tú (2013), Điều khắc Hộ thế Bát phương thiên (DiÄ- 
palakq) từ Ấn Độ đến Đông Nam đi, Tạp chí Khoa học xã hội, số 10 (180). 

16. Reid Anthony (2008), “Các vùng đất bên dưới luỗng gió thổi” 
(Ngô Bắc dịch), website: Gio O. or. 

17. Tanistha Dansilp and Michael Freeman (2000). 77ngs Thai 
Craƒft and Collectibles, Asia Books 

18. Trần Kỳ Phương (2001), “Phù điêu Hộ thế bát phương thiên 
của để chóp tháp Vân Trạch Hòa và hình tượng Hộ thế bát phương 
thiên trong điêu khắc Champa”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 3 
(33), tr. 84 — 98, Sở KHCN và MT tỉnh Thừa Thiên Huế. 


1S: 


TU HÀNH - NÉT VĂN HÓA ĐỘC ĐÁO 
TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KHMER NAM BỘ 


Sơn Cao Thắng?) 


Tóm tắt: 


Phật giáo Nam tông (Theravada) đã thấm nhuần trong tâm thức 
của đông bào dân tộc Khmer, hình ảnh của các vị sư trở thành đặc 
trưng tôn giáo - tộc người, quan niệm đi tu không phải để thành Phật, 
mà tu để làm người, làm một con người có nhân cách, phẩm hạnh để 
xây đời đã thắm đâm trong lòng mỗi người dân. Trước bồi cảnh hội 
nhập nên kinh tế thị trường thế giới, với xu hướng toàn cầu hóa mà 
vận hành tôn giáo, giá trị văn hóa đẹp đẻ ấy đang đứng trước một 
thời đại mới với nhiễu thay đổi trong hệ tư tưởng và hành động. Bài 
viết góp phân tìm hiểu văn hóa tu hành trong thanh niên Khmer, làm 
rõ giá trị văn hóa tốt đẹp ấy, đông thời nêu cao được giá trị văn hóa 
đặc thù của dán tộc chính là sự hòa nhập nhưng không hòa tan văn 
hóa - tôn giáo tộc người. 

Từ khóa: Theravada, Phật giáo Nam tông Khmer Nam Bộ, Tu 
hành trong thanh niên Khmer. 


Abstract: Khmer people are imbrued with Theravada In therr con- 
ScIousness, Buddhism monk”s Image has become a religIous character 
— a group people, for Khmer people the concept of leading a religious 
not being the Buddha, 1ts mean being a human, being a person has 
moral, good personality to contribute to the life and these concepfs 
was Iimbrued In every Khmer people. With 1ntegrating 1nto the world 


(*). Chuyên viên Ban Giới và Dân tộc, Trường Đại học Trà Vĩnh. 


158 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


economrc, ølobalization trends and the way of religIous management, 
those nice culture 1s standing 1n front ofa new aøe with many challenges 
In thinking and action. This paper contributes in understanding the way 
of being a monk of Khmer youth, analyze those nice culture clearly, in 
addition this also as a hiph treasure special culture of national character 
“Integrating but not melting” the religIous ofa øroup of people. 


Keywords: Theravada, Khmer Southern Theravada Buddhism, 
Buddhism life in the Khmer youth. 


xk.%* % 


1. ĐẶT VẤN ĐÈ 


Nam tông là hệ phái Phật giáo được du nhập và ảnh hưởng từ đất 
nước Ấn độ. Với tư tưởng học thuật, đường đạo luôn được thực hành 
theo lý tưởng truyền thống Phật giáo Nguyên thủy. Phật là nhân vật 
lịch sử, là một con người có thật, một người thầy giảng dạy không phải 
là hóa thân của bất cứ thế lực nào nên người Khmer rất ngưỡng vọng, 
sự oai nghi của Ngài, từ đó hình ảnh Đức Phật đã trở thành lý tưởng 
sống truyền thống trong cộng đồng dân cư. Xuất phát từ nền tảng văn 
hóa nông nghiệp, truyền thống hiếu học, phong tục tập quán hướng 
đến sự thánh thiện của cư dân, nên lòng mộ đạo của người Khmer khá 
cao (có hơn 90% Phật tử/ số dân trong cộng đồng tộc người Khmer tại 
Nam bộ). Người Khmer có quan niệm đi tu không phải để thành Phật, 
mà tu để làm người, làm một con người có nhân cách, phẩm hạnh để 
xây đời. Hình ảnh của các vị sư và sự tu hành của họ đã thể hiện nên 
nét độc đáo riêng trong văn hóa Phật giáo Nam tông Khmer Nam 
bộ. Ngày nay, trong kỷ nguyên mới - thời kỳ hội nhập nền kinh tế 
thị trường thế giới, đã có sự chi phối và hầu như ảnh hưởng đến toàn 
cuộc trong xã hội, các phương diện của đời sống con người luôn luôn 
thay đôi đề theo kịp sự phát triển của thời đại. Khi đó, đời sống sinh 
hoạt tôn giáo cũng phải nằm trong bối cảnh xu hướng toàn câu hóa mà 
vận hành. Sự biến đồi và hòa nhập trong đời sông tu sĩ Phật giáo Nam 
tông Khmer là một trong những bước tiến giúp hòa hợp giữa đạo và 
đời theo tinh thần Phật pháp: “Phật pháp tại thế gian, bắt ly thể gian 
pháp”, thể hiện ở tính năng động trên tinh thần duyên khởi. Sự năng 
động và uyên chuyền biểu lộ “tùy duyên mà bắt biến”, “bất biến mà 
tùy duyên” trong lòng đạo pháp. Nhưng cốt yếu để nêu cao được giá 
trị văn hóa đặc thù của dân tộc chính là sự hòa nhập nhưng không hòa 
tan văn hóa - tôn giáo tộc người. Sắc thái riêng của Phật giáo Nam 
tông Khmer vẫn được vận hành không hòa lẫn theo thời gian, việc tu 


TU HÀNH - NÉT VĂN HÓA ĐỘC ĐÁO TRONG CỘNG ĐỒNG °* 159 


hành trong thanh niên vẫn còn được gìn giữ, phát huy trong thời đại 
ngày nay như một nét đẹp văn hóa truyên thông riêng biệt mà cộng 
đông người Khmer có được thật độc đáo. 


2. PHẬT GIÁO VÀ TU SĨ NAM TÔNG KHMER NAM BỘ 


Phật giáo Nam tông (Theravada) hay còn gọi là Phật giáo Nam 
truyền được truyền vào Việt Nam theo con đường của các nhà truyền 
giáo đến từ Ấn Độ, đi theo đường biển tới Srilanca, Mianmar, Thái 
Lan, Campuchia và các tỉnh Nam bộ - phía nam của Việt Nam. Tại 
các vùng đất đi qua, Phật giáo đã nhanh chóng “ăn sâu, bén rễ” trở 
thành tôn giáo lớn, có được số lượng tín đồ sùng bái đông đảo bởi sự 
mẫu nhiệm của giáo lý và đạo pháp. Tương tự đó, Phật giáo Nam tông 
cũng được đông đảo người Khmer đón nhận và trở thành tôn giáo 
chính thay cho đạo Bà-la-môn của người Khmer xưa. Việc tiếp nhận 
Phật giáo của người Khmer xuất phát từ việc chấp nhận giáo thuyết 
của Đức Phật thích ca Mâu mi (Søkya Môn), hơn nữa “Đạo Phật có 
các đặc điểm phù hợp với đạo đức tâm lý và xu thế phát triển của cộng 
đồng Khmer. Đạo Phật theo đạo đức luận, lấy nhân quả làm sợi dây 
sâu chuỗi, các phép tắc xuyên suốt trong kinh sách để giáo dục loài 
người; lấy ân đức làm nên tảng cho đạo đức, lấy tình thương xóa bỏ 
hán thù, lấy cuộc sống giản dị, chân chính, đoàn kết, bình đăng, bác 
ải làm lẻ sông; lấy tỉnh thân dân chủ, công khai, không phân biệt đăng 
cấp làm chuẩn mực trong sinh hoạt cuộc sống; lấy con đường trung 
dung làm hành động. Phương châm của đạo Phát lấy hiện tại làm cơ 
sở cho tương lai”0). Ngoài ra, với tỉnh thần cứu khổ, cứu nạn, thuyết 
nhân quả “Kam-phol”, lại có sự hòa hợp một cách hòa bình giữa các 
tín ngưỡng, tôn giáo sẵn có trên địa bàn như: Tín ngưỡng dân gian bản 
địa, Tín ngưỡng nông nghiệp, Tô tem giáo, Bàlamôn giáo... Phật giáo 
Nam tông, dần khẳng định được tầm quan trọng bởi các giáo lý, ảnh 
hưởng sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của người dân nơi đây. Trên tỉnh 
thần tôn giáo “đời thường” luôn hướng con người đến với những giá 
trị cao cả: “chân”, “thiện”, “mỹ” với những bài học về “vô thường”, 

“vô ngã”, “wỊ tha”, “từ bi”, “an lạc”, “niết bàn”... đã thắm nhuần trong 
tâm thức mỗi người Khmer. Phật giáo đã đồng hành cùng dân tộc, 
cùng lịch sử phát triển của tộc người, những ngôi chùa cổ xưa nhất 
có thể kê đến như: Wat Ang Korajaborey (chùa Âng) ở Trà Vinh xây 
dựng khoảng năm 990), chùa Som Rông Ek (642),... hình ảnh ngôi 


1. Sơn Phước Hoan cùng nhóm các tác giả, 1999 — 2000, 2i trò của chùa đối với đời 
sống văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, Chuyên đê nghiên cứu khoa học. tr.34 


160 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


chùa Phật giáo Nam tông đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng 
riêng của người Khmer. Đến khoảng thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX có 
thê thấy tại các Phum Sróc của người Khmer đều xây dựng ngôi chùa 
thờ Phật đề thực hành nghỉ thức tôn giáo, mà trong đó các vị sư đóng 
vai trò quan trọng, có tầm ảnh hưởng rất lớn đến người dân. Bởi theo 
người Khmer, các vị chính là người tiếp nối giúp trường tồn Đạo pháp 
đồng thời hướng dẫn Phật tử thay cho Đức thế tôn. 


Ở góc nhìn tôn giáo, vị sư (Tu sĩ) được người Khmer xem là: “Sre 
bun” — thửa ruộng với đầy phúc duyên cho cộng đồng dân tộc — ví vị 
sư như thửa ruộng vì nơi đây mọi người có thể vun trồng mọi điều 
phước báo: “Trồng cây nào, ra quả đó” - (tinh thần nông nghiệp lúa 
nước). Sự vun trồng phước báo này với mong muốn cuộc sống họ có 
được sự đủ đầy hơn trong kiếp vị lai (tâm linh) hoặc ngược lại dự kiến 
cho những hậu quả mà hành động gieo trồng những nghiệp chướng 
trong kiếp hiện tại, tất cả thê hiện ở tinh thần giáo hóa chúng sinh. 
Các vị sư có vai trò, vị trí đặc biệt ảnh hưởng lớn trong cộng đồng dân 
cư. Sư đại điện cho Đức Phật đề truyền dạy và giáo hóa chúng sinh, 
bởi vậy các vị đã trở thành người thầy, từ đó luôn được cộng đồng tôn 
kính và tin tưởng. 


Theo truyền thống từ xa xưa, đời sống thường nhật của đồng bào 
Khmer và Phật giáo Nam tông không thể tách rời nhau, vì các vị Sư tu 
tại chùa đều là con em của phật tử trong vùng. Các vị Sư có uy tín rất 
lớn đối với đồng bảo, tu hành nhưng các vị không hoàn toàn thoát tục 
mà luôn tham gia vào hoạt động của cộng đồng, cũng như các công 
việc của xã hội: Tổ chức dạy chữ, dạy nghề cho đồng bào dân tộc hoặc 
hướng dẫn cách tiếp cận, nhận biết các yếu tố điều kiện tự nhiên, xã 
hội, trình độ khoa học kỹ thuật mới áp dụng trong cuộc sống hiện tại 
bằng những tri thức tu học có được. 


Trên tinh thần tôn giáo, mọi người xem Chùa là “đất Phật”, là nơi 
thực hành nghi thức cúng lễ tôn giáo. Chùa còn góp phần giáo dục vả 
đào tạo con người bởi sự khắc khe, nghiêm túc, yêu câu chấp hành 
đúng luật ở bậc tu hành (“Samane” - Sa di gồm 105 giới, “Bhikkhu” 
- Tỳ khưu gồm 227 giới được quy định trong Patimôk) đã tạo cho 
những thanh niên Khmer trong lúc đang tu hoặc sau khi đã hoàn tục 
có được lối sống, hành động có chuẩn mực, có nề nếp và đạo hạnh 
tốt. Ngoài ra nhà chùa còn góp phần nâng cao tri thức: dạy chữ, dạy 
nghề... Từ đó, nơi đây có thê xem là trung tâm sinh hoạt văn hóa độc 
đáo của cộng đồng tộc người Khmer. Các công việc của gia đình, 
cũng như sinh hoạt văn hóa, lễ hội dân tộc đều có sự tham dự của các 


TU HÀNH - NÉT VĂN HÓA ĐỘC ĐÁO TRONG CỘNG ĐỒNG *® 161 


vị sư... Nơi đây còn là bảo tàng lưu giữ các hiện vật, đồng thời cũng là 
nơi thờ cúng hài cốt những người thân của người Khmer khi quá có, 
mà vị Sư chính là người giúp cho những linh hồn đó được siêu thoát, 
theo ý nghĩa tâm linh. Nhìn chung, sinh hoạt gia đình, cộng đồng 
Phum, Sróc của người Khmer đa phần đều gắn liền với tín ngưỡng, 
với triết lý Phật giáo, vai trò của các vị Sư càng trở nên thiết yếu trong 
cộng đồng. 


3. TU HÀNH - NÉT VĂN HÓA ĐỘC ĐÁO GIỮA ĐẠO VÀ ĐỜI 
TRONG CỘNG ĐÔNG NGƯỜI KHMER 


3.1. Tu hành trong thanh niên Khmer 


Đạo Phật lấy chữ duyên làm nguyên lý đầu tiên cho giáo pháp. 
Mỗi tộc người, mỗi tín đồ Phật giáo đều có cách ứng biến chữ “duyên” 
khác nhau nhưng thể hiện ở sự phù hợp riêng. Đối với tín đồ Phật 
giáo, là cộng đồng người Khmer nói chung và người Khmer Nam Bộ 
nói riêng, nguyên lý và nguyên tắc về thời gian tu không ràng buộc, 
nhưng bắt buộc đó chính là bản thân cá nhân con người phải được tu. 
Tu nhỏ hơn 20 tuổi thọ Sadi, tu lớn hơn 20 tuổi thọ Tỳ khưu. Theo 
phong tục của người Khmer, khi người con trai lớn lên phải vào chùa 
tu một thời gian với một hay nhiều ý nghĩa: Tu để trả hiếu cho ông 
bà, cha mẹ; Tu để thực hiện tình cảm, trách nhiệm đối với dân tộc; Tu 
để tỏ lòng thành kính với Đức Phật hay trau dồi đạo hạnh; Tu đề làm 
người, trang bị tri thức (ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, hoàn thiện nhân 
cách sống làm người...) 


Về thời gian: Không quy định về thời gian tu. Theo triết lý Phật 
giáo được cho là tùy vào căn cơ, nhân duyên và ý nguyện của từng 
người với thời gian tu khác nhau. Tùy duyên mà thanh niên Khmer có 
thể tu thời gian ngắn hay dài. 


Ngắn ở đây có thể là tu một giờ, một ngày, một tuần, một tháng, ba 
tháng hè hay một năm.... Hết căn tu, thì người đó có thể trở về với cuộc 
sống, người đi ra gọi là “Sák” nghĩa là hoàn tục. Nếu vị nào đã hoàn tục, 
nhưng lại muốn tu lần nữa, vẫn được hoan nghênh chấp nhận. 


Dài ở đây là tu dài lâu, tu mãi mãi không hoàn tục, tu cho đến khi 
tuổi già và qua đời. 

Về con người: Ngày xưa, thực hiện theo quan niệm dân gian mang 
tính bắt buộc: “Con trai lớn lên ai cũng phải đi tu, cá nhân không đi 
tu sẽ bị cộng đông xem thường và cho là kẻ không có Phật tính, không 
hiểu đạo lý ở đời. Thực tế, cả cuộc sống đời thường cho thấy rõ, người 


162 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


con trai không đi tu, rất khó để cưới vợ”?. Việc tu hành ở đây, ngoài 
mặt mang ý nghĩa tâm linh, nó còn thê hiện bản sắc văn hóa đậm đà 
của dân tộc. Đặc biệt, tu hành của dân tộc Khmer còn gắn với vấn đề 
giáo dục. Vì ngôi chùa Khmer, ngoải chức năng tôn giáo, còn có chức 
năng giáo dục cho người dân, mà trong đó các vị Sư là những người 
được nhà chùa đào tạo kỹ càng nhất đề qua đó hướng dẫn người dân - 
Phật tử. Vì đây là đội ngũ then chốt, “mầm sống” của xã hội, các kiến 
thức, kỹ năng kinh nghiệp sống được hội tụ trong trí óc, thông qua 
việc tu hành tại chùa, thực tế cho thấy ở các vị sư Khmer có được khả 
năng lao động tiềm tàng. Các kiến thức học tại chùa gồm: các giá trị văn 
hóa truyền thống của đồng bảo dân tộc, ngôn ngữ - chữ viết, đạo lý làm 
người, giáo pháp đức Phật, các nghề thủ công như: chạm trô điêu khắc, 
vẻ tranh, đúc, nặng tượng... cùng với việc học chữ học nghề mỌI người 
còn được rèn luyện kỹ năng thông qua các buổi lao động sản xuất qua 
đó đã xây dựng và rèn luyện được đức tính kỷ luật, tinh thần tự giác cao. 
Điều đó càng khẳng định khi người con trai lớn lên, nhất định phải được 
tu hành, vì sau này họ đóng vai trò trụ cột trong gia đình. 


Việc thực hành theo giáo lý Phật giáo nguyên thủy (chỉ có Tăng, 
không có NI) nên trong văn hóa người Khmer không có nữ tu, tuy 
nhiên những người phụ nữ Khmer lại được giáo dục và ảnh hưởng 
rất lớn bởi tư tưởng và đạo đức Phật giáo, thông qua nếp sống truyền 
thống từ gia đình và thông qua các lễ hội, các buồi nhà sư thuyết giảng 
giáo lý và một số nghi thức truyền thống mang đậm nét Phật giáo của 
dân tộc Khmer: Lễ Phật đản; lễ Dâng y; nghi thức cúng dường cho 
chư tăng; lễ Chôi Chhnăm Thmây (như tết nguyên đán của người 
Việt); lễ Đôn-ta (lễ cúng vong linh ông bà quá có); lễ hội Oc om bok 
(cúng thần mặt Trăng)... Dù là lễ của Phật giáo hay lễ hội truyền 
thống dân tộc, mọi hoạt động của người Khmer đều gắn liền với các 
nghỉ thức tôn giáo, bởi mọi người cùng đọc kinh, nghe thuyết giảng, 
thả đèn nước, rước đèn trời... Nhìn chung, các hoạt động này đều có 
sự tham gia của các vị sư. Các vị trở nên quan trọng trong lòng mỗi 
tín đồ Phật giáo nơi đây. 

3.2 Tên gọi và cách xưng hô 

3.2.1 Tên gọi 


Thanh niên có duyên được đi tu, khi làm lễ xuất gia (tu) thường 
mặc trên người bộ trang phục băng vải trăng được gọi là “Nêk” (Thân 


2. Nguyễn Mạnh Cường, Phái giáo Kho-me Nam Bộ, NXB Tôn Giáo. Hà Nội. tr. 227. 


TU HÀNH - NÉT VĂN HÓA ĐỘC ĐÁO TRONG CỘNG ĐỒNG * 163 


cởi trần, vắt khăn dạng “Pia nia” - đó là tâm vải trắng, có chiều dài 
khoảng 2m, xếp thành khăn vắt chéo ngang ngực trái, để hở ngực 
phải, và thả hai đầu khăn xuống vai bên trái, đồng thời quấn vải trắng 
quanh hông, tạo thành chiếc “Sà rông”- đây là trang phục đặc trưng 
được thanh niên người Khmer mặc khi làm lễ tại gia). “Nêk” ở đây là 
Rồng hay thần rắn Naga, tên gọi này gắn với truyền thuyết trong đạo 
Phật về một nhân vật với lòng ngưỡng đạo, nhưng do thân kiếp vốn là 
súc sinh (răn), nên đã lén hóa thân thành người thanh niên và xin được 
vào chùa xuống tóc đi tu. Vô tình thân xác thật hiện hình trong lúc ngủ 
trưa, nên đã không còn được chấp nhận trong việc tu tiếp. Trước khi 
TỜI khỏi, y đã gợi ý xin đức Phật rằng: sau này nếu có những ai xuống 
tóc xuất gia đi tu theo con đường Phật pháp, thì hãy gọi tên người ây 
là “Nêk” để nhớ đến y - một nhân vật vốn đầy căn tu và tín ngưỡng 
đạo pháp, điều này đã được đức Phật chấp nhận cho thực hành kế từ 
đó về sau. Vì thế, trong cộng đồng người Khmer, mỗi khi làm lễ xuất 
gia cho ai đó, cá nhân đi tu đều được gọi là “Nêk”. 


Các “Nêk” sau khi đã làm lễ tại gia xong, được gia đình, bà con 
làm lễ diễn hành đưa đến nhà chùa đề hoàn tất nghi thức tu. Tại đây 
“Upaccheaya” (Sư phụ hay Hòa thượng), cùng với các vị “Bhikkhu” 
(Tỳ khưu) thực hành nghi thức tụng niệm và ngài “Upacchiaya” sẽ là 
người khoát Y, Bát cho “Nêk”, từ đó vị này trở thành một thành viên 
mới trong giới tu sĩ. Khi đó các “Nêk” này sẽ được gọi với tên khác 
đó là “Lục”. Người Việt thường gọi là Sư, ngoài ra có thể gọi là ông 
Lục, vì đây cách gọi phố thông. 


3.2.2 Cách xưng hô 


Giữa bậc tu hành với tín đồ gồm cha mẹ ruột, bà con đáng tuôi cha 
mẹ của bản thân đều xưng hô: “Tma” — gọi là “Nhôm” (Tôi — Bà con). 
Cách xưng hô này thể hiện sự phổ độ chúng sinh, với ý niệm một khi 
đã đi tu theo con đường Phật pháp thì người tu ấy đã được xem là hiện 
thân của Đức Phật. Tất cả người dân hay cả người thân trong gia đình 
đều là tín đô. 

Giữa bậc tu hành với nhau xưng hô: “Kna” và gọi nhau bằng “Lục 
bòn” hay “Lục kru” tùy theo vai vế, giáo phẩm. Cách khác có thê gọi 
bằng tên hay gọi là “Lục p-uôn” — (sư em) ở đây nêu như bậc tu hành 
là Tỳ khưu với Sa di. 

GIữa người dân (Phật tử) với bậc tu hành thì tự xưng bản thân là 
“Kna” và gọi bậc tu hành bằng “Kun” hay “Kun machas” — người có 
ơn hay, người có đầy ơn nghĩa. Ngoài ra, còn có những cách gọi khá 


164 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


quen thuộc như “Lục bòn”, “Lục mia”, “Lục Kru”... tât cả dựa vào 
tuôi tác, giáo phâm hay sự cảm kích tôn sùng: 


Gọi “Lục bòn”— bậc tu hành có tuôi lớn hơn bản thân. 
Gọi “Lục mia” — bậc tu hành ở tuổi chú, bác. 
Gọi “Kru” hay “Lục Kru” — người tu hành là bậc thầy 


Gọi là “Lục thum” hay “Lục kru thum” (sư cả) — bậc tu hành là 
người điêu hành, quản lý nhà chùa, có thê là sư cả hay trụ trì. 


Đặc biệt, “Lục tà” là cách gọi cho những bậc tu hành đã từng trải 
qua. đời sống gia đình (vợ chồng), nhưng do những biến cố xảy ra, 
khiến bản thân rơi vào bế tắt, phải đến với đạo pháp để tìm lối thoát. 
Đa số những người tu “Lục tà” thì họ sẽ sống đời với lý tưởng tu hành 
cho đến khi thác, ít có trường hơp hoàn tục trở lại. 


Khi bậc tu hành đã “Sắk” (hoàn tục) được cha mẹ, bà con và người 
dân gọi là: 

- “On thịch + tên gọi của cá nhân đó”, Ví Dụ: On thịch Phone, On 
thịch Sang... 


- “Lột on thịch” hay “Khạch” 


Riêng các cá nhân đã hoàn tục, vẫn tiếp tục gọi cha mẹ ruột, bà 
con đáng tuôi cha mẹ của bản thân là “Nhôm” nhưng đôi lại tự xưng 
là “Kuôn”(con) hay “Khnhum” (tôi). 


Cách gọi như thế thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với nhà sư và 
những người đã từng được tu học, theo quan niệm truyền thông của dân 
tộc Khmer. Ngoài ra, cũng theo cách gọi này, như một đặc điểm để phân 
biệt các cá nhân đã từng được tu học so với những thanh niên không được 
hoặc chưa được tu trong nhà chùa so với cộng đồng tộc người. 


Ngày nay, do sông trong điều kiện kinh tế thị trường, con người 
phải vì cuộc sống của riêng mình: Học tập, làm thuê... để bản thân 
được sống và hội nhập. Trong khi đó mức sống của đồng bào Khmer 
vẫn còn khá thấp hơn so với khu vực, phần lớn các hộ sống bằng nghề 
nông, nương rẫy, một số nghề thủ công đòi hỏi sức lao động: giả Cốm 
Dẹp, Đan Chiếu, làm Điệm Bàng, nghề Mộc...Nên phần lớn các nam 
thanh niên lớn lên, điều phải gắn sức để phụ điều hòa kinh tế cho gia 
đình, hơn nữa nhu cầu thiết yếu của thị trường lao động tại các công 
ty ở các thành phố lớn ngày càng thu hút nam thanh niên địa phương 
tập trung đông đảo. Riêng một số gia đình có mức sống khá giả đã 


TU HÀNH - NÉT VĂN HÓA ĐỘC ĐÁO TRONG CỘNG ĐỒNG *® 165 


tạo mọi điều kiện để con em được học hành đến nơi đến chốn... điều 
đó đã tạo nên một khoảng cách lớn, khiến một số thanh niên Khmer 
không còn cơ hội để được tu hành. Do có những lý do chính đáng 
trên, khiến một số thanh niên không có được cơ hội đi tu, nhưng sau 
khi lập gia đình, vẫn được xã hội, cộng đồng người Khmer ngày nay 
chấp nhận, hay vẫn gã con gái của mình cho, chỉ cần người con trai đó 
có được đức tính cần cù siêng năng, chí thú làm ăn, lương thiện. Đây 
chính là cách nhìn thông thoáng hơn, nhưng không vì thế mà đạo Phật 
trong lòng người Khmer tan biến dần theo thời gian. Vì ở một khía 
cạnh nào đó dù bề bộn với công việc mưu sinh nhưng phần lớn các 
gia đình người Khmer vẫn đậm một tư tưởng tốt đẹp đó là phát tâm 
trong sạch hướng con em của mình được một lần vào chùa tu. Thực tế 
cho thấy nam thanh niên ngày nay dù đã đi làm thuê, đang học tập hay 
công tác ở một cương vị nào đó trong xã hội nhưng vào một thời điểm 
nào đó, trước khi lập gia đình họ cũng sẽ tranh thủ đề được tu với thời 
gian thích hợp. Đây là một khía cạnh mở, hoàn toàn phù hợp với thời 
cuộc, mà trong đó vẹn cả đôi đường giữa đạo pháp và dân tộc trong 
cộng đồng. Bởi chính nguyên lý đạo và đời đã thấm nhuằn trong lòng 
dân tộc: “Sống vào chùa gửi thân, chết vào chùa gửi cốt” hay “Trẻ vui 
ở nhà, già vui đến chùa”... tất cả thể hiện ở tầm quan trọng mà chính 
cửa Phật đã ban cho con người. 

Với triết lý sống để làm phước, vì vậy các lễ hội tôn giáo, lễ hội 
dân tộc chính là dịp để người Khmer thê hiện tắm lòng của mình: 
Càng làm phước nhiều thì lòng người càng thanh thản. Đặc biệt, khi 
gia đình phật tử có được người con tu hành trong nhà chùa, phật tử là 
cha mẹ càng thấy được niềm vinh dự và tự hào lớn lao trước bà con 
trong Phum — sróc. 


Người Khmer quan niệm về lẽ sống đời là đạo, đạo là đời, do đó 
cuộc sống của họ luôn gắn liền với đạo Phật và ngược lại. Trong sinh 
hoạt, các vị sư phải thực hành và rèn luyện theo đạo pháp đó là: thọ 
giới, bố thí và tụng niệm. Tùy theo từng giới mà ba tiêu chuẩn trên 
được qui định một cách cụ thể hơn. Mỗi ngày, các nhà sư Nam tông 
Khmer đều phải đi “Bun Batf” - khất thực với ý niệm phố độ chúng 
sinh, “Phật” đi đến mọi nhà hóa pháp cho đời, riêng việc “đặt bát”- 
dâng cơm, cúng dường cho các vị sư không phải là một qui định bắt 
buộc, mà là bằng sự tự nguyện và tắm lòng thành kính trong sạch của 
“Putthas borisat” - Phật tử . Có thể thấy, sự thông thái của các nhà sư 
Phật giáo Nam tông Khmer khi đi khất thực thể hiện sự hòa hợp giữa 
đạo và đời sâu sắc. Ngoài ra, các bậc tu hành nếu hết căn duyên, sau 


166 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


một khoảng thời gian tu học tại chùa, các vị sẽ trở về với cuộc sông 
gia đình, những hành trang được trang bị tại chùa sẽ giúp họ hòa nhập 
tốt vào cuộc sông, với vai trò là một người công dân đã được đào tạo 
tốt. Mặt khác, nếu các vị phát tâm trong sạch, dâng hiến cuộc đời 
mình vào việc tu học đạo pháp của đức Cồ Đàm, tất yếu càng được 
cộng đồng tôn trọng và đề cao hơn nữa ví như “Keo Mani” — Viên 
ngọc sáng ngời. Chính những bậc tu hành này sẽ giúp đạo Phật được 
trường lưu, các tín đồ sẽ được giáo hóa bằng hạnh nguyện của bậc 
xuất gia. Các vị dù là tu trong khoảng thời gian ngắn, sau đó hoàn tục, 
hay quyết chí được tu tịnh, hạnh nguyện trọn đời, thì ở họ vẫn ý thức 
được rằng bản thân sẽ thực hành với giáo điều cao cả trong giáo lý 
Phật giáo, để giữ gìn và phát huy giá trị của một chân tu chân chính, 
góp phần làm đẹp cho đời. 


4. KẾT LUẬN 


Phật giáo Nam tông Khmer là một trong các hệ phái Phật giáo 
đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia, đóng góp cho sự tồn tại, 
hưng thịnh và phát triển của đất nước. Qua thăng trầm trong lịch sử 
truyền bá và tiếp nhận tại vùng đất Nam Bộ đã thể hiện được nét đẹp 
văn hóa riêng biệt. Việc tu hành trong thanh niên thật sự là một nét đẹp 
văn hóa độc đáo mà cộng đồng dân tộc Khmer có được, góp phần vào 
sự vững bền của Phật giáo. Trong thời kỳ hội nhập, văn hóa Phật giáo 
được cộng đồng người Khmer gìn giữ và phát huy, hòa nhập nhưng 
không hòa tan, đưa đạo về với đời. Đây là một giá trị lớn để Phật giáo 
đi vào lòng người với niềm an vui chân thật cho toàn nhân loại. 


*xw“% 


TU HÀNH - NÉT VĂN HÓA ĐỘC ĐÁO TRONG CỘNG ĐỒNG ® 167 


Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Mạnh Cường, 2008, Phật giáo Khơ Me Nam Bộ, NXB 
Tôn Giáo. Hà Nội. 

2. Trần Hồng Liên, 2004, Góp phân tìm hiểu Phật giáo Nam Bó, 
NXB Khoa học xã hội. Hà Nội. 

3. Sơn Phước Hoan cùng nhóm các tác giả, 1999 — 2000, ¡ frỏ 
của chùa đối với đời sống văn hóa của động bào Khmer Nam Bộ, 
Chuyên đề nghiên cứu khoa học. tr.34. 

4. Danh Út, 2014, Biến đổi trong đời sống Văn hóa của Tù sĩ Phật 
giáo Nam tông Khmer tỉnh Kiên Giang, Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học. 

5. http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/viNews/38/0/162/0/1290/G101_- 
thieu so luoc ve Phat giao Nam tong Khmer 

6. http://cinet.gov.vn/ArticleDetail.aspx?articleid=2241 1 &sitepag 
eid=598#sthash.HIhcbPIk.dpbs 


168 


169 


H0ẠT ĐỘNG CỦA TU SĨ PHẬT GIÁ0 NAM TÔNG 
KHMER TỈNH KIÊN GIANG NHÌN TỪ 
GÓC ĐỘ VĂN HÓA NHẬN THỨC, VĂN HÓA ỨNG XỬ 
(TỪ SAU NĂM 1986 ĐẾN NAY) 


ĐĐ.ThS. Danh Út® 


Tóm tắt: 

Tu sĩ ¡ Phật giáo Nam tông Khmer ở tỉnh Kiên Giang có đời sống 
văn hóa gắn liên với đời sống xã hội, mỗi vị tu sĩ được xem là một 
người con ưu tí của đông bào Khmer trong tỉnh. Các vị luôn là người 
gương mâu, thường xuyên giáo dục phật tử thực hiện tốt chủ trương, 
đường lỗi của Đảng, pháp luật Nhà nước. Hoạt động của các vị là nhằm 
làm cho đời sống của phật tử người Khmer có cuộc sống tươi đẹp hơn, 
cho con em người Khmer được học hành, tham gia vào công tác xóa đói 
giảm nghèo, làm giảm bớt gánh nặng cho xã hội. Các vị cũng là những 
người tham gia học lập, trang bị kiến thức cho bản thân mình, mội khi 
quay về với cuộc sống đời thường, các vị sẽ là những người mẫu mực 
trong việc chấp hành pháp luật ở địa phương, thường xuyên hướng dẫn 
phật tứ làm những việc thiện có ích cho xã hội, cho phụm sroe. 


DẪN NHẬP 
Hoạt động của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer từ sau năm 1986 


đến nay đã có những thay đổi tích cực, trên nhiều lĩnh vực hoạt động. 
Do nhu cầu đổi mới của đất nước, nhiều lĩnh vực trong cuộc sống xã 


(*). Đại Đức, Thạc sĩ Danh Út, Chủ Tịch Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước Tp.Rạch Giá, 
Kiên Giang. 


170 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA. 


hội đã được thay đôi, nên Phật giáo các hệ phái, trong đó có hệ phái 
Nam tông Khmer, cũng chuyên biến theo đà phát triển chung. Trong 
tiến trình hiện đại hóa đất nước, các vị tu sĩ cũng góp phần tham gia, 
bằng nhiều hình thức khác nhau, như vận động những nhân tố tích cực 
trong xã hội thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước. Những phong trào xóa đói giảm nghẻo, xây 
dựng nông thôn mới... đã góp phần làm thay đôi diện mạo đất nước, 
làm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn, cũng trong quá trình đó, đời 
sông của các vị cũng đã thay đôi theo xu thế của thời đại trong nhiều lĩnh 
vực, trong đó lĩnh vực nhận thức, ứng xử được đề cập dưới đây. 


1. LĨNH VỰC VĂN HÓA NHẬN THỨC 
1.1 Nhận thức của người Khmer về Phật giáo 


Sự hình thành nhận thức về Phật giáo: Người Khmer theo Phật 
giáo Nam tông, đã từ lâu lắm có tên gọi là hệ phái Theravada, theo tên 
gọi này thì hệ phái Theravada đã xuất hiện ở vùng Đông Nam Á. từ 
trước Công nguyên, khoảng 300 năm, theo chuyến truyền đạo của hai 
vị A la hán có pháp danh là Sonathera và Uttaratherat. Từ việc tiếp 
nhận Phật giáo do hai vị chư Tăng nêu trên đến truyền đạo, nên có tên 
gọi là hệ phái Theravada (lời truyền của vị Thera), tên Theravada đã 
đồng hành cùng lịch sử Phật giáo của cả vùng này. Do Phật giáo trong 
người Khmer tồn tại song song cùng Bà- la-môn giáo, nên Phật giáo 
trong thời kỳ đầu chỉ phát triển ở chừng mực vừa phải, lúc thì phát 
triển sâu rộng, lúc thì co thủ ở phạm vi hẹp [LSPG:68] tùy thuộc vào 
chế độ cai trị lúc bấy giờ. Qua thời gian lâu dài dần dần Phật giáo đã 
lấy lại thế đứng của mình và Bà-la-môn giáo. ngày càng mờ nhạt trong 
tín ngưỡng của người Khmer cho đến khi mất hăn như ngày hôm nay. 
Việc này các nhà văn Khmer ngày xưa đã hư cấu trong sự tích tết Chôl 
Chhnăm Thmây của người Khmer, coi như sự chuyên giao giữa Phật 
giáo và Bà-la-môn giáo, sự tích đó còn lưu truyền đến hiện nay. 

Ngoài ra, người Khmer còn chuyên từ ăn tết theo Bà-la-môn (vào 
01 tháng 11 âm lịch Việt) sang ăn tết theo Phật giáo (ngày 13 hoặc 14 
tháng 04 dương lịch hằng năm). 

Bề dày Phật giáo hàng nghìn năm đã để lại những nét đẹp trong 
phong tục, tập quán, những thơ ca, văn học, ngôn ngữ, những luật lệ 
của người Khmer gắn liền với Phật giáo, đã đúc kết vào tâm tư tình 


1. Pang, Khát (1963), Lịch sứ Phát giáo ở Campuchia, Viện Phật học CPC. 


HOẠT ĐỘNG CỦA TU SĨ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER ® 171 


cảm của người Khmer từ bấy lâu nay và trở thành đời sống tâm linh 
của mọi người Khmer trong xã hội, không dễ gì phai nhạt. Từ đó, các 
thế hệ trước đã qua đi, thế hệ sau kế tục truyền thống tu học đề gìn giữ, 
bảo tồn Phật giáo trong lòng cộng đồng người Khmer mãi mãi. Cho 
nên, trong người Khmer ít nhiều vẫn còn người tu học, để gìn giữ đạo 
giáo, mặc dù đi tu không dễ dàng chút nào. 


1.2 Quan niệm của người Khmer về tu học 


Từ sau năm 1986 đên nay, các bậc cha mẹ có con trai luôn tôn tại 
các quan niệm: 


© Tu để tạo điều kiện cho con em được học tập: Khi con em lớn lên, 
việc toan tính của cha mẹ lo con mình không học được đến nơi đến 
chốn, vì tính bồng bột ham vui của lứa tuổi mới trưởng thành, nên khi 
con trai đã vừa học hết cấp 2, thì sắp xếp cho con vào chùa tu học sớm, 
để cách ly môi trường xã hội đầy cám dỗ, bỏ bê việc học hành. Hiện 
nay, trong các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, ta thấy các sư sa di đi 
tu khi còn rất trẻ, rất ngây thơ, là lứa tuổi chưa quan tâm gì đến giáo 
lý, đến triết học, đến cõi Niết bàn...Nhưng cũng phải đi tu để khép 
mình vào khuôn khổ của giới luật, mong học được những điều hay, lễ 
phải, để có điều kiện học chữ Khmer, là chữ viết của dân tộc mình, với 
những kiến thức cần thiết khác làm hành trang trước khi bước vào đời. 
Thật vậy, chỉ một thời gian 5-7 năm tu học, các vị tu sĩ này đã trưởng 
thành, có người là giáo viên đứng lớp dạy chữ Khmer, có người ngoài 
vốn liếng chữ Khmer ra còn có bằng đại học, bằng sư phạm, là kỹ sư 
xây dựng... Từ đó, cho thấy việc toan tính của gia đình, của nhà chùa 
không phải là không có cơ sở ,vì thế hệ tương lai của con em mình 
trước khi bước vảo đời thông qua con đường tu học. 


* Tu là niềm hãnh diện đổi với gia đình và người thân: Việc có con 
cái đi tu không phải gia đình nào cũng thực hiện được, vì tuôi trẻ. Ít 
khi chịu sự ràng buộc của luật lệ nhà chùa, tuổi trẻ thường ham muốn 
bay nhảy, vui chơi hơn là bị ràng buộc bằng luật lệ hà khắc. Do vậy, 
có được con em đi tu, không chỉ là niềm vinh hạnh của gia đình, mà 
còn là của cả họ hàng và người thân. Không những thế, khi đã tu học 
nên người có uy tín trong chùa, trong đạo giáo, thì gia đình và dòng 
họ người thân, niềm vui này càng nhân lên gâp bội. Cha mẹ của những 
tu sĩ có chức sắc trong chùa luôn được bà con phật tử kính trọng, mỗi 
khi tiếp xúc, họ luôn có thái độ lịch thiệp, nhã nhặn. 


* Tu để giữ gìn truyền thông của dân tộc: Trong bỗi cảnh nền kinh 
tê phát triên như hiện nay, đời sông vật chât, tinh thân xã hội đang tiên 


172 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


triển mạnh mẽ, các luồng văn hóa ngoại lai tràn vào nước ta là chuyện 
diễn ra hằng ngày, không chỉ văn hóa của các dân tộc ít người, ngay 
cả người Việt cũng phải chịu sự tác động không tránh khỏi, đã đặt ra 
nhiều suy nghĩ cho những người luôn muốn gìn giữ bản sắc dân tộc 
mình trong môi trường xã hội phát triển. Người Khmer có suy nghĩ, 
xưa nay chỉ có những người đi tu trong Phật giáo Nam tông Khmer 
là những cánh chim đầu đàn trong việc gìn giữ, bảo tồn truyền thống 
dân tộc. Hơn ai hết, những người được đi tu, được học hành đến nơi 
đến chốn, nếu ai đó hoàn tục trở về cuộc sống đời thường, thì họ là 
những người am hiểu truyền thống dân tộc và không bao giờ rời bỏ 
dân tộc mình, dù họ ở xa cũng luôn nghĩ về nơi họ đã từng gắn bó, là 
nơi họ trưởng thành, từ đó, họ luôn là người hướng dẫn bà con phật 
tử hành đạo theo chuẩn mực của Phật giáo. Còn những người trưởng 
thành ở môi trường khác, sẽ không được như vậy, họ ít quan tâm đến 
chùa chiên, đến đạo giáo, thậm chí sau khi thành đạt, có người còn từ bỏ 
dân tộc mình, không quan tâm, không màng đến việc dân tộc của họ có 
hoàn cảnh, cuộc sống ra sao. Cho nên, người Khmer thường quan tâm 
đến những người có tu học trong Phật giáo, tôn trọng những người am 
hiểu về truyền thông dân tộc, biết lo cho cộng đồng dân tộc là như thế. 


2. LĨNH VỰC VĂN HÓA ỨNG XỬ 
2.1. Trong học tập 
* Học chữ Khmer 


a) Trước năm 1986: Sau năm 1975 khi đất nước mới giải phóng, 
việc học chữ Khmer được Ban Khmer vận phát động nhằm nâng cao 
trình độ dân trí trong người Khmer để đáp ứng nhu cầu xây dựng đất 
nước, xây dựng quê hương sau khi kết thúc chiến tranh. Phong trào 
học chữ khmer trong giai đoạn đầu được tăng lên, các con em người 
Khmer rất khao khát việc học tập, vì trong giai đoạn chiến tranh, họ 
không được học tập nhiều, nên lúc này họ phải học lại. Do số liệu học 
chữ Khmer trước năm 1986 của giới tu sĩ Khmer không còn lưu lại, 
nên không có số liệu cụ thể để so sánh, phải đến phỏng vấn một số 
vị Hòa thượng, những người đã từng tham gia quản lý việc học chữ 
Khmer trong giới tu sĩ Phật giáo Nam tông đề làm cơ sở so sánh. 


b) Sau năm 1986: Đất nước được đổi mới, và sau nhiều lần Hội 
Đoàn Kết Sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh có đề nghị chính quyền 
Tỉnh cho phép các chùa mở lại việc học Pali và kinh luận giới cho tu 
sĩ và con em Phật tử Phật giáo Nam tông Khmer được học hành. Qua 
nhiều lần đề nghị, lãnh đạo Tỉnh tìm hiểu về nội dung chương trình 


HOẠT ĐỘNG CỦA TU SĨ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER ® 173 


học này, các vị Hòa thượng đã nêu rõ mục đích ý nghĩa của việc học 
Pali, Kinh luận giới với các cấp lãnh đạo. Khi hiểu được nội dung học 
tập là thích đáng, lãnh đạo Tỉnh đã cho phép mở lại việc học Pali và 
Kinh luận giới cho đến nay. 


Việc học chữ Khmer sau năm 1986 dần dần được khôi phục lại, 
nhất là giai đoạn hiện nay, có điều kiện thuận lợi hơn là do có sự quan 
tâm của các cấp lãnh đạo ở địa phương và Hội ĐKSSYN ở tỉnh và 
huyện. Tuy nhiên, gần đây việc học chữ Khmer của các vị sư có xu 
hướng chững lại, nguyên nhân là do nhận thức trong xã hội có thay 
đôi, có người cho răng, học chữ Khmer thì không phục vụ được nhu 
cầu công việc, mà hiện nay xã hội đang cần, hầu hết các công việc 
hiện nay chỉ cần sử dụng tiếng và chữ phổ thông, nên lượng sư sãi 
theo học phô thông ngày càng đông thêm. Các vị phần nhiều đã tranh 
thủ các tháng nghỉ hè để học thêm chữ Khmer, nên chất lượng học chữ 
Khmer cũng không cao lắm. 


Hằng năm, Hội ĐKSSYN và nhà chùa đều tô chức dạy chữ Khmer 
cho các vị sư sãi và con em phật tử, tổ chức thi cử vào dịp tết Nguyên 
đán, từ mùng 4 đến mùng 5 tết hằng năm, để thâm định chất lượng 
học tập của các vị sư và các cháu học sinh. Ngày 13-14 tháng 2 năm 
2013, tại chùa Rạch Sỏi, Hội ĐKSSYN Tỉnh tổ chức Hội đồng thi tốt 
nghiệp tiêu học Pali ngữ, Kinh luận giới và lớp 5 Khmer ngữ năm học 
2012-2013 cho 247 thí sinh, kết quả đạt 94%0), 


Tuy vậy, việc học tập của các vị hằng năm chỉ ôn định tương đối, 
hay có thê nói là không ồn định. Như học Pali năm 2010 là: 33 vị, đến 
năm 2011 còn 16 và năm 2012 lại tăng lên 26. Nếu tính theo số lượng 
học ổn định thì phải giảm dần, ở đây giảm đột ngột và lại tăng đột 
ngột. Còn học Kinh luận giới thì năm thứ nhất là 33, năm thứ hai, thứ 
ba thì không, điều đó cho thấy tập quán học tập của tu sĩ Phật giáo Nam 
tông Khmer thường là “Tốt thì tìm đến, không tốt thì bỏ đi nơi khác”, có 
khả năng vào năm 2010, SỐ lượng tu sĩ mới của năm tăng đột ngột, nên SỐ 
người học tăng, rồi năm 2011 có khả năng đi học nơi khác hoặc chuyên 
sang học kiến thức khác, đến năm 2012 thì số lượng tăng lại, đó là một 
khả năng. Còn khả năng nữa là các tỉnh khác học nhưng không tổ chức 
thi cử, hoặc thi trượt ở tỉnh khác, rồi tìm đến Kiên Giang để thi lại, điều 
này xưa nay trong Phật giáo Nam tông Khmer không cắm đoán bao giờ, 
miễn là thí sinh đừng vi phạm nội quy thi cử của ban tô chức. 


2. Báo cáo nhiệm kỳ II-II-IV-V (1995-1999/1999-2004/2004-2009/2009-2014) đại hội 
Hội Đoàn kêt sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang. 


174 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Số liệu trên đây cho thấy một điều nữa là: Hàng năm việc học Pali 
cũng ít hơn Kinh luận giới, như vậy đề các vị học các lớp Pali cao hơn 
thì không thể, vì ở sơ cấp không có thì trung cấp cứ giãm dần. Cho 
nên, bước vào Viện Phật học Phật giáo Nam tông Khmer Nam bộ SỐ 
lượng tăng sinh cũng không đông lắm. Hàng năm, các thí sinh ở tỉnh 
khác đến đăng ký thi cử tại Kiên Giang là thường xuyên diễn ra. Ở 
Kiên Giang, sau khi thi cử Hội ĐKSSYN tỉnh còn tổ chức “đặt Bát 
hội” (hội các tu sĩ đi khát thực để bá tánh, Phật tử đặt bát cúng dường, 
hàng năm từ 500 vị trở lên), điều này cũng thu hút các tu sĩ từ nơi khác 
về rất đông, kế cả các hệ phái khác ngoài Nam tông. 


Việc học chữ Khmer gồm các cấp học, từ lớp I đến lớp 5, học Pali 
Roong (3 năm) và Kinh luận giới 3 cấp, hằng năm đều tổ chức thi tập 
trung tại chùa Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, từ năm 2000 cho đến 
nay. Các vị học xong lớp 5 có thê học tiếp Pali hoặc Kinh luận giới để 
nâng cao thêm trình độ giáo lý và chữ Khmer, do trong chương trình 
Pali hoặc Kinh luận giới đều có học thêm chữ Khmer và một số kiến 
thức khác. Kết thúc các cấp học này, các vị được chuyển lên học tiếp 
trường Trung cấp Pali tại tỉnh Sóc Trăng, tại đây các vị sẽ được trang 
bị thêm kiến thức phô thông đến hết cấp 3. Sau khi kết thúc trung cấp 
Pall, các vị tiếp tục học cao hơn tại Viện Phật học Phật giáo Nam tông 
Khmer thành phố Cần Thơ và kết thúc chương trình học Pali tại đây. 


Trong năm 2013, các vị tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer ở Kiên 
Giang đi học Pali ngoài tỉnh như sau: Hội ĐKSSYN tỉnh tuyển 7 vị 
tăng sinh đi học trường Trung cấp Bỏ túc văn hóa Pali Nam bộ tại tỉnh 
Sóc Trăng năm học 2013-2014, tính đến nay tổng số tăng sinh đang 
học tại đây là 43 vỊ. Tuyển 3 vị tăng sinh đi học khóa LII tại Học viện 
Phật giáo Nam tông Khmer thành phố Cần Thơ, hiện nay số tăng sinh 
học tại đây là 5 vịt). 


Như vậy, việc học tập của các tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer đã 
hoàn toàn kết thúc chương trình học Pali ở tại trong nước, không cần 
phải sang Campuchia hoặc Thái Lan học như trước đây nữa. Đây là sự 
chuyền biến lớn trong việc học tập của các tăng sinh trong giai đoạn 
hiện nay, dưới sự quan tâm tạo điều kiện mọi mặt của Nhà nước ta đối 
với Phật giáo Nam tông Khmer, dần dần Phật giáo Nam tông Khmer 
sẽ độc lập về kiến thức Phật học và Phật sự. 


3. Báo cáo nhiệm kỳ II-HI-TV-V (1995-1999/1999-2004/2004-2009/2009-2014) đại hội 
Hội Đoàn kêt sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang. 


HOẠT ĐỘNG CỦA TU SĨ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER ® 175 


c) So sánh việc học tập ở các chùa 


* So sánh trong huyện: Theo số liệu thống kê được từ các chùa 
trong huyện về việc học tập cho thấy, những chùa có số lượng phật 
tử đông thì có tu sĩ nhiều và số lượng học tập cũng cao hơn nơi khác, 
còn những chùa có SỐ lượng phật tử ít, thì tu sĩ cũng ít và việc học tập 
cũng ít hơn, trong một huyện thì chùa nằm ở vùng sâu cũng học ít hơn 
chủa ở vùng tập trung. Đối với Phật giáo Nam tông Khmer, việc chùa 
tổ chức học chữ Khmer thường xuyên với chùa ít tổ chức học tập là 
do các nguyên nhân sau: 


1) Truyền thống học tập xưa nay của nhà chùa 


Những chùa có truyền thống học tập xưa nay thì những người học 
trước đây còn lại trong chùa hoặc đã hoàn tục nhưng vân sinh sống 
gần chùa, họ sẵn sàng tham gia dạy chữ cho thế hệ kế tiếp mà không 
cần đòi hỏi thù lao đúng mức. Nên khi chùa mở lớp là có giáo viên 
đứng lớp ngay. 

2) Vai trò của trụ trì chùa 


Những trụ trì chùa luôn quan tâm đến việc học tập chữ Khmer của 
tu sĩ và con em phật tử trong chùa thì chùa đó thường xuyên tô chức 
học tập, vì ai cũng biết có học mới nên người, mới làm được việc. Đối 
với những chùa trước đây chưa quan tâm việc học hành nhiều, nhưng khi 
trụ trì mới là người quan tâm việc học hành, thì chắc chắn sẽ khơi dậy 
phong trào học tập trong chùa. Vai trò của trụ trì rất quan trọng là vậy. 


3) Lượng Phật tử của chùa đông 


Ở Kiên Giang, số chùa chênh lệch nhau về số lượng phật tử có 
không ít. Ví dụ: chùa Tà Mum (thứ Hồ), chùa Cả Bần (Thủy Liễu) 
của huyện Gò Quao số lượng phật tử ở chùa này thì gần 1.000 hộ và 
phong trào học tập ở đây cũng cao hơn các nơi khác trong huyện. Còn 
các chùa khác, như chùa Rạch Tìa (Đzek 7a), chùa Lục Phi số lượng 
phật tử ở chùa này khoảng hơn 100 hộ thì việc học tập cũng ít hơn. 


Tuy nhiên, không phải là chùa không mở lớp, thì không có người 
học, thông thường, các tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer khi đã đi tu 
thì phải cỗ gắng học tập, nếu trong chùa mình tu mà không mở lớp dạy 
học, thì các vị đi nơi khác để học, đề trau dôi kiến thức của bản thân. 
Điều này sẽ không gặp khó khăn đối với việc các vị đến một điểm 
chùa nào đó đề học tập và nội dung học về kinh pháp hay giáo lý Phật 
giáo thì phật tử họ sẵn sàng đón nhận, thậm chí còn ưu đãi. Nhưng nếu 


176 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


học chương trình học phổ thông hoặc kiến thức ngoài giáo lý, thì gia 
đình tự lo liệu, vì được cho là kiến thức các vị học đó là kiến thức tự 
kiếm sống cá nhân sau này, không có lợi ích gì cho Phật giáo cả, nên 
ở một số thành phó, khi sư sãi đến học thường thì tự túc để được học 
hành, ít được trợ giúp từ Phật tử. 


* So sánh huyện với huyện 


Việc đem so sánh giữa huyện trung tâm và huyện vùng sâu thì đời 
sống của các tu sĩ hai nơi này khác nhau rất nhiều. Các chùa có số 
lượng phật tử đông thì sư sãi cũng đông, điều đó đồng nghĩa với mọi 
hoạt động trong tôn giáo đều tập trung về nơi đông đúc hơn. Từ hoạt 
động tăng sự, học tập, tham gia lễ lộc của bá tánh, các sinh hoạt Ø1aO 
lưu trong cộng đồng dân cư đều tập trung về những trung tâm có dân 
cư là Phật tử đông. Còn những vùng sâu, vùng xa thì chùa có lượng 
phật tử ít, tu sĩ ít, khi cần tổ chức tăng sự, như thọ giới Sa di lên Tỳ 
kheo... thì phải đến những chùa ở trung tâm, có số lượng tu sĩ đông để 
xin thọ giới, làm như vậy là đỡ tốn kém hơn và cũng thuận tiện hơn là 
rước các vị về chùa mình sẽ tốn kém nhiều hơn. Như vậy, hoạt động 
tăng sự thường tập trung về những nơi trung tâm là như thế. 


- Học phổ thông 


Hằng năm, các sư sãi theo học ở các cấp học từ cấp II trở lên rất 
đông, điểm tập trung là trường Dân tộc nội trú của huyện và tỉnh. Đối 
với các trường phố thông Dân tộc nội trú ở cấp huyện và tỉnh, các vị 
sư tham gia học tập là do học từ cấp thấp lên từ lúc còn nhỏ, cha mẹ 
sắp xếp cho con vào tu sớm, để duy trì việc học tập cho đến xong 
chương trình học phổ thông. Mặt khác, trong các trường Dân tộc nội 
trú có cả chương trình học chữ Khmer, để các vị trau dồi thêm, ngoài 
ra các vị còn tranh thủ các tháng nghỉ hè học thêm chữ Khmer đề có 
vốn, sau khi học xong phổ thông các vị có thể học thêm Pali hoặc 
Kinh luận giới, trang bị thêm kiến thức về giáo lý Phật giáo và chữ 
Khmer làm hành trang sau này. 


° Học Đại học và sau Đại học 


Ngày xưa, việc sư sãi Nam tông Khmer học hết cấp 3 là mơ ưƯỚC 
khó thực hiện. Ngày nay, các vị tu sĩ Khmer đã được học tập nhiều cấp 
học khác nhau và đang có dấu hiệu ngảy càng tăng, một sô vị đã được 
du học nước ngoài, được Nhà nước hỗ trợ kinh phí du học là việc mới 
nhất hiện nay. Việc các vị sư đi du học nước ngoài là quan điểm rõ 
ràng nhất trong việc thực hiện chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà 


HOẠT ĐỘNG CỦA TU SĨ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER ® 177 


nước đối với Phật giáo Nam tông Khmer, làm cho Phật giáo Việt Nam 
ngày càng hội nhập sâu rộng cùng Phật giáo thê giới. 


Số liệu báo cáo của Hội ĐKSSYN tỉnh trong năm 2013 như sau: 
“cử 12 vị đi học các trường Cao đẳng, Đại học và Tin học ngoại ngữ 
tại thành phố Hồ Chí Minh. Cần Thơ, 7 vị tăng sinh đi du học về Phật 
giáo tại Thái Lan và I vị học thiền tại nước Myanmar, 7 vị đang học 
lớp Cao học văn hóa tại trường Đại học Trà Vĩnh (3 sư và 4 Phật tử), 
9 vị đang học Đại học và Cao đăng trong tỉnh”), 


Việc học tập của các vị sư cũng được sự hỗ trợ từ các nhà chùa 
ở địa phương, ngoài sự hỗ trợ của Phật tử trong chùa mình, còn có 
sự ủng hộ của một số chùa khác nữa. Báo cáo của Hội ĐKSSYN 
tỉnh năm 2013 như sau: “Chùa Sóc Xoải ủng hộ tăng sinh đi học các 
trường Trung cấp hoặc Cao đẳng và các lớp học trong và ngoài tỉnh số 
tiền là: 67.600.000 đồng”6), 


Số liệu trên đây cho thấy số lượng tăng sinh theo học các khóa học 
sau Đại học ngày càng tăng lên. Kiến thức mà các vị tiếp thu được từ 
nhà trường đã nâng cao được mặt bằng dân trí, rút ngắn dần khoảng 
cách giữa người Khmer với các dân tộc anh em khác, trong đó có sư 
sãi Phật giáo Nam tông Khmer. Khi quay về địa phương, những kiến 
thức mà các vị tiếp thu được sẽ góp phần vận động Phật tử hiểu thêm 
về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, làm sâu sắc 
thêm mối quan hệ giữa đạo và đời. 


* Việc trang bị vi tính trong chùa Phật giáo Nam tông Khmer 


Thời gian gần đây, cùng với sự bùng nỗ của công nghệ thông tin, 
hoạt động kinh tế -xã hội đã tận dụng tính ưu việt của tin học áp dụng 
cho mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, làm cho tốc độ phát triển ở nước 
ta vươn lên mạnh mẽ. Các tu sĩ trong Phật giáo Nam tông Khmer cũng 
hòa nhập cùng xu thế chung của xã hội, áp dụng công nghệ thông tin 
cho những hoạt động của mình. Ở các chùa trung tâm được trang bị 
máy vi tính như: Gò Quao có 6 chùa, Châu Thành có 7 chùa, Rạch 
Giá có 4 chùa, một số huyện khác như: Giang Thành, U Minh Thượng 
chưa được trang bị máy vi tính. Như vậy, các chùa ở trung tâm hoặc 
gần trung tâm tỉnh thường tiếp nhận kiến thức cuộc sống nhanh hơn 


4. Báo cáo nhiệm kỳ II-II-IV-V (1995-1999/1999-2004/2004-2009/2009-2014) đại hội 
Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang. 

5. Báo cáo nhiệm kỳ II-HI-IV-V (1995-1999/1999-2004/2004-2009/2009-2014) đại hội 
Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang. 


178 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


các huyện vùng sâu, vùng xa, do nơi đây điều kiện giao lưu thuận lợi 
hơn. Tận dụng ưu thế của tin học, các vị cũng đã áp dụng chữ Khmer 
vào vi tính, hiện nay việc sử dụng chữ Khmer trên vi tính là phổ biến, 
đã góp phần tiện lợi cho việc xử lý văn bản, băng-rôn treo trong lễ hội 
và các nhu cầu khác... Với ưu thế của vi tính, việc đánh chữ Khmer 
cũng nhanh như các chữ khác, mặc dù chữ Khmer có rất nhiều ký tự. 


° Việc tiếp nhận bộ Tam Tạng kinh 


Tính đến năm 2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã cấp phép 
nhập từ Campuchia đến thời điểm này là 50 bộ Tam Tạng kinh (2010 
là 23 bộ), mỗi bộ có 110 quyền và một số sách khác phục vụ cho nhu 
cầu tôn giáo thuần túy. Đến năm 2012 đã là 65 bộ Tam tạng kinh và 
mua thêm ở An Giang 2 bộ tất cả là 67 bộ2, so với số lượng 75 chùa 
Phật giáo Nam tông Khmer. Như vậy, chỉ còn 8 chùa nữa là đã triển 
khai đầy đủ Tạng kinh cho các chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Số 
Tạng kinh này là bảo bối cho các tín đồ phật tử Phật giáo Nam tông 
Khmer mỗi khi có nhu cầu nghiên cứu nội dung giáo lý Phật giáo, 
những điều khoản chỉ tiết về giới luật đều được ghi chép đầy đủ trong 
bộ Tam Tạng kinh trên. 


Trong giai đoạn trước 1975, việc tìm bộ Tạng kinh để nghiên cứu 
về giáo lý Phật giáo ở tỉnh Kiên Giang rất khó khăn, ở thời đó ít chùa 
có bộ kinh này, nếu có cũng không đủ bộ như hiện nay (một chùa chỉ 
đủ khả năng kinh phí mua 5-10 quyền kinh), hơn nữa, người nghiên 
cứu không dễ gì tiếp cận được những quyền sách quý giá đó, vì các 
chùa cất rất kỹ. Trong chương trình học Kinh luận giới, khi giảng bài 
trong giáo án của các giáo viên thường ghi chép nội dung đó trích 
từ bộ Tạng kinh quyền gì (ví dụ: trích từ quyền Wisu/himeak silanid- 

s...), trước đây do còn thiếu sách vở, các tăng sinh không có sách 
để tra cứu làm rõ thêm vấn đề được tiếp thu. 


Khi đã có Tạng kinh, vấn đề đặt ra là phải bảo quản, sử dụng như 
thế nào để phát huy giá trị của những bộ Tạng kinh đã CÓ, nếu bảo 
quản không tốt trong thời gian nào đó sẽ hư hao, mắt mát, rất lãng phí 
như: bị thấm nƯỚC, bị mối, mọt ăn, sẽ không còn sử dụng được và sau 
này việc mua sắm lại không đơn giản chút nào. Còn việc phát huy tác 
dụng của Tạng kinh cũng không kém phần khó khăn, bởi vì muốn ng- 
hiên cứu Tạng kinh, ít ra người nghiên cứu phải học xong đệ tam niên 
kinh luận giới (ek) hoặc sơ cấp Pali, thì mới tiếp cận được nội dung 
ghi chép trong Tạng kinh, chưa tính đến chiều sâu trong Tạng kinh 
cần phải có kiến thức cao cấp Pali mới lý giải được mọi điều. 


HOẠT ĐỘNG CỦA TU SĨ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER *® 179 


2.2. Trong môi trường xã hội 
- Việc chăm lo chỗ nơi học tập cho con em Phật tử 


Chăm lo chỗ nơi học tập và dạy học cho con em phật tử là nhiệm 
vụ thường xuyên của nhà chùa, vì chùa là nơi đào tạo con người cho 
tương lai. Trong giai đoạn nào cũng vậy, chùa Phật giáo Nam tông 
Khmer không chỉ là nơi hành đạo, nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, 
mà còn là nơi đào tạo con người cho thế hệ tương lai. Không ít nhân 
tài, nhà trí thức người Khmer có xuất thân từ nhà chùa. Những người 
xuất thân từ nhà chùa, trở thành cán bộ hoạt động cách mạng, luôn 
được bà con kính trọng và tin tưởng hơn đối tượng khác, vì những đối 
tượng này luôn am hiểu nhiều về phong tục, tập quán, lễ nghĩ của dân 
tộc, phần nhiều họ luôn gìn giữ truyền thống dân tộc và truyền thông 
tôn giáo của dân tộc mình, nên được bà con dân tộc tin tưởng hơn. 


Trong phương hướng hoạt động của Hội ĐKSSYN của huyện và 
tỉnh hằng năm đều có đưa nội dung đào tạo sư sãi và con em phật tử 
vào chương trình hành động của mình, việc quan tâm đến việc học tập 
là mục tiêu hàng đầu của các cấp Hội nhằm đào tạo đội ngũ trí thức 
người Khmer cho thế hệ tương lai, rút ngắn dần khoảng cách giữa 
người Khmer với các dân tộc khác trong cộng đồng. Hiện nay, với 
chính sách giáo dục rộng mở của Nhà nước, việc học phổ thông của 
con em dân tộc là phô biến đến tận vùng sâu, vùng xa. Hầu hết các con 
em người Khmer, khi đến tuôi học hành, đều được vào học phổ thông, 
nhà chùa không thể tổ chức dạy học như trước đây nữa, phải tổ chức 
bằng cách khác đó là tổ chức lớp học vào dịp nghỉ hè của các em đề 
không ảnh hưởng đến việc học phô thông. Việc làm này cũng được 
Nhà nước ủng hộ và trích kinh phí chi trả thù lao cho giáo viên đứng 
lớp học hè từ 1.272.000đ đến 1.800.000đ/người/tháng. 


Như vậy, việc học tập chữ Khmer của con em dân tộc tiếp tục 
được duy trì theo hình thức khác, giúp cho con em dân tộc khi đã học 
xong phô thông, còn có vôn chữ dân tộc của mình, đây cũng là việc 
gìn giữ bản sắc dân tộc Khmer vê ngôn ngữ và chữ việt trong môi 
trường xã hội hiện nay. 

« Việc tô chức học thiền định 

Theo truyền thống thiền định là cội nguồn của Phật giáo. Nhận 
thức vệ việc này, trong năm Hội mở được 8 lớp thiên cho chư tăng 


và tu nữ, cụ ông, cụ bà, với tổng số 1.059 thiền sinh tại các điểm sau: 
Chùa Sóc Xoài huyện Hòn Đất, chùa Rạch Sỏi Tp. Rạch Giá, chùa 


180 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Khilang Mương, chùa Tà Bết huyện Châu Thành, chùa Thiên Trúc thị 
xã Hà Tiên. Việc học thiền định là việc học theo phương pháp truyền 
thống, không có gì thay đổi, hàng năm, việc học thiền của các chùa 
trong tỉnh chỉ có số lượng tăng, giảm chứ không có biến đổi trong 
cách học thiền, vì đây là phương pháp truyền thống xưa nay của Phật 
giáo Nam tông Khmer. 


» Việc tô chức dạy nghề 


Việc dạy nghề trong nhà chùa là việc xưa nay chưa từng có, do tính 
bức xúc trong việc giải quyết việc làm cho lao động người Khmer, nên 
chính quyền địa phương đã kết hợp với Hội Nông dân, Trung tâm dạy 
nghề và nhà chùa tổ chức cho con em lao động người Khmer học nghề 
tại trong chùa, việc làm này có kết quả đáng ghi nhận. 


“Chùa Rạch Sỏi là điểm thuận lợi trong việc mở lớp học ngành 
nghề ngắn hạn. Hàng năm, chùa kết hợp với Hội nông dân, Trung 
tâm dạy nghề tỉnh tổ chức mở lớp dạy nghề cho con em phật tử người 
Khmer ở địa phương. Trong năm 2013, đã mở 2 lớp dạy nấu ăn và 
thủ công mỹ nghệ kết hạt cườm, với tổng số có 70 học viên tham gia 
học. Các năm trước có mở lớp dạy sửa xe gắn máy, sửa điện thoại di 
động, sửa tivi.... Việc làm này đã giải quyết được nhu cầu của những 
lao động chưa có tay nghề, chưa được đào tạo ở các trung tâm dạy 
nghề của địa phương”), 

« Việc trùng tu xây dựng chùa chiền 

Từ khi đất nước đổi mới, việc trùng tu, xây dựng chùa chiền của 
Phật giáo. Nam tông Khmer Ở Kiên Giang ngày càng thuận lợi hơn. 
Do kinh tế ngày càng phát triển, đời sông vật chất tinh thần của đồng 
bào Khmer ngày càng được nâng cao, việc đóng góp quỹ của phật tử 
ngày càng nhiều, trong đó sự đóng góp của bà con Việt kiều về nước 
rất đáng ghi nhận. Chùa chiền Phật giáo Nam tông ngày càng khang 
trang, sạch đẹp. Nếu so sánh thời gian cách nay 20-30 năm, phải thừa 
nhận rằng, chùa Khmer có nét chuyên biến rất nhiều, các cầu trúc hoa 
văn dân tộc được phát huy đúng mực, được sơn phết màu sắc rực rỡ, 
bản sắc văn hóa trong kiến trúc được đề cao, nên nhìn chung, ai cũng 
thừa nhận nét đẹp độc đáo trong chùa Khmer. Những nét đẹp đó góp 
phần làm chuyên biến đời sống văn hóa của tu sĩ Phật giáo Nam tông 
Khmer ở Kiên Giang. 


6. Báo cáo nhiệm kỳ II-HI-TV-V (1995-1999/1999-2004/2004-2009/2009-2014) đại hội 
Hội Đoàn kêt sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang. 


HOẠT ĐỘNG CỦA TU SĨ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER ® 181 


Từ sau năm 1986 trở lại đây Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến 
việc sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khmer, một số điểm dân cư ở 
cách xa chùa chiền được Nhà nước cho phép xây dựng nơi thờ tự mới, 
để tiện việc cho người Khmer sinh hoạt tín ngưỡng. Nếu như trước 
năm 1986, toàn tỉnh có 72 chùa, thì nay đã là 75 chùa. Những chùa 
được xây dựng mới gồm: 


Chùa Kinh Mười Hai xã Nam Thái Sơn huyện Hòn Đất (năm 
2003), phục vụ cho nhu cầu giản dân của Nhà nước những người di 
cư đến từ khắp nơi trong tỉnh, nơi có dân cư đông đúc nhưng lại thiếu 
đất sản xuất. 


Chùa Xà Xía xã Mỹ Đức thị xã Hà Tiên (năm 2001), phục vụ nhu 
câu thay thê chùa Xà Xía cũ do chiên tranh biên giới tàn phá. 


Chùa Tà Keo xã Thạnh Trị huyện Tân Hiệp, xây dựng theo Quyết 
định số 1157-/QĐ-UBND ngày 26 tháng 03 năm 2011 phục vụ cho 
nhu cầu tín ngưỡng của người Khmer ở đây vì các chùa khác đều ở xa 
nơi dân cư tại đây. 


Chùa Bồ Đề Hải Đảo thị trấn Dương Tơ, Huyện Phú Quốc (xây 
dựng năm 2013), phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng của người Khmer 
sống trên đất đảo. Đặc biệt, chùa Bồ Đề Hải Đảo là ngôi chùa đầu 
tiên được Nhà nước cấp phép xây dựng với bản vẽ, bản thiết kế hoàn 
chỉnh cho ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer tọa lạc tại hòn đảo 
Phú Quốc. Tất cả chùa trên đây được Nhà nước quan tâm cấp phép 
xây dựng chỉ riêng cho Phật giáo Nam tông Khmer, còn các hệ phái 
khác thì không được như vậy. 


» Tham gia hoạt động từ thiện -xã hội 


Trước đây, việc nhận thức về công việc từ thiện của Phật giáo 
Nam tông Khmer có nhiều hạn hẹp, do hiểu về luật lệ của Phật giáo 
một cách khá thụ động. Luật cấm chư Tăng không được mang vật 
dụng (do Phật tử cúng biếu) cho bá tánh khác, nếu làm vậy là vi phạm 
luật. Nhưng trong thực tế, luật cắm với tư cách xuất phát từ mưu lợi cá 
nhân, nói cách khác là cho để được hưởng lợi từ người đó những mưu 
cầu khác nên mới coi là hành động không trong sáng. Do vậy, trong 
một thời gian dài, Phật giáo Nam tông Khmer ít tham gia vào các hoạt 
động từ thiện rộng rãi, chỉ hoạt động nhỏ lẻ trong phạm vi nhà chùa, 
đối với những bá tánh nghèo khó trong bốn đạo. 


Ngày nay, dưới sự phát động của Uỷ Ban MTTQ các cấp về công 
tác từ thiện, Phật giáo Nam tông Khmer đã tích cực tham gia nhiêu 


182 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


hoạt động từ thiện, góp phần làm giảm bớt khó khăn cho những đối 
tượng nghẻo trong xã hội. Những năm gần đây, với những chính sách 
xã hội hoá giáo dục, y tế, từ thiện của Đảng, Nhà nước, nhiều hoạt 
động của Phật giáo Kiên Giang trong công tác từ thiện-xã hội được 
đây mạnh như: Xây dựng cầu đường, nuôi dạy trẻ mồ côi không nơi 
nương tựa, khám chữa bệnh cho người nghèo...làm giảm bớt khó 
khăn của người nghẻo, đó là hoạt động chung của Phật giáo tỉnh Kiên 
Giang. Riêng hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Kiên 
Giang cũng có nhiều khởi sắc, các chùa trong tỉnh đã vận động các 
mạnh thường quân, phật tử có lòng hảo tâm làm công tác từ thiện chỉ 
trong 6 tháng đầu năm 2014 đã thực hiện được 3.074.759.000 đồng. 
Đây chỉ là số liệu của 6 tháng đầu năm 2014, các năm 2013, 2012, 
2011... cũng đều có hoạt động từ thiện, thành tích mà Hội đạt được 
đáng ghi nhận. 


Tuy số liệu làm từ thiện trên đây còn khiêm tốn, nhưng với tỉnh 
thần “lá lành đùm lá rách”, “tốt đạo, đẹp đời” đã góp phần làm giảm 
bớt khó khăn cho người nghèo ở địa phương, góp phần cùng Nhà 
nước đầy mạnh công tác xóa đói giảm nghẻo, góp phần đây nhanh tiến 
trình hiện đại hóa đất nước. 


2.3. Trong quan hệ với các hệ phái khác 
» Giao lưu trong tỉnh hội 


Các thành viên của Phật giáo Nam tông Khmer giao lưu sinh hoạt 
cùng các hệ phái khác với tư cách là hoạt động cùng chung Giáo hội, 
cùng chung đạo Phật. Qua hoạt động của các vị, đã góp phần xây 
dựng tổ chức Giáo hội ngày càng hoạt động có nền nếp, xây dựng 
Giáo hội Phật giáo của tỉnh ngày càng trong sáng, vững mạnh, làm 
sâu sắc thêm mối quan hệ đạo và đời trong giới Phật giáo của tỉnh nhà; 
xây dựng lòng tin của phật tử với Giáo hội, cũng như các tu sĩ trong 
Phật giáo nói chung, luôn nhận được sự tôn kính của phật tử và sự tin 
tưởng của các cấp chính quyền và Mặt trận ở địa phương. 


Như vậy, trong BCH Tỉnh hội Phật giáo, các tu sĩ Phật giáo Nam 
tông Khmer đã tham gia vào nhiều lĩnh vực của Giáo hội. Trải qua 7 
nhiệm kỳ hoạt động trong Giáo hội đã nâng cao đời sống văn hóa của 
các vị, so với trước đây khi chưa có hợp nhất tô chức Phật giáo điều 
kiện giao lưu này không có. Các tu sĩ của các hệ phải đần dần hiểu 
nhau hơn, qua đó cũng thông cảm cho những hoàn cảnh khó khăn 
của nhau, cùng giúp nhau trong môi trường hoạt động và xây dựng tô 
chức Giáo hội của Tỉnh nhà ngày càng vững mạnh. 


HOẠT ĐỘNG CỦA TU SĨ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER ® 183 


» Tham dự các cuộc lê của các hệ phái khác 


Hiện nay, trong hoạt động giao lưu với các hệ phái khác của tu sĩ 
Phật giáo Nam tông Khmer ở Kiên Giang trong Ban trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tỉnh là phố biến. Các vị thường xuyên được các 
hệ phái khác mời tham dự lễ khánh thành, lễ động thổ, lễ kỷ niệm... 
của hệ phái khác như: Bắc tông, Khất sĩ. ..Các hệ phái trên khi tổ chức 
những buổi lễ trang trọng đều có mời các đại diện Phật giáo Nam tông 
Khmer đến dự, là đại biểu danh dự cho những ngày lễ trọng đại của hệ 
phái mình và ngược lại, các hệ phái khác cũng được mời tham dự những 
sự kiện tương tự nêu trên. Qua việc giao lưu đó càng sắn kết thêm tình 
đoàn kết giữa các hệ phái với nhau trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 


KÉT LUẬN 


Từ sau năm 1986, hoạt động trong giới tu sĩ Phật giáo Nam tông 
Khmer có nhiều chuyền biến tích cực, từ việc học chữ Khmer, học 
giáo lý, học thiền định, việc xây dựng chùa chièn, tham gia hoạt động 
trong tô chức Đoàn thê Quần chúng và HĐND các cấp đều có sự hoạt 
động tích cực. Các vị đã tham gia củng cô tô chức Hội ĐKSSYN, 
cũng như Ban Trị sự Giáo hội Phật giáoTỉnh để ngày càng kiện toàn 
bộ máy tô chức, làm cho tình hình hoạt động của Phật giáo Nam tông 
Khmer nói riêng, Giáo hội Phật giáo tỉnh nói chung luôn có những 
hoạt động nỗi bật như: Lễ hội Phật Đản thế giới (Vesak 2009) tô chức 
tại Kiên Giang, các đợt tham gia làm công tác từ thiện xã hội, các hoạt 
động xóa đói giãm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa... Những hoạt 
động của các vị đã góp phần vào sự nghiệp chung của cách mạng Việt 
Nam “làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh” như mục tiêu của Đảng và Nhà nước đặt ra. 


Chuyền biến trong hoạt động của các tu sĩ trong Phật giáo Nam 
tông Khmer trước hết phải nói là sự chuyên biến của nhận thức, vì 
môi trường xã hội hiện nay đã tác động vào tâm thức của các vị, buộc 
các vị phải chuyền biến cho phủ hợp. Hoàn cảnh kinh tế đất nước phát 
triển liên tục, cuộc sống xã hội thay luôn đôi, sẽ tác động đến môi 
trường hoạt động tôn giáo không sao tránh khỏi. Trong cuộc sống, 
hoạt động của con người khi lĩnh vực nhận thức đã chuyên biến thì 
các lĩnh vực khác cũng phải chuyên biến theo, khi con người nhận 
thức rõ ràng điều gì đó, tiếp theo là những hành động đề hiện thực hóa 
nhận thức đã có và mọi hoạt động dẫn đến sự chuyển biến toàn cục, 
hay nói cách khác, là sự biến đổi trong đời sống của con người. 


184 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Tài liệu tham khảo 

1. Pang, Khát (1963), Lịch sử Phật giáo ở Campuchia, Viện Phật 
học CPC. 

2. Trần Văn Bồn (2002), Phong tục và nghỉ lễ vòng đời người 
Khmer Nam bộ. Nxb Đại học Quôc gia Hà Nội. 

S` Nguyễn Mạnh Cường (2008), Phật Giáo Khmer Nam Bộ 
(Những vấn đề nhìn lại). Nxb Tôn giáo. 

4. Lê Hương (1969), Người Việt gốc Miên, Nhà Sách Khai trí — Sài Gòn. 

5. Đoàn Thanh Nô (2002), Người Khmer Kiên Giang, Nxb Văn 
hóa dân tộc. 


185 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

CỦA MỘT NGÔI CHÙA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER 
LÀ DI SẢN VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA 

(CHÙA ÂNG THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH) 


Tăng Văn Thòn® 


Tóm tắt: 

Cự dân Khmer Nam bộ nói chung và đông bào Khmer tỉnh Trà 
Vinh nói riêng đa phân đêu theo tôn giáo chính đó là Phát giáo Nam 
Tông Khmer. Cuộc sống tâm hôn của họ gắn liễn với ngôi chùa. Chùa 
trở thành ngôi nhà chung của đông bào dân tộc Khmer. Chùa Ẩng, 
một ngôi chùa đã có niên đại hàng ngàn năm lịch sử, với nét kiến trúc 
đặc sắc còn lưu giữ đến ngày nay, chùa là di tích văn hóa lịch sử cấp 
quốc gia của tỉnh Trà Vĩnh, là cơ sở thờ tự văn mình của người Khmer 
trong tỉnh và là chổ dựa tỉnh thân cho Phật tử trong Phum sóc. Chùa 
Âng không những là cơ sở tôn giáo, còn là nơi yên tĩnh về thế giới tâm 
lình của các nhà sư, Phật tử một lòng quy Phái. Chùa Ẩng cũng là nơi 
lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quJ báu của 
dân tộc cả về kiến trúc lẫn nghệ thuật. 


Abstract: 


In general, most Khmer people 1n the South of Viet Nam and Tra 
Vinh province In particular are Theravada Buddism. Therr livelihoods 
have a strong attachment to pagodas and they become a general house 


(*). Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa — Nghệ thuật Khmer Nam Bộ - Trường Đại học Trà Vĩnh. 


186 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


for Khmer people. Ang pagoda has a thounsand years old of 1ts histo- 
ry, a unique architecture still keeps up until now. Ang was recogn1zed 
as Tra Vĩnh historical heritaøge of nation, which 1s to c1vilized worship 
of Khmer people and considered as a moral support for Buddhist In 
communrity. Ang pagoda 1s not only the riligion foundation, but also a 
quiet place for monk”s spirit and people who loyal to Buddism. Ang 
pagoda 1s a place keeping both art and architecture and promoting the 
traditional value of nation as well. 


ksk‡k 


1. PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER 


Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Đồng bào dân tộc Khmer 
Nam Bộ với dân sô hiện nay khoảng I,3 triệu người là một trong sô 
54 dân tộc, là cư dân có mặt lâu đời trên vùng đât Nam bộ. 


Đồng bảo dân tộc Khmer sống tập trung nhất ở các tỉnh, thành phố 
khu vực miền Tây Nam bộ, một bộ phận sống ở Thành phố Hồ Chí 
Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ. Người Khmer có tiếng nói và 
chữ viết khá hoàn chỉnh, có nền văn hoá phong phú và đa dạng. 


Phật giáo Nam tông là tôn giáo chính thống của dân tộc Khmer. 
Văn hoá của Phật giáo Nam Tông đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống 
tinh thần và trở thành yếu tố chỉ phối tư tưởng, tình cảm của cộng 
đồng dân cư. Ngôi chùa là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, nơi dạy chữ dân 
tộc, dạy văn hoá và cũng là trung tâm sinh hoạt cộng đồng của đồng 
bào Khmer. 


Theo số liệu thống kê gần đây, toàn vùng có 453 chùa với khoảng 
hơn 10.000 sư sãi, trong đó có khoảng 53 Hoà thượng, khoảng 60 
Thượng toạ và khỏng 596 vị là Đại đức. 


Quản lý, điều hành các hoạt động Phật sự, của chư Tăng và Phật 
tử có hội Mêkon, các Ban Trị sự và Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước các 
tỉnh, thành. Trong Ban Trị sự các tỉnh, thành đều có các vị chức sắc 
của Phật giáo Nam tông là thành viên. 7/9 tỉnh, thành trong khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long có Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước. 


Đồng bào Phật tử Khmer Nam bộ có truyền thống yêu nước, cần 
cù, sáng tạo trong lao động, có ý thức nâng cao dân trí, xây dựng khối 
đoàn kết, dũng cảm trong đấu tranh và mơ ước một xã hội bình đẳng, 
tự do, công bằng, bác ái. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, truyền thống đó 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT NGÔI CHÙA PHẬT GIÁO * 187 


ngày càng phát huy mạnh mẽ, trở thành sức mạnh to lớn trong công 
cuộc đầu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tô quôc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. 


Phật giáo Nam tông Khmer với tư cách là thành viên trong ngôi 
nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với tính biệt truyền của 
một hệ phái. Từ ngày thống nhất đến nay, nhiều vị chức sắc tiêu biểu 
của Phật giáo Nam tông Khmer đã được Đại hội lần lượt suy tôn vào 
Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam như 
Hòa thượng Maha Thạch Srây, Hòa thượng Thạch Som, Hòa thượng 
Châu Mum, Hòa thượng Danh Nhưỡng, Hòa thượng Dương Nhơn. 
Phật giáo Nam tông và Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tiếp tục phát 
huy truyền thống cách mạng góp phần tích cực trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


2. ẢNH HƯỚNG CỦA PHẬT GIÁO ĐÓI VỚI ĐỜI SÓNG TINH 
THÂN CỦA NGƯỜI KHMER 


Đa phần người Khmer là nông dân sống theo từng phum sóc. Nơi 
được gọi ngôi nhà chung của bả con là chùa, chùa được xây dựng ở 
nơi trung tâm của phum, sóc. 


Chắc có lẻ, không một ai không biết chùa Phật giáo Nam tông đã 
bám rễ ăn sâu vào tâm khảm của mỗi người Khmer, nó ảnh hưởng và 
chi phối mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, ngôi 
chùa và những vị sư với tư cách là người đại diện cho nhà Phật luôn 
được mọi người Khmer tôn kính. Bởi lẽ, nhà chùa là nơi gieo mầm 
giác ngộ, giáo dục đức hạnh, phẩm chất và mọi mặt về đạo đức xã hội. 


Chùa là chỗ dựa tinh thần bền vững và là nơi thiêng liêng để tổ 
chức lễ hội văn hoá truyền thống, là kho tri thức, bảo tảng lý tưởng, 
là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống của dân tộc. Phật giáo. ảnh 
hướng rất nhiều trong đời sống văn hóa của người Khmer, các lễ hội 
phần lớn đều chịu sự ảnh hưởng Phật giáo, từ lúc sinh ra đến lúc chết 
mọi hoạt động của người Khmer đều gắn kết với ngôi chùa. Sinh 
ra, trưởng thành, đi tu, đến chết không có hoạt động nào của người 
Khmer mà không liên quan đến chùa. 


Con trai sinh ra, lớn lên đi tu với quan niệm là để trả hiễu cho cha 
mẹ, khi một người xuất gia thì rất được mọi người kính trọng trong 
xã hội. Đi tu ngoài việc trả hiếu còn là việc đi học đề có kinh nghiệm 
bước vào đời, được rèn luyện đao đức, nhân cách làm người. Những 
sinh hoạt ở chùa hay ở trong phum, sóc của đồng bào Khmer đều thể 


188 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


hiện tình đoàn kết và thực hiện theo đúng lẻ đạo làm người. Với tư 
tưởng “từ, bi, hỷ, xả”, “vô ngã, vị tha”, “tính bình đăng khoan dung” 
mà Đức Thế Tôn đã dạy, đã làm nảy Binh những tính cách chung của 
người Khmer từ trước đến nay luôn luôn khiêm tốn, thăng thắng, sống 
bình dị, chất phát và thật thà. 


33. é€C 


Bên cạnh đó, người Khmer còn bảo vệ ngôi chùa như bảo vệ cuộc 
sống của chính mình, họ chấp nhận sự túng thiếu trong phum sóc, 
nhưng no đủ, đẹp đẻ cho chùa. Ngôi chùa trở thành một nơi ấn chứa 
sức mạnh tỉnh thần, nền tảng đạo đức, luân lý. Con người khi bước 
vào ngưỡng cửa của chùa như bước vào thế giới thanh tịnh Niết Bàn. 


3. CHÙA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER Ở TỈNH TRÀ VINH 


Đồng bằng sông Cửu Long là nơi hội tụ, nơi đừng chân của những 
dòng chảy văn hóa theo chiều dài lịch sử từ Bắc xuống Nam. Theo 
đó, những giá trị văn hóa cùng kết tỉnh lắng tụ, vẽ đẹp nơi đây không 
chỉ ở tâm hồn thuần hậu, chất phát của con người Nam bộ mà còn là 
sự quyến rủ của nền văn minh miệt vườn sông nước. Chủ nhân vẽ 
đẹp của dãy đất phù sa Đồng bằng sông Cửu Long là bốn dân tộc 
Kinh — Hoa — Khmer — Chăm cùng cộng cư sinh sông trên dãy đất phù 
sa nhưng lại nở ra bốn bông hoa xinh đẹp thuần khiết trãi qua mây 
trăm năm tồn tại và giao lưu nhưng mỗi dân tộc điều có bản sắc riêng 
không hòa lẫn vào đâu. 


Chùa Phật giáo Nam tông Khmer tập trung nhiều nhất và được 
xây dựng sớm nhât trong vùng Đông băng Sông Cửu Long là tỉnh Trà 
Vinh. Chùa Som Bua Răng Sây — huyện Câu Kè, xây dựng năm 373. 


Trà Vinh là tỉnh nằm trong khu vực Đồng bằng sông cửu long, 
nằm giữa hạ sông Tiền và sông Hậu, diện tích tự nhiên là 2229km”, 
gồm 7huyện và một Thành Phó, 104xã, phường, thị trấn và 804 ấp, 
khóm. Dân số hơn Itriệu người, trong đó đồng bào Khmer chiếm 
31%, đồng bào Hoa trên 1%. Toàn tỉnh có 350 cơ sở thờ tự, trong đó 
Phật Giáo Nam Tông Khmer có 142 ngôi Chùa. 


Chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở tỉnh Trà Vĩnh thường có diện 
tích lớn nhất 85000km2, nhỏ nhất 4000km?. Nhiều ngôi Chùa được 
xây dựng theo kiến trúc nghệ thuật độc đáo, cô kính, tất cả các ngôi 
chùa đều được xây dựng cách đây hàng chục thế ký. Toàn tỉnh có 142 
ngôi chùa, trong đó: Thị Xã Trà Vĩnh có II ngôi chùa, huyện Càng 
Long có 04 ngôi chùa, huyện Cầu Kè có 22 ngôi chùa, huyện Tiểu 
Cần có 15 ngôi chùa, huyện Châu Thành có 16 ngôi chùa, huyện Trà 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT NGÔI CHÙA PHẬT GIÁO * 189 


Cú có 44 ngôi chùa, huyện Cầu Ngang có 23 ngôi chùa, huyện Duyên 
Hải có 07 ngôi chùa. 
4. NGHỆ THUẬT KIÊN TRÚC 


Nói đến chùa Angkoraj aburey (Âng) có lẽ đồng bào cư dân trong 
tỉnh Trà Vĩnh ai cũng đều biết đến và có lẽ trong chúng ta ai cũng đã từng 
một lần đến viếng ngôi chùa này, đối diên với chùa là Viện Bảo tàng dân 
tộc Khmer và kế bên là di tích văn hóa cấp Quốc gia Ao Bà Om. 


Chùa Âng tọa lạc tại khóm 4, phường 8, Thị Xã Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh, Tổng diện tích thuộc chùa quản lý 64060,75m2. Chùa ân mình 
trong rừng cây cô thụ của Ao Bà Om và hàng trăm cây cô thụ như cây 
dầu, cây sao bao quanh khuôn viên chùa. Từ ngoài vào, chùa được bao 
quanh bởi hàng rào sắt kế đó là rừng cây dầu và sao đã hàng trăm năm 
tuôi, điểm đặc biệt của ngôi chùa này là có một hồ nước bao quanh chỉ 
còn một con đường rộng khoảng 4m đi từ công vào, chính cái hồ nước 
này đã tạo cho chùa Âng có điểm khác và nôi bậc hơn các ngôi chùa khác. 


Theo lời của Hòa thượng Thạch Sok Xane (Trụ trì chùa) cho biết 
rằng: Ngày xưa đồng bào Phật tử đào cái hồ nước này với hai mục 
đích; một là lấy đất để đắp nền cho cao, hai là để ngăn ngừa không cho 
thú giữ đi vào khuôn viên chùa, ngày xưa đường đi vào khuôn viên 
chủa chỉ là một cây cầu nhỏ. Chùa được xây dựng theo lối kiến trúc 
độc đáo, hài hòa trong cảnh sắc thiên nhiên cùng với nghệ thuật trang 
trí hình ảnh, cảnh trí sắc sảo, tiêu biểu cho nền văn hóa của người 
Khmer và mang đậm dấu ấn của văn hóa Angkor. 


4.1. Cổng chùa 


Công chùa nằm về hướng Đông, theo số liệu được chạm khắc trên 
cổng chùa thì công chùa hiện nay được xây dựng lại vào năm 2501 
PL, 1958 DL. Cổng cao khoảng 5m, ở phía trước có khắc dòng chữ 
Angkorajaburey (Âng) có nghĩa là cung thành nhà Vua nguyên từ Paly 
là Angoraràjaburì. Với những mô tip trang trí truyền thống của dân tộc 
Khmer như Chẵn, Tiên nữ, Chim thần, Karuđa, Ria Hu, Rắn Naga. 


Trên cổng có bốn nàng kinnor và bốn chim thần karuđa đưa tay 
chống đở mái phía trên, phía trên cùng có ba cái Hô-cheang nhô cao 
lên như ba ngọn tháp trên mặt của Hô-cheang có chạm khắc hình Rea 
hu, Quỷ dạ xoa và Rồng thần. Chim thần và Rồng thần là hai thế lực 
đối địch với nhau nhưng luôn hiện diện cùng lúc. 


Chỉ mới tới công chùa thôi thì ta có thê biết ngay người Khmer không 


190 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


chỉ tin Phật giáo mà bên cạnh đó vẫn còn có sự ảnh hưởng của Bả-la-môn 
giáo và vân còn lưu giữ những tín ngưỡng bản địa từ xa xưa. 


4.2. Chánh Điện 


Ngôi chánh điện là một công trình khá công phu về nghệ thuật và 
là công trình chính của ngôi chùa người gọi là preas vi hear. 


Chánh điện luôn quay về hướng Đông vì người Khmer quan niệm 
đó là hướng bình minh và Đức Phật luôn luôn ở hướng Tây lúc nào 
cũng quay mặt về hướng Đông để cứu vớt và tế độ chúng sinh, thêm 
một ý nghĩa nữa là khi Đức Phật Thích Ca chiến thắng Ma Vương 
(mara) được đắc đạo Ngài tọa trên đế Tòa sen (øa/langa) cũng quay 
mặt về hướng Đông. 


Ngôi chánh điện là nơi thờ phụng Đức Phật Thích Ca được xây 
dựng ngay trung tâm của khuôn viên chùa trên một nền cao hai bậc, 
bậc một cao I.4m, bậc hai cao 0.6m. Bậc một được bao quanh bởi 
hàng rào cao 1.25m, trên mỗi cây cột của hàng rào đều có đặc một 
cái đầu của vị Thần sáng tạo (ra). Bốn mặt của Thần quay về bốn 
hướng tượng trưng cho “tứ vô lượng tâm” (prumavihiar) tức là “từ, 
bị, hý, xả”. Thần Maha Prum là tàn dư của Đạo Bà-la-môn bị Phật 
Giáo hóa do sự chiến thắng của Phật giáo đối với Bà-la-môn giáo 
trong cộng đồng người Khmer. Bậc hai được bao bởi hàng rào cao 
0.7m, nền chánh điện có hình chữ nhật với chiều dài 36m, chiều rộng 
24m, thành nền được xây bằng đá, mặt nền lót gạch, có hai công đi ra 
vào ở hướng Đông và hướng Tây. Quanh chánh điện có bốn cột trụ, 
bốn cột có bốn hình tượng Karuđa và các cột ở giữa mỗi cột có một 
hình tượng Tiên nữ Kinnor chống đỡ mái hiên có chạm khắc nét văn 
hóa khá công phu của các nghệ nhân cha ông ngày xưa. Trong toàn bộ 
chánh điện có tất cả 60 cây cột, bốn tượng Karuđa, 24 tượng kinnor. 


Xung quanh chánh điện còn có tám cái tháp được đặc theo tám 
hướng trên nền xung quanh Chánh Điện tượng trưng cho đá Sima (gọi 
là ranh giới Chánh Điện). 

Mái lợp cũng là một công trình kiến trúc độc đáo, đặc sắc được 
trang trí rất tỉ mĩ, mái gồm ba bậc, bậc mái trên cùng có độ dốc cao 
hơn hai bậc phía dưới, ở hai đầu mái là hai đầu hồi được đóng kín bằng 
một tâm gỗ quý và được chạm khắc hoa văn rất công phu và độc đáo có 
hình tam giác được gọi là Hô cheang, trên mặt có khắc hình tượng tiên nữ 
đội mâm trên mâm là bộ kinh: Tam tạng gồm Luật Tạng, Kinh Tạng và 
Luận Tạng. Ở trên các diềm mái có khắc hình Rắn thần “Naga” nằm xoãi 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT NGÔI CHÙA PHẬT GIÁO * 191 


dài theo bờ dãi các vây uốn cong ngược lên trên, những nét hoa văn được 
khắc theo truyên thông của các nghệ nhân khmer. 


Bên trong chánh điện là một không gian rộng lớn với không khí uy 
nghiêm, trang trọng và không kém phần cô kính, có hai hàng cột gồm 
12 cây đều bằng gỗ quý, chính giữa là bàn thờ Phật, thờ tượng Phật 
Thích Ca (øză/iva) và các tượng lớn nhỏ tất cả có hơn 100 tượng Phật, 
trên bề mặt tường phía trong từ đưới lên trên có vẽ 58 bức họa do nghệ 
nhân Khmer Thạch Chane vẽ nói về vòng lịch sử của Đức Phật từ 
Đản sinh (ørosui) đến nhập Niết Bàn (zipena). Trên trần trước bàn 
thở Phật được vẽ bón bức họa lớn, tính từ cửa vào bức họa thứ nhất 
là Phật Đản sanh, thứ hai Phật Xuất gia, thứ ba Phật đắc Đạo và cuối 
cùng là Phật nhập Niết Bàn. 


Chánh điện là nơi đặc biệt quan trọng, trang nghiêm. Nếu không 
có chánh điện thì không thê gọi là chùa, vì đây là nơi diễn ra các nghỉ 
thức lễ quan trọng của Phật giáo như: lễ xuất gia, lễ truyền giới, lễ thọ 
Y Kathina và Tăng chúng thạo giới tụng giới bốn (wuposaiha). 


Theo lời kể của Hòa thượng Thạch Sok Xane và nguồn từ Bảo 
Tàng tổng hợp tỉnh Trà Vinh, ngôi chùa được thành lập vào năm 990 
DL đó là một ngôi Đền của Bà-la-môn giáo. Trong quá trình phát triển 
của lịch sử khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và sự thắng thế của 
Phật giáo đối với Bà-la-môn giáo đã dẫn đến việc ngôi chùa của Phật 
giáo được xây dựng trên nền của một ngôi đền Bà-la-môn giáo. 

Ngôi Chánh Điện của Chùa Âng mà ta nhìn thấy hiện nay đã được 
trùng tu mới vào năm 1985 với kinh phí lên đến 50.000.000đ do Hòa 
Thượng. Thạch Sok Xane làm trưởng ban xây dựng. Đây là một công 
trình kiến trúc có giá trị về mặt thẩm mỹ, với các đường kiến trúc 
hài hòa cân xứng, phong cách nghệ thuật, hội họa vẽ tranh lên bức 
tường, phản ánh khá rõ cá tính, tình cảm, thâm mỹ của đồng bảo dân 
tộc Khmer với những nét đặc trưng trong văn hóa nghệ thuật của dân 
tộc mình. Đồng thời qua đó, chứng minh quá trình cộng cư cùng sinh 
sống với người Kinh — Hoa, một sô yếu tố của người Kinh - Hoa cũng 
được đưa vào sử dụng, phản ánh sự giao thoa tiếp biến văn hóa giữa 
ba dân tộc anh em Kinh — Khmer —- Hoa. 


4.3. Các công trình khác 


Ngoài ngôi chánh điện trang nghiêm, trong khuôn viên chùa còn 
có học đường dành cho các Tu sĩ và con em người Khmer học lớp 10 
trung câp Paly và giáo lý Phật. Hàng năm từ 1Š tháng 4 đên 15 tháng 


192 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


1 AL có khoảng 20-30 vị Tăng sinh đến học trong đó có cả sư trong 
phum sóc và từ chùa khác đến. Bên cạnh là thư viện, đến đây chúng 
ta có thê lựa chọn mọi thứ sách để đọc, ở đó có cả sách giáo lý Phật, 
sách ứng xử xã hội, sách nói về pháp luật, sách dạy làm người, kinh 
tụng, có sách thì bằng chữ Khmer, có sách thì bằng chữ Phổ thông. 
Phía sau dãy phòng học và thư viện là một dãy phòng dành cho các 
ông các bà đến ngồi Thiền. Hàng năm vào ngày 23 tháng 10 đến 23 
tháng 11 AL có khoảng 20-25 người đến ngồi Thiền dưới sự chỉ dân 
của Hòa thượng Thạch SokXane, ngoài những ngày đó thì dùng đo 
làm phòng cho Tu sĩ ở. 


Phía trước chánh điện có một cái tháp năm ngọn ở bốn gốc có sư 
tử (rachasayha) canh, tháp này là nơi thờ hài cốt của cố Hòa thượng 
và lão Tăng đã qua đời. Tháp năm ngọn là sự du nhập văn hóa Ấn Độ 
theo quan niệm về các vị thần ngự trị trên đỉnh núi Preas sú mê (núi 
vũ trụ) năm ngọn được bao bọc bởi các đại dương bao la. Tháp tượng 
trưng cho núi Sumêru, hàng rào xung quanh tượng trưng cho lục địa, 
hồ nước tượng trưng cho đại dương bao quanh vũ trụ. Trong chùa, 
ngoài tháp năm ngọn này còn có 12 cái tháp khác nữa, mỗi tháp có 
một nghệ thuật khác nhau, nhưng có một điểm chung đó là đều có hai 
tầng. Tầng trên thờ tượng Phật, tầng dưới thờ hài cốt. 

Trai tăng là nơi hội tụ phật tử cúng thực đến chư tăng vào các ngày 
mùng 8, 15, 23, 30 Âm lịch, phía sau là nhà bếp và một phòng ăn dành 
cho các sư dùng cơm hằng ngày. Trong Trai Tăng có hai nơi để dùng 
cơm: một là nơi dùng cháo mỗi buôi sáng và dùng cơm mỗi buổi trưa 
khi đi khất thực về, hai là nơi để đồng bào Phật tử cúng thực trong các 
ngày trong tháng và các lễ lớn trong năm. 

5. CÁC LÀN TRÙNG TU LỚN 

Theo Lịch sử ghi chép của chùa, từ năm 1534 PL, 990 DL đến nay, 
chủa Angkorajaburey (Âng) đã trải qua năm lần trùng tu lớn dưới thời 
các vị Sư cả: 

I- Năm 2260 PL, 1716 DL, dưới thời Trụ trì Thạch Thiệp, chùa 
được trùng tu lại bằng tre, lộp lá và cột bằng gỗ. 

2- Năm 2365 PL, I821 DL, dưới thời Hòa thượng, Trụ trì Thạch 
Kes, lộp lại lá và sửa chữa tượng Phật lớn (prăchiva). 

3- Năm 2474 PL, 1930 DL, cắt, chạm hoa văn bằng gỗ trước 
tượng Phật lớn ở giữa ngôi chánh điện. Năm 2500 PL, 1956 DL, xây 
tường bằng ximăng hết kinh phí 40.000đ, sơn son thép vàng tượng 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT NGÔI CHÙA PHẬT GIÁO * 193 


Phật (prăchiva) hết kinh phí 50.000đ, dưới thời Hòa thượng, Trụ trì 
Chantathê Sơn Sôm. 


4- 2514 PL.1970 DL, lộp lại ngói chánh điện do chiến tranh tàn 
phá, hêt kinh phí 100.000đ dưới thời Trụ trì Budathamthê Lý Mân. 


5- Năm 2529 PL, 1985 DL, sửa và thay rui mẻ lộp lại ngói chánh 
điện do Trụ Trì Chantasirì Thạch SokXane làm trưởng ban trùng tu 
hệt kinh phí 50.000.000đ. 


6- Gần đây nhất Chánh điện chùa Âng được Bộ Văn hóa Thẻ thao 
và Du lịch tài trợ kính phí trùng tu và giữ nguyên trạng hình hài của 
ngôi Chánh điện cũ với tông sô kinh phí lên đên 34 tỉ đông. Đó là do 
nhà nước ta bỏ kinh phí đê lưu giữ lại nét kiên trúc truyền thông đặc 
trưng của Chánh điện chùa Khmer. Đây là một công trình kiên trúc 
có giá trị về mặt thâm mỹ, với các đường kiên trúc hài hòa cân xứng, 
phong cách nghệ thuật, hội họa vẽ tranh lên bức tường, phản ánh khá 
rõ cá tính, tình cảm, thâm mỹ của đông bào dân tộc Khmer với những 
nét đặc trưng trong văn hóa nghệ thuật của dân tộc mình. 

6. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM CỦA CHÙA 

Hàng năm Chùa Angorajaburey (Âng) thường diễn ra các hoạt 
động, nghi thức lễ định kỳ như sau: 

+ Lễ Phật Đản vào ngày 15 tháng 6 Âm lịch Khmer, tháng 4 Âm 
lịch Việt, khoảng tháng 5 Dương lịch. 

+ Lễ An cư kiết hạ (nhập hạ) 16 tháng 8 Âm lịch Khmer, tháng 6 
Am lịch Việt, khoảng tháng 7 Dương lịch. 

+ Lễ Senl Đonta ngày 30 tháng 10 Âm lịch Khmer, tháng § Âm 
lịch Việt, khoảng tháng 9 Dương lịch. 

+ Lễ Mãn hạ (xuất hạ) ngày 15 tháng 11 Âm lịch Khmer, tháng 9 
Am lịch Việt, khoảng tháng 10 Dương lịch. 

+ Lễ Dâng Y Kathina từ ngày 16 tháng I1 đến ngày 15 tháng 12 
Am lịch Khmer, tháng 10 Am lịch Việt, khoảng tháng II Dương lịch. 
+ Lễ OKOMBOK (cúng trăng) ngày 15 tháng 12 Âm lịch Khmer, 
tháng 10 Am lịch Việt, khoảng tháng II Dương lịch. 

+ Lễ Mekabujia ngày 15 tháng 3 Âm lịch Khmer, tháng I Âm lịch 
Việt, khoảng tháng 2 Dương lịch. 


+ Lễ Cholchnamthmay ngày 13-14-15 tháng 4 Dương lịch, khoảng 
tháng 5-6 Âm lịch Khmer, tháng 3 — 4 Âm lịch Việt. 


194 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Trong những ngày lễ này trong chùa thường tổ chức các tiếp mục 
văn nghệ,ca múa hát và các trò chơi truyền thông mang tính dân gian 
thật bô ích và mang đậm dâu ân của dân tộc khmer. 

7. CÁC ĐỜI SÃI CẢ, SƯ CÁ ĐƯƠNG THỜI 

Chùa Angokrajaburey (Âng) được xây dựng từ năm 990 đã trãi 
qua chín đời sư cả, trong đó có sáu vị sư cả được tân phong Hòa 
Thượng, ba vị chỉ dừng lại ở chức vụ Trụ trì (Đại đức). 

* Chín vị sư cả gồm: 

. Hòa thượng, Trụ trì Thạch Meas 1870PL, 1326 DL. 

. Hòa thượng, Trụ trì Thạch Còn 1990 PL, 1446 DL. 

. Hòa thượng, Trụ trì Thạch Kẹp 2120PL, 1576 DL. 

. Trụ trì Thạch Thiệp 2260 PL, 1716 DL. 

. Hòa thượng, Trụ trì Thạch Kes 2365 PL,1821 DL. 

. Hòa thượng, Trụ trì Chantathê Sơn Sôm 2474 PL, 1930 DL. 

. Trụ trì Kim Chiêm 2404 PL, 1960 DL. 

. Trụ trì Budathamathê Lý Mân 2514 PL, 1970 DL. 

. Hòa thượng, Trụ trì Chantasirì Thạch SokXane 2529 PL, 1985. 


\© œ ~¬\I ©Œ Ca: Đ> C2 tt) 


Sư cả đương thời 

Hòa thượng, Trụ trì Chantasirì Thạch SokXane, sinh năm 1950 Ấp 
Bình La, Xã Lương Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh. 

Xuất gia +u học năm 1960, đảm nhiệm trọng trách Trụ Trì năm 
1985, được tân phong Hòa Thượng năm 1995, hiện nay đã hơn 60 tuôi 
đời, hơn 50 tuôi đạo, đã và đang đảm nhiệm các nhiệm vụ chức sắc 
của đạo và Đảng từ Trung Ương đền địa phương như sau: 

1. Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Trà Vinh được Hội tắn phong 
năm 1992 vân g1ữ chức vụ đền nay. 

2. Phó chủ tịch Hội khuyến học P§ TXTV tỉnh Trà Vinh. 

3. Đại biểu Hội Đồng Nhân dân hai nhiệm kỳ. 

4. Thường vụ Hội khuyến học tỉnh Trà Vinh. 

5. Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vĩnh. 

6. Phó chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi. 

7. Phó chủ tịch UBMTTTQ tỉnh Trà Vĩnh không chuyên trách. 

§. Ủy viên Trung ương MTTQVN khóa VI. 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT NGÔI CHÙA PHẬT GIÁO * 195 


9. Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Trung Ương 
10. Phó ban Tăng sự Trung Ương. 

11. Phó học viện Phật học Phật giáo Nam Tông tại Cần Thơ. 

12. Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vĩnh. 

13. Hiệu Trưởng Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh Trà Vinh. 
14. Hiệu phó Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer. 


Hòa thượng Thạch Sok Xane vừa là Trụ trì chùa vừa đảm nhận 
một số công việc mà được Đảng và Nhà nước ban giao. Dù việc nhà 
chùa có bận rrộn như thế nào thì Hòa thượng vẫn hoàn thành tốt nhiệm 
vụ của một Đảng viên. 


Là một Đảng viên của Nhà nước, trong những ngày lễ lớn trong 
chùa Hòa thượng luôn luôn dành thời gian chút ít để tuyên truyền những 
chính sách của nhà nước cho bà con Phật tử được năm rõ. Hòa thượng 
Thạch Sok Xane, một vị chức sắc tu sĩ giỏi việc Đạo, đảm việc nước. Hòa 
thượng là một tắm gương sáng cho tắt cả sư sãi nói riêng và cho toàn bộ 
đồng bào Phật tử Khmer nói chung cần phải học tập và noi theo. 


8. TIỀU CHUẦN XÂY DỰNG CƠ SỞ TÔN GIÁO VĂN MINH: 


Căn cứ quyết định 921- số danh mục 1556 của bộ văn hóa thông 
tin ngày 25/8/1994 về việc công nhận khu di tích lịch sử văn hóa cấp 
Quốc gia và căn cứ theo quyết định số 49/QĐÐ-CTH của UBND huyện 
Châu Thành ký ngày 31/10/2002 về công nhận chùa Phật giáo văn minh. 


Tiêu chuân xây dựng cơ sở Tôn giáo văn mình: 


Cơ sở Tôn giáo tín ngưỡng được hiểu là công trình kiến trúc mang 
tính Tôn giáo và tín ngưỡng mà ở đó diễn ra các hoạt động Tôn giáo 
tín ngưỡng thường xuyên, định kỳ hoặc không thường xuyên, định kỳ 
của các tu sĩ, chức sắc Tôn giáo và quần chúng tín đồ của một Tôn 
giáo, tín ngưỡng hợp pháp. 


Đê được là cơ sở Tôn giáo, tín ngưỡng văn minh cân phải đạt được 
các tiêu chuân sau: 


1/. Có hàng rào để cách biệt khuôn viên của cơ sở Tôn giáo, tín 
ngưỡng đối với bên ngoài. Trong khuôn viên chùa bày trí thuận tiện 
để các tu sĩ, chức sắc tôn giáo, tín đồ và quần chúng sinh hoạt tôn 
giáo, tín ngưỡng cũng như vui chơi giải trí tạo ý thức xây dựng bảo vệ 
tốt quan cảnh, môi trường. 


2/. Có cột cờ, treo cờ tô Quốc và cờ tôn giáo đúng quy định. 


196 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


3/. Việc hành lễ, sinh hoạt tôn giáo phải tuân thủ theo quy định của 
pháp luật, quần chúng tín đồ cũng thê hiện tỉnh thần văn minh, lịch sự 
lành mạnh và tiết kiệm, bài trừ các biểu hiện mê tín dị đoan không tàn 
trữ, lưu hành phố biến các loại văn hóa phẩm có nội dung vi phạm luật 
đạo và pháp luật của nhà nước. 


4/. Tuyên truyền vận động các tu sĩ, chức sắc tôn giáo tín đồ chấp 
hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà 
nước, tham gia tích cực cuộc vận động “toản dân đoàn kết đời sống 
văn hóa” trên tinh thần “tốt đời đẹp đạo”. 


5/. Có tô chức lao động sản xuất phù hợp với yêu cầu phát triển 
kinh tê của địa phương. Tạo thu nhập nâng cao mức sông, góp phân tu 
bô cơ sở thờ tự nhăm giảm sự đóng góp của Phật tử tín đô. 


9. KẾT LUẬN 


Với sự cô kính là nét chấm phá tạo ấn tượng thu hút nhiều người. 
Nên chúng ta cần ra sức bảo vệ, việc đầu tiên là cần bảo vệ giữ gìn 
các cây cô thụ, giữ nét cô kính những kiến trúc độc đáo của ngôi 
chùa, thường xuyên duy trì, phát huy các lễ hội cô truyền, các trò 
chơi truyền thống dân gian. Đề làm tăng thêm sự độc đáo của nét văn 
hóa bản sắc dân tộc mang tính bản địa, ra sức duy trì và bảo tồn môi 
trường thuận lợi, xanh, sạch, đẹp. 


Với những điều kiện thiên nhiên thuận lợi ây, nếu được sự quan tâm 
của các ngành chức năng, sự chung sức đồng lòng xây dựng của bà con 
địa phương thì trong một ngày không xa địa điểm Du lịch chùa Âng và 
Ao Bà Om ngày càng được nhiều người biết đến, không chỉ du khách 
trong nước mà cả những du khách nước ngoài cũng được biết đến. 


Chùa Âng còn là cơ sở thờ tự văn minh, một biểu tượng của sự hài 
hòa giữa đạo và đời thông qua việc nhà chùa không những tuân theo 
đường lỗi tu hành mà còn chăm lo việc giảng dạy tiếng nói và chử 
viết, giáo dục thế hệ trẻ trong việc gìn giữ vôn văn hóa truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay chùa Âng luôn 
chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà 
nước. Tiếp thu những giá trị tốt đẹp nhằm làm phong phú thêm bản 
sắc văn hóa cho dân tộc mà không làm mắt đi những giá trị truyền 
thống gìn giữ, hòa nhập chứ không hòa tan. 


Là thế hệ trẻ chúng ta ngoàải việc tiếp thu những giá trị tốt đẹp của 
nên văn hóa truyền thông dân tộc mà chùa đã lưu giữ, cân phải bảo vệ 
và phát huy tôt hơn những nên văn hóa truyền thông tôt đẹp ây. 


197 


z 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT NGÔI CHÙA PHẬT GIÁO *® 


SƠ ĐỎ CHÙA 


198 * PHẬT GIÁO VỪNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Tài liệu tham khảo 

1. Giáo Hội Phật Giáo, Phật Giáo MaHaNiKaya (Khmer). 1994. 
Chùa AngKoRRaJaBorey (Ang) di tích lịch sử văn hóa chùa văn minh. 

2. Huỳnh, Ngọc Trạng. Văn, Xuân Chí. Hoàng, Trúc. Đặng, Vũ 
Thị Thảo. Phan, Thị Yên Tuyết. 1987. Người Khmer Cứu Long. Sở 
Văn Hóa Thông Tin Cửu Long Xuât Bản. 

3. Hòa thượng, NaRaĐÐa. Đức Phật và Phật Pháp. Đặng Minh 
Khánh dịch.1970. NXB Đông Dương. 

4. HT. Thạch, Sok Xane. 1998. Lịch sử chùa Ẩng. 

5. Kỷ Yếu Đại Hội VII nhiệm kỳ 2009 — 2014 Mặt Trận Tổ Quốc 
Việt Nam Tỉnh Trà Vinh. 

6. PTS. Trần, Hồng Liên. 1996. Phái Giáo Nam Bộ Từ Thế Kỷ 
XYH đên 1975. NXB Thành Phô Hô Chí Minh. 

7. Sở Văn Hóa Thông Tin — Thể Thao, Bảo Tùng Tổng Hợp Trả 
Vinh. 1994. Lược kê lý lịch di tích kiên trúc nghệ thuật chùa Ang. 

8. Sở Văn Hóa Thông Tin Trà Vĩnh Bảo Tàng Tổng Hợp. 2007. 
Báo Cáo Kết Quả Điểu Tra Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thê Dân Tóc 
Khmer Tỉnh Trà Vĩnh. 

9. Tạp Chí Khoa Học Xã Hội 2005 Viện Khoa Học Xã Hội Việt 
Nam Khoa học Xã Hội Vùng Nam Bộ. 

10. Trương, Sĩ Hùng. 2007. Tôn Giáo và Văn Hóa. NXB Khoa 
Học Xã Hội. 

11. Trần, Văn Trả. Trường ĐHKHXHNV. 2008. Dư lịch 4o Bà 
Øm Chùa Ang. 

12. Thực tế, Phỏng Vấn trực tiếp Hòa Thượng Thạch Sok Xane, 
Đại Đức Thạch Hồng. 

Các Trang web liên quan: 

<www.phatg1aobaclieu.com/Index.php?option=com_ contente+tas 
k=vieweid=759&Itemid=1> Xem 03/06/2010 

Hoàthượng Dương Nhơn. Phật giáo Namtông Khmertrong bối cảnh 
thông nhât và hội nhập của Phật giáo VIệtNam. xem01/06/2010<http:// 
phatgiaovnn.com/news/Index.php?nv=News&at=savef&sid=3399.> 

xem 2/06/2010 


<http://www.web-du-lich.com/dich-vu/news_ Chua- 
Ang 10127 1198.html> xem 2/06/2010 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT NGÔI CHÙA PHẬT GIÁO * 199 


<http://www.giacngo.vn/PrintView. 
aspx?Language=vi&I[D=73645§> 

xem 3/6/2010 

<http://www.bac]Ieutour1st.com/v1/tin-tuc/que-huong-mlien- 
tay/383-tra-vinh-thanh-ph-xanh> xem 3/6/2010 

<http://tuoitre.vn/Ao-trang/369055/Tra-Vinh-voi-nhung-ngoI-ch- 
ua-Khmer.html> xem 2/06/2010 

<http://hodactuc.files.wordpress.com/2009/09/g1e1bb9bi-thie lb- 
b87u-phe Ibaadt-giao-nguyen-thelbba7y-vielbb87t-nam.doc> xem 
4/6/2010 

<http://hodactuc.files.wordpress.com/2009/09/mahayana-va-ther- 
avada.doc> xem 2/6/2010 


200 


201 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG 
TRONG DÒNG CHẦY VĂN HÓA VIỆT 


TS. Trần Thị Hoa? 


Tóm tắt: 


Những nguyên nhán hình thành nên Phật giáo Nam tông (nguyên 
nhân về lịch sử, nguyên nhân về thời đại, vẻ triết lý giáo pháp, tư tưởng ti 
tập, cũng như sự hoằng pháp lớn lao, phát triển, tiễn bô không ngừng của 
chính bản thân đạo Phật trên phạm vi nhiều quốc gia) đã hình thành nên 
Phật giáo Nam tông (hay còn gọi Phật giáo Nguyên thủy, Tiểu thừa) và 
Phật giáo Bắc tông, Đại thừa. Đây cũng chính là tỉnh thân và là tỉnh hoa 
của Phật giáo nói chung, luôn động hành và gân gũi với đời sống con 
người tích cực giúp đời cả vê Š phương diện tâm linh và tỉnh thân, dù rằng 
ván giữ được những nét đặc thù của riêng mình. Phật giáo Nam tông ở 
Việt nam có từ rất sớm (vào khoảng thê kỷ thứ III trước công nguyên) và 
phát triển nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long, hòa hợp với văn hóa bản 
địa của dân tộc, dựa trên tỉnh thần đòan kết, nhân ái, từ bi, tôn trọng chữ 
tín, nghiêm giữ kỷ Cương gia đình và tôn trọng luật pháp quốc gia. Hình 
thành nên một lối sống lành mạnh trong cộng động xã hội, góp phân làm 
phong phú văn hóa dân tộc với những triết lý nhân sinh như: nhân quả, 
duyên khởi.... với những đạo lÿ như từ bị, thương yêu và giúp đỡ lân 
nhau và lối sống lành mạnh: Ăn chay hàng tháng, đi lễ chùa.vv... Trải 
qua hàng ngàn năm đồng hành cùng dân tộc, ảnh hưởng của Phật giáo 
còn thể hiện qua kiến trúc, điêu khắc, mỹ thuật và frong văn chương nói 
chung. Góp phân làm phong phú và sâu sắc nên văn hóa nước nhà. Qua 
đó, hình thành nên ý thức hệ của một dân tộc. 


(*). Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn-ĐHQG TP.HCM. 


202 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Ngày nay, trong bối cảnh đất nước đang xây dựng và phát triển sao 
cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh. Phật 
giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo Nam tông nói riêng nhận thức 
đúng vai trò đoàn kết, giáo dục thông qua con đường hoằng pháp của 
mình phải cùng đồng hành và đưa dân tộc lên một tầm cao mới. 


Đạo Phật trong quá trình hình thành và phát triển đã chia thành hai 
hệ phái. Thuở Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Phật giáo vốn là một 
thê thống nhất, không có sự phân chia nào. Chỉ đến khi Phật Thích 
Ca nhập Niết bàn, các đệ tử Phật tập trung nhau lại đọc tụng, ghi nhớ 
những điều Phật dạy, khi đó mới xuất hiện những quan điểm, hệ 
tư tưởng khác biệt về việc thực hành giới Luật nên mới chia ra 
thành Bắc tông và Nam tông. Người ta gọi Nam tông là Phật giáo 
Nguyên thủy, hay Tiểu thừa bởi cho rằng, đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni là một con người bình thường như bao con người bình thường 
khác. Ngài cũng có những nhu cầu cho đời sống: Ăn, mặc, ở v.v... 
và cũng chịu chung một định luật vô thường chỉ phối, phải trải qua 
những nỗi thống khổ của kiếp nhân sinh là sinh, lão, bệnh, tử. Tuy 
nhiên, Ngài khác người thường ở chỗ, Ngài đã hoàn toàn giác ngộ, 
sau khi xuất gia và nỗ lực tu hành mà đạt được đạo quả viên mãn. 
Phật giáo Nam tông được truyền từ Ấn Độ xuống tới Srilanca, 
Myanma, Lào, Thái Lan, Campuchia và miền Nam Việt Nam (Tiểu 
vùng sông Mê-kông). 


Ngược lại, Bắc tông tức Đại thừa thì cho là Đức Phật Thích Ca 
khác hơn người thường. Cái thân của Phật, đó chỉ là cái ứng thân hay 
hóa thân thị hiện ra mà thôi. Vì muốn độ chúng sanh, nhất là loài 
người, nên đức Phật mới thị hiện ở nơi loài người để tiện bề giáo hóa 
họ. Kỳ thật, thì đức Phật đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi. Vì Bắc 
tông quan niệm răng, mỗi chúng sanh đều có Phật tánh hay pháp thân, 
mà pháp thân thì lặng lẽ, không sanh, không diệt, trùm khắp cả pháp 
giới. Bởi thế, nên không nơi nào, xứ nào mà chẳng có Phật. Cái thân 
Phật thị hiện người Ấn Độ, chỉ là trong một giai đoạn tạm thời trong 
muôn triệu giai đoạn, một hóa thân trong muôn triệu hóa thân. 

Qua đó, thì đức Phật Thích Ca không hăn là người Ấn Độ mà là 
người của tất cả chúng sanh. Vì tùy duyên ứng hiện hay hữu cảm tất 
ứng, nên người nước nào tưởng nhớ Phật, thì Phật hiện người nước đó 
để giáo hóa. Những vị Phật khác cũng thế, các Ngài hỗ tương đề hóa 
độ chúng sanh và đồng thời giới thiệu công hạnh cho nhau. 


Phật giáo hệ Nam tông nghiêm trì giữ theo giới luật nguyên thủy 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG TRONG DÒNG CHẢY VĂN HÓA VIỆT * 203 


và đọc tụng chủ yếu 5 bộ kinh khởi đầu, do đó Phật giáo Nam tông 
cũng được gọi là Phật giáo nguyên thủy. 


Phật giáo Nam tông được truyền vào Việt Nam theo con đường 
của các nhà truyền giáo từ Ấn Độ đi theo đường biển tới Srilanca, 
Mianma, Thái Lan tới vùng sông Mê-kông (Campuchia) và vùng các 
tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam và được đông 
đảo người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer đón nhận và trở 
thành tôn giáo của người Khmer và theo như phong tục của người 
Khmer, thì người con trai độ tuôi từ 12, 13 đều phải vào chùa tu một 
thời gian. Đây là bổn phận bắt buộc được xem như là một sự trả hiếu 
cho ông bà, cha mẹ mà cũng là để thực hiện tình cảm, trách nhiệm 
công dân đối với dân tộc. Đề tỏ lòng thành kính với Đức Phật... Các 
thanh niên này cần phải tu tối thiểu ở chùa là một tháng, cũng có thể ở 
chùa tu lâu dài hoặc suốt đời, tùy theo nhân duyên, căn cơ và ý nguyện 
của từng người. Người Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long cho răng, 
bất cứ người con trai Khmer nào cũng cân phải qua tu hành một thời 
gian để trau dỗi đạo hạnh, trang bị tri thức và cách sống làm người. 
Người đã trải qua thời gian tu hành ở chùa được cộng đồng người 
Khmer nhìn nhận và đánh giá cao, mới đễ lập gia đình và dễ được tiếp 
nhận làm các công việc xã hội. 


Đối với người Khmer, các vị sư có vị trí và ảnh hưởng rất lớn. Nhà 
sư được coi là đại điện cho Đức Phật đề truyền dạy và giáo hóa chúng 
sinh, bởi vậy vị sư luôn là người thày được tôn kính và tin tưởng. Đại 
bộ phận các ngôi chùa Khmer đã trở thành nơi hội tụ, điểm đến và là 
nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng làng xã Khmer-Việt Nam. Chùa 
là nơi tu hành của các vị sư sãi, là nơi làm lễ của đồng bào, là nơi giáo 
dục đào tạo dạy chữ, dạy nghề cho con em của đồng bào dân tộc, là 
trung tâm văn hóa của dân tộc, là bảo tàng lưu giữ các hiện vật từ đồ 
thờ tế tự, điêu khắc, trạm trồ, ghe ngo (để dùng đua trong các lễ hội 
dân gian)... đồng thời cũng là nơi thờ cúng những người thân của 
đồng bào dân tộc Khmer sau khi mất. Sinh hoạt trong gia đình, cộng 
đồng Phum, Sóc của người Khmer đa phần đều gắn với tín ngưỡng và 
triết lý của đạo Phật. Các công việc của gia đình cũng như sinh hoạt 
văn hóa, lễ hội của cộng đồng đều có sự tham dự của các vị sư. 


Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Nam tông Khmer Nam 
Bộ nói riêng đều đồng hành cùng cùng dân tộc đi trên con đường đấu 
tranh giải phóng dân tộc. Ngay từ năm 1964 Phật giáo Khmer Nam 
Bộ thành lập Hội đoàn kết sư sãi yêu nước khu Tây Nam bộ do Hòa 
thượng Thạch Som làm Hội trưởng. Tiếp sau đó là các tỉnh Đồng bằng 


204 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


sông Cửu Long lần lượt thành lập, hoạt động. Hội đoàn kết sư sãi yêu 
nước đã là nơi quy tụ sư sãi, đồng bào. Phật tử Khmer nêu cao tỉnh 
thần yêu nước, đấu tranh đòi độc lập dân tộc, chống lại mọi sự xâm 
phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Phật giáo Nam tông Khmer luôn sát 
cánh cùng cộng đồng các dân tộc Việt Nam đóng góp sức người, sức 
của cho kháng chiến đến ngày toàn thắng. 


Sau năm 1975, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước Tây Nam bộ nói chung 
và Hội đoàn kết sư sãi yêu nước ở các tỉnh nói riêng vẫn tiếp tục hoạt 
động, tập hợp sư sãi, đồng bào Phật tử tham gia khôi phục hậu quả chiến 
tranh, kiến thiết nước nhà. Đến năm 1980, ủng hộ chủ trương chung của 
các vị lãnh đạo các tô chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước cũng như thể 
theo ý nguyện của đông đảo tăng mi, Phật tử trong cả nước, đại diện Hội 
đoàn kết sư sãi yêu nước Tây Nam bộ đã tham gia Ban vận động thống 
nhất Phật giáo trong cả nước và đến tháng 11/1981, Hội đoàn kết sư sãi 
yêu nước Tây Nam bộ do Hòa thượng Dương Nhơn làm trưởng đoàn 
cùng với § tổ chức, hệ phái Phật giáo đã thông nhất thành lập một tổ chức 
chung đại diện cho tăng mi, Phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài 
nước, lấy tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Việc hình thành Phật giáo Nam tông ở Đồng bằng sông Cửu Long 
(Việt Nam) đã mang tới những nét tích cực trong đời sống người dân 
mà trước hết là về ý thức hệ. Dựa trên đạo lý căn bản của Phật Giáo 
là đạo lý Duyên Khởi, Tứ Diệu Đề và Bát chánh Đạo. Ba đạo lý này 
là nền tảng cho tất cả các tông phái Phật giáo, Nguyên thủy cũng như 
Đại Thừa đã ăn sâu vào lòng của người dân Việt. Đạo lý Duyên Khởi 
là một cái nhìn khoa học và khách quan về thế giới hiện tại. Duyên 
khởi nghĩa là sự nương tựa lẫn nhau mà sinh tồn và tồn tại. Không 
những các sự kiện thuộc thế giới con người như thành, bại, thịnh, suy 
mà tất cả những hiện tượng về thế giới tự nhiên như cỏ, cây, hoa, lá 
cũng điều vâng theo luật duyên khởi mà sinh thành, tồn tại và tiêu 
hoại. Có 4 loại duyên cần được phân biệt: thứ nhất là Nhân Duyên. 
Có thê gọi là điều kiện gần gũi nhất, như hạt lúa là nhân duyên của 
cây lúa. Thứ hai là Tăng Thượng Duyên tức là những điều kiện có tư 
liệu cho nhân duyên ví như phân bón và nước là tăng thượng duyên 
cho hạt lúa. Thứ ba là Sở Duyên Duyên tức là những điều kiện làm 
đối tượng nhận thức, thứ tư là Đăng Vô Gián Duyên tức là sự liên tục 
không gián đoạn, cần thiết cho sự phát sinh trưởng thành và tồn tại. 

Luật nhân quả cần được quán sát và áp dụng theo nguyên tắc 
duyên sinh mới có thể gọi là luật nhân quả của Đạo Phật, theo đạo 
lý duyên sinh, một nhân đơn độc không bao giờ có khả năng sinh ra 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG TRONG DÒNG CHẢY VĂN HÓA VIỆT * 205 


quả, và một nhân bao giờ cũng đóng vai trò quả, cho một nhân khác. 
về giáo lý nghiệp báo hay nghiệp nhân quả báo của đạo Phật đã được 
truyền vào nước ta rất sớm. Giáo lý này đương nhiên đã trở thành nếp 
sông tín ngưỡng hết sức sáng tỏ đối với người Việt Nam có hiểu biết, 
có suy nghĩ. Người ta biết lựa chọn ăn ở hiền lành, dù tối thiểu thì đó 
cũng là kết quả tự nhiên âm thầm của lý nghiệp báo, nó chăng những 
thích hợp với giới bình dân mà còn ảnh huởng đến giới trí thức. Có 
thể nói mọi người dân Việt điều ảnh hưởng ít nhiều qua giáo lý này. 
Vì thế, lý nghiệp báo luân hồi đã in dấu đậm nét trong văn chương 
bình dân, trong văn học chữ Nôm, chữ Hán, từ xưa cho đến nay đề dẫn 
dắt từng thế hệ con người biết soi sáng tâm trí mình vào lý nhân quả 
nghiệp báo mà hành động sao cho tốt đẹp đem lại hòa bình an vui cho 
con người. Thậm chí trẻ con mười tuôi cũng tự nhiên biết câu: “Ác 
giả ác báo”. Chúng phát biểu câu rất đúng hoàn cảnh sự việc xảy ra 
cho đối phương, hay “chạy trời không khỏi nắng”. Mặt khác họ hiểu 
rằng nghiệp nhân không phải là định nghiệp mà có thê làm thay đổi, 
do đó họ tự biết sửa chữa, tu tập cải ác tùng thiện. Sống ở đời, đột 
nhiên những tai họa, biến cố xảy ra cho họ, thì họ nghĩ rằng kiếp trước 
mình vụng đường tu nên mới gặp khổ nạn này. Không than trời trách 
đất, cam chịu và tự cô gắng tu tỉnh để chuyên hóa dần ác nghiệp kia. 
Nguyễn Du đã thê hiện ý này trong truyện Kiểu rằng: 
“Có trời mà cũng có ta, Tủ là cội phúc, tình là dáy oan”. 
Hoặc như : 

“Cho hay muôn sự tại trời, 

Trời kia đã bắt làm người có thân, 

Bắt phong trần phải phong trần, 

Cho thanh cao mới được phân thanh cao”. 

Điều thứ hai là về đạo lý. Đó là lòng từ bi, tinh thần hiểu hòa, hiếu 
sinh của Phật giáo đã ảnh hưởng và thấm nhuẳn sâu sắc trong tâm 
hồn của người VIỆt. Đều này ta thấy rõ qua con người vả tư tưởng của 
Nguyễn Trãi (1380- 1442), một nhà văn, nhà chính trị, nhà tư tưởng 
Việt Nam kiệt xuất, ông đã khéo vận dụng đạo lý Từ Bi và biến nó 
thành đường lối chính trị nhân bản rất nổi tiếng trong lịch sử nước 
Việt và đem lại thành công to lớn. Bình Ngô Đại Cáo có viết rằng: 
“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân...” 

Đó là truyền thống dân tộc với tinh thần thương người như thể 
thương thân “lá lành đùm lá rách”, 


206 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Hoặc: 
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương, 
Người trong một nước phải thương nhau cùng”. 


Ngoài đạo lý Từ Bi, người Việt còn chịu ảnh hưởng sâu sắc một 
đạo lý Tứ Ân, gồm ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân quốc gia và ân chúng 
sanh. Đạo lý này được xây dựng theo một trình tự phù hợp với bước 
phát triển của tâm lý về tình cảm của dân tộc Việt. Tình thương ở mọi 
người bắt đầu từ thân đến xa, từ tình thương cha mẹ, họ hàng lan dần 
đến tình thương trong các mối quan hệ xã hội với thầy bạn, đồng bảo 
quê hương đất nước và mở rộng đến quê hương cao cả đối với cuộc 
sông của nhân loại trên vũ trụ này. Đặc biệt trong đạo lý tứ ân, ta thấy 
ân cha mẹ là nồi bật và ảnh hưởng rất sâu đậm trong tình cảm và đạo 
lý của người Việt. Vì đạo Phật rất chú trọng đến hiếu hạnh và được 
Đức Phật đã thuyết giảng đề tài này trong nhiều kinh khác nhau như 
kinh Báo Phụ Mẫu Ân, kinh Thai Cốt, kinh Hiếu Tử, kinh Đại Táp, 
kinh Nhẫn Nhục, kinh Vu Lan.... Nhắc đến công lao đưỡng dục của 
cha mẹ, Phật dạy: “Muôn việc ở thế gian, không gì hơn công ơn nuôi 
dưỡng lớn lao của cha mẹ” (Kinh Thai Cón), hay kinh Nhân Nhục dạy: 
“Cùng tốt điều thiện không gì hơn hiếu, cùng tốt điều ác không gì hơn 
bất hiếu”. Bởi Phật giáo đặc biệt chú trọng chữ hiếu như thế nên thích 
hợp với nếp sống đạo lý truyền thống của dân tộc Việt v.v... 


Điều thứ ba là về góc độ nhân văn và xã hội. Trong đời sống 
thường nhật cũng như trong văn chương chịu ảnh hưởng ít nhiều từ 
quan niệm Phật giáo. Chăng hạn như khi ta thấy ai bị hoạn nạn, đau 
khổ, để tỏ lòng thương xót, người ta bảo “tội nghiệp quá”. Hai chữ tội 
nghiệp là từ ngữ chuyên môn của Phật giáo. Theo đạo Phật tội nghiệp 
là tội của nghiệp, do nghiệp tạo ra từ trước, dẫn tới tai nạn hay sự cô 
hiện nay.Theo giáo lý nhà "Phật thì không có một hiện tượng hay sự 
cố tai nạn nào xảy ra là ngẫu nhiên hay tình cờ, mà chỉ là kết quả tập 
thành của nhiều nguyên nhân tạo ra từ trước. Những nguyên đó (theo 
đạo Phật gọi đó là nhân duyên) khi chín mùi, thì đem lại kết quả. Mọi 
người điều nói tội nghiệp nhưng không phải nhiều người biết được đó 
là một từ ngữ nói lên một chủ thuyết rất căn bản của Phật: “7#„;yér 
nhân quả báo ứng”, thuyết này cũng đi sâu vào nhận thức dân gian 
với những cách như “ở hiển gặp lành, gieo gió gặp bão”.V.V... 


Hay qua thơ ca dân gian: 
“Người trồng cây hạnh người chơi, 


1a trông cáy đức đề đời mại saw`. 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG TRONG DÒNG CHẢY VĂN HÓA VIỆT * 207 


Và khi muốn diễn tả một vật gì đó quá nhiều, người ta dùng danh 
từ “hằng hà sa số”. Nếu hỏi hằng hà sa số là cái gì chắn chắn ít ai hiểu 
chính xác, họ chỉ biết đó là nói rất nhiều, là bởi vì khi xưa Đức Phật 
thường thuyết pháp gần lưu vực sông Hằng (Gange) ở Ấn Độ, cho nên 
khi cần mô tả một con số rất nhiều, Ngài thí dụ như số cát sông Hằng. 


Hoặc khi có những tiếng ồn náo, người ta bảo “om sòm bát nhã”, 
do khi đến chùa vào những ngày sám hối, chùa thưởng chuyên những 
hồi trống bát nhã, nhân đó mà phát sanh ra cụm từ trên. Lại có những 
người rày đây mai đó, ít khi dừng chân ở một chỗ, khi người ta hỏi 
anh đi đâu mãi, họ trả lời tôi đi “ta bà thế giới”. Ta bà thế giới là thế 
giới của Đức Phật Thích Ca giáo hóa, theo thế giới quan của Phật giáo 
thì thế giới ta bà to gấp mấy lần quả địa cầu này, hoặc khi các bà mẹ 
Việt Nam la mắng các con hay quậy phá, các bà nói: “Tụi bay là đồ 
lục tặc”. Tuy nhiên, họ không biết từ lục tặc này phát xuất từ đâu. Đó 
là từ nhà Phật, chỉ cho sáu thằng giặc: sắc, thanh, hương, vị, xúc và 
pháp của ngoại cảnh luôn luôn quấy nhiễu ta. Một từ có nghĩa sâu xa 
như vậy, nhưng khi Phật giáo truyền bá vào Việt Nam đã Việt hóa trở 
thành lời la mắng của các bà mẹ Việt Nam. 


Điều thứ tư là ảnh hưởng trong ca dao, tục ngữ thơ ca ....Ca dao 
dân ca là một thê loại văn vần truyền khâu, dễ hiểu trong dân gian, được 
lưu truyền từ đời này sang đời khác, đề nhắc nhở, khuyên răn dạy bảo, với 
mục đích xây dựng một cuộc sống an vui phù hợp. với truyền thống đạo 
đức của dân tộc Việt Nam. Có thể nói trong tâm hồn của mỗi con người 
Việt Nam đều có chứa đựng ít nhiều triết lý nhà Phật và những hình ảnh 
về ngôi chùa, về Phật, trải qua hàng ngàn năm gắn bó mật thiết với làng 
xã Việt Nam: “Đất vua, chùa làng, phong cảnh Bụt'. 

Đất vua, chùa làng là một hình ảnh gần gũi với dân, với làng, với 
nước như vậy, nếu ai xúc phạm đến chùa, Phật thì cũng có thể hiểu là 
xúc phạm đến đạo lý, đến quốc gia. Trên tinh thần đó người dân Việt 
Nam quyết một lòng bảo vệ ngôi chùa quê hương của mình: 


“Bao giờ cạn nước Đồng Nai, 
Nát chùa Thiên Mụ mới sai lời nguyễn”. 
Ở đâu có chùa, có Phật, ở đó là thắng cảnh, là niềm tự hào của quê 
hương: 
“Tây Ninh có núi Bà Đen, 


Có sông Vàm Cỏ, có toà Cao Sơn”. 


208 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Hay: 
“Đông Ba, Gia Hội hai cầu, 
Có chùa Diệu Đề bốn lầu hai chuông” 
Hoặc như: 
“Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ, 
Xem câu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn. 
Hay: 


“Gió đưa càng trúc la đà, 
Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương”. 


Điều thứ năm là ảnh hưởng trong tập quán, như thói quen ăn chay, 
thờ Phật, phóng sinh và bố thí và thường xuyên cúng các ngày rằm, 
mùng một và đi lễ chùa. Phật giáo qua nghi thức ma chay, cưới hỏi, 
cùng mộ số nghỉ lễ khác nữa như: hóa vàng mã, coi ngày giờ tốt xấu, 
tục lệ cúng sao giải hạn, xin xăm, xin quẻ,v,V,... 


Trong ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những 
năm qua Phật giáo Nam tông Khmer tiếp tục có những đóng góp công 
sức xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đất nước Việt Nam vững 
mạnh và trường tồn, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc 
Khmer, làm phong phú thêm truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, 
xứng đáng với truyền thông của Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo 
gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Một lần nữa khẳng định rằng những 
tư tưởng và hình ảnh của Phật giáo đã đề lại những dấu ấn sâu đậm 
trong phong tục tập quán, trong văn học và nghệ thuật của người Việt 
Nam trong lịch sử và nó sẽ tiếp tục tỏa sáng những tỉnh hoa độc đáo 
của mình cho dân tộc. 


xksk‡k 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG TRONG DÒNG CHẢY VĂN HÓA VIỆT * 209 


Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Lang, Lược sử Phát giáo Việt Nam, 1973. 

2. Lệ Như Thích Trung Hậu (sưu tầm và giới thiệu) 2002: Ca đao 
tục ngữ Phật giáo Việt Nam. Nhà xuât bản TP. Hô Chí Minh. 

3. Đào Duy Anh (1992), Việt Nam văn hóa sử cương. Nxb. TP, 
HCM. 

4. Nguồn Internet. 


210 


211 


TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC CHÁNH ĐIỆN 
CHÙA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER 
THÀNH PHỐ TRÀ VINH 


ThS. Phạm Thị Tố Thy - Sơn Kim Hà?) 


Tóm tắt: 

Tham luận mô tả kiến trúc chánh điện chùa Phật giáo Nam tông 
Khmer thành phố Trà Vinh, đồng thời tìm hiểu một số giá trị nghệ 
thuật kiến trúc độc đáo của người Khmer Trà Vình. Qua đó, nhóm tác 
giả mong. muốn góp phần Hằng cao nhận thức của cộng đồng trong vấn 
đê bảo tôn nghệ thuật kiến trúc truyền thống Khmer Nam Bộ khi tiến 
hành trùng tu, tôn tạo hay xây mới kiến trúc chánh điện chùa Khmer: 


Từ khóa: kiên trúc chánh điện, kiên trúc chùa Khmer, chánh điện 
chùa Khmer, chùa Khmer Trà Vinh. 


Abstract 


The paper describes the Khmer sanctum”s achitecture ofthe Ther- 
aveda pagoda In Tra Vĩnh city, and learns the artistic values of this 
unique achitecture. Thereby, the authors wish to raIse the awareness 
ofthe commumrity 1n the conservation ofthe Southern Khmer ˆs tradI- 
tional architecture while restoring or building the Khmer sanctum. 


Key words: Khmer sanctum”s achitecture, Khmer achitecture, 
Khmer sanctum, Khmer pagoda In Tra Vĩnh. 


xkk* 


(*). Trường Đại học Trà Vĩnh. 


212 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


1. DẪN NHẬP 


Người Khmer Trà Vinh đã sinh sống cộng cư lâu đời cùng các dân 
tộc anh em Kinh, Hoa và Chăm trên vùng đất Nam bộ. Hầu hết cư dân 
Khmer Trà Vĩnh theo Phật giáo Nam tông. Có thê nói Trà Vinh là một 
vùng đất có nhiều chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở Đồng bằng sông 
Cửu Long, với khoảng 141 ngôi chùa trong tổng số hơn 450 ngôi chùa 
Khmer Nam bộ. Trong số đó, có nhiều ngôi chùa được xem lâu đời 
nhất ở Nam bộ như chùa Sămbuarăngsây ở Cầu Kè với hơn 1000 năm 
tuổi; chùa Kom Pong (còn gọi chùa Ông Mẹt) và chùa Âng ở thành 
phố Trà Vinh có niên đại khoảng 1000 năm. 


Du khách xa đến thăm vùng đất Trà Vinh sẽ thường xuyên bắt gặp 
hình ảnh những ngôi chùa Khmer ấn hiện sau hàng cây dầu, cây sao 
cao vút, gợi lên một cảm giác thân thương, một sự yên bình khó quên. 
Với đồng bào Khmer, ngôi chùa có vai trò rất quan trọng trong cuộc 
sống hàng ngày cũng như trong tín ngưỡng thờ tự. Đó không chỉ là 
công trình tôn giáo, đáp ứng nhu cầu tâm linh, mà đồng thời là nơi 
giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer, 
được xem như một bảo tàng lưu giữ các giá trị vật chất lẫn tinh thần, có ý 
nghĩa về lịch sử lần nghệ thuật. Trong đó, mỗi công trình kiến trúc: chánh 
điện, sala hay tăng xá đều là một chỉnh thê mĩ thuật thê hiện trái tim nhiệt 
huyết và bàn tay điêu luyện của những nghệ nhân Khmer. 


Trong những thập kỷ gần đây, cùng với xu thế phát triển của đất 
nước, người dân Khmer Nam bộ có điều kiện phát triển kinh tế, nâng 
cao đời sống vật chất và tỉnh thần. Theo đó, đời sống tôn giáo cũng 
có sự chuyền biến. Rất nhiều di tích văn hóa và công trình Phật giáo 
của người Khmer được trùng tu, tôn tạo, mang lại một diện mạo mới 
cho kiến trúc tôn giáo nói riêng, nghệ thuật kiến trúc của người Khmer 
Nam bộ nói chung. Tuy nhiên, một số công trình kiến trúc truyền 
thống của tôn giáo đã bị phá vỡ, xu hướng tôn tạo, xây mới theo kiến 
trúc hiện đại đã làm thay đổi một số giá trị, bản sắc của lỗi kiến trúc 
truyền thống Khmer, đặc biệt thể hiện qua việc trùng tu những kiến 
trúc cô điển tỉnh xảo và có tính nghệ thuật trong kiến trúc chánh điện 
chùa Khmer, dẫn đến sự khó khăn trong việc nhận diện, bảo tồn bản 
sắc văn hóa, đặc trưng tôn giáo của cộng đồng Khmer Nam bộ. 


Sau những chuyến khảo sát, tìm hiểu kiến trúc các ngôi chùa 
Khmer tại thành phố Trà Vinh, chúng tôi thực hiện bài tham luận với 
mong muốn tìm hiểu đặc trưng kiến trúc chánh điện chùa Phật giáo Nam 
tông Khmer, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về kiến 


TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC CHÁNH ĐIỆN CHÙA ® 213 


trúc Khmer cô điển, cũng như thúc đây sự cân nhắc đến nền tảng kiến trúc 
ban đầu của chùa trong vấn đề trùng tu hay xây dựng lại nhằm góp phần 
bảo tồn và phát huy văn hóa Khmer mang đậm bản sắc dân tộc. 


2. NỘI DUNG 
2.1. Tổng quan 


Với công trình kiến trúc chùa Phật giáo Nam tông, cộng đồng người 
Khmer thỏa sức thê hiện những tài năng, những niêm tin tôn giáo của 
mình. Kiến trúc của ngôi chùa ở từng địa phương là niềm tự hào của cộng 
đồng nơi đó. Một ngôi chùa mang kiến trúc độc đáo sẽ ĐÓP phần thu hút 
sự khám phá của mọi người, khiến ngôi chùa trở nên nổi tiếng hơn. 


Ngày trước, việc xây dựng công trình chùa là một quá trình kết nói 
giữa người với người trong cộng đồng. Các vị Achar kể rằng: “Hồi 
xưa, xây chùa phải mất thời gian rất lâu, đôi khi hàng chục năm. Mỗi 
lần xây chánh điện, mọi người Irong phum sóc phải cùng nhau ở chùa 
trong thời gian đài, nhất là khâu vận chuyển cây ở Campuchia về và 
đẽo gọt những cây gỗ này thành cột, thành kèo. Trong thời gian làm 
việc ở chùa, sau những buổi dùng cơm, mọi người lại cùng nhau bắt 
tay làm việc. Mỗi khi nghỉ tay, hay vào những dịp trăng sảng, những 
người thợ tổ chức hát hò hay trò chuyện, tâm sự với nhau”. 


Do vậy, các công trình kiên trúc trong chùa, ngoài chức năng thâm 
mĩ, văn hóa, còn mang một giá trị tâm linh, kêt nôi cộng đông và được 
xem là đặc trưng văn hóa dân tộc. 


Trong tông thể kiến trúc chùa Khmer, ngôi chánh điện chiếm vị trí 
và vai trò quan trọng nhất. Đây được xem là hạng mục công trình quan 
trọng và chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, tỉnh hoa cả về vật chất lẫn tinh 
thần, là nơi tập trung đầy đủ nhất tài năng xây dựng, nghệ thuật kiến trúc. 


Mặt bằng ngôi chánh điện thường có dạng hình chữ nhật, theo 
nguyên tắc chiều dài gấp đôi chiều rộng. Bên ngoài có lớp tường rào 
ngăn cách được làm bằng bê tông kết hợp kim loại giữa các cấp nên 
khác nhau. Sân chánh điện có hình chữ nhật. Trong sân, ngoài tháp cốt 
của các sư, còn có các hòn đá được chạm khắc hình tượng thần thánh 
trong tôn giáo nhằm xác định ranh giới khu vực chánh điện, người 
Khmer gọi là đá sây-ma. Việc bồ trí các đá sây-ma này rất quan trọng, 
có thể được chôn chìm hoặc đặt nôi trên sân, hay được đặt trong một 
am nhỏ (Trường hợp chùa Âng — Phường 8, TP. Trà Vinh). Sân nền 
xung quanh chánh điện là nơi các tín đồ tụ tập, cầu nguyện và thực 
hiện các nghi thức tôn giáo vào các dịp lễ. Phổ biến có 03 kiêu chánh 


214 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


điện: chánh điện có hành lang xung quanh, chánh điện chỉ có hành 
lang hai đầu và chánh điện không có hành lang. 


Công vào chánh điện thường đặt ở 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. 
Nhưng cũng có loại chánh điện chỉ có công vào ở hai đầu hồi và chỉ có 
một lớp tường rảo (chùa Âng; chùa Hang; chùa Kom Pong của TP. Trà 
Vinh). Trên các cột hàng rào, nghệ nhân thường trang trí hình tượng 
Maha Prum, hồ lô nhiều cấp, hoa sen đang nở hoặc chỉ là hình khối. 


Ngôi chánh điện thường được xây cao hơn mặt đất từ 0,8 — 1,2m. 
Các đầu cột ở bốn góc chánh điện được trang trí hình tượng chim thần 
Krud, tiên nữ Kin-nor hay thú linh Ê-ra. Các hình tượng này ở tư thế 
vươn lên đỡ lấy diềm mái, tạo sự chuyên tiếp giữa phương đứng của 
các cột và phương ngang của mái. Diềm mái được trang trí đầy hoa 
văn hoa lá chạy suốt chiều dài ngôi chánh điện. 


Trên mặt đứng chánh điện ở hai đầu hồi đông, tây là hai bộ cửa đối 
xứng nhau với kích thước trung bình từ 1,5 x 2,4m. Mặt bên trồ các cửa 
số bằng gỗ gồm hai cánh, kích thước trung bình rộng từ 1,0 - 1,2m, cao 
1,4- 2,4m. Trên mí cửa được trang trí các hoa văn hay các đường viền chỉ 
gờ. Do cách bố trí cửa như vậy nên ánh sáng lọt vào bên trong vừa đủ để 
tạo nên một không gian tôn kính, linh thiêng nơi chánh điện. 


Trong cấu trúc chánh điện, bộ phận kiến trúc nồi bật và công phu 
nhất ở mặt đứng ngôi chánh điện chính là bộ mái. Độ dốc của bộ mái 
chính tới 600 và bộ mái phụ 300 thật sự hiệu quả cho việc che chắn 
mưa nắng tại vùng đất phương Nam. Nhờ bộ mái có tỷ lệ hài hòa với 
phần thân chánh điện cùng với các hàng cột của chiều dài chánh điện 
tạo nên vẻ đẹp đầy ấn tượng. Mái thường được lợp ngói trắng men 
màu vàng hoặc đỏ điểm xuyên. với màu xanh hoặc g1ữ nguyên màu 
gốc của ngói tựa như những chiếc vảy rồng lấp lánh dưới ánh mặt trời, 
trông khá đẹp mắt. Trên bờ nóc, bờ chảy, điềm mái, nghệ nhân Khmer 
trang trí các hình tượng rồng 3 đầu với ba sừng hướng thắng lên trời 
hoặc những chiếc đầu đao (c#u-h¡a) thon dần. 


Ngôi chánh điện thường có ba cấp nên, cấp thứ nhất sát mặt đất 
cao khoảng 1m, càng lên trên càng nhỏ dần. Ngôi chánh điện được 
xem như trung tâm của vũ trụ, nơi hội tụ khí thiêng của trời đất. Hình 
tượng núi vũ trụ Mêm trong triết lý của Phật giáo được Khmer hóa 
trong ngôi chánh điện với ý nghĩa đây là nơi đức Phật tối cao ngự trị, 
hiển thị uy quyền của Phật pháp. Mặt khác, nó cũng phù hợp với khí 
hậu ẩm thấp, mưa lũ nhiều của vùng đất Nam bộ. 


TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC CHÁNH ĐIỆN CHÙA ® 215 


Đỡ lấy bộ mái cao lớn của ngôi chánh điện là hệ khung cột kèo 
đơn giản, thuộc dạng “xuyên trính”. Một bộ vì kèo thường có sáu 
hàng cột (Chùa Kom Pong — Phường 1, Chùa Âng — Phường 8, Chùa 
Ktưng — Phường 7 của TP. Trà Vĩnh; Chùa Sombuarăngsây của Huyện 
Cầu Kè...), trong đó có hai cột cái đỡ vì kèo tam giác, hai cột con đỡ 
hai gian hai bên và ngoài cùng là các cột hành (đối với những ngôi chánh 
điện có bộ khung bằng gỗ sẽ quan sát rõ hơn). Trong nội thất, gian chính 
giữa được đóng trần, còn lại đề lộ phần kết cầu bên trong bộ mái. Nét đặc 
thù của bộ mái chùa Khmer là có độ dốc cao, được phân ra nhiều cấp và 
nhiều nếp. Có loại chánh điện có đến bốn tầng mái liền với ba nếp mái 
chồng lên nhau, có loại có ba tầng mái với ba nếp mái hoặc không có nếp 
mái nào. Đặc biệt, một số chánh điện có tháp nóc (Pra-saf-monh-đop) — 
xu hướng trong kiến trúc chánh điện hiện nay ở Trà Vinh như: Chùa Hang 
(Huyện Châu Thành), Chùa Chom Ca và Chùa Tho Tol (Phường 9 — TP. 
Trà Vinh), Chùa Vàm-Ray (Huyện Trà Cú). Hầu hết các ngôi chánh điện 
xưa đều được làm bằng gỗ quý, còn những ngôi chánh điện trùng tu hoặc 
xây mới sau này thường sử dụng hệ khung bê tông cốt thép. 


2.2. Mô tả kiến trúc chánh điện chùa Khmer thành phố Trà Vinh 


Thành phố Trà Vinh có tông số II ngôi chùa Khmer, nhưng có đến 
4 chùa có niên đại hơn 1000 năm tuổi, trong đó phải kế đến những 
ngôi chùa được xây dựng từ rất sớm như: Chùa Koss (613), Chùa Kom 
Pong (642), chùa Somrong Ek (642) và chùa Âng (990)9. Có thê nói đây 
là vùng đất còn lưu giữ nhiều ngôi chùa cổ với những ngôi chánh điện 
còn bảo tồn được những giá trị kiến trúc, điêu khắc, mĩ thuật quý giá của 
người Khmer Trà Vĩnh cũng như của toàn vùng Nam bộ. 


Việc khảo sát đặc điểm kiến trúc chánh điện truyền thông của chùa 
Khmer tại Thành phố Trà Vinh được thực hiện trên cơ sở chọn kiến 
trúc chánh điện của chùa Kom Pong (còn có các tên gọi: chùa Ông 
Mẹt) làm mô hình mẫu. Việc chọn lựa này xuất phát từ các lí do sau: 


- Chùa Kom Pong được xây dựng vào năm 118 theo Phật lịch, tức 
năm 42 Dương lịch. Theo lời trụ trì hiện tại của chùa — Hòa thượng 
Thạch Oai, “7 khi xây dựng đến nay, chùa trải qua một lần đại tu là 
vào thời gian cuối thể kỷ XIX đâu thể kỷ XX”, do vậy kiến trúc chánh 
điện hiện tại của chùa có niên đại khá lâu đời, về cơ bản đảm bảo được 
nét kiến trúc truyền thống của kiến trúc Khmer Nam bộ. Mặt khác, so 


1. Sơn Phước Hoan, W¿ rò của chùa đối với đời sốn văn hóa của đồng bào Khmer Nam 
Bó, Chuyên đê nghiên cứu khoa học, năm 1999 — 2000. 


216 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


với các chùa còn lại, đặc biệt đối chiếu với Chùa Âng (chánh điện xây 
dựng lại từ năm 1842)“ thì việc khảo sát chánh điện Chùa Kom Pong 
có phần thuận lợi hơn, bởi vì hiện nay chánh điện chùa Âng đang 
trong giai đoạn trùng tu, trên cơ sở bảo tồn nét kiến trúc cổ. 


- Tính đến năm 2000, trong tổng số hơn 550 ngôi chùa Khmer 
Nam Bộ, chỉ có 12 chùa được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa, 
trong đó có 10 ngôi chùa được công nhận di tích quốc gia. Riêng tại 
tỉnh Trà Vinh, tính đến tháng /2013 có 05 chùa Khmer được công 
nhận di tích cấp Quốc gia4, nhưng chỉ riêng Chùa Kom Pong được 
công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia theo Quyết định 
số 835/QĐ-BVHTTDL ngày 03/3/2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch®. Điều này cho thấy giá trị kiến trúc độc đáo của Chùa Kom Pong 
nói chung, chánh điện chùa nói riêng đã được sự công nhận về mặt pháp 
lí, được xếp vào di sản cấp Quốc gia và được bảo quản theo quy định. 


Trong quá trình mô tả kiến trúc chánh điện chùa Kom Pong, chúng 
tôi đồng thời tiến hành khảo sát các chùa Khmer tại thành phố Trà Vinh 
còn lưu giữ kiến trúc chánh điện truyền thống như: Chùa Âng, Chùa Som 
Rong Ek, Chùa Ktưng, Chùa Khươne, Chùa Kompong Ksan, Chùa Som 
Bua Và chùa Sras Nẹt đề có sự so sánh, đối chiếu những điểm tương đồng 
và khác biệt, từ đó nhận diện những đặc điểm thống nhất trong kiến trúc 
chánh điện truyền thống của chùa Khmer Trà Vinh. Hình ảnh sử dụng 
trong bài viết được trích từ tài liệu của Bảo tàng Tổng hợp Trà Vinh và do 
chính nhóm tác giả chụp từ các chuyến quan sát thực tế. 


2.2.1. Mái chánh điện 


Hình 1: Tổng thể kiến trúc chánh điện chùa Kom Pong (Bảo tàng TY) 


2. Bảo tàng Tổng hợp Trà Vĩnh (1994), Bảng liệt kê lí lịch di tích lến trúc nghệ thuật chùa 
Ẩng, trang 6. 
3. Số liệu báo cáo tháng /2013 của Bảo tàng Tổng hợp Trà Vinh . 


TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC CHÁNH ĐIỆN CHÙA ® 217 


Xét tổng thể từ hướng Bắc hoặc hướng Nam, chánh điện gồm năm 
mái, tuy nhiên các cấp mái được xếp cắt ngang và hầu hết gắn với 
nhau bằng các diềm mái nghiêng nên phần lớn nhìn nhận mái chánh 
điện của chùa Khmer gồm ba cấp. Mỗi cấp mái được chia làm ba nếp, 
nếp giữa nâng cao hơn so với hai nếp bên. Cấp mái trên cùng có độ 
dốc đứng khoảng 60°. Sự sắp xếp các cấp mái có độ chênh lệch đã 
khiến cho bộ mái chánh điện trở nên thanh thoát và nhẹ nhàng hơn. 


Cấp mái trên cùng chiếm diện tích nhiều nhất trong cấu trúc mái, 
được chia làm ba nếp, nếp ở giữa được xây có phần nhô cao hơn hai 
nếp bên cạnh. Ở mí giáp nhau giữa các cấp mái được trang trí bằng 
diềm mái nghiêng. 

Cấp mái thứ hai (cấp giữa) cũng được chia làm ba nếp, nếp giữa 
nhô cao hơn hai nếp còn lại. Xét tổng thể trong cấu trúc mái thì cấp 
mái thứ hai có chiều cao thấp hơn cập, mái thứ: nhất nhưng có chiều 
ngang. dài hơn. Nơi tiếp giáp giữa các cấp mái vẫn được trang trí bằng 
các diềm mái nghiêng. 

Cấp mái thứ ba (cấp mái dưới cùng) kéo dài từ góc nhìn hướng tây 
đến hướng đông và không bị chia cắt ra làm ba nếp như hai cấp mái 
trên, có chiều cao thấp hơn hai cấp mái trên nhưng chiều ngang thì dài 
hơn hết trong ba cấp mái. 


Khi quan sát mái chánh điện truyền thống từ hướng Tây hoặc 
hướng Đông, sẽ nhìn thấy đầu hồi (Hô- cheang) có hình dạng tam 
giác cân được ghép bằng những mảnh gỗ đã được chạm khắc các loại 
hoa văn hay các vị thần trong tôn giáo. 


Trên mái chánh điện, đầu đao được bố trí theo hướng Tây và 
hướng Đông. Các hoa văn, hình tượng được trang trí trong đầu đao khá 
phong phú, đa dạng, trong đó, hoa văn chủ đạo là hoa hướng dương, được 
trang trí hòa lẫn với các hoa văn truyền thống: về hình tượng có các vị 
thần trong tôn giáo, chủ yếu là: Vishnu, Shiva, Reahu, Krud. 


Phía dưới đầu hồi có hai cấp mái, đây là phần nối liền giữa cấp 
mái hướng Bắc và hướng Nam theo tỉ lệ vuông góc. Chiều cao của cấp 
mái này với chiều cao của cấp mái hướng Bắc và hướng Nam là bằng 
nhau, chỉ khác về chiều ngang. 

Tóm lại, nếu nhìn từ hướng Bắc hoặc hướng Nam, mái chánh điện 
truyền thống có dạng hình thang cân; còn nếu quan sát từ hướng Tây 
hoặc hướng Bắc sẽ thấy có dạng hình tam giác cân. 


218 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Hình 2: Mặt đứng chánh điện chùa Kom j8 (Bảo tàng TY) 


Trên bốn đỉnh góc của cấp mái trên cùng có bốn đầu đao (Chu- 
hia). Các đầu đao này trong quan niệm của người Khmer là đuôi 
rồng, được làm bằng chất liệu bê tông. Hình dáng của các đầu đao 
là đường cong, ở giữa có một đoạn thăng làm trụ, với kích thước 
nhỏ dần từ đỉnh góc của cấp mái đến ngọn đầu đao hướng thắng lên 
trời. Đuôi rồng cong vút lên cao và xoay ngang lại một góc 90 độ, 
thắng góc với thân tạo thành dáng như chiếc ngà voi lớn đặt trên 
giá, với chót đuôi “cong vẹo” sống động tỏa ra hai bên, đây được 
xem là chiếc đuôi chung nhất cho những đầu rồng nằm thoai thoải 
trên mái chánh điện. 

Từ đỉnh đến góc đáy của cấp mái đầu tiên được trang trí bởi một 
đoạn gỗ gọi là điềm mái. Các điềm mái được chạm trô hoa văn trên 
phần thân, tựa như vây của rồng. Bề mặt trên của điềm mái được 
chạm những đoạn thăng ngăn với kích thước khoảng 10em hướng 
thắng lên trời, được xem như vây rồng. Do diềm mái gắn liền với đầu 
rồng và đầu đao nên có nhiều công trình nghiên cứu cho rằng điềm 
mái tượng trưng cho hình ảnh con rồng đang trườn xuống. 


Ở cấp mái thứ 2, điềm mái được bắt đầu từ đầu rồng của cấp mái 
thứ nhất đến góc đáy của cấp mái thứ 2 và ở cấp mái thứ 3 điềm mái 
vẫn được bồ trí bắt đầu từ đầu rồng của cấp mái thứ 2 đến góc đáy 
cuối cùng. Trên các diềm mái, số lượng vây chỉa thắng lên trời không 
thống nhất mà bị phụ thuộc vào chiều dài của điềm mái. 


Mái chánh điện truyền thống có tổng cộng khoảng 20 đầu rồng. 
Các đầu rồng được đặt ở mỗi góc mái dưới cùng, ngóc lên cao theo 
chiều thắng đứng, và một số đầu rồng ở phần miệng lại có một chiếc 
đầu rồng khác - nhìn tựa như đang nuốt nhau Đầu rồng được trang 


4. Huỳnh Ngọc Trảng (1987), Người Khmer tỉnh Cửu Long, Sở VH-TTT Cửu Long, trang 
190 


TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC CHÁNH ĐIỆN CHÙA * 219 


trí trên mái chánh điện khác hăn với rồng được trang trí trong các kiến 
trúc còn lại của ngôi chùa, thường có 3 đâu với 5 sừng, trông như 
ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. 


Quan sát từ trên xuống, phần hở của điểm cuối cùng giữa cấp mái 
thứ nhất với phần đầu tiên của cấp mái thứ 2 được lắp kín bằng những 
thanh gỗ đẹp, gọi là diềm mái ngang (để phân biệt với diềm mái ng- 
hiêng). Dọc theo bề mặt diềm mái ngang, nghệ nhân chạm khắc hoa 
văn theo một kiêu thống nhất. Trên cấp mái của chánh điện chùa Kom 
Pong, diềm mái ngang của cấp mái thứ nhất và thứ 2 được chạm khắc 
hoa văn Ăng Kor, còn điềm mái ngang thứ (dưới cấp mái cuối cùng) 
được chạm khắc hoa văn dạng hình hoa cúc. 

Nếu điểm đầu tiên và kết thúc của diềm mái nghiêng là đầu rồng, 
thì ở điềm mái ngang được thay thế bằng đầu Hunaman (đầu khi), 
chủ yêu ở điềm mái ngang thứ nhất và thứ hai, hoa văn trên các diềm 
mái ngang này được sơn màu vàng. Trong khi đó, điềm mái ngang 
của chùa Âng được chạm khắc duy nhất loại hoa văn Ăng Kor, điềm 
mái ngang dưới cấp mái thứ 2 và thứ 3 không sơn màu vàng như chùa 
Kom Pong mà giữ nguyên màu gỗ. Đặc biệt, trên diềm mái ngang ở 
cấp mái cuối cùng của chùa Som Rong Ek được chạm khắc rất tỉnh 
vi. Từng mảnh gỗ được các nghệ nhân chạm khắc thành những câu 
chuyện phản ánh các tích truyện Phật giáo hoặc mô tả các mảng cuộc 
sống thường ngày của đồng bào Khmer gắn liền với nền sản xuất 
nông nghiệp. Hiện nay, theo khảo sát tại một số chùa trong và ngoài 
tỉnh Trà Vinh, chúng tôi nhận thấy hầu như không còn chùa nào lưu 
giữ được nghệ thuật chạm khắc tỉnh vi như đã quan sát được trên 
những mảnh diềm mái ngang của chùa Som Rong Ek. 


Có thê nói, với nghệ thuật thiết kế, xây dựng và điêu khắc, chạm 
trô độc đáo, kiến trúc mái chánh điện truyền thống là một tổng thê hài 
hòa, thanh thoát, vừa mang. tính thẩm mĩ Cao, vừa mang đậm dấu ấn 
tâm linh. Sự thay đổi của cấp mái từ trên xuống với những góc 600, 
1200, kết hợp với hàng cột hiên thanh mảnh vuông góc với mặt nền 
chùa, có thêm các hình tượng chim Kin-nor, chim Krud,... trang trí ở 
mỗi góc chùa và trên đầu cột, trong tư thế một đường cong với hai tay 
đỡ mái chùa, những đuôi rồng cong vút tạo cho mái chùa tựa như một 
con thuyền đang chuyền động thật khoẻ khoắn, phóng khoáng, lại vừa 
tỉnh tế và bay bồng vươn lên cao hòa vào trời xanh, tạo một cảm giác 
như vừa hư vừa thực, tâm hồn người cõi tục nhanh chóng hòa quyện 
cùng chốn tâm linh. 


220 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


2.2.2. Nội điện 
a. Cột 


Theo ý kiến của nhiều vị sư và Achar, hầu như không có nguyên 
tắc nào cho việc bồ trí các cột trong kiến trúc chánh điện, việc sử dụng 
số lượng cột tùy thuộc vào diện tích của ngôi chánh điện. Tại chùa 
Kom Pong, khảo sát thực tế cho thấy tổng số lượng cột trong chánh 
điện là 62, bao gồm hàng cột ngoài, hàng cột trụ tường và hàng cột trụ 
trong chánh điện. 


Hàng cột ngoài: Gồm 30 cột hình trụ, được xây dựng bằng xi- 
măng, mỗi đầu cột ở 4 cạnh đều có trang trí tượng chim thần Kin-nor 
với dáng hình cong tạo cảm giác vừa mêm mại vừa khỏe khoắn chống đỡ 
mái chánh điện một cách nhẹ nhàng. Riêng mỗi đầu cột nằm ngay góc 
diều được gắn tượng chim Krud. Người nghệ nhân tinh tế nghệ thuật hóa 
những cây chống đỡ mái thành chim Kin-nor và chim Krud cho thấy một 
ý tưởng độc đáo trong việc kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật để xây 
cất những công trình mang bản sắc của dân tộc, làm tăng thêm vẻ thâm 
mĩ nhưng không kém phần tôn nghiêm của nơi thờ Đức Phật. 


Hàng cột trụ tường: gồm 22 cột, chất liệu xây dựng là xI-măng, 
không trang trí băng các tượng chim thân Kin-nor hay Krud. 


Hàng cột trụ trong chánh điện: có 12 cột, chia thành 2 hàng dọc, 
mỗi hàng gôm 6 cột băng gỗ và được đẽo gọt láng bóng. 


Trong khi đó, chánh điện của chùa Âng có tông cộng 60 cột với 
hàng cột trụ băng gỗ được trang trí băng những nét vẽ hoa văn tinh tê, 
tạo thêm vẻ sinh động cho khu vực bên trong chánh điện. Ở một sô 
chánh điện, hàng cột trụ trong nội điện không hoàn toàn được xây cât 
băng chât liệu gỗ, có nơi là đá hoặc bê tông, chăng hạn hàng cột của 
Chùa Mới — Phường 6, TP. Trà Vĩnh. 

b. Bộ khung 

Diện tích của chánh điện chùa Kom Pong là §64 mét vuông, trong 
đó nên của chánh điện là một hình chữ nhật có chiêu dài 36m, chiêu 
ngang 24m, thành nên xây băng đá, mặt nên lót gạch. Đây cũng là các 
thông sô của nên bậc hai chánh điện chùa Ảng. 

Nền cấp 3 của chánh điện có chiều dài là 20,8m, chiều ngang 
9,6m, được xây dựng theo hình chữ nhật năm hướng đông tây, với bôn 
hàng cột (ngang hướng băc nam), không tính hành lang. 

Có thể thấy, diện tích chánh điện giữa các chùa truyền thống trong 


TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC CHÁNH ĐIỆN CHÙA * 221 


thành phó Trà Vinh không có sự chênh lệch đáng kể. Một hình dung về 
bộ khung chung của những ngôi chánh điện này là những khung hình chữ 
nhật với các quy tắc cơ bản: chiều dài bằng hai lần chiều rộng, chiều cao 
bằng chiều dài, mái và thân là hai phần bằng nhau, riêng chóp nóc thường 
thấy là một tam giác cân, nhọn, chiều đứng đài hơn 1/46). 


Bộ khung sườn gồm cột, kẻo, đòn tay, xiên, ru1, mẻ của chánh điện 
được làm bằng gỗ quý. Riêng trên mỗi đầu cột và các xiên ngang có 
khắc chạm các loại hoa văn nối tiếp nhau thành một chuỗi, sơn son 
thếp vàng. Trần chánh điện đóng la phông bằng năm tắm ván gỗ có 
chạm khắc hoa văn công phu, sắc sảo hình dạng bánh xe luân hồi, hoa 
hướng dương và hoa sen minh họa cho giáo lí nhà Phật, đồng thời thể 
hiện tài năng điêu luyện của nghệ nhận thuở xưa. 


c. Phân vùng chức năng 


Trong kiến trúc chánh điện chùa Khmer Nam Bộ nói chung, ở Trà 
Vinh nói riêng, phân chia vùng chức năng rất quan trọng vì thông qua 
đó có thể nhận biết được một số nguyên tắc nhất định trong công trình 
tôn giáo. Trước hết, việc xây dựng các phân vùng chức năng phải tuân 
theo nguyên tắc là sử dụng vật liệu lót gạch với màu sắc khác nhau 
giữa các phân vùng, hoặc xây cấp bậc cao thấp khác nhau tùy theo 
tính chất quan trọng của từng phân vùng, trong đó khu vực thờ tượng 
Phật Thích Ca là phân vùng quan trọng nhất trong chánh điện nên 
được xây dựng với bậc tam cấp cao nhất. Tương ứng với diện tích của 
từng chùa mà người ta xây dựng và bố trí các vùng chức năng theo 
kích cỡ diện tích khác nhau. Theo quy tắc chung, ngôi chánh điện 
được chia thành ba vùng chức năng, trong đó: 


- Vùng 1: đề thờ tượng Phật Thích Ca quay mặt về hướng đông, có 
chiêu cao 3 mét, có 3 bậc tam câp. 


- Vùng. 2: nằm ngay trước nơi thờ tượng Phật Thích ca, dành cho 
các vị sư tổ chức các nghi thức tăng sự. 


- Vùng 3: bao xung quanh vùng 2 và vùng I là khu vực dành cho 
các tín đô Phật tử thực hiện các nghi thức trong Phật giáo. 


Một trong những cách giúp dễ nhận biết được phân vùng chức 
năng trong ngôi chánh điện Khmer truyền thống là dựa vào màu sắc 
gạch lót nên và gạch trang trí trong chánh điện. Cách trang trí có chủ 


5. Lê Bá Thanh, Nghệ thuật kiến trúc trang trí chùa Kh Tner Nam Bó, Thông tin Mỹ thuật 
1-2. 


222 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


ý về màu sắc gạch giữa khu vực bồ trí tượng thờ Phật, vùng 2 và vùng 
3 có sự khác nhau hoàn toàn, trong đó phân vùng I thường được trang 
trí băng gạch men. 


d. Ngoại điện 


Khuôn viên bên ngoài chánh điện chùa Khmer truyền thống 
thường bao gôm những yêu tô sau: 


Trước hết là các bậc thang lên chánh điện chùa Khmer luôn tuân 
theo nguyên tắc số lẻ như 3,5,7, 9. Theo các vị trụ trì và Achar, người 
Khmer trọng nguyên tắc số lẻ vì triết lí Phật Giáo luôn coI những con 
số này là số dương. Đồng thời, mỗi số lẻ ấy lại có sự biểu trưng với ý 
nghĩa khác nhau như số 3 tượng trưng cho Tam bảo, số 5 tượng trưng 
cho ngũ giới, số 7 tượng trưng cho 7 vì tỉnh tú trong Thái đương hệ, 
số 9 tượng trưng cho thế giới cực lạc là Niết Bàn. Các bậc thang này 
được xây dựng bằng bê tông. Có 4 con đường dẫn lên chánh điện 
tương ứng sẽ có 4 cổng ra vào chánh điện. Các con đường ấy tương 
ứng với 4 đường đảo và 4 quả mà người Khmer gọi là Măk- Phol. 


Công và hàng rào chánh điện luôn được xây cao hơn so với mặt 
đất khoảng 1m (tùy chùa có thê xây cao hơn), bằng những chiếc gạch 
thẻ và đá. Hàng rào của chánh điện có bố trí tượng đầu thần Maha 
Brum trên các đầu cột. Thông thường số cột của hàng rào chánh điện 
chùa Khmer truyền thống khác nhau phụ thuộc diện tích của ngôi 
chánh điện rộng hay hẹp. Công vào chánh điện cũng được trang trí 
theo lối kiến trúc Ăng Kor kết hợp với một số hình tượng như rắn thần 
Naga 5 đầu hay 7 đầu. Công vào chánh điện ở chùa Phướng thuộc 
Thành phố Trà Vinh vẫn còn lưu giữ loại hình kiến trúc này. 


Ở các góc ngoài của chánh điện truyền thống Khmer là các tháp 
đựng hài cốt của các vị sư trụ trì trong chùa, hoặc là những tháp hài 
cốt của bà con Phật tử (Chết - đây). Đặc biệt, còn có các tháp nhỏ cất 
giữ những lá sây-ma của chùa, loại tháp nhỏ này hầu như đều có mặt 
trong các ngôi chùa Khmer truyền thống của khu vực thành phố Trà 
Vinh. Từng tháp nhỏ này thường được các nghệ nhân Khmer trang 
trí những hoa văn và sơn phết những màu sắc mang đậm phong cách 
chùa Khmer Nam bộ, nhưng các điểm chùa Khmer truyền thống ở 
thành phố Trà Vinh thường lấy một màu làm chủ đạo là màu vàng hay 
vàng nhạt. Do vậy màu sắc của những tháp nhỏ này tương đồng với 
màu sơn của chánh điện, đây là một chỉ tiết giúp dễ dàng nhận biết rõ 
hơn giữa kiến trúc chùa Khmer truyền thống và hiện đại. 


TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC CHÁNH ĐIỆN CHÙA ® 223 


Tháp đựng hài cốt ý nghĩa riêng, rất quan trọng đối với đồng bào 
Khmer. Tháp trước hết có công dụng để hài cốt của các vị trụ trì chùa 
nhằm thể hiện sự tôn kính và biết ơn của đồng bào Khmer với những vị 
trụ trì đã có công góp sức cho sự phát triển Phật pháp và các công trình 
trong khu vực chùa. Việc xây dựng 4 tháp ở 4 góc thê hiện được sự vận 
dụng triết lý của Đức Phật, “4 tháp là đại diện 4 vị đệ tử của Đức Phật”. 


2.2.3. Nghệ thuật trang trí 


Kiến trúc chánh điện truyền thống của chùa Khmer Nam bộ nói 
chung, ở Trả Vĩnh nói riêng được xem là một công trình nghệ thuật 
mang nhiều giá trị thâm mĩ, một không gian thiêng liêng được tạo nên 
bởi tông thê kết hợp nhiều yêu tố hoa văn, màu sắc, hình tượng. 


a. Màu sắc 


Hầu hết ý kiến của nghệ nhân Khmer ở Trà Vinh cho rằng Việc 
Sử dụng màu sắc trong công trình tôn giáo không tuân theo quy tắc 
chuẩn, phần lớn xoay, quanh các màu trong phạm vi các màu sắc của 
Phật giáo (gồm 05 sắc đơn và 01 sắc tổng hợp: xanh dương, vàng 
nhạt, đỏ, trắng, da cam và sắc màu tổng hợp của 05 sắc kế trên). Có 
nhiều cách giải thích về ý nghĩa của sáu màu sắc này, đó có thê là màu 
vòng đèn hào quang trên đầu Phật thê hiện tinh thần lục hòa của Phật 
giáo; hoặc tượng trưng cho 06 giai đoạn quan trọng trong cuộc đời 
Đức Phật Thích Ca gồm đản sinh, xuất gia, tìm đạo (khổ hạnh, tuyệt 
thực), đắc đạo (ngồi bán già), hóa đạo (hay truyền đạo) và nhập niết 
bàn (nằm dưới tán cây Sala long thọ). 


Màu sắc trong chánh điện truyền thống của chùa Khmer ở Thành 
phố Trà Vinh được những nghệ nhân Khmer trang trí nhiều màu khác 
nhau đề tăng thêm vẻ đẹp như màu vàng, đỏ và xanh; trong đó, màu 
vàng được xem là màu chủ đạo. Quan sát chánh điện chùa Khmer trong 
Thành phó Trà Vinh, có thê thấy từ công chánh điện, hàng rào chánh 
điện và những bức tường xung quanh cũng như bên trong chánh điện 
đều được sơn phết vàng. Theo các nghệ nhân, người thợ Khmer đã 
tinh tế kết hợp màu vàng với vôi trắng tạo nên màu vàng nhạt, thường 
gọi là màu hột gà (từ địa phương) rất đặc trưng cho chánh điện chùa 
Khmer Trà Vĩnh. Màu vàng hay vàng nhạt được quan niệm là màu Y 
cà sa của Đức Phật, của nhà sư và là một trong những ánh hào quang 
của Đức Phật nên được các nghệ nhân lựa chọn sử dụng trong việc 
sơn phết bức tường chánh điện vừa tăng vẻ đẹp thẩm mĩ đặc trưng cho 
kiến trúc chùa Khmer vừa thể hiện ý niệm tôn giáo. 


2244 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Bên cạnh việc sử dụng màu vàng hay vàng nhạt làm màu chủ đạo, 
nghệ nhân Khmer thời xưa còn linh hoạt phối hợp nhiều màu sắc khác 
nhau thê hiện trên các bức tranh vẽ về tích Phật hoặc trên các bức 
chạm khắc tạo nên một không gian sống động. 


Tóm lại, việc kết hợp màu vàng chủ đạo với vôi trắng đã mang 
lại cho chánh điện truyền thông của các chùa Khmer ở thành phố Trà 
Vinh một sắc diện đặc trưng, hòa lẫn trong khuôn viên đầy ắp những 
cây sao, cây dầu trông thật cô kính, khiêm nhường, gần gũi thiên 
nhiên, đất trời. 

b. Hoa văn 


Trong kiến trúc chánh điện chùa Khmer truyền thống, các nghệ 
nhân Khmer xưa thường sử dụng các loại hình hoa văn có nguồn gốc 
từ thiên nhiên, gắn bó với nền sản xuất nông nghiệp lúa nước lâu đời 
của cư dân Khmer vùng Nam bộ hay có nguôn gôc từ tôn giáo. 


Hình 3: Hoa văn Kbach Phnhi Tếs Hình 4: Hoa văn Kbach Phnhi Wor 


Kbach Phnhi Tếs: Là loại hoa văn dựa theo hình dạng của nhánh 
cây, lá, hoa và trái của cây đủng đỉnh. Đây là loại cây khá phô biến ở 
Nam Bộ, trong đó lá, hoa và trái thường được sử dụng trang trí trong 
rạp cưới hoặc trong các khuôn viên tô chức lễ hội. Loại hoa văn này 
có hình dáng đường cong, tập hợp nhiều cành, lá và hoa được nghệ 
nhân Khmer sử dụng lặp đi lặp lại theo chiều dài của đường viền 
trong các bức tranh trên tường chánh điện. Trong kiến trúc chánh điện 
truyền thống chùa Khmer tại thành phố Trà Vinh hoa văn Phnhi Tếs 
được sử dụng chủ yếu trên các tranh vẽ hoặc làm đường viền cho các 
tranh vẽ trên tường. 


Kbach Phnhi Vor: là loại hoa văn có hình dạng giống như loại dây 
leo quấn chặt vào nhau. Đó là sáng tạo dựa theo những loại dây rau 
muống và rau nhúc ở trong ao hay hồ. Một số nghệ nhân Khmer cho 
biết loại hoa văn này có hình dáng gồm nhiều sợi, dây, lá và hoa bố trí 


TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC CHÁNH ĐIỆN CHÙA ® 225 


như hình xoắn ốc, có những đường cong mềm mại, uyên chuyên hết 
sức phong phú và phức tạp. Hoa văn này thường được sử dụng trang 
trí trên bê mặt đâu hôi (Hó-cheang) và trên bệ thờ Phật 


Phnhi Phiơng: Là loại hoa văn lây theo hình dạng của những ngọn 
lửa đang cháy, được sử dụng rộng rãi trong lối kiến trúc truyền thống 
Khmer, trên Hô-cheang, khung cửa chính và những cửa số ở trong 
chánh điện. 


Hình 5: Hoa văn Phnhi Phiøơng Hình 6: Hoa văn Kbach Ăng Kor 


Kbach Ăng Kor: được mô phỏng từ những loại hoa văn trong đền 
Ăng Kor thời xưa. Mẫu hoa văn này có hình dạng giống như đầu mũi 
tên hay mũi lao theo chiều hướng xuống, thường được chạm khắc trên 
những diềm mái chánh điện chùa. 

Bên cạnh đó, các nghệ nhân Khmer sử dụng kết hợp các loại hoa 
văn một cách nhuần nhuyễn nhằm tạo ra những mẫu hoa văn mới mà 
ta thường gặp trong kiến trúc chánh điện chùa Khmer ở Trà Vinh như 
Phnhi Têp, Phnhi Phka. Sự đa dạng của những loại hoa văn được sử 
dụng trong kiến trúc chùa càng làm cho nghệ thuật kiến trúc Khmer 
tăng thêm vẻ thầm mĩ, nét quyền rũ. 


2.3. Biến đỗi trong kiến trúc chánh điện — từ góc nhìn so sánh 
với kiên trúc chánh điện hiện đại 


Các công trình kiến trúc chánh điện của chùa Khmer ở thành phố 
Trà Vĩnh đã và đang trải qua các đợt tu sửa, xây mới khác nhau, thời 
sau phong phú, đa dạng hơn nhưng cơ bản vẫn giữ những nét chung, đặc 
biệt yếu tố kiến trúc hòa quyện chặt chẽ với trang trí mĩ thuật. Tuy nhiên, 
xét tổng thể vẫn không khó đề nhận ra sự biến đổi khá rõ giữa kiến trúc 
truyền thống và kiến trúc hiện đại trong chánh điện chùa Khmer. 

Đầu tiên, chánh điện truyền thống hay hiện đại đều được xây dựng 
trên nền hình chữ nhật, nhưng quy mô chánh điện chùa hiện đại có 


226 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


phần lớn hơn so với chánh điện truyền thống. Nếu chùa Kom Pong có 
tổng điện tích chánh điện là 864m“, thì chánh điện chùa Điệp Thạch 
có tổng diện tích là 920m2. Điểm khác biệt này có thể phụ thuộc vào 
quyết định xây mới của từng chùa cũng như cộng đồng nơi chùa tọa 
lạc, tuy nhiên hình ảnh một ngôi chùa Khmer truyền thống, giản dị, 
khiêm nhường ân nắp dưới những tán cây cây sao, cây dầu trong 
không gian đầy chất tâm linh đã làm nên nét duyên dáng, độc đáo của 
chùa Khmer đã trở thành hình ảnh khó quên trong lòng người dân 
thành phố Trà Vinh, cũng như những du khách thập phương. Kiến trúc 
chánh điện hiện đại quy mô hơn, uy nghi hơn, vượt lên khỏi mọi vật 
xung quanh có thê mang đến một cảm giác phục tùng tôn giáo nhưng 
không khéo lại khiến dân chúng Phật tử thấy nhỏ bé, áp chế tâm lí 
trong không gian cao rộng ấy. 


Khi quan sát từ bên ngoài chánh điện, có thê thấy số lượng các nếp 
mái có phần nhiều lên trong kiến trúc hiện đại, đặc biệt ngọn tháp đặt 
giữa mái chánh điện có sự khác biệt rõ rệt trong hai kiến trúc — truyền 
thống và hiện đại. Tuy nhiên, cũng cần nói TÕ, VIỆC kết hợp ngọn tháp 
hình chuông úp với mái chánh điện hiện đại tạo nên sự hài hòa không 
kém so với ngọn Trây-sô trên mái chánh điện truyền thống. Nhận xét 
về hình tượng ngọn tháp đặt giữa mái chánh điện hiện đại, Thượng tọa 
Danh Lung — Phó ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam đã bày tỏ ý kiến như sau: “Sự hay đổi cấu trúc, mô hình trong 
kiến trúc chùa Khmer sau này vừa nói lên kinh tế phát triển của phật 
tử, vật liệu xây dựng phong phú, mặt khác vừa nói lên sự kế thừa, 
nghiên cứu, tìm tòi Phát pháp của các nghệ nhán hay thợ xáy dựng 
Khmer đạt tới một trình độ phát triển nhất định. Đây là một cuộc 
cách mạng trong kiến trúc Phật giáo”®. Ý kiên của Thượng tọa Danh 
Lung, đồng thời là một chuyên gia về kiến trúc Khmer Nam bộ đã góp 
phần khơi thông những suy nghĩ hay quan niệm chưa cởi mở trước sự 
thay đôi trong các công trình chánh điện hiện đại. Về vẫn đề này, nghệ 
nhân Thạch Tư ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vĩnh cũng đã thể 
hiện quan điểm rằng thực chất các ngôi chánh điện hiện đại của chùa 
Khmer ở thành phố Trà Vinh không được xây dựng theo một khuôn 
mẫu nảo, mà do chính những người thợ Khmer tự sáng tạo nên. 


Thực tế, quan sát tỉ mỉ ở từng hình tượng, chi tiết hoa văn của 
chánh điện hiện đại, đông thời tham khảo thêm ý kiên các nghệ nhân, 


6. Thượng tọa Danh Lung, Nghệ thuật kiến trúc chùa Khmer, http://www.chuasocxoai. 
com/DetailNews.aspx?NewsID=71. Truy cập ngày 25/2/2015 


TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC CHÁNH ĐIỆN CHÙA * 227 


chúng tôi nhận thấy kiến trúc chánh điện hiện đại đang góp phần 
phong phú hóa, đa dạng hóa các hình tượng, hoa văn trong kiến trúc 
chùa Khmer. Trong số đó, rất nhiều hình tượng hay hoa văn cô truyền 
không còn tìm thấy trong kiến trúc truyền thống thì nay được khôi 
phục ở các chánh điện hiện đại như: tượng Ê-ra, tượng thần Lúa,... 
Theo lời một nghệ nhân Khmer ở thành phố Trả Vinh, việc các ngôi 
chánh điện hiện đại trang trí nhiều hình tượng, hoa văn thực ra là đang 
quay về với chính kiến trúc cô xưa của người Khmer. Nhóm chúng tôi 
cho rằng, xét về số lượng, chánh điện hiện đại trang trí vô số hoa văn, 
hình tượng trên bất kì không gian của nội lẫn ngoại điện, tuy nhiên 
về chất lượng thì không hoàn toàn vượt qua kiến trúc truyền thống. 
Trong kiến trúc chánh điện truyền thống, việc trang trí hay điêu khắc 
hầu hết thực hiện trên chất liệu gỗ hoặc đá dưới hình thức chạm khắc 
thủ công, có sự chọn lọc các hình tượng, hoa văn sao cho hài hòa với 
tổng thể kiến trúc, tạo nên các sản phẩm nghệ thuật tinh xảo, thê hiện 
tài năng điêu luyện của người nghệ nhân Khmer. Với kiến trúc chánh 
điện hiện đại, thứ nhất việc trang trí được thực hiện chủ yếu trên chất 
liệu bê tông, theo hình thức đắp nổi sử dụng các khuôn đúc, do vậy 
sản phâm mang tính thống nhất, đồng đều nhưng không mang vẻ độc 
đáo, tinh xảo của bàn tay nghệ nhân; thứ hai việc sử dụng SỐ lượng lớn 
hoa văn lấp đầy các khoảng trống của chánh điện, không có sự phân 
cấp (hoa văn trên Hô-cheang lại được sử dụng trang trí trên dãy cột 
của hàng rào chánh điện, trường hợp chùa Điệp Thạch) sẽ phần nào 
làm giảm đi giá trị thâm mĩ, tinh tế của nghệ thuật kiến trúc Khmer. 


?29212Ê a4: 


4: 


Hình Z Chánh điện chùa Kom Pong Hình 6: Chánh điện chùa Điệp Thạch 
(Truyền thông) (Hiện đại) 

Việc sử dụng màu sắc đậm nhạt trong sáu màu sắc chủ đạo của 
hai kiêu kiến trúc truyền thống và hiện đại cũng là một sự thay đổi dễ 
nhận ra. Chánh điện truyền thống đã đi vào kí ức của người dân vùng 
Trà Vinh cũng như Nam bộ với hình ảnh màu vàng nhạt khiêm tốn ấn 
mình trong khung cảnh thiên nhiên; nay những ngôi chánh điện hiện 


228 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


đại uy nghi, đồ sộ với màu vàng cam (chùa Điệp Thạch) hay màu đỏ 
huyết (chùa Chom Ca) tạo nên một sắc diện mới cho chánh điện chùa 
Khmer ở thành phố Trà Vĩnh. Theo nghệ nhân Thạch Carinô (ngụ tại 
Phường 9 - TP. Trà Vinh): “Việc sử dụng màu sắc đa dạng như vậy 
vừa thể hiện được sự dự giả của đồn bào, vừa mang diện mạo mới cho 
kiến trúc, nhưng việc sử nhiễu gam màu sáng trong chánh điện phần 
nào sẽ phá vẻ tôn nghiêm trong chánh điện”. 


Cuối cùng, xét về sự biến đổi trong kiến trúc chánh điện, không thê 
không nhìn nhận sự phát triển của các chất liệu mới trong xây dựng, sự 
giao lưu cập nhật những kiến thức mới của người thợ tham gia thiết kế, 
xây dựng chùa. Chính những yếu tố này góp phần không nhỏ trong việc 
thay đối chất liệu, hình đáng.... của kiến trúc chánh điện hiện đại, tạo nên 
những diện mạo mới cho chánh điện chùa Khmer ở thành phó Trà Vinh. 


3. KẾT LUẬN 


Trong quân thê văn hóa - kiến trúc chùa Khmer, chánh điện luôn 
được đặt ở vị trí trung tâm, đóng vai trò quan trọng nhất trong việc 
tiến hành các nghi lễ tôn giáo, do vậy cũng là nơi được đầu tư xây 
dựng và trang trí công phu nhất. Theo quy luật thời gian và xu thế phát 
triển của xã hội, ngay hiện tại cũng như trong tương lai sắp tới, chánh 
điện của các chùa Khmer ở thành phố Trà Vinh sẽ lần lượt được trùng 
tu hoặc xây dựng mới. Tùy theo từng trường hợp, có chùa nhận được 
sự đầu tư của Nhà nước (chùa được xếp hạng di tích cấp Tỉnh, Quốc 
gia như chùa Âng, sắp tới là chùa Kom Pong), có chùa được mạnh 
thường quân tài trợ kinh phí (chùa Bến Có), nhưng có chùa được xây 
dựng bởi chính sự đóng góp của quý Phật tử, của cộng đồng (trường 
hợp của hầu. hết các chùa Khmer còn lại); thiết nghĩ, dù: được xây 
dựng từ nguồn kinh phí nào thì trước tiên nên cân nhắc rằng đây là 
những công trình tôn giáo, đáp ứng nhu cầu tâm linh của cộng đồng, 
vì vậy kiến trúc phải xây dựng sao cho phục vụ đúng nguyện vọng 
của đồng bào Phật tử. Bên cạnh đó, từ lâu đời, kiến trúc chùa, trong 
đó quan trọng nhất là kiến trúc chánh điện đã trở thành những công 
trình nghệ thuật lưu giữ những giá trị truyền thống của dân tộc, được 
tạo tác từ khối óc, bàn tay điêu luyện của các bậc tiền nhân, do vậy 
những thế hệ sau càng phải biết gìn giữ, trân trọng những tài sản quý 
báu của cha ông, nếu cần phải trùng tu hay xây dựng mới thì luôn cân 
nhắc bảo tồn và phát huy đến mức tối đa những giá trị ấy, đồng thời 
linh hoạt tiếp thu những giá trị mới để sáng tạo nên những công trình 
kiến trúc hiện đại nhưng đậm đà bản sắc dân tộc. 


TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC CHÁNH ĐIỆN CHÙA * 229 


Tài liệu tham khảo 
1. Bảo tàng Tổng hợp Trà Vinh (1994), Bản liệt lí lịch di tích kiến 
trúc nghệ thuật chùa Âng, chùa Kom Pong. 


2. Phạm Thị Phương Hạnh (chủ biên) (2012), Văn hóa Khmer 
Nam Bộ - Nét đẹp trong bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB Chính trị 
Quôc gia. 


3. Sơn Phước Hoan, Ji trò của chùa đối với đời sốn văn hóa 
của đồng bào Khmer Nam Bộ, Chuyên đề nghiên cứu khoa học, năm 
1999 - 2000. 


4. Thượng tọa Danh Lung, Nghệ thuật kiến trúc chùa Khmer, 
http://www.chuasocxoai.com/TDetailNews.aspx?NewsIlD=7l. Truy 
cập ngày 25/2/2015. 


5. Trần Bảo Ngọc, Kiến trúc chùa Khơ me - Biểu tượng nghệ 
thuật và tâm thức Phát giáo, http://vhnt.org.vn/NewsDetalls. 
aspx?NewID=552&cate=138. Truy cập ngày 25/2/2015. 


6. Hứa Sa Ni, Kiến trúc - Mỹ thuật trong các ngôi chùa Khmer, 
http://phattuonline.com/tin-tuc/view/30-noi-dia/698-klen-truc-my- 
thuat-trong-cac-ngoi-chua-khmer.html. Truy cập ngày 12/2/2015 


7. Hứa SaNi, Hình tượng “Krud” trong đời sống nghệ thuật của dân 
tộc Khmer, http:/www.phatgtiaobaclieu.com/Index.php?optIlon=com _ 
content&task= view&id=88§9&[Itemid=3 1. Truy cập ngày 12/2/2015 

§. Lê Bá Thanh, Nghệ thuật kiến trúc trang trí chùa Kh mer Nam 
5ó, Thông tin Mỹ thuật 1-2 

9. Lê Bá Thanh, Nghệ thuật kiến trúc trang trí chùa Kh mmer Nam 
5ó, Thông tin Mỹ thuật sô 15 — 16 

10. Huỳnh Ngọc Trảng, Đặc trưng kiến trúc truyền thống của 
chùa Nam Bộ, http://www.chuyenphapluan.com/ktruc/04chuanambo. 
htm. Truy cập ngày 12/2/2015. 

Thông tin tác giả: 

1. ThS. Phạm Thị Tố Thy — Bộ môn Nghệ thuật, Khoa Ngôn ngữ- 
Văn hóa-Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Trường Đại học Trả Vĩnh. Sô 
điện thoại: 0918 773138 — E-mail: pttothy(@tvu.edu.vn 

2.CN. Sơn Kim Hà — Bộ môn Nghệ thuật, Khoa Ngôn ngữ-Văn 


230 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


hóa-Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Trường Đại học Trà Vĩnh — E-mail: 
sonkimha(@tvu.edu.vn 

Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ-Văn hóa-Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, 
Trường Đại học Trà Vĩnh, Sô 126, Quôc lộ 53, Phường 5, Thành phô 
Trà Vĩnh, Tỉnh Trà Vĩnh. 


231 


BIỂU TƯỢNG NEAK TRONG CÁC Ngôi CHÙA KHMER 
Ở NAM BỘ MỘT HIỆN TƯỢNG HỒN DUNG VĂN HÓA 


ThS. Thạch Nam Phương 


Trong ngôn ngữ của người Khmer có 05 đối tượng được gọi là 
Neak (có cách ký âm, phát âm) tương đôi giông nhau, nhưng nghĩa từ 
thì khác nhau hoàn toàn: 


- Neak: Là từ dùng đề chỉ con vật giống với rắn được trang trí rất 
nhiêu ở các ngôi chùa của người Khmer, được người Khmer gọi là 
Rông hay Nãga; 


- Neak: Dùng để chỉ một nhân vật siêu nhiên (Neak-ta phum/sroc 
= Thần trông giữ phum/sroc, Neak-ta tức = thần cai quản dưới nước 
(thủy tề, thủy thần, thủy tỉnh), Neak-ta phnum = thần cai quản trên 
vùng núi (thần núi, sơn tỉnh); 


- Neak: Là từ dùng để gọi chị dâu; 


- Neak: Là từ dùng để đếm số lượng người (muôi neak = l người, 
pla neak = 2 người, bây neak = 3 người...); 


- Neak: Cũng là từ dùng đề chỉ một người (không thể đếm) được 
kính trọng. 


Neak/rồng/naga (ở tầng nghĩa thứ nhất), một biểu tượng văn hóa 
tiêu biểu của người Khmer là đối tượng nghiên cứu mà tôi trình bày 
sau đây. 

Đối với người Khmer, Neak là cách chung nhất đề gọi một con vật 
mang tính biểu tượng văn hóa hình dáng như con răn hỗ mang. Con 
vật này được tạo hình từ một đến chín đầu và được trang trí khắp nơi 
ở các thiết chế văn hóa, tín ngưỡng của người Khmer. 


232 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Biểu tượng này có nguồn gốc từ các truyền thuyết dân gian của 
người Khmer? Từ tín ngưỡng bản địa hay du nhập? Từ tôn giáo? Đôi 
khi ta thấy biểu tượng Neak còn thể hiện tâm thức của người Khmer 
đối với vật tổ (/o-fem) của mình qua các truyền thuyết, phải chăng 
biểu tượng này là bước phát triển cao hơn, là một trong những biến 
thể về danh xưng và hình tượng của tục thờ rắn đã có từ lâu đời ở 
Đông Nam Á? 


Người Khmer gọi nó là Neak, nhưng có người gọi hình tượng này 
là rắn, thần rắn; nhưng cũng có nhà nghiên cứu gọi đó là rồng, thần 
rắn rồng; một số nhà khoa học đôi khi lại gọi đó là Naga, rắn thần 
Naga .v.v.. thực sự biểu tượng này là gì? Định danh, định tính, định 
hình nó ra sao?... là việc rất cần một nghiên cứu chuyên sâu phân tích 
một cách hệ thống và xác định rõ ràng, cụ thể. 


1. ĐỊNH DANH 


Neak là cách gọi thông dụng của người Khmer đối với biểu tượng 
mang hình dáng như một con rắn lớn được trang trí khắp nơi ở các 
thiết chế văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng của họ. Từ Neak có nguồn 
gốc từ tiếng San-să-krit và tiếng Pali đều là Neak-Ka, sau này được 
Khmer hóa thành từ Neak (bỏ bớt một phụ âm — khi nói). Nhưng với 
giới chiêm tính học của người Khmer thì họ gọi đây là Rôn. Rôn là 
một con vật (như con giáp của người Kinh, người Hoa) dùng để tính 
năm tuôi tương đương với năm tuổi Thìn của người VIỆt. 


Theo nhiều trí thức dân gian Khmer cho biết từ Neak hay Neak 
Ka được giới học giả phương Tây la-tinh hóa thành Nãga. Ban đầu nó 
là từ của chủng loại Nam đảo, trong tiếng Malay - Nãga có nghĩa là 
Rồng, trong tiếng Indo - Nãga cũng đề chỉ Rồng hoặc một loại rắn lớn 
và ngay cả tiếng Nhật - Nãga có nghĩa là Rồng (Long). 


Theo 7? điển biểu tượng văn hóa thế giới thì: Vua - Rồng là một 
VỊ vua của các Naga. Nhưng nó cũng là Long - Mã của vua Phục Hy 
(thuộc dương), “đồng nhất với ngựa, với sư tử”. Do đó mà rồng ở 
Phương Đông ngoài hình dáng như một con rắn thì có thêm bộ lông cổ 
như một bờm của sư tử, ngựa; Với một sỐ nước phương Tây thì hình 
tượng Rồng lại được kết hợp với đôi (bộ cánh) của loài chim nào đó... 


Trong mục từ Rắn, 7? điển biểu tượng văn hóa thế giới cho biết 
con răn “biểu trưng cho sự phát triển”, “là kẻ nâng và đảm bảo sự ôn 
định của thế giới” và khăng định “Đôi khi những kẻ cõng thê giới là 
những con voi, bò đực, rùa, cá sấu V.V..., nhưng đây chỉ là vật thay thế 


BIỂU TƯỢNG NEAK TRONG CÁC NGÔI CHÙA KHMER NAM BỘ * 233 


hay bổ sung có hình dạng hoang dã cho rắn, trong chức năng đầu tiên 
của nó. Cho nên từ tiếng Phạn Nâga (=NZga) vừa có nghĩa là voi vừa 
có nghĩa là rắn” 

Theo Từ điển Tôn giáo thể giới giản yếu thì Nãga là một từ tiếng 
Phạn (San-să-kri†) có đến bốn nghĩa khác nhau, nhưng trong đó có hai 
nghĩa cần được quan tâm: “7. Theo thân thoại Ấn Độ Nãga vừa là con 
rắn vừa là con voi, nhưng (nhất là) con rắn thần thoại. Đôi khi Nãga 
là sinh vật nửa người nửa rắn (...) 3. Trong Phật giáo, Nãga là nhân 
vật nửa người, mửa thân thánh. Mahänäga (Đại Xà) là tên của Đức 
Phật và tất cả những ai đã vượt xa sự tái sinh. Trong Phật giáo Tây 
Tạng, Naga là các thủy thân bảo vệ các kinh Phật cho đến khi con 
người sẵn sàng tiếp nhận chúng. (...)”. [22. tr.472] 


Nâga (theo cách thể hiện của Từ điển biểu tượng văn hóa 
thế giới — TNP) là con rắn bảy đầu, mà hình tượng ta thấy 
được thể hiện nhiều nhất ở đền Angkor Thom (Cămpuchia). 
Đối với người Khmer, . Nâga là biểu tượng của câu vông được 
xem như một chiếc cầu thần diệu của lối vào xứ sở của các 
thần linh. Trong đền thờ này, nổi tiếng nhất ở Đông Nam Á, 
ta thấy ở cửa Nam mấy vị thần nắm chặt lấy một đầu con 
Nâga, nó cuộn mình một cách tượng trưng xung quanh núi 
Meru (núi thiêng hay ở Ấn Độ mà ngôi đền này được coi 
như một biểu trưng), đuôi nó ở phía bên kia, ở cửa Bắc lại bị 
mấy quỷ túm lấy, Thần và quỷ luân phiên nhau kéo con rắn 
về phía mình và có thể làm xoay vòng hòn núi ở giữa, đánh 
nước biển lấy thức ăn thần. Các vua chúa Khmer luôn được 
ví với thần Vishnu đánh kem biên sửa làm nãy sinh Amrita, 
hay là sự sung mãn. Những động tác cọ xát của con rắn quấn 
quanh ngọn núi thiên do ma sát mà tiết ra sự phồn thịnh. Tín 
ngưỡng Khmer rất đề cao biểu tượng đánh kem biển sữa, từ 
đây mà xuất hiện các Apsara và thế giới của các hiện tượng. 


Vả lại, Nâga, cũng như con rắn Python, là biểu tượng của 
cái mõm nuốt vào rồi lại khạc ra Mặt trời hoặc con người, 
ở hai đầu chân trời, và như vậy nó là một biểu tượng mang 
tính thụ pháp của sự chết đi và sống. lại. Trong các truyền 
thuyết vừa được nhắc đến ta lưu ý đến trục Bắc — Nam và 
Nâga thường có bảy đầu, đây là một biểu tượng tổng thể con 
người. Nó hay được khắc hình ở Ấn Độ, ở chân những cầu 
thang chính dẫn lên các tháp thờ (Stôpa), điều này làm cho 


234 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


nó gần gũi với hình ảnh mõm cá sâu được tạc ở chân cầu thang 
các kim tự tháp của người Maya ở Trung Mỹ. [20, tr.623] 


Theo Lương Ninh: “Angko: Nagara: Nước, Quốc gia”, 
như vậy Angko = Nagara = Nước (Quốc gia)? Nếu truy về 
từ nguyên của từ Nước (= Quốc gia, theo cách ký âm của hệ 
thống chữ quốc ngữ Việt Nam) thì Quốc gia = đất nước = 
(việc định vị) vùng đất + vùng nước. Như vậy Naga còn có 
nghĩa là Nước, với nghĩa gốc là vật thể nước. Theo đó, khi 
người Khmer đến Quốc đô (Nagarapura) của Phù Nam và 
họ gọi nơi đây là Angkor Borel ( — đây là cách gọi khác của 
Nagarapura, theo âm của người Khmer) [3 1, tr.20]. Ở đây ta 
thấy rõ Nãga có liên quan mật thiết đến nước. 


Trong những năm gần đây trong nhiều bài viết, một số tác giả đều 
cho rằng: Rồng/Neak chính là rắn Nãga hay là rắn thần Nãga, nhưng 
rất tiếc cụm từ rắn Nãga hay rắn thần Nãga lại chưa được quan tâm 
làm rõ về nguồn gốc, ý nghĩa của nó. Về mặt ngữ nghĩa, đối với người 
Khmer Nam bộ rắn được gọi là Pos, đây là một con vật có thật, nó 
hiện hữu cụ thể trong đời sống của người Khmer Nam bộ, và Nãga là 
Rồng. Tức là người Khmer Nam bộ có sự phân biệt một cách rõ ràng 
giữa Rắn và Rồng. Như vậy cách nói: rắn Nãga hay rắn thần Nãga có 
nghĩa là rắn rồng hay thần rắn rồng? Đây là một cách nói tối nghĩa. 


Trong nhiều tài liệu, của nhiều học giả trong nước và trên thế giới 
vẫn thường đồng nhất giữa Nãga (Naga của Ấn Ðộ), Neak (hay Niek 
Của người Khmer Nam bộ, người Campuchia), Nak (của người Thái 
Lan)... là rắn. Nhưng đây là một con rắn lớn đến khác thường, có uy 
lực mạnh mẽ, chi phối mạnh đến đời sống văn hóa của xã hội, của dân 
tộc chứa đựng nó. Trong khuôn khổ luận văn này, chúng tôi có trích 
dẫn một số tài liệu của các tác giả trong và ngoài nước như: Chu Đạt 
Quan, Trần Minh Hường, Hứa Sa Ny, Phan Anh Tú... đôi khi có một 
số tài liệu được các tác giả định danh biểu tượng này là rắn, rắn thần, 
Nak... thì ở đó được chúng tôi hiểu là Neak. Bởi, với người Khmer thì 
con rắn và Neak/Rồng/Nãga là hai con vật cơ bản là khác nhau. 


Như vậy, Neak (=Nãga) là con vật tương tự như con Rồng của 
người Việt, người Hoa đều là biến thể về mặt tạo hình của con rắn 
lớn, có uy lực đặc biệt, đó là con vật lai giữa con rắn với một số con 
vật khác trong quá trình nhận thức thế giới của con người. Trần Minh 
Hường cho biết trong văn hóa của người Pakistan nếu có con rắn nào 
100 năm không gặp được con người thì con rắn đó sẽ thành rắn chúa, 


BIỂU TƯỢNG NEAK TRONG CÁC NGÔI CHÙA KHMER NAM BỘ * 235 


200 năm không gặp con người thì sẽ thành rồng, 300 năm không gặp 
người thì sẽ biến thành nàng tiên nữ [19]. 


Thiết nghĩ, để thống nhất, đề nghị được định danh linh vật này là 
Neak như đồng bào Khmer vẫn thường gọi vì người Khmer chính là 
chủ thể của biểu tượng văn hóa này. Hoặc có thể gọi Nãga theo cách 
phiên âm la-tinh đã được sử dụng rộng rãi. Hay cũng có thể gọi là 
Rồng, nhưng có sự phân biệt với con Rồng của người Việt, Hoa; Rồng 
của Phương Tây và các dân tộc khác. 


2. ĐỊNH TÍNH 


Tìm hiểu biểu tượng Neak trong tôn giáo, tín ngưỡng - nghỉ lễ và 
huyền thoại của người Khmer Nam bộ chúng ta thấy rõ lớp văn hóa 
tín ngưỡng Bà-la-môn vẫn còn tồn lưu rõ nét. Bà-la-môn là một tôn 
giáo sơ khai, được người Ấn Độ (kể cả cổ xưa và ngày nay) và các dân 
tộc chịu sự ảnh hưởng của quá trình Ấn Độ hóa ở Đông Nam Á tiếp thu 
một cách khá trọn vẹn. Với người Khmer hâu hết họ biết đến tôn giáo này 
nhưng chỉ biết tên gọi là như vậy chứ không biết được nhiều hơn, không 
hiểu rõ về hệ thống lý thuyết cũng như tô chức của tôn giáo, tín ngưỡng 
nảy này. Nhưng họ cũng cho răng Bà-la-môn tuy không còn tồn tại chính 
thức như một tôn giáo, nhưng hầu hết các lễ tiết, quan niệm, tâm thế ứng 
xử... trong văn hóa phi vật thể của người Khmer đều mang trong mình 
dáng dấp của lớp tín ngưỡng này khá rõ, trong đó có cả biểu tượng Neak 
đều là dấu vết còn lại của loại hình tôn giáo, tín ngưỡng này. 


Với một số người khác thì Neak được hình thành từ những hạt 
bụi của vũ trụ, trường tồn mãi mãi và chỉ sống ở cõi tiên; luôn đem 
lại nguồn sống hạnh phúc cho con người, che chở con người khỏi bị 
ngập úng trong biển nước khi bị lũ lụt; đó còn là biểu tượng của quyền 
năng, sức mạnh thiêng vĩnh cửu của vũ trụ. 


Cũng có người cho rằng: Neak là một biểu tượng đặc biệt, với ý 
nghĩa của nó là mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ sau khi đã bị hủy 
diệt chỉ còn lại mình nó trường tồn, nó tượng trưng cho sự chiến thắng 
và hạnh phúc; Neak tượng trưng các vị thần tối thượng của mình (S¡- 
va, Prahma và Ứisnu); Neak còn được dùng để biểu trưng cho bảy 
tinh tú trong thái dương hệ và sức mạnh của thiên nhiên cũng như sức 
mạnh của các thế lực siêu nhiên. 

Trong tín ngưỡng to-tem. Neak còn được xem là tổ tiên của dân 
tộc Khmer qua truyền thuyết về sự phối ngẫu giữa Preak Thôn, con 
trai thần mặt trời và nàng Neak, con gái vua rắn (Neak Krei). 


236 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Trong Phật giáo thì Neak được chỉ cho các vị Phật thời quá khứ và 
các nhà tu hành khác đạt thành chánh quả. Neak còn là con vật bảo vệ 
đạo pháp (hộ pháp) vì nó đã cuộn mình thành bệ ngồi và dùng đầu làm 
thành “chiếc ô” che cho đức Phật khi Ngài tọa thiền, nó đại điện cho 
Tam Bảo, cho năm vị Phật trong thế gian, cho ngũ giới của đức Phật 
mà những người có đức tin học tập làm theo... 


Bên cạnh đó thì các loại hình văn học dân gian mang nhiều yếu 
tố thuộc về môi sinh. Điều đó, người Khmer Nam bộ mặc nhiên 
chọn biểu tượng Neak làm “vật mẫu” để nói lên chủ thể của vùng 
địa-văn hóa đó. Ở đó, ở vùng địa-văn hóa Nam bộ, con người cùng 
với thiên nhiên cùng hòa quyện, chung sống. Con người mong 
muốn sống chung với thiên thiên, khai thác thiên nhiên, thậm chí 
muốn chiếm đoạt nó. Nhưng họ cũng cảnh bảo rằng nếu khai thác 
không phủ hợp quy luật thì họ sẽ nhận lấy sự phản kháng của thiên 
nhiên và con người phải trả giá hành vi của mình. Một thông điệp 
khác từ văn học dân gian cho biết vì sao người Khmer Nam bộ 
luôn tin tưởng vào Đức Phật, xem Phật giáo là dân tộc giáo của 
mình, luôn luôn hướng tâm về với ngôi chùa trong mọi hoạt động 
trong đời sống văn hóa, xã hội. Đó là sự trong sạch về tâm hồn sẽ 
khiến con người an lành trong đời sống. 


Trong đời sông văn hóa xã hội của người Khmer Nam bộ có rât nhiêu 
nghi thức lê hội, trò chơi được bắt nguôn từ biêu tượng Neak. Đó là kêt 
quả mà biêu tượng Neak thực hiện các chức năng vôn có của mình. 


3. ĐỊNH HÌNH 


Nghệ thuật tạo hình là một thành tố vô cùng quan trọng trọng văn 
hóa của người Khmer Nam bộ. Ở các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng của 
mình, nghệ thuật tạo hình từ tranh vẽ, điêu khắc, tạc tượng... đều 
được nghệ nhân người Khmer Nam bộ trau chuốt kỹ lưỡng. Nhận 
thức được giá trị của nghệ thuật tạo hình, người Khmer Nam bộ đã đề 
cả tâm hôn, trái tim mình, dân tộc tính của mình vào từng nét vẽ cho 
nên trong từng bức bích họa, thế ngôi kiến trúc, việc thể hiện màu 
sắc, hoa văn đều toát lên “bản sắc” riêng có của người Khmer, không 
thể lẫn lộn với bất kỳ một dân tộc nào khác. 


Với người Khmer Nam bộ, họ phân biệt rạch ròi giữa con rắn và 
Neak/rồng. Con rắn thường được các nghệ nhân tạo hình cân đối, nếu 
có mang (như rắn hỗ mang) thì phần mang được tạo hình bắt đầu từ 
dưới phần đầu của con rắn; Neak thì được tạo hình có mình như loải 


BIỂU TƯỢNG NEAK TRONG CÁC NGÔI CHÙA KHMER NAM BỘ * 237 


răn, thân hình mập, có vây lớn, nêu có mang thì phân mang được tạo 
hình bao trùm cả phân đâu của Neak, nêu Neak có nhiêu đâu thì phân 
mang nảy là phân liên kêt các đâu đó lại với nhau. 


Đối với người Khmer, Neak được xem như là một linh vật, do đó 
biểu tượng Neak được người Khmer sử dụng phô biến trong nghệ thuật 
kiến trúc, điêu khắc. Qua khảo sát một số chùa và sala tel trong phạm 
vi đã giới hạn, chúng tôi nhận thấy người Khmer Nam bộ thường sử 
dụng các loại hình: tranh truyện; hoa văn trang trí và nghệ thuật điêu 
khắc đề thể hiện biểu tượng Neak. 


Các nghệ nhân dùng các loại hình đó để thể hiện Neak bằng nhiều 
motIf khác nhau trên chât liệu đá, gô, xi măng... đê đạt được hiệu quả 
mỹ thuật ứng dụng nhât định. 


Nhưng dầu cho nghệ nhân có dùng loại hình nào, motIf nào, chất 
liệu nào để thê hiện thì vẫn đảm bảo được vị trí trang trọng nhất định 
vốn có của nó Nói chung biểu tượng này chỉ được dùng trang trí ở 
những thiết chế văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của người Khmer. Việc 
tạo hình Neak ở các công trình kiến trúc nhà ở rất ít khi được sử dụng, 
nếu có thì chỉ được trang trí ở bàn thờ Teuvođa trước nhà. 


Cụ thể, Biểu tượng Neak thường được trang trí tạo hình một cách 
hoành tráng nơi đâu câu thang, hành lang, trên các cột, kèo của chùa, 
giữa hô sen, trên các bức phù điêu hay bên cạnh tượng Phật Thích Ca. 


Như vậy, trên cơ sở quan điểm trên, để khẳng định hình tượng 
Neak trong văn hóa của người Khmer Nam bộ là một biểu tượng văn 
hóa được định hình, định tính, định danh rõ ràng. Chúng tôi thấy rằng 
đây là một biểu tượng mang trong mình nhiều lớp văn hóa khác nhau. 
Nhưng những lớp văn hóa đó cơ bản hòa quyện lẫn nhau tạo nên một 
dấu ấn đặc biệt trên vùng đất Nam bộ này. Đề rồi, trải qua hàng ngàn 
năm lịch sử, nó vẫn cứ tồn tại hằng ngày trong tâm thức và trong từng 
hình thức biểu hiện cụ thê ở nghệ thuật trang trí. 


Thứ nhất, Biểu tượng Neak mang trong mình màu sắc tín ngưỡng 
Bà-la-môn một cách sâu đậm. Lớp tín ngưỡng Bà-la-môn này được 
du nhập từ Ấn Độ với những biến thiên lịch sử, nó, tín ngưỡng Bà- 
la-môn tuy rằng đã dần được thay thế bằng Đạo Phật. Nhưng những 
giá trị mà nó để lại cho dân gian vẫn còn đó như những giá trị tồn 
lưu (không phải tàn dư) mà biểu tượng Neak là một minh chứng. Từ 
những truyền thuyết, huyền thoại như Ramayana rồi Khuấy động biển 
sửa, người Khmer Nam bộ đã bản địa hóa chúng thành sản phẩm của 


238 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


riêng mình, biên nó thành những giá trị cơ bản trong tông thê các giá 
trị văn hóa của người Khmer Nam bộ. 


Tìm hiểu biểu tượng Neak trong tôn giáo, tín ngưỡng - huyền 
thoại và nghi lễ của người Khmer Nam bộ chúng ta thấy rõ lớp văn 
hóa Bà-la-môn vẫn còn tồn lưu rõ nét. Bà-la-môn là một tôn giáo sơ 
khai được người Khmer tiếp nhận từ xa xưa. Với họ, Bà-la-môn tuy 
không còn tồn tại chính thức như một tôn giáo, nhưng hầu hết các lễ 
tiết, quan niệm, tâm thế ứng xử... trong văn hóa phi vật thể của người 
Khmer đều mang trong mình dáng dấp của lớp tín ngưỡng này khá rõ, 
trong đó có cả biểu tượng Neak đều là dấu vết còn lại của loại hình 
tôn giáo, tín ngưỡng này. 


Thứ hai, Người Khmer Nam bộ là một tộc người có mặt từ rất sớm 
trên vùng đất Nam bộ này. Từ Vương quốc Phù Nam đến Chân Lạp (kế 
cả giai đoạn phân chia thành Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp và các 
công quốc khác rồi), qua các biến có lịch sử cho đến ngày nay, họ, người 
Khmer Nam bộ luôn luôn là chủ thể của văn hóa bản địa nơi đây. 


Người Khmer Nam bộ định cư trên vùng đất ngập, trũng. Quanh năm 
phải bươn trải, sinh sống đưới những tán rừng ngập, di chuyền trên sông 
rạch. Trong tâm thức của họ, con rắn luôn là một con vật đặc biệt. Nó có 
thể di chuyên nhanh chóng trên sông nước cũng như trên cạn. Nó là con 
vật tiêu biểu cho vùng sông nước, ngập úng này. Do đó, người Khmer 
Nam bộ cho rằng nó là vật tổ của mình cũng là điều tất yếu. 


Thứ ba, Với đạo Phật Neak luôn là một linh vật có thần thông to 
lớn. Nó cũng có uy lực to lớn trong việc bảo vệ Đức Phật, bảo vệ đạo 
pháp. Lớp văn hóa này cũng được du nhập vào từ Ấn Độ theo chân 
các nhà sư. Nó được người dân Khmer Nam bộ tiếp thu và hòa quyện 
một cách tự nhiên vào lớp văn hóa tín ngưỡng Bà-la-môn, lớp văn 
hóa bản địa trở thành một lớp văn hóa mang sắc thái riêng có của họ. 


Thứ tư, Trong các hình thái văn hóa phi vật thê khác thì biểu tượng 
Neak cũng được thê hiện khá rõ. 


Với đồng bào Khmer Nam bộ, lịch sử đã để lại dấu ấn đặc biệt 
khi khai hoang lập ấp. Hình tượng con rắn nhanh nhạy khi luồn lách 
trên đồng nước mênh mông thường xuyên khắc sâu vào tâm trí họ. Và 
họ đã phát kiến nên chiếc ghe Ngo mang dáng dắp của con rắn. Qua 
khảo sát cho thấy chiếc ghe Ngo và lễ hội đua ghe Ngo là sản phẩm 
văn hóa đặc thù của người dân Khmer Nam bộ; Trong phong tục xây 
nhà hoặc xây dựng một công trình lớn, như chánh điện, đèn, tháp... 


BIỂU TƯỢNG NEAK TRONG CÁC NGÔI CHÙA KHMER NAM BỘ * 239 


người Khmer thường có tâm niệm là phải chọn đất, nơi được cho 
là đất đai của Neak và trước khi vào ở, một tập tục được người 
Khmer thực hiện cho đến ngày nay, đó là phải cúng Krong pe li 
tức là cúng Neak có tên Pe l¡ để cầu xin sự bình an từ Neak; Trong 
lễ cưới của người Khmer, theo phong tục xưa, ngày thứ hai của lễ 
cưới cũng có nghỉ thức lễ cúng Krong Pe li có nghĩa cúng một thần 
Neak có tên là Pe li để cầu xin sự tốt lành và hạnh phúc cho lứa 
đôi. Bên cạnh đó, vào ngày cưới cuối cùng (ngày thứ ba) có một 
nghi thức đề kết thúc lễ, đó là lễ nhập phòng. Nghỉ thức này là khi 
cô dâu chú rễ bước vào phòng của cô dâu (nghi thức này được tổ 
chức tại nhà gái - dấu ấn mẫu hệ) thì cô dâu phải đi trước, chú rễ 
cầm khăn choàng hay vạt áo choàng đi theo sau. Nghỉ lễ này bắt 
nguồn từ truyền thuyết “Pzres Thôn, Neang Neak”. Trong tang lễ. 
Khi người thân trong gia đình sắp mất người Khmer nam bộ phải 
mời các vị sư hoặc Achar Dù-ky đến đọc kinh Apithom đề nguyện 
cho người chết được ra đi thanh thản, không bận tâm đến thế tục 
và mong sớm siêu sinh về cõi Niết bàn; Trong nghỉ lễ xuất gia để 
thành Chư Tăng, mọi người gọi người con trai đó là Neak; Người 
Khmer giải mã các giấc mơ. Khi nằm mƠ thấy Neak, người Khmer 
Nam bộ cho rằng thường đó là điềm tốt, khi nằm mơ thấy rắn thì đó 
là điềm không mai mắn và có liên quan đến tình dục. 


Người Khmer Nam bộ với những lớp văn hóa như trên đã định 
hình biểu tượng văn hóa của mình. Biểu tượng đó, Neak, luôn là một 
linh vật có ý nghĩa đặc biệt. Ý thức được điều đó, họ đã thê hiện linh 
vật biêu tượng này ở khắp nơi bằng nghệ thuật tạo hình. 


Nghệ thuật tạo hình là một thành tố vô cùng quan trọng trọng văn 
hóa của người Khmer Nam bộ. Ở các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng của 
mình, nghệ thuật tạo hình từ tranh vẽ, điêu khắc, tạc tượng... đều 
được nghệ nhân người Khmer Nam bộ trau chuốt kỹ lưỡng. Nhận 
thức được giá trị của nghệ thuật tạo hình, người Khmer Nam bộ đã để 
cả tâm hồn, trái tim mình, dân tộc tính của mình vào từng nét vẽ cho 
nên trong từng bức bích họa, từng ngôi kiến trúc, việc thê hiện màu 
sắc, hoa văn đều toát lên “bản sắc” riêng có của người Khmer, không 
thể lẫn lộn với bất kỳ một dân tộc nào khác. 

Đề tạo hình biểu tượng Neak, người Khmer Nam bộ phân biệt 
rạch ròi giữa con răn và Neak/rồng. Đối với người Khmer, Neak được 
xem như là một linh vật, do đó biêu tượng Neak được người Khmer sử 
dụng phổ biến trong nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc bằng nhiều motif 


240 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


khác nhau trên chất liệu đá, gỗ, xi măng... để đạt được hiệu quả mỹ 
thuật ứng dụng nhât định. 


Nhưng dầu cho nghệ nhân có dùng loại hình nào, motIf nào, chất 
liệu nào đề thê hiện thì vẫn đảm bảo được vị trí trang trọng nhất định 
vốn có của nó. Cụ thể, Biểu tượng Neak thường được trang trí tạo 
hình một cách hoành tráng ở các thiết chế văn hóa, tín ngưỡng, nơi 
đầu cầu thang, hành lang, trên các cột, kèo của chùa, giữa hồ sen, trên 
các bức phù điêu hay bên cạnh tượng Phật Thích Ca. 


Như vậy, khắng định biểu tượng Neak là một biểu tượng tiêu biểu 
của người Khmer Nam bộ chúng dựa vào một sô giá trị cơ bản sau: 


Định danh. Người Khmer gọi con vật là đối tượng nghiên cứu của 
luận văn này là Neak hoặc rông. Nhưng chúng ta cũng có thê gọi là 
Naga theo cách la-tinh hóa đã được sử dụng rộng rãi. 


Định tính: Neak mang trong mình nhiều lớp văn hóa hòa quyện lẫn 
nhau: tín ngưỡng Bà-la-môn, tín ngưỡng to-tem và Phật giáo Theravada. 
Ngoài ra Neak mang trong mình cả một hệ giá trị dân tộc tính. Nó cũng 
mang trong mình những chức năng cơ bản của một biểu tượng. 


Định hình: Biêu tượng Neak, bằng nghệ thuật tạo hình, người 
Khmer Nam bộ thê hiện băng nhiêu motif khác nhau. 


Với kết quả nhận dạng và giải mã biểu tượng Neak trong văn hóa 
của người Khmer Nam bộ như trên, chúng ta thấy rằng, cân Phối có 
phương pháp thích hợp đề gìn giữ và phát huy nhằm chống sự “xâm 
thực” của các nền văn hóa khác, bảo toàn nguyên vẹn các yêu tố góc, 
có như vậy mới thấy được sự phong phú, đa dạng trong nên văn hóa 
Việt Nam nhưng nó vẫn mang đậm những giá trị văn hóa tiêu biểu, 
không lẫn lộn, pha tạp và đảm bảo yếu tố hài hòa trong cộng đồng các 
dân tộc Việt Nam. 


3k3kzk 


BIỂU TƯỢNG NEAK TRONG CÁC NGÔI CHÙA KHMER NAM BỘ * 241 


Tài liệu tham khảo 

+ Tài liệu tiếng Việt: 

[1] Phan An (2009), Dán tộc Khmer Nam bộ, NXB Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội. 

[2] Nguyễn Thị Tâm Anh (2008), “Hình tượng Chằn (YaR) 
trong văn hóa Khmer Nam bổ”, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học 
KHXH&NYV, tp.HCM. 

[3l Trần Văn Ánh (2010), Văn hóa Phum sóc của người Khmer 
Tân Nam bộ và vấn đê xáy dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, ÄNXB Tổng 
hợp thành phố Hồ Chí Minh, tp.HCM. 

— HỊ Nguyễn Bá (2002), RAMA Trường ca theo Ramayana (Sử thi 
An Ðộ), NXB Mũi Cà Mau, Cà Mau. 

[5] Nguyễn Văn Bồn, “Văn hóa du lịch Việt Nam”, Tạp chí Văn hóa 
nghệ thuật, sô 335 năm 2002 (htfp://vanhoahoc.hemussh.edu.vn/3cms/ 
upload/khoavanhoahoc/File/Van%20hoa%20du%20lich%20VN.htim). 

[6] Trần Văn Bồn (2002), Phong tục và Nghỉ lễ vòng đời người 
Khmer Nam bộ, NXB Đại học Quôc gia Hà Nội, Hà Nội. 

[7] Cục Di sản Văn hóa và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
An Giang (2009), Kỷ yêu Hội thảo khoa học “Văn hóa Óe Eo — Nhận 
thức và giải pháp bảo tôn, phát huy giá trị đi tích”, An Giang. 

[8] Nguyễn Mạnh Cường (2008), Phật giáo Khơ Me Nam bộ 
(những vẫn đề nhìn lại), NXB Tôn giáo, Hà Nội. 

[9] Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Ngọc (2005), Tôn giáo 
— Tín ngưỡng của cư dân vùng đồng băng sông Cứu Long, NXB 
Phương Đông, Cà Mau. 

[10] Chu Xuân Diên (Chủ biên), Lê Văn Chưởng, Nguyễn Ngọc 
Quang, Phan Thị Yên Tuyết, Phan Xuân Diện — Khoa Ngữ văn và Báo 
chí —- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn — Trường Đại 
học Quôc gia TP.Hô Chí Minh, (2002), Văn học dân gian Sóc Trăng, 
NXB Thành phô Hô Chí Minh. 

[11] Cao Huy Đỉnh (1993), Văn hóa Ấn Độ, NXB Văn hóa, Hà Nội. 

[12] Phan Hồng Giang (2007), “Về chính sách bảo tôn và phát huy 
các giá trị văn hóa phi vật thê ở Việt Nam (bảo tôn và phát huy di sản 
văn hóa phi vật thê ở Việt Nam)”, Bảo tôn và phát huy Di sản Văn hóa 
Phi vật thê ở Việt Nam, Viện Văn hóa thông tin, Hà Nội. 


242 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


[13] Phạm Thị Phương Hạnh (chủ biên)-Lương Minh Hình-Vũ 
Thông Nhât-Huỳnh Công Tín (2011), Văn hóa Khmer Nam bộ Nét 
đẹp trong bản sắc Văn hóa Việt Nam, NXB Chính trị Quôc gia — Sự 
thật, Hà Nội. 

[14] Nguyễn Văn Hậu (2001), Về biểu tượng trong lễ hội dân gian 
truyền thông (Luận án tiên sỹ lịch sứ), Hà Nội. 

[15] Nguyễn Văn Hậu, Ø/ ứừn bản sắc văn hóa dân tộc qua thể 
giới biếu tượng, http://vanhoahoc.vn/nghien-cuu/ly-luan-van-hoa- 
hoc/lIvhh-nhung-van-de-chung/1198-nguyen-van-hau-di-tim-ban- 
sac-van-hoa-dan-toc-qua-the-gioi-bieu-tuong.html. 

[16] Nguyễn Văn Hoa (2003), 700 làn điệu dân ca Khmer, NXB Trẻ. 

[17] Sơn Phước Hoan (1995), Thành ngữ và tục Ngữ Khmer, NXB 
Giáo Dục, tp.HCM. 

[18] Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (2008), Lịch sử vùng đất 
Nam bộ Việt Nam, NXB Thê giới, Hà Nội. 

[19] Trần Minh Hường (2011), Luận án Tiến sĩ Ngữ văn Hình 
tượng rắn trong truyện cô dân gian Việt Nam. (Học viện Khoa học xã 
hội —- Viện Khoa học xã hội Việt Nam, HN. 

[20] Jcan Chevalier, Alain Gheerbrant — nhóm dịch Phạm Vĩnh Cư 
chủ biên (2002), Từ điển biểu tượng văn hóa thể giới, NXB Đà Nẵng. 

[21] Joel BonnemaIson (2005), C #ure and Space: Conceiving 
a New Cultural Geography (Nguyễn Thanh Tùng dịch, Nguyễn Văn 
Hiệu hiệu đính), New York. 

[22] John Bowker (Lưu Văn Hy dịch 2011), Từ điển Tôn giáo Thể 
giới giản yếu, NXB Tù điện bách khoa, TP.HCM. 

[23] 1u Lotman — Trần Đình Sử dịch (2012), Biểu tượng trong hệ 
thông văn hóa, http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tue/p0/c7/n11198/ 
Bieu-tuong-trong-he-thong-van-hoa.html. 

[24] Kim Knott (Đặng Thanh Hằng dịch 2011), ấn Độ giáo nhập 
môn, NXB Thời Đại, TP.HCM. 

[25] Ngô Quang Láng (2009), “Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học 
“Văn hóa Óc Eo - Nhận thức và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di 
tích””, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Văn hóa Óc Eo — Nhận thức và giải 
pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích”, An Giang. 

[26] Sơn Lương (2012), 7m hiểu nghệ thuật sân khẩu Dù-kê 
Khmer Nam bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (giai đoạn từ năm 1920 
đên năm 2000), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng, Sóc Trăng. 


BIỂU TƯỢNG NEAK TRONG CÁC NGÔI CHÙA KHMER NAM BỘ * 243 


[27] Trường Lưu (1993), Văn hóa người Khmer vùng Đồng bằng 
Sông Cứu Long, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 

[25] Hà Lý (2004), Chùa Khomer Nam bộ với văn hóa đương đại, 
NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 

[29] Bùi Thị Thanh Mai (2007), “Biểu tượng rồng trong mỹ thuật 
truyền thông của người Việt”. Luận án Tiên sĩ Nghệ thuật, Hà Nội. 

[30] Hồ Chí Minh (2000), #ổ Chí Minh Toàn tập, tập 3, NXB 
Chính trị Quôc gia, Hà Nội. 

[31] Lương Ninh (2009), “Về Văn hóa Óc Eo”, Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học “Văn hóa Oc Eo — Nhận thức và giải pháp bảo tôn, phát huy 
giá trị dị tích”, An G1Iang. 

[32] Đoàn Thanh Nô (2002), Người Khmer ở Kiên Giang, NXB 
Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 

[33] Hứa Sa Ny (2013), Báo cáo Khoa học Bảo tổn, phát huy tác 
dụng về hệ thông hoa văn trang trí trong các ngôi chùa Khmer tỉnh 
Bạc Liêu, Bạc Liêu. 

[34] Phan Ngọc (2004), Bản sắc Văn hóa Việt Nam, NXB Văn hóa 
Thông tin, Hà Nội. 

[35] Nhiều tác giả (2007), Bảo tôn và phát huy Di sản Văn hóa Phi 
vật thê ở Việt Nam, Viện Văn hóa thông tin, Hà Nội. 

[36] PV. VTV tại Lào, Hình tượng rắn trong tâm thức và tín 
ngưỡng của người Lào, http://vtv.vn/Doi-song/Hình-tuong-ran-trong- 
tam-thuc-va-tin-nguong-cua-nguoI-Lao/57026.vtv. 

[37] Cao Xuân Phổ (1992), “Vấn để tín ngưỡng tôn giáo trong 
chiến lược phát triển”, Mây vẫn đề văn hóa và phát triển ở Việt Nam 
hiện nay, NXB Thê Giới, Hà Nội 

[38] Nguyễn Phúc (2002), 7ờ điển tiếng Việt, NXB Mũi Cà Mau, 
Cà Mau. 

[59] Chu Đạt Quan (Hà Văn Tắn dịch 2006), Chân Lạp Phong 
Thô Ký, NXB Thê Giới, TP.HCM. 

[40] Huỳnh Thanh Quang (2011), Giá fr† Văn hóa Khmer vùng 
đông bằng sông Cửu Long, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

[41] Radugin.A.A (Vũ Đình Phòng dịch 2002), 7ờ điển Bách khoa 
văn hóa học, Viện nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội. 

[42] Sang Sết (không rõ năm xuất bản), Phong tục, lỄ nghỉ và 
tranh ký tự dán tộc Khmer Nam bộ, NXB Văn hóa dân tộc. 


244 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


[43] Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Sóc Trăng và Phân viện Văn hóa 
Nghệ thuật tại TP.Hô Chí Minh (không rõ năm xuất bản), Vê sân khẩu 
truyền thống Nam bộ, không rõ đơn vị xuất bản và nơi xuất bản. 

[44] Huỳnh Văn Tới (2014), Bản sắc văn hóa dân tộc và văn hóa 
dán gian Đông Nam bộ, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội. 

[45] Phan Anh Tú (2005), “Văn hóa rắn trên vùng đất nay là Thái 
Lan”. Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn TPHCM. 

[46] Hoàng Túc (2011), Diễn ca Khmer Nam bộ, NXB Thời Đại, 
Hà Nội. 

[47] Nguyễn Ngọc Thơ, Rồng trong văn hóa Việt Nam, http:/Wwww. 
vanhoahoc.vn/nghIen-cuu/t-mainmenu-] 14/van-hoa-viet-nam/2141- 
nguyen-ngoc-tho-rong-trong-van-hoa-vIet-nam.html. 

[48] Trần Thuận (2014), Nam bộ vải nét Lịch sử - Văn hóa, NXB 
Văn hóa — Văn nghệ, tp.HCM. 

[49] Huỳnh Ngọc Trảng (1978), Truyện dân gian Khmer (tập 1D, Hội 
'Văn học Nghệ thuật Cửu Long, Cửu Long (nay là Vĩnh Long, Trà Vĩnh). 

[50] Huỳnh Ngọc Trảng (2002), Truyện dán gian Khmer (tập l), 
NXB Đồng Nai, Bến Tre. 

[51] Huỳnh Ngọc Trảng-Văn Xuân Chí-Hoàng Túc-Đặng Vũ Thị 
Thảo-Phan Thị Yên Tuyêt (1987), Người Kho-me tỉnh Cứu Long, SỞ 
Văn hóa Thông tin Cửu Long Xuât Bản. 

[52] Tiền Văn Triệu (2011), 7ích xưa về người Khmer Sóc Trăng, 
NXB Phương Đông, tp.Hô Chí Minh. 

[53] Phạm Việt Trung, Nguyễn Xuân Kỳ và Đỗ Văn Nhung 
(1982), Lịch sử Campuchia từ nguôn gốc đến ngày nay, NXB Đại học 
và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội. 

[54] Ngôn Ngữ học (Hoàng Phê chủ biên, 1997), 7 điển Tiếng Việt, 
Nhà xuất bản Đà Nẵng và Trung tâm từ điển học, Hà Nội — Đà Nẵng. 

[5S] Viện Văn hóa (1988), 7?m hiểu vốn văn hóa dân tộc Khmer 
Nam bộ, NXB Tông hợp Hậu Giang, Hậu Giang. 

[56] Viện văn hóa (1993), Văn hóa người Khmer đồng bằng sông 
Cứu Long, NXB văn hóa dân tộc, Hà Nội. 

[57] Trần Quốc Vượng (1999), Việt Nam cái nhìn địa văn hóa, 
NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 

[58] Trần Quốc Vượng (chủ biên), Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí 


BIỂU TƯỢNG NEAK TRONG CÁC NGÔI CHÙA KHMER NAM BỘ ® 245 


Bên, Lâm Mỹ Dung, Trần Thúy Anh (2000), Cơ sở Văn hóa Việt Nam, 
NXB Giáo Dục (tái bản lân thứ 2), Hà Nội. 

[59] X.A. TÔCAREV (Lê Thế Thép dịch, 1994), Các hình thức 
tôn giáo sơ khai, NXB Chính trị Quôc gia, Hà Nội. 

+ Tài liệu tiếng nước ngoài: 

[60] Chuôi Nak (1968), 7ờ điển tiếng Khmer (tập I, II, Édition De 
L1stitut Bouddhique, Campuchia. 

[61] Thoanh Hinh (2009), Tờ điển chiêm tỉnh, NXB Angkor, Cam- 
puchIa. 


246 


247 


VIỆT NAM NƠI HỘI TỤ CÁC TRUYỀN THỐNG 
PHẬT GIÁ0 VÙNG MÊKÔNG 


ĐĐ.TS. Thích Hạnh Tuệ? 


1. VĂN HÓA DUNG HỢP - NÈN TẢNG CỦA SỰ HỘI TỤ 


Hiện nay, Phật giáo là một trong những tôn giáo có sức ảnh hưởng 
rất lớn đến đời sống của nhân loại. Thật sự Phật giáo đã cống hiến 
cho xã hội loài người con đường giải thoát mọi nỗi khổ đau, vượt ra 
ngoài mọi sự trói buộc, thiết lập một đời sống an vui hạnh phúc miên 
viễn. Thực tế đã chứng minh, cho đến hiện nay, những lời dạy của đức 
Phật được ghi chép trong tam tạng kinh điển vẫn còn nguyên giá trị 
thực tiễn, vượt qua mọi ranh giới phân biệt chủng tộc, màu da, giới 
tính; vượt qua giới hạn thời gian, không gian, đóng góp không nhỏ 
trong việc con người hướng đến xây dựng một thề giới hoà bình, thịnh 
vượng, dựa trên nên tảng trí tuệ và đạo đức. Điều này được Hội đồng 
Liên hiệp quốc khẳng định trong nghị quyết ban hành ngày mười lăm 
tháng mười hai năm một ngàn chín trăm chín chín công nhận ngày 
Vesak (Đản sinh, Thành đạo và Niết Bàn của đức Phật Thích Ca) là 
ngày lễ hội văn hoá thế giới. 

Phật giáo ra đời ở Ấn Độ cách đây gần 26 thế kỷ. Văn hóa Ấn 
Độ là một trong những cái nôi lớn của văn hóa nhân loại, có sức ảnh 
hưởng vô cùng lớn đên đời sông tư tưởng các quốc gia Phương Đông. 
Một trong những nét rất đặc trưng của văn hoá Ấn Độ nói chung, văn 
hoá Phật giáo nói riêng chính là tinh thần hòa hợp. Thời cổ trung đại, 
Ấn Độ là nơi sản sinh ra nhiều nhà tư tưởng, nhiều hệ tư tưởng, nhiều 


(*). Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. 


248 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


tôn giáo khác nhau. Quan trong nhất là dù cho có sự khác biệt thậm 
chí trái ngược nhau về tư tưởng triết học, nhưng vẫn chung sống hoà 
bình, chưa từng có chiến tranh tôn giáo. Trong khi, nhân loại chúng ta 
từng đau lòng chứng kiến những cuộc chiến tranh tôn giáo kinh hoàng, 
khiến máu chảy thành sông xảy ra trên khắp hành tinh thời trung cô. 


Dù là một dân tộc không lớn lắm, nhưng Việt Nam chúng ta rất 
may mắn, nằm trong vị trí rất thuận lợi, sớm đã có điều kiện tiếp xúc 
với hai nền văn hoá lớn của thế giới: Văn hóa Ân Độ và văn hóa Trung 
Hoa. Có thê nói rằng, đây là hai người không lỗ trong nền văn hóa loài 
người. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống hoà hiếu và rộng mở 
với những đặc trưng của nền văn hoá lúa nước phương Nam, dễ dàng 
tiếp thu những giá tỉnh hoa của hai nền văn hoá lớn đó. Nhưng có một 
điều đáng lưu ý rằng, ngay từ những năm đầu công nguyên, thông qua 
các thương buôn, Việt Nam chúng ta đã có điều kiện tiếp xúc với văn 
hoá Ấn Độ. Mà nền văn hoá Ấn Độ trong thời kỳ này đã mang trong 
mình tinh hoa của tư tưởng Phật giáo. Nhờ yếu tố này, cho nên dù dân 
tộc Việt Nam đã phải trải qua hàng ngàn năm Bắc thuộc, với những 
chủ trương, chính sách khốc liệt “đồng hoá về văn hoá” của nền văn 
hoá độc tôn của nhà nước phong kiến phương Bắc, nhưng cái linh hồn 
văn hoá Việt Nam vẫn tồn tại bất diệt. 


Tỉnh thần dung hòa, hiểu học của dân tộc Đại Việt có thể thấy rõ nét 
qua sự tiếp nhận một cách hoà hợp của ba hệ tư tưởng lớn của Phương 
Đông. Từ khi tam giáo Phật - Đạo - Nho được truyền vào nước ta thì dân 
tộc ta đã tiếp thu, tinh lọc và dung hoà tư tưởng Tam giáo với những nét 
văn hoá truyền thống tâm linh bản địa để tạo nên một nền văn hoá đặc 
sắc, độc đáo giàu bản sắc dân tộc, khu biệt với nền văn hoá của những dân 
tộc khác, kể cả những quốc gia dân tộc sản sinh ra hệ tư tưởng này như 
Trung Quốc, Ấn Độ và những quốc gia dân tộc chịu ảnh hưởng tư tưởng 
Tam giáo sâu sắc như Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan. 


Ngay cả trong lịch sử dân tộc Trung Hoa, mối quan hệ giữa ba hệ 
tư r tưởng Phật— Đạo — Nho vô cùng phức tạp, nhưng xu hướng chủ yếu 
vẫn là xu hướng điều hòa, dung hợp Tam giáo. Xu hướng này có lẽ đã 
manh nha từ khi Phật giáo từ Ân Độ truyền vào Trung Quốc khoảng 
từ thời Đông Hán đến Đông Tấn. Để người dân bản xứ dễ tiếp nhận 
một hệ thống giáo lý và sinh hoạt đời sống tâm linh hoàn toàn mới 
theo Phật giáo, những nhà truyền giáo của Phật giáo phải vay mượn 
những thuật ngữ, khái niệm trong hệ tư tưởng của Nho gia và Đạo gia 
tương tự với tư tưởng Phật giáo, vốn đã rất quen thuộc với người dân 


VIỆT NAM NƠI HỘI TỤ CÁC TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO * 249 


ở đây. Thậm chí, khi cần thiết họ dùng cả tư tưởng Nho gia, Đạo gia 
đề giải thích giáo lý nhà Phật cho tín đồ dễ hiểu. Ngược lại, những nhà 
Nho, Đạo sĩ cũng thấy được sự bồ túc, hoàn thiện cần thiết của giáo 
lý nhà Phật vào sự khiếm khuyết của Nho gia và Lão gia, cả sự tương 
đồng của ba nhà. Tư tưởng Tam giáo đồng nguyên (Ba đạo có cùng 
một nguồn gốc) đã xuất hiện vào thời Ngụy - Tấn - Nam Bắc triều, 
trãi qua các đời Tùy, Đường, Tống, thịnh hành ở hai triều Nguyên, 
Minh đến triều đại nhà Thanh bắt đầu suy vi. Tư tưởng này do Cát 
Hồng đề xướng. Cát Hồng là một đạo sĩ sinh năm 284, mất năm 364, 
hiệu là Bảo Phát Tử. Ông và Khấu Liêm Chi, Lục Tu Tỉnh là những 
người có vai trò quan trọng trong việc cải biến Đạo giáo phù thủy và 
Ngũ đầu mễ đạo theo hướng tu tiên thành Đạo giáo chính thống. Cũng 
chính Cát Hồng là người chủ trương kết hợp Đạo giáo với Nho giáo, 
Phật giáo thành lập Đạo Kim Đan của quí tộc lấy tư tưởng Tam giáo 
đồng nguyên làm tông chỉ trên nền tảng Đạo giáo chính thống. Ông 
là người thiên tư thông tuệ, tinh thông Tam giáo, đạo hạnh cao siêu, 
là người đặt nền móng cho sự ra đời của Tư tưởng “Tam giáo đồng 
nguyên”, Đào Hoằng Cảnh (456 — 536) đời Tề kế thừa và phát triển. 
Tư tưởng Tam giáo đồng nguyên từ khi ra đời cho đến tận ngày nay, 
có sức ảnh hưởng rất lớn đến mọi lĩnh vực đời sống của dân tộc Trung 
Quốc. Trình Di trong Minh Đạo hành trạng có nói: “Minh Đạo tiên sinh 
ra vào Phật Lão mấy chục năm”). Đại sư Tông Bỗn đời Tống để lại cho 
đời sau bộ Quy nguyên trực chỉ với tông chỉ Tam giáo nhất nguyên. Lưu 
Mật đời Nguyên viết 7m giáo bình tâm luận. Cũng trong thời này xuất 
hiện một bộ sách kỳ lạ có tên Tư giáo nguyên lưu sưu thân đại toàn mà 
đến nay vẫn chưa biết ai là tác giả. Tác phâm này mặc dù không được 
thượng tầng trí thức xem trọng, nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn đối 
với đông đảo tầng lớp bình dân và được lưu truyền rộng rãi trong nhân 
gian. Tuyên Hóa thượng nhân, một vị cao tăng đương đại thường dẫn lời 
Lão tử, Không tử trong khi thuyết pháp: “Muốn liễu sinh thoát tử, thì phải 
có công phu. công phu là gì? Tức là cách vật, chánh tâm, thành ÿ, tu thân, 
tÊ gia, trị quốc, bình thiên hạ”©). 


Thời Nam Bắc triều vua Lương Võ Đề chính thức đưa ra lý luận 
về tư tưởng Tam giáo đồng nguyên trong chiếu thư để công bố thiên 
hạ. Là Phật tử thuần hành, ông viết Tam giáo đồng nguyên thuyết, 
chính thức đề xướng tỉnh thần “Tam giáo đồng nguyên” trên nền tảng 


1. Dẫn theo Qui nguyên trực chỉ cũ, quyền hạ, tr 611. 
2. Khai íh¡, 2001.,tập 2,tr172,nxb tôn giáo. 


250 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


của tư tưởng Phật giáo. Tác phẩm này có vị trí rất quan trọng trong 
lịch sử tư tưởng Trung Quốc nói chung, với “tín đồ” Tam giáo nói 
riêng. Đến Bắc triều Châu Võ Đề, mặc dù cũng muốn dung hợp Tam 
giáo nhưng lại kiềm chế Phật giáo đề cao Đạo gia. Tức là trong giai 
đoạn này chúng ta có thê thấy được sự phân tranh theo hướng điều 
hòa giữa Phật —- Đạo hai nhà. Khuynh hướng tư tưởng của Tùy Vương 
triều vẫn là Tam giáo nhất gia, nhưng không thê hiện rõ lắm. Khi nhà 
Đường thống nhất Trung Quốc, đã áp dụng chính sách quân bình Phật 
— Nho — Đạo, nhiều lần tổ chức cho Nho sĩ, Đạo sĩ, Hòa thượng tranh 
biện về sự ưu liệt trong tư tưởng triết lý ba nhà, tạo ra sự phân tranh 
tích cực về mặt học thuật tư tưởng trong Tam giáo. 


Đến đời nhà Tống, tình hình học thuật có nhiều biến chuyển. Nho 
gia phát minh Lý học dựa trên sự tiếp thu, cải biến một số nội dung 
tư tưởng trọng yếu của hai nhà Phật — Đạo, nhất là tư tương Đại thừa 
Phật giáo. Vì vậy, tư tưởng Phật —- Nho dần dần hòa lẫn vào nhau làm 
xuất hiện xu thế “dương Nho âm Thích” hay nói cách khác là “ngoại 
Nho nội Thích”. Từ Bắc Tống đến Nam Tống xu hướng Tam giáo hợp 
nhất ngày càng phố biến. Tống Lý Tông từng đề xướng “Tam giáo 
nhất đạo” trong Văn thủy chân kinh ngôn ngoại chỉ. 


Nhà Nguyên sùng tín Phật giáo Tây Tạng và có chính sách hợp 
nhất Tam giáo nên tư tưởng này vô cùng phát triển. Đào Cữu làm Tam 
giáo nhất nguyên đồ trong Nam thôn xuyết độc đô. Ông đem “Lý”, 
“Tính”, “Mạng” của Nho gia phối với “Giới”, “Định”, “Tuệ” của Phật 
gia và “linh”, “Khí”, “Thần” của Đạo gia; đem “Nhân”, “Nghĩa”, 
“Lễ”, “Trí”, “Tín” của Nho phối với “Sắc”, “Thọ”, “Tưởng”, “Hành”, 
“Thức”, của Phật và “Luân”, “Nguyên”, “Đình”, “Lợi”, ““Irinh” của 
Đạo; đem “Dụng chi tắc hành, xả nhi tắc tàng” của Nho phối VỚI 
“Quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã” của Phật và “Miên miên 
nhược tồn, dụng chi bất cần” của Đạo... 


Cuối thời Nguyên đầu nhà Minh cho đến gần hết đời Minh tư 
tưởng Tam giáo hợp nhất vẫn được lưu truyền rộng rãi. Trương Tam 
Phong cho ra đời một tác phẩm kinh điển V2 căn thọ giải tuyên truyền 
cho tư tưởng Tam giáo nhất gia. Ông sử dụng các khái niệm, từ ngữ, 
thuật ngữ cả ba nhà như: “sắc không”, “sinh diệt”, “viên giác”, “chánh 
pháp nhãn tạng”, niết bàn diệu tâm”... của Phật; “kim đan”, “linh bảo 
trí”, “thêm mễ nguyên châu”...của Đạo; “minh đức”, “thứ dân”, “thái 
cực”, “quân tử”...của Nho, tạo nên Tam giáo hỗn hợp luận. Lý Triệu Ân 
sáng lập “Đại Thành giáo” lấy tư tưởng hòa hợp Tam giáo là tông chỉ. 


VIỆT NAM NƠI HỘI TỤ CÁC TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO * 251 


Đầu nhà Thanh sự dung hợp Tam giáo vẫn rất phổ biến. Thời này 
xuât hiện nhiêu nhà lý luận tam giáo. Từ cuôi nhà Thanh cho đên nay, 
dân dân tư tưởng Tam giáo đông nguyên bị mai một. 


Quan niệm Dung hoà tam giáo manh nha ở Việt Nam gần như 
cùng thời với khi phát sinh ở Trung Quốc, dần dần chi phối tư tưởng 
của các nhà lãnh đạo nhà nước phong kiến, và ảnh hưởng suốt thời 
Trung đại,thậm chí cho đến ngày nay, góp phần tạo nên một thời đại 
với hào khí Đông A huy hoàng của lịch sử phong kiến Việt Nam. 


Từ thế kỷ thứ II, thiền sư Mâu Bác — một trong những nhà truyền 
giáo có công lớn ở Việt Nam, trong tác phâm Lý hoặc luận (195 — 
198) đã bàn về những vấn đề có liên quan đến tư tưởng Phật - Đạo 
— Nho trong xu hướng dung hoà. Lý hoặc luận gồm. có 37 điều: 3 điều 
đầu trình bày về Phật; 8 điều luận về Lão; 1 điều tổng kết, còn lại 25 
điều tập trung bàn về mối quan hệ giữa Phật và Nho. Theo một số 
thư tịch cũ có nhắc đến Đạo Cao pháp sư tập (450 — 460) của Đạo 
Cao bàn về vấn đề Tam giáo nhưng hiện nay không còn. Những vị 
vua, đại thần, danh sĩ chịu ảnh hưởng hoặc có thiện cảm với tư tưởng 
Tam giáo rất nhiều như: Đinh Tiên Hoàng, Khuông Việt, Pháp Thuận, 
Chân Không, Lý Thái Tổ, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lý Huệ 
Tông, Viên Chiếu, Hiện Quang, Chu Hải Ngung, Đạo Huệ, Trường 
Nguyên, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Tuệ 
Trung Thượng Sĩ, Trần Anh Tông, Diệu Nhân, Huyền Quang, Hương 
Hải, Lê Quý Đôn, Nguyễn Binh Khiêm, Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm, 
Phan Huy Ích, Trịnh Tuệ, Toàn Nhật, Giác Lâm, Nguyễn Đình Chiêu. 
Chẳng hạn từ đời Lý với Viên Chiếu thiền sư trong 7ham đồ hiển 
quyết, rồi Trần Thái Tông trong T”hiển tông chỉ nam tự; Toàn Nhật viết 
Tam giáo nguyên lưu ký; Trịnh Tuệ viết Tam giáo nhất nguyên thuyết, 
Giác Lâm trong /!ông mông hạnh.. đã phát biêu về vẫn đề này. Nhà 
nghiên cứu Huỳnh Công Bá nhận xét: “Có khuynh hướng Nho giáo 
kết hợp với tư tương Lão Trang mà tiêu biểu là Nguyễn Binh Khiêm; 
có khuynh hướng Nho giáo kết hợp với Đạo giáo mà tiêu biểu là 
Nguyễn Dũ; lại có khuynh hướng Nho giáo kết hợp với Phật giáo mà 
tiêu biểu là Ngô Thì Nhậm; và cũng có khuynh hướng kết hợp Nho 
giáo với Pháp gia mà tiêu biểu là Lê Quý Đôn. Hiện tượng tam giáo 
đồng nguyên trên nền tảng Nho giáo là xu hướng lớn của giai đoạn 
này. Nhưng hiện tượng đó cũng gây nên sự phản ứng trong một số nhà 
Nho ở cuối thế kỷ XVIII như Bùi Dương Lịch, Phạm Nguyễn Du, 
Phạm Qúy Thích, Bùi Huy Bích... ®). 


3. Lịch sử tư tưởng việt nam, 2007, nxb thuận hóa, tr 96. 


252 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Tỉnh thần hoà hợp chính là một trong những nét đặc trưng của văn 
hoá dân tộc Việt Nam từ khi khai thiên lập quốc cho đến ngày nay. 
Tiêu biểu của tỉnh thần dung hợp, hoà hợp, chúng ta thấy rất rõ trong 
thời đại Lý Trần - thời kỳ vàng son của lịch sử dân tộc Đại Việt. Thời 
kỳ này, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao đáng 
kể, các lĩnh vực của đời sống xã hội rất phát triển, từ chính trị, kinh tế, 
tư tưởng, văn hoá, nghệ thuật, nhất là lĩnh vực quân sự. Khi vó ngựa 
quân Mông nguyên chinh phục một phần lớn của địa cầu, nhưng phải 
thất bại trước một đất nước khiêm tốn cả về dân số và lãnh thổ như 
Đại Việt. Yếu tố quan trọng nhất của kỳ tích này, chính là tinh thần 
hoà hợp. Xét về góc độ tư tưởng, tôn giáo, nhà Trần, đặc biệt là Trần 
Nhân Tông không những hoà hợp tinh hoa cả ba hệ tư tưởng lớn: Phật 
— Lão Trang — Nho, mà còn thống nhất các thiền phái khác nhau của 
Phật giáo (Thiền phái Thảo Đường, thiền phái Tỳ ni đa lưu chỉ, thiền 
phái Vô Ngôn Thông), dung hoà cả Thiền tông , Giáo tông, Tịnh tông, 
Mật tông, sáng lập nên Giáo hội Phật giáo Trúc Lâm (thiền phái Trúc 
Lâm) — Phật giáo nhất tông của dân tộc Đại Việt. 

Chính tinh thần hoà hợp này, tập trung được toàn bộ nguyên khí 
của dân tộc, sức mạnh tỉnh thần của cả dân tộc. Chỉ có sức mạnh của 
sự hoà hợp một lòng này, mới làm nên những kỳ tích có một không hai 
trong lịch sử nhân loại nói chung, lịch sử dân tộc Việt Nam nói riêng. 
Sự dung hợp các truyền thông Phật giáo: Tạng truyền, Nam truyền và 
Bắc truyền, trên dòng sông Mê- kông không đi ngoài tinh thần Sôi 
Có thê nói không quá răng, sông Mê-kông là dòng sông “Phật giáo”, 
dù rằng có một bộ phận nhỏ người dân theo các tôn giáo khác như: Islam 
giáo, Nho giáo, Lão giáo và có cả Kitô giáo, nhưng Phật giáo vẫn bao 
trùm. Sông _Mê-kông chảy qua lãnh thô của sáu nước, hơn một phần hai 
con sông nằm ở cao nguyên Thanh Hải, Vân Nam và đi xuống cho đến 
vùng hạ nguồn ở Việt Nam. Nó khởi đầu từ Tây Tạng xuống Trung Quốc, 
chảy qua biên giới của Myanmar, của Lào, của Thái Lan, của Cambodia 
và đến Việt Nam qua đồng bằng sông Cửu Long đồ ra Biển Đông. Như 
vậy, nó là con sông quốc tế, và nếu để ứng phó việc sử dụng nguồn nước 
của con sông quốc tế thì thế giới đã đưa ra học thuyết gọi là hạn chế về 
chủ quyền. Sông Mê-kông là con sông rất quan trọng, nó còn có tên gọi 
khác là con sông Cái — sông Mẹ, là con sông có hệ sinh thái lớn thứ hai 
trên thế giới. Ở hai bên dòng sông, có nhiều ngôi chùa rêu phong cô kính, 
ân mình dưới những rặng cây cô thụ, soi mình đưới dòng Mê-kông yên ả 
trong xanh, tạo nên một phong cảnh tươi đẹp thanh bình trong không gian 
của Phật giáo Nam tông. 


VIỆT NAM NƠI HỘI TỤ CÁC TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO * 253 


2. Ý NGHĨA NHÂN VĂN CỦA PHẬT GIÁO 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trên thế ø1an này vì một mục 
đích duy nhất, giải trừ tất cả những khổ đau, phiền não, vô minh của 
tất cả chúng sinh, đưa chúng sinh đến miền đất an lành, hạnh phúc, 
giải thoát chân thật và miên viễn. 

Đức Phật là người đầu tiên nhận thức rõ nguồn gốc khổ đau của 
tất cả chúng sinh nói chung, con người nói riêng. Đức Phật cũng là 
người duy nhất biết được con đường dẫn chúng sinh thoát khỏi biển 
khổ trầm luân đến bến bờ an vui giải thoát. Trừ đức Phật ra, không 
một ai thấu rõ được những chân lý này. Người có trí tuệ lớn nhất, thấu 
rõ bản chất thật của mọi sự vật hiện tượng trên đời này, là đức Phật, 
người có phước đức lớn nhất trên đời cũng là đức Phật. 


Đức Phật đã vì chúng sinh, vì chúng sinh trải qua không biết bao 
nhiêu thử thách chông gai, vượt không biết bao nhiêu chướng nạn 
hiểm nguy, chịu không biết bao nhiêu khó khăn gian khổ. Ân đức ấy 
trời cao khó sánh, biển rộng khôn lường, chúng ta dù trải qua trăm 
kiếp ngàn đời cũng không bao giờ đền đáp được trong muôn một. 


Sự ra đời của đức Phật là một minh chứng vô cùng sinh động và 
hùng hồn cho một chân lý lớn: Con người hoàn toàn có khả năng đoạn 
trừ hết mọi khổ đau, đạt được an vui hạnh phúc mãi mãi. Đức Phật 
vốn là một người bình thường, sinh ra trong bào thai nhờ tỉnh cha 
huyết mẹ hợp lại mà thành. Ngài cũng có cha có mẹ, có vợ có con, và 
cũng từng bị những khổ đau bức bách. Nhưng nhờ không ngừng nỗ 
lực học hỏi, rèn luyện và tu tập thiền định đạt đến đỉnh điểm của giá 
trị đạo đức, phát huy công năng trí tuệ tới mức tối đa. Tức là đức Phật 
nhờ khai mở và phát huy hết tiềm năng to lớn của bản thân, thấu rõ 
thật tính của vạn pháp, bản chất của mọi thứ, nên mới đạt đến an vui 
và tự tại một cách trọn vẹn. 


Ý nghĩa nhân văn cao nhất về giá trị chân thật của con người phải 
đợi đến khi đức Phật ra đời thì nhân loại mới có cái nhìn thật sự đúng 
đắn. Với trí tuệ sáng suốt, thấu rõ mọi sự thật, đức Phật chỉ ra, tất cả 
mọi người đều có đầy đủ đức tướng và trí tuệ của Như Lai, có khả 
năng phát huy trí tuệ và đạo đức của bản thân đến THỨC CaO nhất, có thể 
phát huy tiềm năng to lớn của mình, hướng tới cuộc sống tốt đẹp nhất. 
Tức là đức Phật đã cho chúng ta một niêm tin mạnh mẽ về một tương 
lai tốt đẹp. Niềm tin này không phải mơ hồ, mà đặt trên nền tảng vững 
chắc của trí tuệ. Niềm tin và hy vọng là những thứ quan trọng cân có 
của con người khi đối diện với nghịch cảnh, để tiếp tục sống và vươn 


254 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


lên. Lời xác quyết của đức Phật như tiếp thêm niềm tin và năng lượng 
giúp chúng ta thiệt lập một cuộc sông tôt đẹp. 


Thật sự đức Phật đã thổi một luỗng sinh khí vào trong đời sống 
con người, đem ánh sáng trí tuệ vào nơi vô minh tắm tối, mở ra con 
đường tươi sáng đến cõi nhân thiên, chỉ hướng vào Niết Bàn tịch tĩnh. 
Khi Phật còn tại thế, tại Án Độ có nhiều tôn giáo, nhiều chủ thuyết 
khác nhau, nhưng chỉ có đức Phật mới lấy toàn thể nhân loại làm đối 
tượng truyền giáo. Niết Bàn, giải thoát mà đức Phật đề cập, không 
phải đợi sau khi chết mới đạt được, mà có thê chứng nghiệm và cảm 
nhận ngay trong giây phút hiện tại. Lời dạy của đức Phật, nếu được 
thực hành đúng đắn, sẽ giúp cho con người cắt đức những sự trói 
buộc của tham lam, dục vọng, đạt được thanh thản, thoải mái và tự 
tại. Ngay đó chính là cảnh giới giải thoát chân thật. Cho nên, nếu nói 
đến giải thoát theo lời Phật dạy mà không có lợi ích gì cho cuộc sống 
nhân loại thực tế, không có giá trị gì đối với thế giới hiện thực thì sẽ 
trái ngược với chính pháp của Thế Tôn. 


Nhờ đức Phật chúng ta mới thấy rõ, giá trị lớn nhất của đời người 
là trí tuệ và phước đức, không có gì giá trị chân thật, bền vững và 
miên viễn hơn phước đức và trí tuệ. Hiểu thấu được chân lý này, chúng 
ta mới thấy hết được ý nghĩa làm người của chúng ta. Từ đó, ta mới ngộ 
ra, sự nghiệp lớn nhất, cũng là chân thật nhất của đời người cũng chính 
là sự nghiệp tô bồi, vung đắp phước đức và trí tuệ của bản thân chúng ta. 
Chúng ta hiểu được điều này một cách sâu sắc và chắc chắn, chúng ta sẽ 
xác định được mục tiêu, lý tưởng sống của cả cuộc đời chúng ta? 


Một trong những nguyên nhân gây nên bất ôn cho con người hiện 
nay là, dù không nói rõ ra, nhưng vô hình chung xem giá trị vật chất là 
thước đo của mọi giá trị, không đặt giá trị tĩnh thần tâm linh đúng với 
vị trí của nó, hệ quả của cách nhìn này là phầm chất con người ngày 
càng trược dốc nghiêm trọng. Thế giới này sẽ thật sự văn minh hơn, 
nếu xem trí tuệ và đạo đức như đức Phật đã nói, là tiêu chí xác định 
giá trị con người. Đã đến lúc, nhân loại cần xác định lại tiêu chí chân 
thật mà con người hướng đến để xây dựng một nền văn minh đúng 
nghĩa trong thời hiện đại, khi những bất ô ôn trong đời sống xã hội ngày 
càng lộ rõ. Nền văn minh mà nhân loại cần xây dựng phải lấy trí tuệ 
và đạo đức làm giá trị nền tảng, hướng đến phát triển cả đời sông tinh 
thần lẫn đời sống vật chất cho toàn nhân loại. Chỉ với năm điều (ngũ 
gIỚI), hay sau phép hoà kính (lục hòa) do đức Phật dạy cho Phật tử, 
nếu được áp dụng rộng rãi trong đời sống nhân loại trên toàn thế giới 


VIỆT NAM NƠI HỘI TỤ CÁC TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO * 255 


thì chăc chăn sẽ giải quyêt được một cách hiệu quả môt sô vân đề bât 
ôn, nan giải do chính con người gây ra hiện nay, nhât là vân đê chiên 
tranh, bạo động và tâm lý bât an. 


3. SỰ HỘI TỤ CÁC TRUYÊN THÓNG PHẬT GIÁO 


Nhìn xuyên suốt lịch sử Phật giáo Việt Nam từ những năm đầu 
công nguyên cho đến hiện nay, chúng ta thấy rõ sự tịnh hành của cả 
Thiền, Giáo, Tịnh Mật; dung hoà cả Nam truyền, Bắc truyền. Nhất 
là không có sự kỳ thị Tiểu thừa và Đại thừa. Trên dòng Mê-kông, 
ảnh hưởng Phật giáo Tạng truyền kéo dài từ đầu nguồn Thanh Hải 
xuyên qua Tây Tạng vươn tới phía bắc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 
Truyền thống Phật giáo Tạng truyền, còn được gọi là Lạt Ma giáo là 
tín ngưỡng Phật giáo gắn liền với một dân tộc rất nổi tiếng trên thế 
giới: dân tộc Tạng. Nơi cư trú chủ yếu của họ gồm: khu tự trị Tây 
Tạng, tỉnh Thanh Hải, một phần các tỉnh Tứ Xuyên, Cam Túc, Vân 
Nam v.v... nhiều nhất là ở độ cao khoảng từ trên 3.000 - 6.000m so 
với mực nước biến, quanh năm giá lạnh. Nơi cư trú của họ phân tán 
trên một diện tích đất đai rộng lớn với nhiều triệu cây số vuông gồm 
nhiều nhánh tộc nhưng có chung một nền văn hóa Phật giáo, một tính 
cách rất mạnh mẽ và lối sống rất phóng khoáng. Lạt Ma giáo là sự 
kết hợp giữa đạo Phật du nhập từ bên ngoài với tín ngưỡng bản địa cỗ 
truyền gọi là đạo Bon của người Tạng. Thế giới tâm linh của người 
Tạng vừa vô cùng huyền bí mơ hồ lại vừa xác thực, thiêng liêng. Chùa 
chiền, đền đài Phật giáo Tạng truyền là một thế giới bồng bênh trong 
mây tuyết, âm thanh nghi lễ tôn giáo là tiếng vọng mênh mông của 
quá khứ, niềm tin là sức mạnh bất khả xâm phạm thông trị khắp tháo 
nguyên rừng núi của xứ sở này. Nói đến truyền thống Tạng truyền 
Phật giáo, thì chúng ta nghĩ ngay đến truyền thống Mật tông. 


Mật tông có vị trí khá quan trọng trong Phật giáo Việt Nam. Trong 
các thời công phu tu tập của người xuất gia, đều có các thần chú. 
Phần lớn các chùa ở Việt Nam đều tụng thần chú Lăng Nghiêm và 
thập chú trong thời công phu khuya lúc ba giờ rưỡi sáng, các khoá 
lễ quan trọng đều tụng thần chú Đại bi trước. Các vị cao tăng thánh 
đức của Việt Nam có sức ảnh hưởng lớn đến đời sông xã hội đều thể 
hiện sự linh thiêng bởi thần chú. Các tín đồ Phật giáo đều học thuộc 
chú Đại bi. Nói như vậy, để thấy được sức ảnh hưởng của Mật tông 
trong đời sống Phật giáo tại Việt Nam. Mật tông (Wrzayjana) còn gọi 
là Tantra, Kim cương thừa. Mật tông xuất hiện vào khoảng thế kỉ thứ 
VI, hay chắc chắn hơn là thế kỉ thứ VII. Phái này chia sẻ chung nhiều 


256 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


tư tưởng với Đại thừa nhưng có nhắn mạnh trong việc thực hành. 
Sự truyền giảng được tập trung vào nhiều phương pháp tu học thực 
nghiệm mãnh liệt để đầy nhanh việc thăng tiến và có thể ngay trong 
cuộc sống hiện tại sẽ đạt đuợc giác ngộ các thực nghiệm này thường 
được gọi là phương tiện. Trong Mật tông, việc tu tập không thể tự tiễn 
hành theo kinh điển mà phải có một đạo sư đã giác ngộ chỉ dẫn tu tập. 
Mật tông có rất nhiều phương pháp tu tập. Như Mandala là hệ thông 
đại vũ trụ và hệ thống tiểu vũ trụ. Mật tông cho rằng có sự tương ưng 
giữa bản thể người và vũ trụ. Về hình thức thì mandala là các đồ hình 
nghệ thuật bao gồm các hoa văn tròn hay vuông đồng tâm đuợc làm 
hoàn toàn bằng tay với cát màu do nhiều người họp lại và tiến hành 
trong vài ngày. Về ý nghĩa thì các vòng hoa văn là các hành trình tỉnh 
thần và sự quan sát hoàn tất các hành trình làm thức tỉnh các năng 
lực tỉnh thần đang bị chôn sâu trong tàng thức của hành giả. Mandala 
được xem là nghệ thuật độc đáo của Phật giáo. Mantra là các thần 
chú. Nội dung trong các chú được viết nguyên gốc tiếng Phạn được 
tin là có chứa đầy đặc các ý nghĩa thâm sâu và năng lực huyền diệu. 
Mantra sẽ có hiệu quả linh nghiệm nếu như người tu thực hiện theo 
đúng các qui luật của nó. Mudra là các thủ ấn. Thủ ấn được coi là một 
biểu tượng cho Phật hay bồ tát. Số lượng thủ ấn là không đếm được vì 
nó ứng với số lượng Phật hay Bồ tát. Thủ ấn không chỉ là biểu tượng 
mà còn có khả năng phát huy năng lực tinh thần. Tuy nhiên, muốn tiến 
hành một thủ ấn thì phải đồng bộ quá trình này với tâm. Các pháp môn 
hành trì khác ít được biết đến như Chân ngôn, Thần thể, Đại thủ ấn, 
Ngũ Trí Như Lai, Kim cương chử và Kiên trùy. Khối lượng kinh điển 
Mật tông rất phong phú, cần kê đến Kinh Đại Nhật, Kim Cang Đảnh, 
Tô tắt địa, Du kỷ, Yếu lược niêm tụng... Mật tông được chia làm hai 
nhánh Tả phái và Hữu phái. Nếu như Đại thừa có nhiều tính chất thiên 
về triết lý, tư duy thì Mật tông đi xa hơn về mặt thực nghiệm và cũng 
thể hiện sự thích ứng linh hoạt của Phật giáo. Trong mấy năm gần đây, 
Mật tông Tây Tạng ngày càng được giao lưu, truyền bá tại Việt Nam. 


Phật giáo Bắc truyền (Mahayana) còn gọi là Phật giáo Đại thừa 
hay Phật giáo Bắc tông. Từ thế kỉ thứ I TCN các tư tưởng Đại thừa đã 
bắt đầu xuất hiện và thuật ngữ Mahayana chỉ thực sự có khi nó được 
đề cập trong bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nói chung, ý tưởng Ma- 
hayana là có xu hướng rộng rãi và tự đo hơn là các phép tắc ràng buộc 
của Theravada. Đến thế kỉ thứ III khái niệm Mahayana mới được xác 
định rõ ràng qua các tác phâm của ngài Long Thọ (Wagar7una) trong 
Trung Quán Luận, chứng minh tính không của các pháp. Triết lý tính 


VIỆT NAM NƠI HỘI TỤ CÁC TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO * 257 


không này đã được Long Thọ khai triển dựa trên triết thuyết “Vô ngã” 
và “Duyên sinh” đã có trong các kinh điển Pali. Đại thừa nhắn mạnh 
các pháp tu vị tha và giác ngộ để trở thành Phật, Bồ tát mà cứu độ cho 
chúng sinh thành Phật. Từ bị và Trí tuệ là đặc chất của Phật giáo Bắc 
tông. Bồ tát đạo (Bodhisatva path): Bao gồm việc thực hiện rốt ráo 
các hạnh bồ thí, trì ĐIỚI, nhẫn nhục, tinh tắn, thiền định và trí tuệ. Các 
bộ kinh trọng yếu của Phật giáo đại thừa gồm: Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa (Saddharma Pundarika Sutra), Kinh Kim Cang (WqJjara Sufra), 
Kinh Bát Nhã (Prajnà), Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahàparinirvàna- 
sutra), Kinh Lăng Nghiêm (Suramgama-sutra), Kinh Viên Giác, Bát 
Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Mahàprajnàpàramità-hridaya-sùfra), 
Kinh Duy Ma Cật (Vimalakirti Sutra), Kinh 4 Di Đà (Amitabha Su- 
tra), v.v... Khác với sự cứng nhắc của tư tưởng Theravada, tư tưởng 
Đại thừa là một thê hiện của đặc tính mềm dẻo sáng tạo trong đạo Phật 
của các vị đạo sư để giúp cho tư tưởng Phật giáo được phô biến một 
cách thích hợp hơn với thời đại. Chính vì các ưu điểm của mình mà 
Phật giáo Bắc tông ngày càng phát triển. tồn tại và có số người tu học 
nhiều nhất. Tăng ni, chùa chiền Bắc tông chiếm ưu thế ở Việt Nam, 
chủ yếu là Thiền tông và Tịnh Độ tông. 


Phật giáo Nam truyền (7*eravađa) còn gọi là Phật giáo Nguyên 
thuỷ, hay Phật giáo Nam tông, mà các nhà Đại thừa trước đây thường 
gọi là Phật giáo Tiểu thừa. Tông phái này hình thành ngay trong thế 
kỷ đầu tiên sau khi đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn. Chữ Theravada 
có nghĩa là “Bộ phái kết tập kinh điển bởi các bậc Trưởng lão”. Nhiều 
nhà nghiên cứu còn gọi nhóm này là Trưởng Lão bộ, hay còn gọi là 
phái Nam tông, phái Nguyên thủy, nghĩa là có chủ trương thống nhất 
là hoàn toàn tôn trọng và bảo toàn tất cả những lời dạy uyên nguyên 
của Đức Phật Thích Ca, không thêm và cũng không bớt những gì mà 
Đức Phật đã thuyết giảng trong Tam tạng kinh điển bằng ngôn ngữ 
Pàli. Trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba hội đồng tham gia kết tập 
Tam tạng đã công nhận Bộ phái với tên gọi là Trưởng lão bộ. Sau 
đó, người con trai của vua Asoka (A Dục vương) là Mahinda đã xuất 
ø1a cùng với một người em gái, sau đó cả hai đã vâng lời ý nguyện 
của vua cha, đã cùng với một phái bộ hùng hậu đem tất cả Tam tạng 
kinh điển đến truyền bá ở vương quốc Tích Lan. Vào thời kỳ đó, Phật 
giáo Theravada đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Đức vua và 
dân chúng xứ quốc đảo nên đã có thời kỳ hưng thịnh rực rỡ như chưa 
từng thấy. Tam tạng kinh điển bằng tiếng Tích Lan sau đó đã được 
chuyền dịch lại sang tiếng Pàli và các tạng kinh này đã được Phật 


258 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


giáo Nguyên thủy (7heravada) duy trì và sử dụng cho đến tận ngày 
nay. (Tiếng Pali còn gọi là tiếng Nam Phạn đề phân biệt với tiếng San- 
skrit (Bắc Phạn) là ngôn ngữ mà Đức Phật Thích Ca dùng để thuyết 
pháp giảng đạo). Các bộ kinh chính của Theravada là 7Trường Bộ Kinh 
(Digha Nikaya), Trung Bộ Kinh (Majjiima Nikàya), Tương Ung Bộ 
Kinh (Samyutta Nikàya), Tăng Chỉ Bộ Kinh (Anguttara Nikàya), Tiểu 
Bộ Kinh (Khudakha Nihàya). Ở Việt Nam, Phật giáo Nam tông chia 
làm hai: Nam tông Khmer và Nam tông Kinh chủ yếu phát triển từ 
miền Nam Trung Bộ trở vào đến miền Tây Nam bộ. 
4. LỜI KẾT 

Việt Nam là một đất nước có nền văn hoá lâu đời, là một quốc gia 
có đến 54 dân tộc (tộc người) sinh sống. Một trong những đặc trưng 
của nên văn hoá Việt Nam là tính chất hoà hiếu, dung hòa. Từ khi 
Phật giáo từ ấn Độ truyền vào Việt Nam đầu công nguyên, đã mang 
theo trong mình tính chất hoà hợp của văn hóa Ấn Độ và tinh thần từ 
bi hỷ xả của nhà Phật. Tỉnh thần này hoàn toàn phù hợp với đặc chất 
truyền thống của dân tộc Việt Nam ta. Cho nên, trong lịch sử, chúng 
ta đã chứng kiến sự hoà hợp của cả ba hệ tư tưởng lớn của phương 
Đông Phật — Lão Trang — Nho trên đất nước chúng ta. Và chính sự 
hoà hợp này, góp phần rất lớn trong các công cuộc xây dựng và bảo 
vệ tô quốc từ thời khai thiên lập quôc đến nay, tiêu biểu nhất là thời 
đại Lý Trần. Hiển nhiên trên cơ sở này là các truyền thống Phật giáo 
khác nhau trên dòng Mê-kông có điều kiện hội tụ tại Việt Nam. Và 
thực tế chúng ta đã chứng kiến các truyền thống tư tưởng khác nhau 
của Phật giáo đang có mặt tịnh hành một cách hoà hợp trên đất nước 
Việt Nam chúng ta. 


Đầu xuân Ất Mùi 2015 


259 


HÌNH TƯỢNG H0A SEN 
TRONG “VĂN MINH MIỆT VƯỜN VÀ VĂN MINH 
SÔNG NƯỚC” NAM BỘ VIỆT NAM 


PGS.TS Phạm Đức Mạnh? 
ThS Phạm Thị Ngọc Thảo” 


“Trong đâm gì đẹp bằng sen 
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng 
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh 
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. 
(Ca Dao) 


Sen (danh pháp khoa học “Nelưnbo nucfera; Nelumbium spe- 
ciosum) còn gọi trong các thư tịch Phật giáo và văn học Việt là “Hà 
Hoa” (Ä†3È), “Liên Hoa” (#76), “Hạm Đạm” (Eä 4i), “Phù Cừ” (% 
Ÿ#Š), “Thủy Chỉ” (`*#). Loài hoa này ngay từ Cổ đại - bên loài hoa 
súng cùng họ gọi là “hoa sen xanh linh thiêng sông Nin” (Nymphaea 
caerulea) được cư dân A1 Cập sùng kính sử dụng trong các nghi thức 
tế lễ và khắc họa hình ảnh trên các kiến trúc linh thiêng. Đây cũng là 
loài hoa phổ biến các vùng khác như Assyria, Ba Tư, Ấn Độ, Trung 
Quốc và có thể là loài bản địa ở khu vực Đông Dương!. 


Sen từ lâu đã là Quốc hoa Ấn Độ - nơi những thư tịch lớn xem 
như biêu tượng thăng hoa tinh thân và trong nhiêu hình vẽ vê Madala, 
sen giông như là biêu tượng sự hài hòa vũ trụ với tám cánh sen trong 


(*), (**). Khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc 
gia TPHCM. 
1. www.uphem.edu.vn/caythuoc/Index.php?q=node/1 S1 


260 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


truyền thuyết giống như tám hướng của không gian. Trong các tranh 
tượng thờ Hindu giáo, hoa sen tượng trưng cho sắc đẹp và tính thánh, 
với thánh thần có con mắt sen, bàn chân sen, là biểu tượng gắn liền 

ới “Tam vi nhất thể” kiểu như Vishnu ngồi trên hoa sen, Brahma 
trên bông sen mọc từ rốn của Vishnu v.v... Hoa sen hay “bình phong 
đăng” còn là biểu tượng của nữ thần Sri hay LaksmI — nữ thần của sắc 
đẹp, của sự sung túc, thịnh vượng và của sự sáng tạo sự sống, sinh 
sôi nảy nở, may mắn và phôn vinh. Trong Phật giáo, hoa sen là biểu 
tượng cho Ngôi Phật, biểu trưng của Avalokitesvara, Hoa sen được 
Thích Ca Mâu Ni ngự là Bản thê của Đức Phật, là tượng trưng cho 
Bản tính Thật của con người thực hiện bằng “Đại giác” (Boảhi) thanh 
tịnh, tinh khiết, cát tường mà bùn thế gian của luân hồi (Sømsára) 
cũng như sự ngu đốt (4w/4y4) không vấy bần được [16-17-18]. Trong 
tranh tượng thờ, hoa sen hiện ra như hình ảnh thế giới mà trục là cọng 
hoa, là một trong các biểu hiện ngôi Phật, cũng là Avalokiteshvara, 
với Phái Tịnh độ còn tượng trưng cho học thuyết của Phật. 


Ở đồng bằng châu thổ Nam Bộ (Việt Nam), loài hoa này chính là 
một biểu tượng nghệ thuật tín ngưỡng cổ kính và phổ cập bậc nhất 
trong đời sống tâm linh bản địa, được nhà khảo cô học ghi nhận trong 
nhiều phế tích đài điện cuối nguồn sông Mê-kông. Những tư liệu hiện 
trường di sản kiến trúc cổ đại Nam Bộ liên quan đến hình tượng hoa 
sen đặc sắc nhất gắn liền với nghệ thuật tạc tượng bằng gỗ, điêu khắc 
đá và chế luyện đồng thau, cùng nghệ thuật kim hoàn theo diễn trình 
truyền bá và dần phô biến của cả Hindu giáo lẫn Phật giáo ngay từ 
những thế kỷ đầu Công nguyên. 


1. HOA SEN TRONG NGHỆ THUẬT TẠC TƯỢNG 


Trong nhóm điêu khắc Phật giáo được tìm thấy ở Nam bộ, phổ 
biến nhất là tượng tròn thê hiện hình Đức Phật chủ yếu trên nguyên 
liệu gỗ (đồ đá và đồng thau ít thấy) mà thoạt kỳ thủy sẽ được cư dân 
bản xứ đặt thờ trong đền hay chùa bằng gỗ trên địa bàn này [21]. Hiển 
thị rõ nhất hình tượng hoa sen liên hệ với nhóm tượng Đức Phật này 
chính là các bệ hình tròn hoặc gần tròn, điêu khắc theo phong cách 
hiện thực độc đáo với 2 tầng chồng nhau, giữa thắt eo, bên trên tạo 
hình đài sen hé nở, phía đưới là đài sen nở xòe úp xuống tạo sự vững 
chãi cho nguyên hình Đức Phật đứng trên nó. 

Trong nhóm tượng điêu khắc gỗ, tiêu bản lớn nhất (cao 2,91m) 
của sưu tập tượng Phật trong tư thế: “Đứng lệch hông mạnh về bên 
phải” (Tribhanga) phát hiện ở Tháp Mười (Đồng Tháp), với hình Phật 


HÌNH TƯỢNG HOA SEN TRONG VĂN MINH MIỆT VƯỜN °® 261 


có khuôn mặt thon dài bị mòn nhiều, còn rõ những búp tóc xoăn Ốc 
với Usnisa nồi rõ (tượng gỗ này được giám định niên đại C14 cho kết 
quả khoảng giữa thế kỷ 4 AD: 1620 + 150 BP = 330AD) [13-1962] 
(HI1a). Pho tượng phát hiện ở Đá Nồi trên cánh đồng Óc Eo, lưu giũ 
tại Viện Bảo tàng Sài Gòn (ký hiệu: MBB, N.4721), làm từ gỗ Cal- 
lophylum innophyllum Linné còn dấu vết sơn đen, cao 143cm. Tượng 
Phật :. đứng, thiếu đầu, 2 cánh tay và 2 bàn chân. Ngẫu tượng có hông 
nở, ống chân phải duỗi, chân trái gập với đường nồi sắc nét ở đầu gối. 
Giải Samghãti quàng ở cánh tay và mé trái làm vai để trần, rồi buông 
xuống dưới đùi có đường cong kẻ rõ gấu vải. Y phục này bó lẫn 2 ống 
chân theo truyền thống Gupta — hậu Gupta. Cạp trên của Anbaravã- 
saka được thấy đưới cà sa bởi 1 tuyến lõm bắt từ hông bên này sang 
hông bên kia. Thân hình mảnh, ống chân thon, vai xuôi, bộ ngực lộ 
rõ bên trái tạo dáng thanh nhã dù tượng bị hư hại nhiều. Hai bản chân 
chạm rời nhau giữa 2 mắt cá — dấu hiệu chung của các pho tượng gỗ 
cô ở đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Cánh tay trước gập, bàn tay 
bên phải đương bắt abhaya mudrã. Miếng bệ hư hại còn mờ đường 
soi rẽ 2 hàng hoa sen đấu lưng. Một mặt phẳng kèm mộng chữ nhật 
hiện trên vai trái chứng tỏ pho tượng được ghép ít nhất từ 2 phần, 
cũng phù hợp với thứ cây Callophylle không có thân thăng và đường 
kính lớn. Theo L.Malleret [13-1959], pho tượng có thể liên hệ với sưu 
tập tượng gỖ ở vùng Đồng Tháp Mười cùng thuộc địa phận nước Phù 
Nam, có thể là một trong những văn vật hiểm có trong nghệ thuật tạc 
tượng Phù Nam có niên đại cô nhất khi Đạo Phật được bắt rễ vùng này 
vào cuối thế kỷ 5 AD. Về phong cách, tư thế “Tribhanga” theo thuật 
ngữ tiếu tượng thể hiện trên các tượng nữ thần ở tháp Phật Sanchi, 
tượng Bồ tát canh cửa thánh đường Phật giáo hang động miền tây Ấn 
Độ nhưng nhân vật thể hiện quá đẫy đà, nở nang theo quan niệm tôn 
sùng tính phôn thực của thần nữ hoặc sự tráng kiện thần nam trong 
nghệ thuật Gupta, còn lối thể hiện cơ thể thon mảnh, chân dài, dáng 
đứng mềm mại gợi cảm của Phật đứng Nam bộ “đã có nguồn cảm 
hứng và chịu ảnh hưởng nghệ thuật từ phong cách Amaravati”[ 10]. 


Trong sưu tập 10 tượng Phật trong “tư thế đứng lệch hông nhẹ” 
(Abhanga), tượng lớn nhất ở Giồng Xoài (An Giang) cao tới 2,3m tính 
cả để bị mục (H1?), nhưng các tượng ở Gò Tháp (Đồng Tháp) và Bình 
Hòa (Long An) còn rõ bệ đề hình tòa sen thắt eo với các lớp cánh sen 
hướng lên ở tầng trên và xòe ngang úp xuống ở tầng dưới (pho tượng 
gỗ này được giám định niên đại C14 cho kết quả khoảng cuối thế kỷ 
VIAD: 1360 + 150 BP = 590AD) [13-1962] (H1e). Nhóm tượng này 


262 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


có nhiều đặc điểm bắt nguồn từ phong cách nghệ thuật Gupta, đặc biệt 
từ trường phái Sarnath, ghi nhận nghệ thuật tượng tròn đạt đỉnh cao 
với phong cách hiện thực kết hợp với tính chất thần thánh hóa thuộc 
giai đoạn phát triển của văn hóa Óc Eo (niên biểu thế kỷ V-VI AD) ở 
đồng bằng sông Cửu Long [10:47]. 


: | 
| 1 PHONG MỸ ì \ 
. n 
ˆ 3 agseia 'GiÖNG X6@AI (AN GIANG). 


Bị]. TƯỢNG PHẬT BẰNG GỠ: ›. Thaụ Mười; k. Pha xbe AÁY: c 4, Sø Thu Đáng Thay): e, Biml Ha (ung 4s): [ Giê»g Xasi (A* Giang} 


Trong sưu tập tượng Phật có tư thế “đứng thăng” (Samabhanga). pho 
tượng ở làng Phong Mỹ (Đồng Tháp) có bệ hình tròn, tạo tác đài sen 
nguyên hình tầng trên có lớp cánh sen tròn mập chỏm nhọn nhô đều ra, 
tầng đưới đài sen úp cánh xuống, phần nhụy sen chính giữa làm bệ đỡ 
Đức Phật đứng thắng hơi ưỡn ra sau, khoác cà sa kín hai vai và phủ xuống 
cối chân, hai tay đưa ngang trong tư thế thuyết pháp, được coi có ảnh 
hưởng lục địa từ nghệ thuật Dvaravati (HIb) [13-1963:162]. 


BẦU CÔNG(L0N€ A0 


H2a-e. TƯƠNG PHẬT BÁNG ĐA: 4. Ốc Ea; b.Bau Công [ong Án); c«, Trị Tên (Án Giang) 


Trong nhóm tượng Phật bằng đá sa thạch xám, các bệ đải sen 
được tạc rõ nhất hình Phật trong tư thế ngồi thiền (Ðhyana-mudra) 
phát hiện ở Óc Eo (cao 13cm) và Bàu Công (Long An) tạc Phật trong 
tư thế ngồi xếp bằng, tay đặt trước bụng, chân phải đặt trên chân trái, 
bàn chân duỗi thắng. Bệ tượng Óc Eo hình oval chỉ cao 3cm, vòng bệ 


HÌNH TƯỢNG HOA SEN TRONG VĂN MINH MIỆT VƯỜN ® 263 


21cm, với 2 tầng đài sen thê hiện rõ lớp cánh mập, chỏm nhọn, nhưng 
eo thắt giữa nhẹ cùng quy cách tượng bằng gỗ (H2a-b). Ngoài ra còn 
có nhóm tượng và đầu tượng Phật, bệ đỡ và phù điêu Phật lưu giữ tại 
Chùa Vat Svay Tong (Tri Tôn). Pho tượng Phật ngồi làm từ đá cát có 
kích thước khá nhỏ (cao 5,56cm), đẹt gần hình tam giác thể hiện hình 
tượng Đức Phật đang toạ ấn tựa lưng vào toà sen 3 tầng ở phía sau, 
được thể hiện thành hình giống như ngọn lửa, riêng bệ đế quy mô 3 x 
1,5 x 0,3cm. Bệ đỡ cũng là sa thạch (12 x 6 x 8cm) có mặt cắt ngang 
hình elip hay bầu dục nhỏ dần từ dưới lên trên, thể hiện thành 3 phần 
tương đối rõ, là loại bệ tượng rời thường thấy đề thỉnh đặt các tượng 
Phật tọa ấn bên trên, trang trí ở nhiều bệ tượng rời kiều này cũng khá 
giống nhau chạm khắc tỉ mi uốn lượn (H2c-e) [17]. Những pho tượng 
Phật thiền kiều này chung nhóm tượng thể hiện ““sự chất lọc tinh hoa 
của nhiều trường phái nghệ thuật khác nhau ở Ấn Độ, mà đóng góp 
nổi bật nhất là nghệ thuật Gupta”, với khung niên đại mà P.Dupont 
(1955:191-196) đề xuất thế kỷ VI-VIIAD [10-53]. 


b ỐC EO(MBB A4609) 


`'*°- GƠCÂYTHI 


H3a-b. TƯUỢNG PHẠT BÀNG ĐONG: 
a.Gaœ Cây Thị; h. OQc Eo (Am Giang) 


Tượng Phật đúc bằng đồng thau trong văn hóa Óc Eo rất hiếm. 
Một trong hai tiêu bản đẹp nhất phát hiện ở sườn phía tây phế tích 
kiến trúc đài điện Gò Cây Thị hiện đang trưng bày tại Bảo tảng An 
Giang (H3a). Tượng đúc bằng đồng, với lớp patine phủ ngoài mầu 
xám đen, cao 3lcm và nặng 3,8kg, phía sau có 2 móc: l móc ở giữa 
sống lưng, l móc ở sau khuỷu chân. Lưng tượng có 5 dấu ấn hình 
chữ nhật. Tượng Phật được tạo hình trong tư thế đứng trên tòa sen, 
đỉnh đầu có chóp tròn nhô lên, tóc xoăn mịn từng cụm nhỏ, nét mặt 
hiền hòa, mắt lim dim và hơi xếch; mũi thăng, miệng cười trầm tĩnh. 


264 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Phật đưa 2 tay lên ngang tầm ngực, lòng bàn tay phải hướng ra phía 
trước với các ngón tay khép lại, tay trái ngửa ra và chếch xuống dưới; 
2 chân trần hơi thô có đủ các ngón. Phật khoác áo cà sa phủ dài đến 
chân gồm 2 lớp. Áo phủ kín đôi Vai, để hở cô và một phần trước ngực 
rồi rủ xuống thành những nếp gấp rộng. Lớp áo trong để lộ 4 nếp gấp 
ở ngực. Lớp ngoài, từ bụng đến ĐÔI có 8 nêp gâp. Áo phủ rộng lên 
vai cánh trước, với 1 dải á áo vắt qua rủ xuống phía ngoài cánh tay trái. 
Lai áo phủ xuống chân, gấp thành nếp cách điệu hóa. Xét về phong 
cách nghệ thuật và so sánh với các tượng cổ cùng loại trong bối cảnh 
lịch sử du nhập của Phật giáo vào vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu 
Long, nhà khảo cô học Võ Sĩ Khải đã định niên đại sớm nhất của pho 
tượng này vào nửa đầu thế kỷ V AD [21]. 


Ngoài pho tượng đứng trên tòa sen cách điệu trên, học giả Pháp 
L.Malleret còn ghi nhận một cô vật ký hiệu: MBB, N.4713, cao 
4,3cm, dầy 0,3cm, tạc hình Phật với 2 chân xếp bằng tròn, 2 tay vòng 
trong lòng như đang cầu niệm, vai phải để hở và không có vòng hào 
quang, có thê Phật ngồi trên tòa sen rất lớn (2) [505b]; cùng tắm khắc 
cao 5,5cm, dầy 0,3em (MBB, N.4699) tạc hình Phật ở tư thế ngồi 
trên tòa sen, dưới lót lá, 2 chân khoanh bằng tròn (paryankasuna), 2 
tay vòng trong lòng như đang cầu niệm, vai phải để hở, đầu tựa vào 
vòng hào quang (H3Đ) [13-1959]. Đây là tấm bài thờ Phật, tương tự 
như các tắm thờ bằng kim khí và đất nung lưu giữ trong Viện Bảo 
tàng Sài Gòn (nay là BTLSVN-Tp.HCM); hoặc các tắm bài thờ gọi 
là “prapim” đúc bằng khuôn vào thời kỳ phát triển Phật giáo ở Thái 
Lan [3-1925]. 


Về cơ bản, các pho tượng Phật bằng gỗ, bằng đá hoặc đồng thau 
thê hiện Đức Phật đứng hoặc ngồi trên đải sen ghi nhận trong địa tầng 
phê tích kiến trúc đải điện thuộc truyền thống văn hóa Óc Eo_ở đồng 
bằng sông Cửu Long có ý nghĩa lớn trong việc nhận thức trình độ phát 
triển của nghề chạm khắc gỗ - điêu khắc đá và chế luyện đồng thau 
của nghệ sỹ bản địa đương thời. Chúng minh định vị trí xã hội của 
Đạo Phật trong đời sống văn hóa tinh thần của cư dân bản địa đương 
thời và về sự giao lưu văn hóa — chuyên giao kỹ thuật, lan truyền cảm 
hứng nghệ thuật và tín ngưỡng từ đa hướng tràn tới cuối nguồn Mê- 
kông từ Cô đại. Mặt khác, chúng góp phần tạo nên một phong cách 
sáng tạo nghệ thuật độc đáo của riêng miền đất này và, chỉ nói riêng về 
điêu khắc tượng gỗ, cũng xứng đáng mệnh danh ít nhất một phong cách 
“độc nhất vô nhị” ở Việt Nam và khu vực chịu ảnh hưởng văn minh và tín 
ngưỡng từ Tây Phương Thiên trúc — “Phong cách Tháp Mười”. 


HÌNH TƯỢNG HOA SEN TRONG VĂN MINH MIỆT VƯỜN *® 265 


Những hình đài sen tạc khắc trên bệ đỡ Phật đứng hay ngồi thiền 
gián tiếp xác thực “loài hoa Thánh” với ý nghĩa biểu tượng được hiểu 
như linh thiêng, thuần khiết, thánh thiện, kế cả chỉ định về “nơi Phật 
Tổ nghỉ ngơi” hoặc “sự duy trì và phát triển Phật pháp, trí tuệ dẫn tới 
niết bàn” [10-235-236]. 


2. HOA SEN TRONG NGHỆ THUẬT KIM HOÀN 


Thế nhưng hình tượng hoa sen mà trầm tích “Văn minh thực vật 
— văn minh miệt vườn — văn minh sông nước” Nam bộ từ cỗ đại trả 
về cho chúng ta hôm nay không chỉ đơn điệu như đài sen tượng Phật 
bằng gỗ hay đồng đá, mà chính là ở các nhóm di vật nhỏ với đủ dạng 
hình “Hoa Thánh”, đặc biệt là sưu tập di vật vàng lá phong phú về số 
lượng và đa dạng về hình loại hiện biết là lớn nhất đất nước vả cả khu 
vực Đông Nam Á thời cổ đại. 


Theo những công bố gần đây nhất [7-2002; 10; 11; 15; 19], hiện 
vật vàng thuộc truyền thống Óc Eo — hậu Óc Eo được tìm thấy ngay 
trong các phê tích kiến trúc thời Cổ sử ở Nam bộ và nam Tây Nguyên 
(Việt Nam) có tới 1279 tiêu bản, trong đó: nhóm tượng thờ và đồ trang 
sức tìm thấy 113 tiêu bản (8,8%); còn lại là vàng lá (1166 tiêu bản = 
91,2% tổng số hiện vật vàng). 


Riêng nhóm “vàng lá”, ngoại trừ 347 lá vàng trơn và vàng vụn 
(29,8%), 819 tiêu bản có trang trí (70,2% tổng số lá vàng) với nhiều 
đề tài khác nhau. Đa phần là hình tượng các vị thần Bà-la-môn giáo, ví 
như: Các vị thần trong “Tam vị nhất thể” của Hindouism như Brahma 
(3); Siva (5); Vishnu và bàn chân của ngài (9); Visnu và các bà vợ của 
ngài (5); Visnu-Vahara (11), Garuda (12), cùng các Nữ thần Laksmi 
(3) và Uma (Parvati, Kali) (2); các thần Indra (2) và Surya cưỡi trên 
lưng ngựa (4); Rahma cưỡi trên khi Hanuman (1); thần Skanda (1) và 
các thần “Hộ pháp” (Dvarapala) @) các vị tu sĩ hay tăng lữ (13); các 
“Người đứng” (9) hay “Người ngồi” (5); các nữ thần và Mẫu thần — “Bà 
Mẹ xứ sở” (9), nam thần (7) và nhân sư (1). Hình tượng Phật không 
nhiều, ngoại trừ các hình người hay nhân thần ngồi trên đài sen, mới có 
1 hình tượng Phật ở Cát Tiên (1) có khả năng rõ nhất thê hiện Phật Pra- 
jnaparamita ngự đài sen với 3 đầu rất độc đáo. Ngoài ra, liên quan đến 
Hindouism và Đạo Phật còn rất nhiều hình ảnh các Thần thú và động vật 
(167 tiêu bản = 20,4%), thảo mộc (102 tiêu bản = 12,5%) và vật thể, các 
hình hình học và văn tự cô (445 tiêu bản = 54,4%) [19]. 


Trong nhóm lá vàng chạm hình thảo mộc, ngoài nhiêu loài hoa và 
cây trái Nam Bộ (bông trang vàng, ác-tI-sô, câm chướng, thược dược, 


266 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


hoa chanh, hoa mai, cây dừa, dừa nước hay cau, trái mãng cầu xiêm 
hay hồng xiêm — sapôchiê, các chùm bòn bon hay dâu da, lá kè — kim 
ngân (Palmette), hoa có cuống và có 5-12 cánh, hoa nhụy vàng.v.V...), 
hình ảnh hoa sen — hoa súng chiếm vị trí chủ đạo (78,4%) trong các di 
tích đài điện ở Đá Nỗi (38 tiêu bản), Nền Chùa (3), Gò Tháp (22), Gò 
Xoài (3), Gò Thành (2), Kè Một (4), Giồng Xoài (2), đa phần được 
nghệ sỹ Óc Eo thẻ hiện đi ki pibuibneieticuictoni sài tiipthià4zitdetieoiiuiiitogiticS vật thể và hình nhân — thú khác. 


dL£ Thân thu Viena-Vaara (85ĐIN-B4-16.46 65) §i. Thán Chim Qayuln G601 NM4-638686) 
Háa-¡.HOA SEN HEN CÁC VI THÂN HINDD GIÁO: s. Văsws; bò<. 9uxya;d-Ÿ. Ví nu-Vahars; g-i. Garwds 


Đó là những vị thần Visnu đứng bên hình hoa sen, vòng tròn và 
bình nước ở Đá Nồi (8SĐNMS- 13) (H4a); Thần Surya theo quy cách 
ở tư thế đứng hoặc ngồi với một tay giơ bông sen nở lên ngang đầu 
(85ÐN-M2- 13,24) (H4b-c); thần Vishnu-Varaha (Vishnu — heo rừng), 
với nhiều vật chạm xung quanh như bánh xe, con ốc, bông sen dạng 
mũ miện (§5ÐN-M4-16, 59,65) (H4d-ƒ); Thần chim Garuda (Gand- 
harva) (S§5ÐN-M4-63,85,86) chạm thêm ở xung quanh hình bò và các 
vật thể như tháp thờ, trăng khuyết, bánh xe, bông sen (H4g-i) [4]. 


85BĐN-M2-21,23 
Hša-c.HOA SEN HÉN NGƯƠI: +. Ốc En (JTBB 3644h); be. Đa Nối (SSĐN-.M2-21,23) 


Đó còn là những hình người phụ nữ và đàn ông có hình sen ghi 
nhận được. Ở lá vàng Óc Eo có hình chữ nhật (3,9 x 2,8em, nặng 


HÌNH TƯỢNG HOA SEN TRONG VĂN MINH MIỆT VƯỜN *® 267 


0,81gr) mang ký hiệu: MBB, N.3644b (H5a), hình người phụ nữ diễn 
đạt ó ở tư thế đứng uốn hông theo kiểu Ấn Độ với I cằng chân co về sau 
căng kia như trong tư thế bắt đầu bước hoặc múa. Cánh tay trái buông 
thống theo thân không chạm người, gan bàn tay xoay vào trong cẦm 
biểu tượng nào đó, bàn tay kia đặt trên hông cùng phía, cánh tay lẫn 
với ] cành hoa phía trên bên trái. Ở góc này ngang đầu phụ nữ còn có 
1 nụ hoa lớn giống búp sen. Đầu người phụ nữ nghiêng về bên phải, 
tóc búi sau gáy giống tóc phụ nữ trên bệ Trà Kiệu hoặc trên các tác 
phẩm nghệ thuật Mathura. Ngực dường như để trần, y phục buộc giản 
dị ngang lưng, che lắp 2 cắng chân, hình thành những nếp cong ngược 
chiều ở 2 bên, với nét phác họa tinh tế giống hình tượng trên các bản 
thiếc và giống hình nữ duyên dáng trong nghệ thuật Ajanta [13-1962]. 
Ở di tích Đá Nồi, người thợ chạm hình phụ nữ ở tư thế đứng khụy 
chân giống như đang nhún nhầy, nàng có đầu tròn, khuôn mặt bầu trái 
xoan, mắt, mũi và miệng không thê hiện rõ, y phục mỏng trên thân, 

tay phải cầm bông sen đưa cao ngang đầu, tay trái buông thắng dài 
quá đầu gối, bàn tay được chạm dài như có mang găng, giống kiểu 
tay vũ nữ Apsara trong nghệ thuật điêu khắc Champa (85ĐN-M2-23). 
Trong lá vàng Đá Nồi khác (§SÐN-M2-21), hình người đàn ông được 
chạm như đang ngồi xếp bằng trên ngọn lửa hay đang ngồi trên bệ sen, 

tay cầm bông sen, y phục ngăn trên gÔI, trơn hoặc có nhiều nếp nhăn 
chéo, kiểu tóc xoăn bồng sang 2 bên, đầu mang mũ rộng, khuôn mặt hình 
trái xoan, với các nét rất mờ thể hiện mắt, mũi và cả miệng (HSb-c) [4|]. 


 ⁄wè — 
£ : xả) /£@. ^À #ấì \ 


Ngoài nhóm vật thể có hoa sen đi kèm hình ốc — trăng khuyết — 
quả cầu — đỉnh ba — thòng lọng — mũi tên — cành lá và các hình hình 
học hay minh văn khác (H6), nghệ nhân kim hoàn thời này còn đặc 
tả sen rất hiện thực và sinh động trong thế giới tự nhiên và làng quê 
Nam Bộ xưa. Ví như, những hình bò bên hoa sen với nhiều dáng vẻ 
khác nhau: Có các hình bò đang trong tư thế đứng hùng dũng, mắt mở 
to, đầu ngắng về phía trước. Có con đứng nghiêm trang, mắt mở to, 
đầu ngâng về phía trước giống như đang tập trung thần sắc để quan 


268 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


sát nghe ngóng. Có con như đang chạy và có con lại như đang trong 
tư thế húc nhau với đầu cúi gập thấp, sừng chĩa về phía trước. Có 
những con bò được miều tả ở tư thế đứng ngơ ngân, sợ hãi. Lại có con 
đang nằm nghỉ ngơi bình thản, hay đang nằm gục đầu rầu rĩ. Có con 
đang thánh thơi gặm cỏ bên cạnh cây dừa nước và có cảnh bò mẹ đang 
cho con bú, bê con núp dưới những bông sen (85-ÐN-M2-32,33,38, ; 
M4-29, 34, 61, 96) (H7a-g). Đó còn là họa cảnh diễn tả bầy hươu đi từ 
rừng ra cánh đồng sen; hoặc hình 2 con hươu đang đi trên cánh đồng 
sen, con lớn đi đằng trước có mõm đang ngậm 1 cọng cỏ, trên bụng có 
chạm hàng chấm nhỏ như thể hiện chấm sao; con nhỏ theo sau giống 
cảnh hươu con chạy theo hươu mẹ, cả 2 con đều ngắng đầu về phía 
trước, mắt mở to, sừng nhọn và như có nhiều nhánh, đuôi dài buông 
thống xuống đến chân (85-ÐN-M2-102); cảnh con ngựa mẹ đang cho 
con bú trên đầu có bông sen nở (85-ÐN-M4-48) (H7h-i) [4]. 


Riêng nhóm lá vàng đặc tả hình hoa sen và hoa súng — loài hoa 
tiêu biểu nhất và cũng là loài hoa được coi là đẹp nhất của toàn miền 
bùn sình sông biên Nam Bộ được nghệ sỹ bản địa ưu ái thể hiện bằng 
những đường nét tính tẾ, tạo dáng uốn lượn nhẹ nhàng mềm mại, ở 
nhiều trạng thái như đơm nụ, chớm nở, kết bông, nở rộ xòe rộng lộ rõ 
hình nhụy hoa nhỏ nhắn tỉnh tế. 


Đó là các “bông sen vàng” được chạm rất hiện thực mang tính tự 
nhiên như búp sen có cuống dài, bông sen mới hé nở hay đang nở rộ, 
cây sen đang mọc từ dưới bùn lên. Ngoài ra, còn một số hình chạm cắt 
bông sen khá lớn có cánh cách điệu tạo thành hình giống bánh xe hay 
mặt trời. Hình các bông hoa súng thường nhỏ, chạm chung với các 
hình bánh xe, Ốc, gậy, định bà và hình bò và luôn được chạm theo cách 
quan sát nhìn ngang đặc tả các cánh nhọn, cuống dải và cong hình lưỡi 
câu nhìn giống như vương miện. Có cả các loài sen kép, có các hình 
sen nở bung § cánh to có đầu nhọn, đài sen có chấm rất hiện thực; có 
bông có đầu cánh nhỏ hơn, gân lá tạo rõ hơn, đài sen nhỏ. Lại có bông 
sen có 6 cánh với cả đài sen có nhiều chấm nhụy như ở Giồng Xoài. Ở 


HÌNH TƯỢNG HOA SEN TRONG VĂN MINH MIỆT VƯỜN ® 269 


Nền Chùa (Kiên Giang), hoa sen có hình chạm tỉnh tế với những cánh 
nở bung to đều khoe nhụy có các chấm tròn li ti, có bông với cuống 
vươn đài, cánh e ấp nở (H8a-i). 


Ở Gò Tháp (Đồng Tháp), hoa sen xuất hiện đơn lẻ 15 lần và kết 
hợp các biểu tượng khác 14 lần, thể hiện nhiều hình thức nụ hoa, hoa 
nở tròn 6-7 cánh, đài sen có chấm nhụy. Có bông thể hiện cả cuống 
theo hướng nhìn nghiêng, sen giống hoa súng (Ii1¡) (H9). Ở Gò Thành 
(Tiền Giang), hoa sen tạo bằng phương pháp dập-cắt lá vàng tròn tạo 
hình đóa hoa lớn xinh đẹp đang nở rộ — họa tiết được xem là giống 
với sen vàng Óc Eo và cả sen vàng thuộc tháp Phật giáo Champa Đại 
Hữu và Trung Quán (Quảng Bình) (H10a-e). 

Ở Gò Xoài (Long An), 2 lá vàng cắt hình sen 12 cánh có ngụy 
chính giữa, 1 lá cắt hình hoa 8 cánh với nhụy sen nhưng cuống đài 
hình tam giác uốn cong lại như hoa sứ (H11a-b). 


'© THANH (TIẾN GIANG» ĐẠI HỮU TH_G QUAN 


Hl0a.e. SET VANG ỐC EO (AN GIANG) & GỠ THANH C(HÈN GIANG) & ĐẠI HƯU TRƯNG QIAN (QUẢNG BÌNH) 


Ở Đá Nồi (An Giang), hoa sen độc đáo và đẹp hơn, được nhận 
diện rõ 2 loại sen xanh và sen có bông hình mũ miện rất đep và độc 
đáo. Hình chạm sen xanh thường có cánh phình rộng và cuống thắng, 
còn các hình búp sen có cuống đài, bông sen đang nở nhú hay nở rộ, 
hoặc cả cây sen đang mọc từ dưới bùn lên sinh động như trong thế 
giới Nam bộ thực. Ngoài ra, còn một số hình chạm cắt bông sen khá 
lớn có cánh cách điệu tạo thành hình giống bánh xe hay mặt trời. Các 
bông sen dạng mũ miện luôn chạm ở tư thế nhìn ngang, có các cánh 
vẽ nhọn hoắt, lô xô trong tư thế nhìn nghiêng hoặc mêm. mại trong thế 
ngó thắng, uốn cong hình lưỡi câu, cánh và đài sen xếp như vương 
miện - thể loại sen hay chạm cùng các vật liên hệ với tín ngưỡng 
Hindu giáo như bò thần Nandin, bánh xe, con ốc, nhiều hình bông sen 


270 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


được miêu tả như mọc ra từ chỗ kín của bò hay từ đuôi con ốc hoặc 
từ đầu gậy của thần Vishnu. Có bông sen thề hiện I cành có nụ lớn và 1 
cành có bông hoa nở rộ, đưới gốc còn có 1 cái bình (85ÐĐNM4-63) dường 
như mang ý nghĩa “phong đăng” thể hiện tín ngưỡng phôn thực và sự 
mong cầu thịnh vượng và sung túc (ký hiệu: 85ĐNM2-61; 85SÐNM3-21; 
85ĐNM4-18, 3ó, 131, 25, 71, 100, 95, 119 — H12) [4; II]. 


Các bông hoa sen vàng cũng chiếm vị trí quan trọng ở Thánh 
địa Cát Tiên, đặc biệt bông sen 8 cánh Cát Tiên được liên tưởng đến 
truyền thuyết, với biểu trưng 8 hướng hài hòa trong vũ trụ. Các vật 
báu trên sen Cát Tiên có thể là Vũ trụ chứa đựng Dharma (Pháp), là 
ảo ảnh hình thức, hay là Maya (ảo ảnh) mà từ đó nhô lên Niết Bàn. 
Riêng các chiếc “bình có vòi”, nhất là loại bình ở Đá Nồi, với hình 
bình trên miệng có hình giống như ngọn lửa hay bông sen dạng mũ 
miện, dường như cũng hàm chứa trong nó ý nghĩa “phong đăng” như 
thế (H13) [15; 19]. 


Đương nhiên, trong thực tiễn nhiều di sản kiến trúc Óc Eo — hậu 
Óc Eo hiện biết ở Nam bộ phát hiện cả tượng thần Hindu giáo và Phật 
giáo, hình tượng hoa sen cũng như nhiều biểu tượng cũng rất khó tách 
lọc rạch ròi phế tích từng được tôn giáo nào sử dụng. Tính chất Đạo 
Phật hiển thị rõ ràng nhất ở Nam Bộ chính là kiến trúc Gò Xoài (tọa 
độ: N10°49”38” — E106°28?17”) trong quần thê Bình Tả (Đức Hòa — 
Long An). DI sản này từng được các học giả Pháp H.Parmentier và 
J.Y.Claeys đề cập vào các năm 1918 (BEFEO,I§:63) và 1931 (BE- 
FEO, 31:612) dưới tên gọi: “Chòm Mả”, được Bảo tàng Long An 


HÌNH TƯỢNG HOA SEN TRONG VĂN MINH MIỆT VƯỜN °® 271 


khai quật năm 1987 phát hiện kiến trúc gạch bình đồ vuông (đông tây 
15,2m x bắc nam 15,15m), bên trong trụ gạch hình chữ “Vạn” là hộc 
cát trắng (70 x 50cm) chứa cả sưu tập di vật vàng quý gồm: lá vàng 
hình chữ nhật dài (21 x 4cm) khắc Phạn ngữ gấp tư đặt giữa ngay dưới 
2 lá vàng cắt hình hoa sen 12 cánh (đường kính 5,4-7cm) chứa than 
tro, 4 nhẫn vàng nạm đá quý đặt trên minh văn, xung quanh bày I mè 
đay vàng nạm đá quý, 1 vòng tay vàng đập hình rắn, 1 lá vàng cắt 
hình hoa sứ 8 cánh, 1 lá vàng dập hình phụ nữ trong tư thế lệch hông 
(Tribhanga), 5 lá vàng và ít vàng vụn, riêng 8 lá vàng chạm hình voi 
chôn yêm 4 góc (HI11c-4) [2]. 


và, 


Theo GS. Hà Văn Tắn, đây thực là một kiến trúc tháp thờ (S/upa) 
Phật giáo vì minh văn được viết bằng văn tự Pallava có niên biểu 
khoảng thế kỷ VII-IX AD, gồm có 5 dòng: Dòng đầu là câu trong Phật 
giáo gọi là “Pháp thân kệ”: “ye đharmama hefuppabha và tesam he- 
tum tathàgato avacafesan ca yo nirodho evamvadi mahàsama (no) ” 
(Các pháp đều do nhân duyên sinh ra, đắng Như Lai đã thuyết về 
nguyên nhân cũng như sự tiêu diệt chúng, chính Người, đức Đại sa 
môn đã nói như vậy). Dòng 2 là câu 191 trong kinh Pháp cú (Dhan- 
mapada, XIV): “duhkham duhkhasamutpado duhkhassa ca atikkamo 
airo aftangiko Tmaggo duhkhopasamagàmiko” (Nỗi khô lại sinh ra nỗi 
khổ. Nhưng. nỗi khổ có thể vượt qua được. Bát chính đạo dẫn đến sự 
chấm dứt nỗi khổ). Ba dòng còn lại là những câu thần chú mantra. 
Theo Peter Skilling (Hội Văn bản Pali ở Oxford), có 3 dị tích Stupa 
Phật giáo phát hiện minh văn có câu kh Pháp cú nói trên: Ì mình 
văn khắc trên sa thạch vuông (niên đại thế kỷ X-VI AD) ở trung tâm 
Phật giáo từ trước Công nguyên đến cuối Thiên kỷ [ AD là Guntupal- 
le bang Andhra Pradesh (Ấn Ðộ), 1 minh văn khắc trên khối đá ở tỉnh 
Nakhon Pathom và 1 minh văn ghi trên tắm đất nung ở Uthong, tỉnh 
Suphan Buri (Thailand) và vì các minh văn đều viết bằng tiếng Pali 
rút ra từ kinh Phật giáo Theravàda, nên đã có một sự truyền bá Phật 
giáo Tiểu thừa Theravàda ở Đông Nam Á từ thế kỷ V về sau, Bộ sách 


272 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Vimuttimagsa đã được nhà sư Phù Nam Samghabhara dịch ra tiếng 
Hán năm 515 là một bộ sách của phái Abhayagrri thuộc Theravàda T 
(Peter Skilling, 1997). Riêng minh văn Gò Xoài được viết bằng ngôn 
ngữ Pali lai (hybrid Pali) tức là thứ Pali có nhiều yếu tố Sankrit và 
ảnh hưởng Sankrit ở minh văn Gò Xoài còn có những dòng thần chú 
mantra. Đây có thê là dấu vết của Phật giáo tantrism? Hay có thể nói 
đến một “Theravàda tantrique”? ở đi tích Stupa (tháp) Phật giáo Gò 
Xoài [7]. Ngoài 2 mảnh hình hoa sen 12 cánh “uốn cong thành hình 
lòng chảo chứa ít than tro và được đậy bằng những mảnh vàng vụn”, 
ở Gò Xoài còn có lá vàng khắc hình nữ thần cầm hoa sen đứng trong 
tư thế “lệch hông mạnh” (Tribhanga) gần gũi hình tượng thân nữ hầu 
cận hai bên các vị Phật và Bồ Tát trong các hang động miền Tây Ấn 
Độ như Elora, AJanta, Aurangabad [10]. 


Những hình tượng hoa sen ghi nhận trong phế tích kiến trúc đài 
điện tôn giáo thời Cô đại ở Nam Bộ đa dạng và phong phú, riêng các 
sưu tập Nền Chùa và Đá Nổi ở tứ giác Long Xuyên và Gò Thành 
(Tiền Giang) được GS Lương Ninh khảo tả tới 29 lá vàng cắt hay 
chạm khắc tinh tế thành 29 kiểu hoa sen, đặc biệt có 2 bông có đầu 
cánh nhọn uốn lượn “rất giống lá vàng” ở di tích cô Champa Đại Hữu 
(Quảng Bình) do linh mục Henri de Pirey khai quật 1922, 1925 HÌ, và 
giông cả lá vàng do người Ý Manfedi khai quật bình đồ vuông giống 
đền nhỏ gần phế tích Stupa ở Pông Tuyc hạ lưu Mê Nam (Thailand). 
Vì các bông sen vàng “giống nhau như đúc” và “kho báu” Pông Tuyc 
và Đại Hữu, các học giả đoán rằng: “việc chôn báu vật dưới nền đền 
hay dưới bàn thờ là một tục cô xưa của Ấn Độ, vẫn được áp dụng ở 
một số nước khi lập Simas (trụ giới) đền, chùa” [3-1927] nên rõ ràng 
giữa các di tích này có sự “tương tác văn hóa” (Cwltural Interaction) 
và cũng “chắc chắn là ở vương quốc Phù Nam, trên châu thổ sông 
Cửu Long, đã từng có những ngôi đền, tháp, chùa thế kỷ IV-V xây từ 
niên đại sớm...nhưng thật là khó tách những nền móng đền tháp sớm 
ra khỏi các đền tháp thời sau khi chúng được xây đè lên và thậm chí 
sử dụng cả gạch của đền tháp thời trước” [11:74]. Trong thực tiễn hiện 
trường Nam bộ như vậy, có thể tin về căn bản phân. tích của TS Lê Thị 
Liên về niên đại chung trong nhóm “tiểu tượng” Đồng bằng sông Cửu 
Long, với sự nôi trội của Phật giáo Tiểu thừa qua hình tượng Đức Phật 
ra đời từ rất sớm và phát triển liên tục trong những thế kỷ tiếp theo. 
Các vị Bồ tát của Phật giáo Đại thừa ra đời khá muộn và chỉ hạn chế 
dưới hình thức Avalokitesvara và Mattreya. Sự dung hợp giữa Phật 
giáo và Hindu giáo thể hiện trong hình thức Lokesvara nhưng không 


HÌNH TƯỢNG HOA SEN TRONG VĂN MINH MIỆT VƯỜN ° 27 3 


phô biến. Những đặc trưng này ghi nhận sự phức tạp và đan xen các 
nguồn gốc ảnh hưởng, các ý tưởng sáng tạo độc đáo trong suốt khoảng 
một thiên niên kỷ hình thành và phát triển để “tạo nên một nền nghệ 
thuật giàu có về nội dung và độc đáo về phong cách”, với “thành tựu 
nổi bật của nghệ thuật Đồng bằng sông Cửu Long là đã tạo nên một 
phong cách độc đáo cho hình tượng Đức Phật trên chất liệu gỗ, phát 
triển từ lối thê hiện hiện thực tới xu hướng lý tưởng hóa” [10-144]. 


Trong không gian thắm đẫm màu sắc tôn giáo - “Mê cung của 
các thần linh” ấy [5], vàng Óc Eo hiện hữu lấp lánh cao sang những 
biểu tượng Hindu và Phật giáo nhưng luôn đặt trong chính nền cảnh 
thiên nhiên Nam Bộ. Các chủ đề đậm sắc màu huyện bí trang nghiêm 
nhưng nét chạm vẫn chân thực, phóng khoáng và sống động của tâm 
hồn nghệ nhân Óc Eo xưa — những “bàn tay có hoa” đã sáng tạo nên 
cả sưu tập kim hoàn quý hiếm trong kho tàng văn hóa-nghệ thuật-tôn 
giáo chính “Trên mảnh đất này”. Không thể hoài nghi rằng chính tín 
ngưỡng tôn giáo từ Tây Phương Thiên Trúc lan truyền đến là nguồn 
cảm hứng đồi dào cho nghệ thuật kiến trúc đài điện và hệ nghề thủ 
công bản xứ phát triển đến đỉnh cao Cổ đại, nghệ sỹ kim hoàn Nam 
Bộ tiếp thu và dung hòa nhuần nhuyễn các niềm tin tín ngưỡng bản 
địa và quyền năng siêu nhiêu cùng khả năng che chở của Thần Phật 
ngoại nhật để tạo nên đời sống tâm linh đậm chất Nam bộ nơi ““Irung 
tâm mậu dịch biển Đông - Tây” — “Trung tâm liên Thế giới” [20]. 
Và “hiện tượng lịch sử” sống động ấy diễn ra ở chính “Mặt tiền” hay 
“Cửa ngõ” (Gaíe Way) của bán đảo Đông Dương từng được các học 
giả Pháp và Thụy Điền ghi nhận như là “Ngã tư đường của các nghệ 
thuật” (Careƒfour đes Aris)[6] hay “Ngã tư đường của các tộc người và 
các nên văn minh” (Carefour de Peuple et de Civilisation) [8]. 


H14.1.A SEN PHỦ KÍN THỊ HAI NỨ QUÝ TỘC NGUYÊN ỞNAMHỘ 


274 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Chỉ nói riêng về hình tượng Hoa Sen, loài “Hoa Thánh” cao quý 
nảy sau “Thiên kỷ Óc Eo - hậu Óc Eo” cáo chung ở đồng bằng châu 
thô Nam Bộ vẫn còn được các cộng đồng cư dân mới mên yêu và 
hiển thị phổ cập trong tất cả các đình chùa miếu võ Phật giáo đã 
hoàn toàn thế chỗ thần điện Hindu quá vãng — nơi các pho tượng 
thần Hindu giáo được biến cải thành tượng Phật Như Lai, Quan Âm, 
Bồ tát, thậm chí thành cả “Bà Chúa Xứ” trong chính điện “Thờ Mẫu 
lớn nhất Việt Nam” dưới chân Núi Sam (Châu Đốc — An Giang) [17- 
2014].v.v... Riêng trong các đồ án trang trí lăng tâm tính từ “thời 
các Chúa Nguyễn” về sau ở cả “Đàng Trong”, “Hoa sen đã xuất hiện 
mang tính khuynh loát trước các chủ đề khác” không chỉ về mật độ 
xuất hiện, số lượng thể hiện, mà còn được nghệ nhân thiết trí và mô 
tả dưới nhiều tư thế, trên nhiều vị trí, biến hóa khôn lường, hoặc độc 
lập trên trụ biểu, hoặc kết hợp trên điềm và đề bia kiểu các motype: 

“sen — rồng”, “sen — kỷ hà”, Sen — dây lá”, sen — cúc”, “liên hóa dây 
lá”, “hồi văn liên hoa”, chủ đề sông động “ gắn với chu kỳ sinh trưởng 
từ sen búp, sen hàm tiêu đến sen mãn khai, với đầy dủ các bộ phận từ 
hoa, lá, gương, nhụy” [14]. 


33 €€ 33 6€ 


Những đặc trưng này của “Mỹ thuật thời Chúa Nguyễn dẫn liệu từ 
đi sản lăng mộ” Đàng Trong với riêng hình tượng hoa sen hoàn toàn 
tương thích với quan sát của chúng tôi trong tất cả các di sản kiến trúc 
lăng tắm quý tộc Nguyễn ở Nam Bộ thời Trung và Cận đại. Đặc biệt 
thú vị dù thứ “Hoa Thánh” này phổ cập trong di sản lăng tâm Lê — 
Nguyễn khắp đất nước nhưng chỉ có ở “Đảng Trong” và Nam Bộ, các 
nhà khảo cổ học mới ghi nhận thấy hiện tượng cổ nhân dùng lá sen 
(Hà Diệp) đắp thi hài người thân quá cố như ở mộ hợp chất Diên Sơn 
(Khánh Hòa) khai quật 1988 có “3 lá sen lớn đậy Hiền sĩ Nội sử trí 
quan Văn nhân Nguyễn Bình Hữu” [22]. 


HÌNH TƯỢNG HOA SEN TRONG VĂN MINH MIỆT VƯỜN * 275 


Mới đây nhất, cuộc khai quật của chúng tôi ở Cầu Xéo (Long 
Thành — Đồng Nai) còn phát hiện cả lớp lá sen dày phủ kín thi hài nữ 
Quý tộc có bia đá duy nhất Việt Nam khắc chữ “Hoàng ”(©#) và 
có cả tùy táng “ngự dụng” như đồ ngoáy trầu hay lược bịt vàng [18] 
(H14-15). Có người coi việc đắp lá sen nhằm “giữa xác” lâu phân hủy 
như gợi ý của các nhà dược liệu học về tác dụng của “Hà diệp” trong y 
học cô truyền Việt Nam. Lại có người giải thích theo ý nghĩa tâm linh 
liên quan đến tín ngưỡng coi lá sen có tác dụng “an thần” vỗ về “giác 
ngủ ngàn thu” của người quá có. Ngoài tác dụng khoa học khả dĩ ấy, 
ý tưởng coi Sen tượng trưng cho những trung tâm ý thức khác nhau 
(Chakra, luân xa) với Lá Sen (Hà Diệp) phẳng tượng trưng cho “sự 
giải thoát”, chúng tôi liên tưởng đến “Liên Hoa” trong tám biểu trưng 
giáo Phật (cùng với xa luân, liên, loa, thiên cái, bảo cái, bảo bình, 
song ngư) và “bát Bửu” có thê hàm chứa ý nghĩa giúp người quá cố 
hướng đến cõi Tịnh Độ với hạnh phúc an vui vĩnh hằng, chứ không bị 
cái chết ngắt đoạn như cuộc đời “bê khô”. Mối liên tưởng về niêm tin 
siêu hình xa vời cũng là giả thiết đẹp về những gì người đang “sông 
gửi” nơi tại thế ước mơ cho người thân đã “thác về” trong “ngôi nhà 
vĩnh hằng” nơi “vạn niên cát địa”. 


Vì thế, cho dù từng vượt qua Mai-Đào chiếm vị trí đầu bảng thành 
“Quốc Hoa Việt Nam” với đầy đủ tiêu chí: loài hoa tiêu biểu có nguồn 
gốc lâu đời, dễ trồng và phát triên nhiều vùng đất nước, thể hiện được 
bản sắc văn hóa và cốt cách tinh thần dân tộc, hoa bền đẹp về hình 
thức, có sắc màu và hương thơm, được sử dụng nhiều làm hình tượng 
văn học- -_nghệ thuật, có giá trị sử dụng cao và mang lại nhiều lợi ích, 
được nhiều người yêu mên và tôn vinh, Sen — Hoa sen và Lá sen trong 
tâm thức Việt Nam Bộ vẫn có bản sắc riêng “Từ thuở mang gươm đi 
mở nước” (Huỳnh Văn Nghệ) đến ngày nay... 


“Tháp Mười đẹp nhất Hoa Sen, 
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”. 
(Bảo Định Giang) 


xxx 


276 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Tài liệu trích dẫn 

[1] Aurousseau L. Nouvelles fouilles de Đại Hữu (Quảng Bình) 
Annam — BÈF.EO, 26:359-362 (1926). 

[2] Bùi Phát Diệm — Đào Linh Côn — Vương Thu Hồng, 2001. 
Ghi chú thêm về minh văn Gò Xoài (Long An) — Khảo cổ học Long 
An những thê kỷ đâu Công nguyên, Long An. 

[3| Coedès G. 1925. Tablettes votives buddhiques du Siam — 
Etudes Asiatiques, Paris, [: 145-167; 1927. The excavations at Pong 
Tuek and thetr Importance for the anclent history of Siam, Museum 
of Bangkok, 2. 

[4] Đào Linh Côn. Mộ fáng và hiện vật vàng thuộc văn hóa Óc Eo 
ở di chỉ khảo cô học Đá Nói (An Giang) — KHXH, 18:90-96 (1993). 

[5] Đinh Thị Nga, 2007. Cá¿ Tiên — mê cung của các thân linh, 
Nxb Trẻ. 

[6] Groslier B.P. 1961. mmdochine, Carrefour de Arts, Par1s. 

[7] Hà Văn Tắn. 1993. Từ minh văn trên lá vàng ở Gò Xoài (Long 
An) bàn thêm vê Pháp thân kệ - NPHMVKCH: 318-319 (1993); 
2001. Ghi chú thêm về minh văn Gò Xoài (Long An) — Khảo cô học 
Long An những thê kỷ đâu Công nguyên: 212-214; 2002. chủ biên. 
Khảo cô học Việt Nam, tập IIL, Hà Nội. 

[8] Jansé O.R.T. 1961. Vietnam — Carrefour de Peuple et de C1vIli- 
satlon — France Asie, 165: 1645-70. 

[9] Kiều Thu Hoạch, 2014. Biểu tượng hoa sen trong văn hóa Việt 
— Văn hóa dân gian người Việt — góc nhìn so sánh, KHXH, Hà Nội. 

[10] Lê Thị Liên, 2006. Nghệ thuật Phát giáo & Himdu giáo ở 
đồng băng sông Cứu Long trước thê kỷ X, Nxb Thê giới. 

[11] Lê Xuân Diệm — Đào Linh Côn — Võ Sĩ Khải, 1995. Văn hóa 
Óc Eo — những khám phá mới, KHXH, Hà Nội. 

[12] Lương Ninh, 1996. Những bông sen vàng và giao lưu văn 
hóa Đông Nam Á - KCH, số 2:67-74. 

[13] Malleret L. LArchéologile du delta du Mékong, PEƑEO, 
XLII: a. L.1959. LExploration archéologique et les fouilles d*Oc Eo 
(texte, 473 pp, 97 p]l); b. II. 1960. La civilisation matérIelle d°Oc Eo 
(texte, 398 pp, 112 pl); c. IH. 1962. La Culture de Fou Nan (texte, 500 
DP. 101 pÌ; d. IV. 1963. Le Cisbassac, 278 pp, 50pl, Paris (1959-1963). 


HÌNH TƯỢNG HOA SEN TRONG VĂN MINH MIỆT VƯỜN * 277 


[14] Nguyễn Hữu Thông, cb. 2014. Mỹ /huật thời Nguyễn — dẫn 
liệu từ đi sản lăng m , Nxb Thuận Hóa. 

[15] Nguyễn Tiến Đông. Bước đầu tìm hiểu một số hiện vật kim 
loại vàng ở đi tích Cát Tiên — KCH, 2:81-9T ( 2005). 

[16] Nguyễn Tuệ Chân, 2008. Toàn (ập giải thích hình tượng hoa 
sen Phật giáo, Nxb Tôn giáo, Hà Nội. 

[17] Phạm Đức Mạnh, 2009. Các phức hệ di tích văn hóa thời tiền 
sử - cô sử trên đất An Giang (Việt Nam) — KCH, số 1: 27-56; 2014. 
Lạm bàn về niên biểu tục thờ mẫu và cá tính Nam Bộ trong di sản 
Đình miều — Lăng tâm nữ Quý tộc Nam Bộ thời Cận đại — Tín ngưỡng 
thờ mẫu ở Nam Bộ — bản sắc và giá tri, Nxb ĐHQG-TPHCM: 28-43. 

[18] Phạm Đức Mạnh — Nguyễn Hồng Ân, 2011. Mộ hợp chất Cầu 
Xéo (Long Thành — Đồng Nai) —- KCH, số 6:44-62. 

[19] Phạm Thị Ngọc Thảo, 2009. H/ện vật vàng trong văn hóa Óc 
Eo ở miễn T: ây Nam Bó, Luận văn Thạc sỹ khoa học Lịch sử, chuyên 
ngành Khảo cổ học, Tp. Hồ Chí Minh. 

[20] Sakural Y. 1996. Thử phác họa cấu trúc lịch sử của khu vực 
Đông Nam Á — Nghiên cứu Đông Nam Á, 4: 37. 

[21] Võ Sĩ Khải. 2002. Văn hóa đồng bằng Nam Bộ di tích kiến 
trúc cổ, KHXH, Hà Nội. 

[22] Vũ Quốc Hiền — Quang Văn Cậy — Phan Văn Hậu - Bùi Kim 
Sơn, 1987. Ngôi mộ hợp chất ở Diên Sơn (Phú Khánh) - NPHM- 
VKCH 1987: 177-179. 

CHỮ VIÉT TẮT 

BEFEO: Bulletin de I'École francaise d'Extrême-Orient, Hà Nội- 
Par1s. 

KCH: Khảo cô học 

KHXH: Khoa học Xã hội 

NPHMVKCH: Những phát hiện mới về Khảo cô học 


278 


279 


PHẬT GIÁO CHĂMPN 
0UA HÌNH TƯỢNG TƯỢNG PHẬT ĐỒNG DƯƠNG 


TS. Bá Trung Phụ? 


Phật giáo du nhập vào Chămpa có từ lâu đời từ những năm trước 
Công nguyên qua con đường thương mại, đầu tiên phải nói đến người 
Ấn Độ. Vào những thế kỷ trước và sau Công nguyên, vương quôc 
Chămpa hình thành và phát triển trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là thương 
mại giao thương với các thương gia Ấn Độ, vượt biên sang buôn bán 
ở các quôc gia Đông Nam Á, trong đó có Chămpa. Đứng trước một 
đất nước giàu có về vàng, trầm hương và các hương vị khác đã hấp 
dẫn các tàu buôn và thương nhân Ấn Độ. Ngoài việc buôn bán trao 
đôi sản phẩm, còn có việc truyền đạo. Có hai loại: một là các tăng lữ 
Bàlamôn, hai là các Phật tử, thầy tu. Qua các di tích khảo cổ và các bia 
ký, vào khoảng giữa đầu Công nguyên, chắc chắn đã có cuộc giao lưu 
văn hóa thương mại giữa người Ấn Độ và cư dân Chămpa. Đó là cơ 
sở hình thành Phật giáo và Bà-la-môn giáo đầu tiên ở vương quốc cổ 
Chămpa. Đề minh chứng cho việc hình thành Phật giáo, chúng ta có 
thể điểm qua các di tích khảo cô có liên quan đến Phật giáo là 22 địa 
điểm có dấu tích Phật giáo, nôi bật địa điểm có dấu chân Phật là biểu 
tượng của Phật, trong đó địa bàn miền Trung có 03 địa điểm (Hưng 
Ấn - Bình Thuận, núi Địa Điểm, hòn Samecô — Bình Định). Gần đây 
phát hiện thêm dấu chân không lồ ở biển Sa Kỳ —- Quảng Ngãi, có kích 
thước từ 0.3 m đến 3 m, rộng khoảng từ 0.15 m đến 0.9 m, theo các 
nhà khoa học và khảo cổ học như ông K.C. Ananda cho rằng: đây là 
dấu chân của tượng Phật có niên đại từ thế ký thứ II trước CN khá phổ 


(*). Bảo tàng Lịch sử -Thành phó Hồ Chí Minh. 


280 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


biến ở Ấn Độ. Những di tích trên có thể minh chứng cho thấy Phật 
giáo đã hình thành rất sớm ở vương quốc Chămpa. Ngoài ra bia Võ 
Cạnh có niên đại thế kỷ thứ III cũng ghi lại những người lập ra vương 
quốc Chămpa có tên là Crimara , cho ta thấy rằng họ chịu ảnh hưởng 
sâu sắc từ nền văn minh Ấn Độ. Đặc biệt, trong bia ký theo LouIs 
Finot dịch ra, ý nghĩa cho rằng: “7rên trần thế này là không vĩnh cửu; 
ý nghĩa về sự hóa kiếp này sang kiếp khác, lòng thương chúng sinh, 
sự hy sinh cái của mình cho lợi ích của người khác”. Tất cả những 
điều đó chứng tỏ hậu duệ của Crimara có khuynh hướng rõ rệt về đạo 
Phật và có thể kết luận rằng ông vua đó thuyết pháp đạo giáo của Đại 
từ bi), Tắm bia trên có niên đại vào thế kỷ thứ II sau CN được coi 
là tắm bia sớm nhất ở Đông Nam Á, cho thấy ảnh hưởng Phật giáo 
phát triển sâu sắc ở vương quốc Chămpa cô đại qua các công trình 
nghiên cứu đã minh chứng cho Phật giáo Chămpa theo Phật giáo Đại 
thừa. Các nhà khảo cô đã tìm thấy rất nhiều tượng Phật trong các di 
chỉ vùng Indrapura, ViJaya, Khauthara và Panturanka. Đặc biệt là các 
nữ thần phái Mật tông mà phổ biến nhất là Bồ tát Prana Paramita, Bồ 
tát Avalokitesvara (Bồ tát Quán Thế Âm) và Lokesvara (Nam Phật) 
những vị Bồ tát này là Phật Amitaba hay A Di Đà hiện thân để cứu 
độ chúng sinh. Một số tượng Phật bằng đồng tìm thấy tại động Phong 
Nha đánh dấu sự có mặt của Phật giáo du nhập vào thời kì hưng thịnh 
nhất của Phật giáo Chămpa vào thế kỷ thứ IX. Đạo Phật được nhà vua 
Indravarman II cho xây dựng tại Indrapura (Quảng Nam - Đà Nẵng) 
một tu viện lấy tên là Laskmida Lokeskvara vào năm 875. Ngày nay 
là khu đi tích Đồng Dương gồm 30 kiến trúc bị hư hại hoàn toàn chỉ 
còn lại nền móng cùng các tượng đá và bàn thờ Phật hiện trưng bày 
trong Bảo tàng Điêu khắc Chăm — Quảng Nam đã chứng minh cho 
triều đại Phật giáo Đại thừa. Đặc biệt Phật giáo Chămpa có sự giao 
thoa với tín ngưỡng Bàlamôn giáo (phái Civa giáo). 


Nghệ thuật điêu khắc Chămpa được nhắc đến từ đầu thế kỷ sau 
khi đã được các học giả Pháp công bố và làm cho một số nhà nghiên 
cứu đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, số lượng thì không nhiều, cho đến nay 
thông qua tư liệu khai quật khảo cổ và sưu tầm. Hiện nay sưu tập 
điêu khắc Chămpa đã thành hệ thống, tập trung ở các Bảo tàng lớn 
như: Bảo tàng Chăm Đà Nẵng 282 hiện vật, Bảo tàng Tổng hợp Huế 
100 hiện vật, Bảo tàng Bình Định 100 hiện vật và Bảo tàng Lịch sử 
—Tp.HCM 50 hiện vật, là những hiện vật ẫn tượng nhất và nồi tiếng 


1. L.Finot: bia Võ Cạnh (Khánh Hòa. Befso tập XV, trang 2-3). 


PHẬT GIÁO CHĂMPA QUA HÌNH TƯỢNG PHẬT ĐỒNG DƯƠNG *® 281 


trên thế giới trong các bộ sưu tập hiện hữu ở Việt Nam. Với số lượng 
hiện vật trên đã minh chứng cho chúng ta thấy về phong cách tỉnh xảo 
và độc đáo của nó, nền nghệ thuật này đã đóng góp một phần không thể 
thiếu trong kho tàng văn hóa nhân loại. Nghệ thuật điêu khắc Chămpa là 
sự thê hiện bút pháp tả thực với tính cách điệu, tính qui phạm một cách 
sáng tạo, tính bản địa. Trong đó nồi tiếng là tượng Phật Đồng Dương. 


Điêu khắc Chămpa là tác phẩm thê hiện không gian đa chiều được 
chạm khắc rất hoàn mỹ. Phù điêu thường là những tác phẩm được thể 
hiện trên mặt phẳng của đá, có không gian giới hạn, có thể nói đến 
bàn thờ Trà Kiệu thuộc thánh địa Mỹ Sơn, bàn thờ này là một trong 
những công trình nổi tiếng trong nghệ thuật Chămpa. Ngoài ra còn 
có trong phòng trưng bày Chămpa tại Bảo tàng Lịch sử nổi tiếng là 
Phật Đồng Dương, theo tư liệu nghiên cứu của các tác giả Pháp được 
tìm thấy từ hơn 100 năm trước ở Quảng Nam và cho đến bây giỜ pho 
tượng được coi là pho tượng cô nhất Việt Nam. Tuy nhiên bí ân xung 
quanh pho tượng mới được hé lộ. Cho đến bây BIỜ, đây là tượng bằng 
đồng duy nhất nắm giữ kỷ lục cỗ nhất và đẹp nhất, các đây 103 năm, 
vào tháng 4 năm 1911 nhà khảo cô pháp Henri Famentier đã phát hiện 
ra tượng Phật Đồng Dương, xã Bình Định, huyện Thăng Bình, tỉnh 
Quảng Nam, các nhà khảo cô học ở trường Viễn Đông Bác Cổ và các 
nhà nghiên cứu Đông Dương đánh giá là một trong những pho tượng 
Phật cô nhất, thuộc loại cổ vật đẹp nhất ở khắp vùng Đông Nam Á 
thời bấy giờ và cho đến nay, sau hơn 100 năm, vẫn chưa có bất kỳ 
tượng Phật nào vượt qua hai kỷ lục cô nhất và mang vẻ đẹp lạ nhất 
này. Pho tượng qua nghiên cứu, mang phong cách Ganhdaha Ấn Độ 
mang nặng phong cách của Hy Lạp, và thực chất là pho tượng cao 
119cm rộng 38cm đứng trên bệ hoa sen là Phật (Sakyamuni Thích Ca 
Mâu Ni) và được công nhận là bảo vật quốc gia . 


Người Chăm gọi Đức Phật là “Phịh”. Tượng Đồng Dương được 
thể hiện bằng chất liệu đồng với tư thế đứng, khuôn mặt hình trái xoan, 
mI Cao; tóc mọc uốn cong theo một chiều về hướng tay phải, giống 
như hình xoắn ốc, đôi tai dài gần đến vai, đôi môi nở một nụ cười hiền 
diệu, đôi mắt sáng như nhìn vào cõi xa xăm như muốn giải thoát con 
người khỏi kiếp trầm luân khô ải của thế gian và thấu cả thế gian, giải 
oan cho trần thế. Đôi mắt tượng cũng đẹp như cánh hoa sen, là diệu 
tướng thứ 29 trong số 32 diệu tướng, hơn thế nữa nghệ nhân Chămpa 
đã khoác lên một tắm áo cà sa phủ kín một vai hở vai phải có những 
đường gấp như kiêu áo cà sa của Ấn Độ. 


282 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Tượng Phật thường được thể hiện nhiều tư thế như: đi, ngồi, hoặc 
nằm nghiêng. Tuy nhiên, Phật Chămpa thường là ở tư thế đứng như 
Phật Đồng Dương là điển hình trên một đóa hoa sen đã tôn tạo tư thế 
của Phật rất nghiêm nghị và từ bi. Nét đặc tả nghệ thuật rất tài tình, 
chân phương, đã nói lên sự siêu thoát của thế gian. Bên cạnh tư thế 
đứng là biểu tượng của đức Phật thông qua hai bàn tay. Trong triết lý 
của Phật giáo, mỗi cử chỉ của bàn tay đều nói lên ý nghĩa của chân 
lý. Ngón tay cái đẻ vào ngón tay trỏ đó là dấu hiệu tượng trưng của 
sự truyền. đạo hoặc thuyết pháp. Cánh tay phải giơ lên, lòng bàn tay 
ngoảnh về phía trước, dấu hiệu biểu trưng cho sự từ bi hoặc không 
sợ hãi. Các nhà khảo cô học đánh giá, pho tượng Phật Đồng Dương 
chính là mỹ thuật tiêu biểu cho kỹ thuật đúc đồng tỉnh xảo kết hợp 
với nghệ thuật tạo hình độc đáo mang tính bản địa, đã làm cho phong 
cách nghệ thuật của tượng đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật, nếu các 
pho tượng Phật của một số nước mang phong cách nghệ thuật vị tôn 
giáo, thì Phật Chămpa mang trong mình hai thiên hướng nghệ thuật 
vị nghệ thuật, nghệ thuật vị nhân sinh, có những nét tương đồng với 
nghệ thuật Hellienique của Hy Lạp. Việc phát hiện pho tượng Phật 
Đồng Dương cho thấy nghệ thuật đúc đồng của cư dân Chămpa cổ 
đã đạt trình độ rất cao. Đây là một kiệt tác trong nghệ thuật đúc đồng 
Chămpa xưa. Nếu chúng ta đi sâu vào phong cách, ngay trong cách 
thiết kế từng phần của pho tượng đã thể hiện sự độc đáo, khác lạ hiếm 
thấy, bệ và thân tượng gắn chặt vào nhau bởi một bệ sen với đôi bàn 
chân bằng phẳng. Pho tượng quí, ngoài giá trị nghệ thuật tinh xảo 
hiếm có, còn là pho tượng hội tụ nhiều tướng tốt trong 32 tướng tốt 
và 80 vẻ đẹp theo quan niệm của đạo Phật. Ấy là đôi chân Phật chấm 
sát đất và khít khao với mặt phăng của đất “cây kim không thể lọt qua 
“hay diệu tướng thứ 17 của Phật thể hiện ở hai tay, hai chân và ở giữa 
cô có 3 ngắn chìm gộp lại thành 7 chỗ, điểm đặc biệt nữa của pho 
tượng cô chính là tướng tôn nghiêm nằm ở vị trí cao nhất của tượng 
Phật Đồng Dương là tướng “nhục kế” trên đỉnh đầu với một cục u nồi 
lên (misha) giữa búi tóc cuộn quanh. Tướng nhục kế là tướng có hình 
một khối thịt tức là “nhục”, nỗi cao lên như là một búi tóc tức là “kế”, 
gọi là “nhục kế”, được tựu thành và xuất hiện trên đỉnh đầu Phật do 
nhân duyên bồ thí, trí giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và khai mở 
trí tuệ trong nhiều kiếp. Hào quang của Phật (Sakyamuzi) Thích Ca đã 
phóng xuất từ đỉnh đầu đó trước khi đọc thần chú lăng nghiêm. Pho 
tượng Phật Đồng Dương trước đây đã được Viễn Đông Bác Cổ đănh 
ký với số hiệu D22.1, pho tượng đã được đưa đi trưng bày ở nước Bi, 
Áo và đặc biệt, trong một cuộc trưng bày triển lãm cô vật Đông Nam 


PHẬT GIÁO CHĂMPA QUA HÌNH TƯỢNG PHẬT ĐỒNG DƯƠNG *® 283 


Á tại viện Bảo tàng Guimet ở thủ đô Paris (Pháp) và đã được mua bảo 
hiểm với giá 5 triệu USD, tính tới thời điểm này, đây là pho tượng 
duy nhất ở Việt Nam từng được mua bảo hiểm với mức giá cao như 
vậy khi đưa đi trưng bày ở Bảo tàng nước ngoài. Bên cạnh Phật Đồng 
Dương. Nguồn gốc chính xác của pho tượng một vài nhà nghiên cứu 
trong đó có ông Pierre nhà nghiên cứu Pháp có ý kiến cho rằng, tượng 
phật Đồng Dương giống với các tượng Phật Ammaradhapura của Sri 
Lanca, nên có thê tượng Phật Đồng Dương mang về từ Ấn Độ và có 
niên đại từ thế kỷ thứ IX . Tuy nhiên theo nhiều nhà nghiên cứu và kể 
cả tôi trong 30 năm nghiên cứu về nền văn minh Chămpa, tôi cho rằng 
ý kiến đó rất sai lầm và cần phải xem lại, vì phong cách Srilanca cũng 
có tượng Phật tương tự, nhưng xét về phong cách mang phong cách 
Gupta ở vùng Trung Ấn Độ, khác xa với Phật Đồng Dương mang 
phong cách Gandhara ở vùng Tây bắc Ấn có chịu ảnh hưởng của 
Hellinique của Hy Lap, như khuôn mặt Phật Đồng Dương đầy đặn, 
hình trái xoan, rất phúc hậu với đôi mắt sáng, còn tượng Phật Srilanca 
với khuôn mặt dài, đôi mắt lim dim, nửa khép, nửa hở như trong lúc 
thiền định. Một việc càng sai nữa là đánh giá niên đại pho tượng Đồng 
Dương có niên đại thứ 9, trong khi đó vào năm 1927 theo như nhà 
khảo cô nổi tiếng của Pháp như Henri Parmentier, Louis Finot xếp 
vào niên đại thứ 4, theo tôi và nhiều nhà nghiên cứu nghiêng về giám 
định của nhà khảo cổ Farmentier và L.Finot là thế kỷ thứ IV. Bởi vì 
đầu thế kỷ IX là thời kỳ suy tàn của Phật giáo Chămpa để nhường chỗ 
cho Hồi giáo, không thể có pho tượng đạt ở đỉnh cao của nghệ thuật 
được. Các nhà khảo cô đã khai quật rất nhiều di tích, từ Quảng Bình 
cho tới vùng Panturangar Bình Thuận rất nhiều tượng Phật như tượng 
Phật Đại Hữu và nhất là tượng Avalokitecvara cao 1,20m phát hiện ở 
Đà Nẵng. Chúng tôi chứng minh một vài pho tượng trên đề thấy rằng 
Phật giáo Chămpa rất phát triển và hưng thịnh một thời đã vào vùng 
đất này. Tuy nhiên, qua tiếp thu văn hóa Ấn Độ cũng chính là quá 
trình bản địa hóa, Chămpa hóa các yếu tố văn hóa ngoại lai để hình 
thành nền văn hóa Chămpa đặc sắc, cũng như Phật giáo Chămpa cũng 
mang một số nét riêng khác biệt SO với Phật giáo của một sô nước 
Đông Nam Á. Sự thay đổi chủ yếu dựa vào giáo lý và sự phát triển 
của trường phái Phật giáo đặt trên một niềm tin tưởng là có thể giải 
thoát cho tất cả mọi người thay vì nó chỉ đến với những ai từ bỏ cuộc 
sông vật chất và chùa chiền. Việc phân ly tôn giáo này đánh dấu bởi 
sự xuất hiện của Đại thừa (Mahayana Buddhism) (Maha: lớn, Yana: 
con thuyền) khác biệt với trường phái cổ xưa hơn là phái Tiểu thừa 
(Himayana Buddhism) và Phật giáo Nguyên thủy (Theravada Bud- 


284 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


dhism). Hai trường phái khác nhau chủ yếu là ở việc tín đồ Đại thừa 
đặt ra vấn đề tự giác để đi kèm theo sự giác tha, coI trọng việc giải 
thoát chúng sinh rộng lớn và đề cao hạnh Bồ tát, một nhân vật cứu độ, 
có những công đức lớn có thê chưa rõ với các Phật tử Chămpa. Ngoài 
ra, quan niệm Phật giáo của họ tin vào thuyết nhất nguyên của vũ trụ 
có thể hiểu được một khi vô minh bị đầy lùi, giải thoát cho các Phật 
tử đề thực hiện Niết Bàn ngay tại thế gian này. 


Nghiên cứu về pho tượng Phật Đồng Dương Chămpa đề thấy rằng 
Phật giáo đóng một vị trí khá quan trọng trong đời sông tỉnh thần của 
cư dân Chămpa, đồng thời song song tôn tại phát triển với Bàlamôn 
giáo từ đầu thế kỷ trước Công nguyên đến thế kỷ thứ VI. Tìm hiểu 
về Phật giáo Chămpa đề thấy rằng trong xã hội Chăm có sự hòa hợp 
giữa con người và thiên nhiên. Chính Phật giáo đã tạo ra sự cân bằng 
của hai thế giới này, mang tới một chiều sâu tinh thần cho tất cả mọi 
thể chất. Chính vì vậy Phật giáo đóng vai trò khá quan trọng trong xã 
hội Chăm xưa, góp phần làm nên diện mạo nền văn hóa Chăm rực rỡ. 


3k3kzk 


PHẬT GIÁO CHĂMPA QUA HÌNH TƯỢNG PHẬT ĐỒNG DƯƠNG *® 285 


Tài liệu tham khảo 

1. Robert F. Fisher. Ä⁄ÿ thuật và Kiến trúc Phật giáo. NXB Mỹ 
thuật 1996. 

2. Trần Quốc Vượng, Ngô Văn Doanh. “Vê một số tác phẩm điêu 
khác đả ở thành Hóa Cháu tỉnh Thừa Thiên Huế”, Những phát hiện 
mới vê Khảo cô học, 1998, tr 676 — 678. 


286 


287 


C0N NGƯỜI HIỆN ĐẠI 
VÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA PHẬT GIÁO 


TT.TS. Thích Phước Đạt? 


1. CON NGƯỜI HIỆN ĐẠI KHÔNG HIẾU MÌNH 


Thời đại hiện nay được đánh dấu bởi những thành tựu lớn lao 
trước sự thành tựu khoa học kỹ thuật, đưa con người lên tận mặt trăng 
và những hành tinh khác, tới vũ trụ xa xôi, cũng như đưa con người 
vào thế giới nhỏ nhiệm nhất của hạt nhân nguyên tử. Thế nhưng, mâu 
thuẫn thay! Con người lại không hiểu được chính con người là gì?. Từ 
đâu mà nó đến thế gian này, và nó chết đi là hết tất cả hay là còn đi 
đâu? Mục đích và ý nghĩa nhân sanh là gì? v.v... Đó là những câu hỏi 
muôn thuở, đặt ra cho con người từ khi có con người trên Trái đất này, 
thế nhưng đến nay, vào thế kỷ XXI này, những câu hỏi đó vẫn mang 
tính thời sự nóng hồi hơn bao giờ hết. 


Xem ra, vấn đề tự hiểu chính mình là một vấn đề nan giải của con 
người từ xưa đến nay. Mỗi khi con người đã tự mình không hiểu được 
mình, thì cũng không làm chủ được mình. Nhất là trong một xã hội 
hiện đại, nếu sức mạnh của khoa học kỹ thuật mà được đặt vào tay con 
người không hiểu biết, thì nó trở thành một sức mạnh phá hoại ghê 
góm, hủy diệt mọi sự sống trên hành tinh. Nhà bác học Einstein đã 
cảnh cáo rằng khoa học kỹ thuật là cái búa, mà nhân loại như một kẻ 
điên rồ. Cái búa đặt vào tay một thẳng điên, đó là tấn bi kịch và thảm 
kịch của nhân loại hiện nay. Do đó, con người của thế kỷ XXI, lắm 
khi phải sống trong mối đe dọa hằng giờ hằng phút của chiến tranh 


(*). Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM. 


288 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


hạt nhân, có thể trong khoảnh khắc quét sạch mọi dấu vết của sự sống 
trên Trái Đất. 

Mặt khác, ngay ở nhưng nước phương Tây có trình độ phát triển 
cao, sản xuất vật chất cao độ, con người không lo nghèo: đói, thiếu 
thốn, sống giữa của cải vật chất dư thừa, thế nhưng vân sống không 
hạnh phúc. Chứng tỏ, Ở những nước này, vẫn có những. vấn đề mà con 
người cần giải quyết như hội chứng bệnh nhân tâm thần và tự tử cao 
hơn so với các nước khác, có một trình độ phát triển sản xuất của cải 
vật chất kém hơn. Vì sao vậy? Chỉ có thê kết luận là của cải vật chất 
không phải là tất cả. Người ta không phải chỉ sống bằng bánh mỳ, 
hạnh phúc chân chính không phải ở đấy. Con người vì không hiểu 
mình, những nhu cầu đích thực của mình, cho nên chạy theo của cải 
vật chất, chạy theo năm món dục lạc không biết chán: Tài (của cải), 
sắc, danh, thực (ăn), thụy (ngủ). 


Sống ở những năm thế kỷ XXI, con người có thê chăng tự hào về 
mình và về những gì mình đã sáng tạo ra trên Trái đất này? Thật là 
khó nói. 

Hình như con người hiện đại hôm nay sống mà không hiểu ý nghĩa, 
giá trị đích thực của sự sống. Con người sống mà không hiểu bản thân 
mình, không hiểu con người từ đâu đến và rồi sẽ đi đâu? Cuộc sống 
vật chất thác loạn không để cho họ một giờ phút nào rảnh rỗi để suy 
nghĩ về chính mình và những vấn đề liên hệ đến con người và xã hội 
con người đang sống. Họ tin rằng có các nhà bác học suy nghĩ thay 
cho họ để giải quyết các vấn đề á ây cho họ. Hãy xem các nhà bác học 
phương Tây suy nghĩ gì về vấn đề này. 


2. KHOA HỌC PHƯƠNG TÂY TÌM HIỂU VẺ CON NGƯỜI 


Đối diện trước tình hình bế tắc và khủng hoảng của con người ở 
thế kỷ XXL đã có một sự nỗ lực lớn lao của nhiều ngành khoa học ở 
phương Tây để tìm hiểu con người. Nhân chủng học, tâm lý học, sinh 
học, sinh lý học, giáo dục học và sư phạm học, đạo đức học, y học, 
điều khiển học, thông tin học, không kế một số ngành khoa học mới 
xuất hiện như là giá trị học, di truyền học, toán kinh tế học v.v... Mỗi 
ngành khoa học như thế tìm hiểu một cạnh khía của con người như là 
đối tượng nghiên cứu đặc thủ của nó. Thí dụ, ngành tâm lý học chuyên 
nghiên cứu tâm lý con người, ngành y học chuyên nghiên cứu bệnh lý 
con người và những phương pháp chạy chữa bệnh, phòng ngừa bệnh. 
Mỗi ngành đều có phương pháp nghiên cứu riêng, thu thập tài liệu đặc 
thù. Kết quả là trong vòng máy thập kỷ vừa qua đã thu thập được một 


CON NGƯỜI HIỆN ĐẠI VÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA PHẬT GIÁO * 289 


khối lượng dữ kiện và tài liệu không lỗ, nhiều khi mâu thuẫn đối chọi 
nhau, khiến không thê nào tổng hợp và phân tích được. Ngay cả ngành 
triết học cũng đành bó tay không thể làm nổi công việc tổng hợp và 
phân tích đó, đề tối thiểu dựng lên được một bức tranh toàn cảnh về 
COn người. Bởi vì, dù con người là cả một thể giới phức tạp, không thê 
nào một lúc nắm bắt được tất cả đữ kiện về nó, nhưng con người vẫn 
là một thê thống nhất, một cái toàn bộ. 


Không thê nào vì đối tượng nghiên cứu là con người quá ư phức 
tạp, cho nên phải phân con người ra thành từng khúc, từng mảnh đề 
nghiên cứu, sau đó hy vọng lắp ráp lại các bộ phận được nghiên cứu 
như thế để có một nhận định chính xác và toàn cảnh về con nØười. 
Đúng là toàn bộ được cấu thành bằng các bộ phận họp lại, nhưng giá 
trị của toàn bộ không phải là tổng giá trị của các bộ phận cộng lại. 


Viện sĩ Liên Xô Pitotr Fedoseev, trong bài Con người trong thể 
giới hiện đại đã nhận định vỀ Sự lúng túng của các nhà khoa học, của 
các ngành chuyện biệt nghiên cứu về con người như sau: “Kế: quả là 
tổng khối lượng trì thức khoa học về con người thực là lớn lao. Thế 
nhưng, cho đến nay, vẫn chưa có khả năng dựng lên một bức trang 
toàn bộ về hoạt động chủ yếu của con người trên cơ sở một khối 
lượng trì thức như thế. Chúng ta đang đối diện nguy cơ bị tràn ngập 
bởi số tư liệu tích lũy được, do kết quả nghiên cứu các vấn đề chuyên 
biệt! Vấn đề không phải là ở chỗ khối tư liệu của các ngành khoa học 
chuyên biệt ngày càng tăng nhiều, mà còn ở chỗ so sánh đối chiếu và 
khái quát hóa những tr liệu đó là điều khó khăn, bởi vì chúng có quan 
hệ tới các ngành khoa học khác nhau, sử dụng những khái niệm và 
phương pháp nghiên cứu khác nhau... ”0), 


Tất nhiên, Fedoseev, với tư cách là một triết gia, đặt nhiều hy vọng 
và triết học như là ngành khoa học có thể làm tốt chức năng tổng hợp 
mọi tri thức khoa học về con người. Thế nhưng, vẫn đề này không 
phải đơn giản! Bởi lẽ, ngành triết học phải cung cấp một khái niệm 
triết học về con người, để hướng dẫn sự phát triển của các ngành khoa 
học chuyện biệt nghiên cứu con người, cung cấp một phương pháp 
luận nghiên cứu một cách khoa học và tổng hợp về con người, nghiên 
cứu hoạt động cụ thể và đa dạng của con người trong hệ thống các 
quan hệ xã hội, kinh tế, sản xuất, khoa học-kỹ thuật, và tổ chức quản 
lý. Đó là những công việc mà ngành triết học muốn làm nhưng chưa 


1. Piotr Fedoseev— Con người trong thể giới hiện đại. Tạp chí Khoa học xã hội, số 2 năm 
1988, bản Anh ngữ tr. 9. 


290 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


làm được một cách tốt đẹp. Chưa nói gì về sự phối hợp không phải 
suông sẽ, đễ dàng, giữa một bên là ngành triết học muốn giữ vai trò 
chỉ đạo nghiên cứu, và các ngành khoa học chuyên biệt, đôi khi không 
công nhận vai trò chỉ đạo đó của ngành triết học. 


Chúng ta đều biết Mác đề xuất khái niệm triết học về con người 
như một động vật xã hội tích cực “Mới tổng hòa các mối quan hệ xã 
ôi” (Điểm 4 của Luận cương Fơ-bách), như là chủ thể của mọi hoạt 
động xã hội-thực tiễn và lịch sử. Và chỉ trong hoạt động sáng tạo đó, 
trong những hình thức cụ thể của hoạt động sáng tạo đó, con người 
mới tự thể hiện mình như là thể thống nhất hữu cơ của vật chất và tinh 
thần, của lý tưởng và thực tại, của đạo đức và tình cảm, ý chí v.v... Con 
người tạo ra những hình thái khách quan của sự tồn tại của bản thân 
nó, như kinh tế, nhà nước, khoa học, nghệ thuật và tôn giáo. Như thế 
nào là mối liên hệ giữa con người là chủ thể với những hình thái khách 
quan đó, chúng tồn tại như là những thực tại tương đối độc lập, đối với 
con người chủ thê đã tạo ra chúng. Triết học Mác-xít nỗ lực phân tích, 
lý giải mối liên hệ đó để tìm hiểu về con người. 

Con người có thể được tìm hiểu qua nghiên cứu những sản phẩm 
cụ thê lịch sử đó của hoạt động sáng tạo của con người, tức là những 
hình thái xã hội và văn hóa. 

Không thể triển khai công cuộc nghiên cứu về con người mà bỏ 
qua việc nghiên cứu những hình thái xã hội và văn hóa, thể hiện những 
khả năng sáng tạo của con người, thể hiện nhu cầu con người, đối với 
những điều kiện khách quan tối ưu cho sự tồn tại và phát triển toàn 
diện của nó. Trong những điều kiện đó, quan trọng nhất là điều kiện 
lao động, điều kiện cho một sự lao động thật sự tự do và giải phóng. 
Thực tế, trong suốt quá trình phát triển lịch sử, lao động không những 
tạo ra con người (biến đổi chân trước thành đôi bàn tay lao động), 
mà lao động vẫn còn là chỉ tiêu quan trọng của trình độ nhân bản hóa 
của xã hội và của bản thân con người. Muốn nói, một người sống mà 
không lao động, trừ những trường hợp ngoại lệ cá biệt, sẽ không phải 
là con người xứng đáng có nhân phẩm. Đối với xã hội cũng vậy. Một 
xã hội trong đó một số ít người sống bằng kết quả lao động của đại đa 
sỐ người khác bị áp bức và bóc lột, không thê là một xã hội nhân bản. 

Và đối với cả thế giới cũng vậy. Một thế giới trong đó, đại bộ phận 
nhân loại phải sống trong cảnh đói nghèo, lạc hậu, vì bị tước những 
điều kiện lao động tối thiểu do thiếu tài chánh và kỹ thuật, một thế 
giới như thế không thê gọi là một thế giới nhân bản. 


CON NGƯỜI HIỆN ĐẠI VÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA PHẬT GIÁO * 291 


Tất nhiên, khi nhấn mạnh bản chất xã hội của con người, chủ 
nghĩa Mác cũng không quên con người cá nhân cụ thể, với thế giới 
nội tâm của nó. Nhưng đối với chủ nghĩa Mác, con người cá nhân cụ 
thê đó, cũng chỉ là hình thái cá nhân của tồn tại và hoạt động xã hội 
mà thôi. Và khẳng định như vậy, mục đích của chủ nghĩa Mác là giải 
phóng mâu thuẫn giữa con người và xã hội, giữa con người cá thê và 
cộng đồng người trong xã hội. Mác viết: “Con người cá thể là một 
động vật xã hội. Cuộc sống của nó, dù cho không xuất hiện như là 
hình thức trực tiếp của một cuộc sống cộng đồng với những người 
khác cũng vấn là sự thể hiện và khẳng định của cuộc sống xã hội”). 


Chủ nghĩa Mác có những cống hiến nhất định đối với sự tìm hiểu 
con người, quan niệm con người là một “ống hòa các mối quan hệ xã 
hột” thay vì là một cá nhân sông tách biệt lập và đối lập với xã hội. Đó 
quả là một bước tiễn bộ so với chủ nghĩa cá nhân cực đoan. 

Mặt khác, có ý kiến cho rằng, con người chỉ là một hạt cát trong vũ 
trụ bao la, nhưng là một hạt cát có trí tuệ. Hay là nói như Pascal, con 
người chỉ là một cành lau yếu ớt, nhưng là một cành lau có suy nghĩ 
(un roseau pensanf!). 


3. CÂU TRẢ LỜI CỦA PHẬT GIÁO 


Phật giáo nhìn nhận con người là tập hợp năm uấn tạo thành mà 
hiện hữu ở đời. Do khát khao nắm giữ năm uẫn mà khổ đau (năm thủ 
uấn). Để thoát khỏi xiềng xích giới hạn 2 đầu của sinh — diệt, khứ - lai, 
thường đoạn, nhất — nhị, con người phải thực thi quán chiếu về mình, 
tức là quán chiếu ngũ uấn giai không. 

Điểm đáng nói, triết lý Duyên khởi Phật giáo còn dạy, không ai 
có thê sống một mình, con người có vô số mỗi liên hệ chằng chịt giữa 
con người với con người; con người với thế giới hiện hữu. Chính đức 
Phật từng nói: “Tứ (uyên bó rằng trong cái thân hơn một thước này, có 
cả thể giới và sự tận cùng của thế giớï°®. Khi Phật nói như vậy, phải 
chăng Phật muốn bảo, nếu con người có thê hiểu được mình, thì cũng 
sẽ hiểu được thế giới. Bởi vì trong con người nhỏ bé này, có Phật tánh, 
tức là cái mầm giác ngộ vốn sáng suốt tròn đầy, chiếu khắp tận cùng 
thế giới; nhưng chỉ vì bị vô minh, phiền não che lấp, cho nên mới đời 
đời chịu cảnh sinh, già, bệnh, chết, trôi dạt trong biển cả luân hồi, hết 
chịu thân này đến mang thân khác. 


2. Các Mác, Bản thảo kinh tế và chính trị năm 1844, Mátxcơva, 1976 tr. 98. 
3. Kinh Rohatissa. 


292 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Khi nói con người hiểu biết được mình, thì sẽ hiểu biết được thế 
giới, là nói về mặt trí tuệ. Còn khi nói, khi con người hoàn thiện được 
mình, khi tất cả mọi người đều nỗ lực tự hoàn thiện mình về mặt đạo đức 
thì chúng ta sẽ có một xã hội, một thế giới hoàn thiện và có đạo đức. 


Tất nhiên giữa sự hoàn thiện của đạo đức cá nhân, và sự hoản thiện 
của xã hội về mặt đạo đức, có mối liên hệ biện chứng không tách rời. 
Đạo đức Phật giáo coi trọng ngang hàng hai mặt tu phúc và tu tuệ. 
Người Phật tử, tại gia hay xuất gia đều được khuyến khích bồi dưỡng 
nhiều đức hạnh xã hội cao đẹp để thực hành bốn vô lượng tâm: từ, bị, 
hỷ, xả; thực thi sáu pháp ba la mật: bồ thí, trì ĐIỚI, nhẫn nhục, tinh tấn, 
thiền định, trí tuệ... như là những biểu hiện làm nền phẩm chất của 
của đạo đức Phật giáo. 


Đức Phật không bao giờ tự tuyên bố Ngài là một nhà cách mạng 
hay cải cách xã hội, thế nhưng vào thời của Ngài, khi mà xã hội Ân 
Độ cô đại đang chìm đắm trong sự bắt công của chế độ đăng cấp 
nghiệt ngã, trong nghi lễ tế đàn mà sự tổ chức được xem là biểu hiện 
cao nhất của đạo đức, thì đức Phật vạch ra tính phi lý của chế độ đăng 
cấp, và tuyên bố trong giáo đoàn của Ngài mọi người đều vứt bỏ giai 
cấp cũ của mình, mà trở thành tu sĩ, cũng như các con sông khi chảy 
vào biến cả, thì đều mắt tên gọi của mình, mà trở thành một bộ phận 
của biên cả. Đức Phật lại nói, đạo đức không phải là quan hệ giữa thần 
thánh và con người, mà là quan hệ giữa những con người với nhau. 
Đây là cơ sở xây dựng con người tự thân và con người xã hội của Phật 
giáo trong một thiết chế chế xã hội dưới cái nhìn Phật giáo. 

Rất rõ ràng, đạo Phật hoan nghênh lý tưởng xây dựng một xã hội 
công bằng và tự do, không có áp bức và bóc lột, một xã hội trong đó 
mỌi người đối đãi với nhau với tình người thật sự. Một mô hình xã 
hội như thế từng được vua Asoka, một vị vua sùng tín Phật giáo, xây 
dựng ở Ấn Độ vào khoảng thế kỷ III trước Công nguyên, một xã hội 
trong đó, theo lời vua, tiếng trồng chiến tranh được thay thế bằng 
tiếng trỗng Chánh Pháp, tiếng trống đạo đức. 


Hồi đức Phật còn tại thế, khi thuyết pháp cho các vua chúa, đại 
thần, Ngài cũng thường xuyên lên án chế độ đăng cấp xã hội bất công 
và không hợp lý, lên án mọi hành vi bóc lột, áp bức nhân dân lao động 
từ phía những kẻ giàu có và có quyền lực, khuyến khích tạo lập một 
xã hội công bằng và thịnh vượng về kinh tế. 


Thế nhưng, đây là chủ trương nhất quán của đạo Phật, sự tiễn bộ 
của điêu kiện xã hội khách quan của con người sẽ trở thành vô nghĩa, 


CON NGƯỜI HIỆN ĐẠI VÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA PHẬT GIÁO * 293 


nêu kèm theo không có sự tiên bộ của bản thân con người, trước hêt 
là vê mặt đạo đức. 


Ở nước ta hiện nay, người fa nói nhiều tới việc lành mạnh hóa 
quan hệ xã hội. Nhưng quan hệ xã hội là gì, nếu không phải là quan 
hệ giữa những con người cụ thê. Nếu bản thân những con người cụ thể 
đã không lành mạnh, không tiễn bộ, thì làm sao có những quan hệ xã 
hội lành mạnh và tiến bộ được. Nếu suy nghĩ lô-gíc thì phải như vậy. 
Thế nên, thông điệp của Phật giáo ngay từ buổi đầu du nhập, Mâu Tử 
đã phát biểu trong Lý hoặc luận: Mới trong nhà thì hiểu thảo với mẹ 
cha, ra ngoài xã hội thì giúp nước hộ dân, khi ngôi một mình thì phải 
biết tu thân”. 

Thực tế, người ta nói nhiều đến việc giải phóng con người ra khỏi 
những điều kiện sinh sống và lao động tồi tệ, không xứng đáng là của 
con người của thời đại văn minh ngày nay. Nhân loại đang hướng 
đến xây dựng một xã hội hòa bình, an lạc, văn minh. Đạo Phật hoan 
nghênh một công việc làm như thế, và khuyến cáo mọi người Phật tử 
trên thế giới tham gia vào công việc tốt đẹp đó. Nhưng đồng thời, đạo 
Phật cũng khuyến khích mọi người, Phật tử cũng như không là Phật 
tử phải nỗ lực giải phóng bản thân mình ra khỏi ba độc tham, sân, s1, 
nghĩa là phải có một nỗ lực lớn về mặt đạo đức bản thân, phải thành 
tựu được những tiễn bộ thật sự về mặt đạo đức, nễu không, những tiễn 
bộ của điều kiện ngoại cảnh sẽ chỉ là tạm thời, vô nghĩa. Đấy là bài 
học của lịch sử muôn thuở mà Phật giáo muốn nói. 


Là những người con Phật, thiết nghĩ, bất cứ ai đang sống trong 
một xã hội hiện đại, cũng khát khao nô lực hướng đên xây dựng một 
xã hội tự do và hạnh phúc, một cõi Phật ngay giữa đời này. 


xkk* 


294 


295 


DIỆN MẠO PHẬT GIÁO ĐÔNG DƯƠNG (MÊ-KÔNG) 
TRONG THỂ TÀI VĂN HỌC DU KÝ VIỆT NAM 
NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX 


PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn?) 


Tóm tắt: 


lập trung giới thiệu điện mạo Phát giáo ba nước Đông Dương 
(Campuchia, Lào, Việt Nam) thuộc hạ lưu tiểu vùng sông Mê-kông 
thông qua thể tài văn học du ký của người Việt Nam giai đoạn đâu 
thể kỷ XX. 

Xác định tác phẩm văn học du ký của các tác giả người Việt Nam 
đêu in đậm dấu ấn chủ quan của người viết trong các chuyến đến 
thăm các ngôi chùa, tham dự lễ hội và nhận xét về tâm thức, lỗi sống, 
cảnh quan các ngôi chùa ở Campuchia, Lào và Việt Nam mà tác giả 
đã đi qua. Việc nhận diện Phật giáo ba nước qua thể tài du ký nửa đầu 
thế kỷ XX sẽ được mô tả, xem xét ở từng nước trên ba phương diện 
chủ yếu: Dấu ấn đời sống tâm linh Phật giáo truyền thống — Cảnh 
quan các ngôi chùa — Lời bình luận của tác giả. 


Kết luận: Xác định vị trí, ý nghĩa thể tài văn học du ký của người 
Việt Nam giai đoạn nửa đâu thê kỷ XX viết về Phật giáo ba nước Đông 
Dương thuộc hạ lưu tiểu vùng sông Mê-kông. 

Abstract: A portratt of Indochina Buddhism (Mê-kông delta) 1n 
the early 20° Vietnamese travelling literature 


(*). Phó Viện trưởng Viện Văn học — Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. 


296 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


This article introduces a portrait of Buddhism of three Indochi- 
nese countries Including Cambodia, Laos and Vietnam (Mê-kông 
Delta) that were presented In the early 20° Vietnamese travelling 
literature. Thịs article argues that travelling writing of Vietnamese 
authors reflected their personal views about places that they visited. 
These places included pagodas, festivals, customs and traditions In 
Cambodia, Laos and Vietnam. My examination of Buddhism of these 
three countries 1n the travelling writing 1s divided Into three main as- 
pecfs: presences oftraditional Buddhist spirits, depictions of Buddhist 
pagodas and comments of authors. 


Conclusion: My article aims to 1dentIfy positions and significanc- 
es ofthe early 20° Vietnamese travelling literature about Buddhism of 
three Indochinese countries of the Mê-kông Delta. 


Từ khóa: Lịch sử Phật giáo — Phát triển Phật giáo - Thể tài du 
ký — Văn học Việt Nam — Phật giáo vùng Mê-Kông - Phật giáo Đông 
Dương — Phật giáo Campuchia — Phật giáo Lào — Phật giáo Việt Nam. 


3k k3 


1. Nói một cách khái quát, các nhà lí luận xác định: “DU KÝ- Một 
thê loại văn học thuộc loại hình ký mà cơ sở là sự ghi chép của bản 
thân người đi du lịch, ngoạn cảnh về những điều mắt thấy tai nghe của 
chính mình tại những xứ sở xa lạ hay những nơi ít người có địp đi đến. 
Hình thức của du ký rất đa dạng, có thể là ghi chép, ký sự, nhật ký, 
thư tín, hồi tưởng, miễn là mang lại những thông tin, tri thức và cảm 
xúc mới lạ về phong cảnh, phong tục, dân tình của xứ sở ít người biết 
đến [...]. Dạng đặc biệt của du ký phát huy cái chất ghi chép về miền 
xa lạ của nó là du ký về các xứ sở tưởng tượng, có tính chất không 
tưởng hay viễn tưởng khoa học [...]. Dạng du ký khác đậm đà phong 
vị phương Đông là ghi chép cảm tưởng, nhận xét về những nơi danh 
lam thắng cảnh đất nước [...]. Thể loại du ký có vai trò quan trọng đối 
với văn học thế kỷ XVIII- XIX trong việc mở rộng tầm nhìn và tưởng 
tượng của nhà văn. Sang thế kỷ XX, du ký mang nhiều tính chất tư 
liệu khoa học do các nhà địa chất, nhà dân tộc học viết. Loại du ký 
khoa học cũng rất thịnh hành”(1)... Định nghĩa trên đây đã khái quát 
được những đặc điểm cơ bản nhất của du ký - mà chúng tôi duy danh 
là thể tài văn học du ký. Khi nói đến “thể tài du ký” cần được hiểu 
nhấn mạnh hơn ở phía đề tài, phía nội dung và cảm hứng nghệ thuật 
nơi người viết, chứ không phải ở phía thê loại. Thu hút vào địa hạt du 
ký có các sáng tác bằng nhiều thể văn khác nhau theo phong cách ghi 


DIỆN MẠO PHẬT GIÁO ĐÔNG DƯƠNG (MÊ-KÔNG) ° 297 


chép, khảo cứu, hồi ức về các chuyền đi, các điểm du lịch, các di tích 
lịch sử, danh lam thắng cảnh, sinh thái, kiến trúc, mỹ thuật; thậm chí 
có thê liên quan tới nhiều phương diện của xã hội học, văn hoá học, 
khảo cổ học, dân tộc học và văn hoá - văn nghệ dân gian khác nữa... 
Trong giới hạn cụ thể, thông qua thể tài văn học du ký của người Việt 
Nam giai đoạn đầu thế kỷ XX, chúng tôi tập trung giới thiệu điện mạo 
Phật giáo ba nước Đông Dương (Campuchia, Lào, Việt Nam) thuộc 
miền hạ lưu tiểu vùng sông Mê-kông. 


2. Khác với các công trình khảo cứu chuyên sâu, tác phẩm văn 
học du ký của các tác giả người Việt Nam đều in đậm dấu ấn chủ 
quan của người viết trong các chuyến đến thăm các ngôi chùa, tham 
dự lễ hội và nhận xét về tâm thức, lối sống, cảnh quan các ngôi chùa 
ở Campuchia, Lào và Việt Nam mà tác giả đã đi qua. Việc nhận diện 
Phật giáo ba nước qua thể tài du ký nửa đầu thế kỷ XX sẽ được mô tả, 
xem xét ở từng nước trên ba phương diện chủ yếu: Dấu ấn đời sống 
tâm linh Phật giáo truyền thống — Cảnh quan các ngôi chùa — Lời bình 
luận của tác giả. 


2.1. Lược qua các tác phẩm du ký của người Việt đến Campuchia 
giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX như V. Ng. Ch. với Võ Môn và Tam 
Cấp), Võ Nhan Cư với Trên mặt nước từ Tân Châu về Nam Vang??), 
chúng tôi tập trung nhận diện lịch sử và đời sống văn hóa — xã hội 
Phật giáo Campuchia qua hai tác phẩm tiêu biểu của hai tác giả là X. 
với Đi Nam Vian chơi và ].Đ. với Đi chơi nơi Ruines D angkor, cả hai 
đều in trên Nam Kỳ địa phận... 


Trước hết, tác giả ân danh ký tên X. với du ký Đi Nam Mian chơi 
đã kể về chuyến du ngoạn cả bằng đường ô tô và tàu thủy: “Vậy Zảng 
sáng sảu giờ tôi đi xe hơi tại Saigon chạy thăng lên Trảng Bảng, lại 
tới Gò Dâu Hạ, chở xe hơi qua đò rồi đi thẳng qua Soài Riêng, riết 
luôn tới Kompong - Trà Béc, sau hết thì tới Banam đúng mười hai giờ 
trưa. Đường được một trăm năm chục ngàn thước tây. Tới đó có tàu 
hãng Tây chực sẵn, xuống đi liễn năm giờ chiêu tới Nam Vian (cũng 
gọi Nam Vĩnh, nay là thủ đô Phnôm Pênh — NHS thêm). Cộng lại đi 
từ Saigon lên Nam Vian có mười một giờ mà thôi. Thực là mau quá; 


1. V.Ng. Ch: Võ Môn và Tam Cấp. Công luận, số 6606, ra ngày 3-8-1934, tr.3 + số 6607, 
ra ngày 7-8-1934, tr.3 + số 6608, ra ngày 11-9-1934, tr.3. 

2. Võ Nhan Cư: 7rên mặt nước từ Tân Châu về Nam Vang. Công luận, sô 7271, ra ngày 
16-11-1936, tr.5. 


298 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


nghĩ lại ông bà khi trước đi cả tuân cả tháng thì hết sức ngán”®)... Từ 
đây tác giả kê về hiện trạng du nhập, tồn tại mới cũ tất cả các giáo phái 
Thiên Chúa, Thánh Mẫu, Phật giáo và phác thảo sơ lược một vài nét 
đời sống tinh thần và thực hành Phật giáo nơi đây: 


*Thày sãi, bà vãi, thày chùa, thày pháp không biết là bao nhiêu, 
ra đường ngó thấy thầy sãi ăn mặc đồ thì ngó coi như kiến vàng, trong Ö 
mới ra đi tứ phía. Tại Nam Wian đi đường nào cũng gặp hoặc là chùa Cao 
Miên hoặc là chùa các chú, không biết bao nhiêu mà kế. Ngõ nào cũng 
thấy một chú thây sãi đi bơ vơ, chỗ lại thấy thiêu đốt xác người chết... 


...S:n đáy tôi sẽ nói sẵn về một hài sự dị đoan Cao Mên. Chùa ở 
tại đền vua Cao Mên lớn tốt lắm, có hai bụt thần quJ trọng vô giá và 
dưới đất thì lót bạc từ miếng mỏng, song tôi không lấy làm lạ gì, vì 
vua giàu có muốn tốn hao cách nào cũng được. Tôi lấy làm lạ một sự 
nây mà thôi, là xung quanh vách tường chùa thì có vẽ nhiều thù hình; 
có một cái hình vẽ chỗ gì không biết, mà có đủ hình phạt, ai tội gì thì 
phạt theo tội nấy. Người mê rượu chè thì có quỷ động vô họng một 
chai lửa, vân vân. Ấy vậy thì đạo Phật này cũng dạy ngày sau có chỗ 
để phạt kẻ có tội như đạo Thiên Chúa dạy vậy. 


Tôi thấy có người Cao Miên đang để xác một người chết trên một 
đồng củi mà thiêu ra tro, mùi bay ra nghe muốn mửa, rồi hối tro đó mà 
bỏ vô một cái lu để dành thì, tôi hỏi họ sao không chôn lại thiêu xác cho 
tiêu mất như vậy, thì họ trả lời bởi sợ ngày sau không ai lo đến xác người 
chết nữa; thì tôi nhớ đến phận người có đạo cũng vậy, ta chết rồi biết có 
ai nhớ đến phân linh hồn ta không, chớ chí ta biết lo trước như vậy cho 
linh hỗn ta như người Cao Miên lo trước cho xác vậy, thì bây giờ ta lo 
câu hôn gởi lễ cho thương hâu ngày sau các Đấng lo lại cho linh hỗn ta, 
chớ trông gì con cháu bà con quen lớn nhớ tới ta đá”... 


Đặc biệt đến tác giả J. Ð. với du ký Đi chơi nơi Ruines D'Angkor 
in liên tục 12 số trên Nam Kỳ địa phận đã mở đầu bằng việc kế về 
chuyến đi từ Sài Gòn qua Phnôm Pênh rồi tranh thủ đến thăm có đô 
Uđông có tượng Phật bề thế: “Sẵn có xe hơi nên chúng tôi đi chỗ kia 
gọi là Quđông xa Nam Vang được 34 ngàn thước. Nơi nây là chỗ mô 
mả chôn cất các vua Cao Mên khi trước. Ở đó có nhiễu nóng ở gần 
nhau. Trên một nóng có một cải dinh Cao Mên lớn, cao được chừng 


3.X: Đi Nam Vian chơi. Nam Kỳ địa phận, số 444 năm 1917, tr.491-493; số 445 năm 
1917, tr.509-519; số 447 năm 1917, tr.540-542; số 448 năm 1917, tr.553-555. Các trích dẫn 
tác phẩm đều theo tải liệu này. 


DIỆN MẠO PHẬT GIÁO ĐÔNG DƯƠNG (MÊ-KÔNG) ° 299 


mười thước tây, ở trong cột tròn lớn được thước tây bê trung, coi kịch 
cộm. Có một hình Phật bằng gạch, sơn nước vàng lớn cá thể, choán 
gân hết mửa bê dài cái dinh. Hình Phật nây ngồi, thì ở dưới vuông vức 
ít nữa là mười hai thước, còn đâu thì đụng khít trên nóc đỉnh"®... 
Rồi từ Phnôm Pênh, tác giả theo đường thủy đến thăm Angkor và cảm 
nhận về miền đất Phật với sự pha tạp nhiều tôn giáo, tín ngưỡng: 


“Nội cả và miễn nước ta bên nây thì có một mình nước Cao Miền 
là đầy dây những cuộc nhà cửa đên đài cất cách lạ lùng và cả thể, 
nhiều xứ khác ở xa không dám bì. Thứ nhứt là ở Angkor đây thì là lạ 
quá trí, cho nên người phương Tây và các nước khác, Langsa, Hồng 
Mao, Huê Kỳ, Nhựt Bồn, vân vân, mỗi năm đêu luôn tới đền Angkor 
mà coi cho được, như là một sự lạ kia ở dưới thể, không nệ công lao 
khó nhọc đường xa xôi, tốn của mà đi cho tới. Nghĩ như vậy mà mình 
ở gân kê một bên mà không đi tới thì là uống quá. 

Angkor là nơi khi trước, hôi đời thứ năm sau Chúa giáng sinh, có 
một thứ dán Chà Và kia gọi là Hiudous đến mà lập đền đài về ở và lập 
thành lũy trọn hơn tám đời sau nữa. Ấy là theo sách nói như vậy, song 
nhiễu sách không giống nhau, có khác trại nhau, vì truyện xứ Angkor 
nây là lâu đời lắm, không biết dán Hiudous tới đây có ÿ gì mà làm 
công chuyện cả thể như vậy, rồi sau bỏ đi đâu mắt, đến bây giờ người 
ta lên thì thấy nào những đên đài hư nát nên gọi là Ruines, còn dán ở 
thì đâu mắt hết, kéo nhau đi đâu, hay là tuyệt nòi tuyệt giống đến đổi 
không còn thấy ai ở hết, coi như xứ hoang, cây cối mọc cùng ngó như 
trong rừng vậy, vì là hoang không biết mấy đời nay”... 


Đến thăm khu đền, tác giả tỏ ra đặc biệt khâm phục tầm vóc kỳ vĩ 
và tài năng người xây dựng: 


“Đi coi Angkor thì phải là dừng dưng, tới đâu thì phải lắc đâu 
chắc lưỡi, kêu trời kêu đất, kêu ông kêu cha, vì thật là cả thể lạ lùng 
quá, hèn chỉ lẻ ngoại bởi tín dị đoan, nên nói là tiên trên trời xuống 
mà làm việc nây. 

Mà thật nghĩ lại mà coi: Ở Angkor thì không có núi non chỉ hết, 
mà lấy đá ở đâu đặng đem lại đó mà cất đên đài cả thể mình mông, 
đi vô coi thì mỏi chơn mỏi giò mới hết một cuộc đền đài, lại cao hơn 
năm bảy chục thước táy. Sự lớn và sự cao nhà quan chánh soái hay là 


4.].Đ: Đi chơi nơi Ruines D'angkor. In 12 kỳ. Nam Kỳ địa phận, từ số 658 (ra ngày 13- 
10-1921, tr.636-638) đến số 670 (ra tháng 1-1922, tr.13). Các trích dẫn tác phẩm đều theo tài 
liệu này. 


300 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


nhà thờ Đức Bà ở Saigon sánh lại với đến đài chùa miễu ở Angkor thì 
coi nhự không. Đá núi miếng nào miếng nấy bằng trương cái tủ, mà 
không biết khi trước họ làm sao mà đem lên trọn y nguy lên tới năm 
bảy chục thước cao, chẳng những vậy lại miếng đá nào cũng là trạm 
trồ đục cách khéo léo, rồi đem lại mà ráp lại với nhau vừa khít, không 
trật một mét, và chông miếng nây trên miếng kia, không hô vôi, cùnent 
gì hết, mà sao nó dính với nhau, không ngả. Sau nữa, nhà bằng đá 
như vậy thì biết là nặng nê bao nhiêu, mà sao còn có chỗ thì nhà còn 
đứng y Iguy không lúng. Không hiểu hồi đó họ dùng cách nào mà làm 
nên chắc dữ tợn vậy. Máy đời nay, dông gió cũng chẳng vừa gì đâu, 

mà sao có chỗ vẫn còn đứng sững? 


Thiệt là lạ lùng quá! Việc cả thể như vậy thì là công cán thợ thây 
biết là mấy ngàn mấy muôn con người ta! 


Tôi đã có đi bên thành Rôma, bên nước ltalia, cũng có thuật truyện 
trong Nam Kỳ địa phận rồi, song tôi tưởng cuộc đến đài đời xưa cát 
trong Rôma thì cũng sảnh không được với cuộc Angkor nây nữ”... 


Khi đến thăm các đền Ăng co Thom, Ăng co Vat, người viết chủ ý 
phân tích và nhân mạnh hình thê, chiêu sâu ý nghĩa tinh thân của các 
tượng Phật và vị thê tư tưởng Phật giáo: 


“Coi hình Phật thì biết đời trước trong Angkor thờ hai thứ đạo: 
Đạo Bouddha và đạo Brahma trộn với nhau, vì có chỗ tháy hai thứ 
Bụt dựng hình gắn nhau. 


Thứ nhứt ở Angkor Thom và Bayon, thì bấy nhiêu hình Phật Brah- 
ma, có bồn mặt, cả thể lắm. Phát nây kêu là Caturmukha, nghĩa là 
bồn mặt. Phật nây có bốn tay, cẩm cái Véda, một xâu chuỗi lân, một 
cái bình đựng tiền bố thí, một cái muỗng để tế lễ, cõi một con ngỗng 
sơn vàng gọi là Hamsa, hay là ngồi trên một cái bông sen ở trong rún 
Phật kia mọc lên gọi là Vishnou, nằm ngửa trên mặt nước. 


Phật Vishnou nây họ kêu là một vị Phật lo cho cả và trái đất đặng 
bình an luôn. Phật nầy cũng có bốn tay, cầm đĩa, búa và cái gì nữa 
đó, ngó không ra. Thường thấy chạm hình Vishnou nằm ngửa trên mặt 
nước như mới nói trên đáy, hay là cưỡi con ŒGarouda là một con chữn 
lạ kì: đầu chỉm, hay là có khi đầu cọp, mình và tay người, có cánh, 
thân dưới thì như cọp, còn bắp đuôi thì có vảy như cá. 


Còn nhiễu thứ Phật trong đạo Brahma nữa. 


Phật Civa, mình đeo một con răn và một sợi dây chuyên băng sọ 
người; cỡi một con trâu rừng trăng gọi là Nandin, câm chĩa ba, da 


DIỆN MẠO PHẬT GIÁO ĐÔNG DƯƠNG (MÊ-KÔNG) ° 301 


cọp. Có khi chạm hình Phật nây trần trung, tóc thắc đuôi, ngồi dạy 
dô dân trong rừng. Có lẽ hình ông vua Cuối ở tại Angkor Thom là 
hình Civa nữa chăng? 


Phật Cakti hình đờn bà, thường vẽ ngồi gân bên chông. 


Có Phật khác nữa là Indra, Ganeca, Kama, Skanda, Kubéra, 
Gaudharva, Ảpsaras, Kinnaras, Cânaras, Siddhas và Vidyadharas. 


Tôi kế ra cho hết, không có ý biểu ai thờ, song cho ai đặng đi Ang- 
kor, nghe tới mấy tên đó thì mới hiểu là gì. 

Còn đạo Bouddha thì thờ Phát Bouddha, là một người kia sanh 
ra năm 560 trước Chúa giáng sinh. Tên thiệt Siddhata, hay là Gau- 
tama, ăn học giỏi và cũng là quan võ giỏi. Có vợ và một đứa con tên 
là Rahula. 


Đó là nhắc lại một chút chuyện đạo Bouddha mà thôi, và cho đặng 
nhiều kẻ dị đoan đừng còn tin rằng là tiên trên trời nào đâu xuống đất 
mà cất đám Angkor nẩy, vì kẻ cất đó cũng là người ta, như tôi đã nói 
rồi lúc trước, và thật là người ta, chớ không phải tiên gì đâu, vì người 
ấy cũng là thờ Phật khác là Brahma và Bouddha, cũng là người ta 
nữa mà thôï`... 


Thực tế trên cho thấy ký giả người Việt đặc biệt khâm phục truyền 
thống văn hóa Phật giáo Campuchia qua việc đến thăm các di tích đền 
đải, chùa tháp. Qua các trang viết, tác giả thể hiện khả năng quan sát và 
bộc lộ tiếng nói của chủ thẻ, lời bình luận, đánh giá, ngợi ca khi được đến 
tận nơi chiêm bái dấu tích một nền văn minh cổ, rực rỡ và huy hoàng. 


2.2. Trong bồi cảnh ba nước Đông Dương đều cùng chịu sự chiếm 
đóng, áp đặt của chế độ thực dân Pháp, các tác phẩm du ký của người 
Việt Nam đến Lào cũng in đậm tâm thế thời đại. Nói riêng về Phật 
giáo Lào, các ký giả người Việt cũng đã quan sát, tường thuật và nêu 
được những cảm nhận, suy tư về con người và cuộc sống in đậm chất 
khoan hòa, nhân văn, bình dỊ. 


Trong đoạn mở đầu tác phẩm bề thế Du Jjch xứ Lào, học giả Phạm 
Quỳnh phác thảo những tương đồng và khác biệt giữa hai nước Việt — 
Lào từ điểm nhìn tổng thể Địa — văn hóa xứ Đông Dương// tiêu vùng 
hạ lưu sông Mê-kông và từ truyền thống đến hiện đại: “Dãi Trường 
Sơn chạy suốt cõi Đông Dương từ Nam chí Bắc, thật là chia bản 
đảo này thành hai thế giới khác nhau, khác nào như một cái Vạn Lÿ 
Trường Thành của thiên tạo, làm bằng rừng rậm núi cao, sức người 


302 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


không thể vượt được. Bên này ngoảnh mặt ra bề Đông hải, khí hậu 
thấp nhiệt, người dân đông đúc, đông điền phì nhiêu, sơn lâm lam 
chướng, chủng tộc thuần một giống An Nam, văn hóa truyền thụ tự 
nước Tàu, nghiễm nhiên thuộc về thế giới Chỉ Na. Bên kia nhìn xa về 
cõi Tây Vực, khí hậu táo nhiệt, người dân thuần một giống Xiêm Lào, 
văn hóa hấp thụ tự Thiên Trúc, nghiêm nhiên thuộc về thế giới Ấn Độ. 
Một bên Chỉ Na, một bên Ấn Độ, đất Đồng Dương này mà đặt tên là 
Ấn Độ Chỉ Na thì phải lắm”®... 


Từ đây Phạm Quỳnh nhắn mạnh lý do của chuyến đi: 


“Đã lâu nay tôi vẫn có ý muốn đi Lào một chuyển, để trước là biết 
qua phong thô đát Lào, sau là thăm đồng bào ta ngụ cư bên đó... 


. Đị Lào hiện có hai đường chính: đường Vĩnh — Thakhek và 
đường Đông Hà — Savannakhet. Chúng tôi định đi một đường, về một 
đường, cho biết cả hai. Vậy bữa đi đi đường Quảng Trị, bữa về về 
đường Nghệ An... 


Đến Savannakhet, Phạm Quỳnh cảm nhận về đời sống cư dân 
miền sông nước và bày tỏ niềm mến mộ: 


“§avannakhet là một tỉnh ly lớn, ở trên bờ sông Cửu Long, dân số 
được 3000 người, phân nhiễu là người An Nam cả. Buôn bán đường 
thủy đường bộ cũng to. Đường bộ thì các rừng các bạn (bạn, tiếng 
Lào là làng xóm) chung quanh đem những nông sản lâm sản đến đấy 
bản; đường thủy thì tẫu ghe ở miễn dưới lên, miễn trên xuống tắt đỗ 
ở đó rồi mới đi. Sông Cứu Long không phải suốt tự đâu đến cuối có 
thể chở tâu bè được; chia ra từng triển (bieW), triển nào bình thản 
mới đi được, còn triển nào có ghênh có thác nhiễu thì không thể qua 
lại được. Tự Savannakhet cho đến Vientiane là triển bằng phẳng hơn 
cả, cho nên có phiên tâu của công ty Messageries fluviales chạy đễu 
đặn mỗi tuân lễ hai lần, chở hàng hóa cùng hành khách cả hai bên 
bở Xiêm và Lào. 

Tối hôm đến Savannakhet, vừa có chuyến tàu ở miễn dưới lên, 
sáng mai thì nhổ neo chạy Vientiane sớm. Nhưng nếu khuya xuống tâu 
ngay thì thành ra không được biết Savannakhet. Vậy định ở lại đấy 
nửa buổi ngày mai, rồi trưa đi ô tô lên Thakhek đón tâu ở đấy, sáng 
hôm sau đáp lên Vientiane thì tiện lắm”... 


5. Phạm Quỳnh: Du lịch xứ bào. Nam phong tạp chí, số 158+150, tháng 1+2-1931... Các 
trích dẫn tác phâm đều theo tài liệu này. 


DIỆN MẠO PHẬT GIÁO ĐÔNG DƯƠNG (MÊ-KÔNG) °® 303 


Rồi Phạm Quỳnh tranh thủ đi thăm cảnh chùa và cảm nhận về 
những ngôi chùa bình dị nơi đây: “Ở Savannakhet, xem qua phố 
phường rồi, lại xem một cái chùa Lào nữa. Nhưng chùa ở đây tâm 
thường lắm, phải lên Vientiane mới có chùa đẹp. Chùa nào cũng có 
một nơi chính điện thờ Phát, xây bằng gạch, hình chữ nhát, chạy dọc, 
hai mái thật dốc như cái dẫu mũ vậy. Còn ở ngoài là các tịnh xá của 
sư, cũng lỗi nhà sàn như trong dân gian. Chùa nào cũng có một cái 
nhà sàn lớn bỏ không, như cái quán, gọi là sala, để cho khách thập 
phương đến trọ. Sư toàn khoác áo cà sa sắc vàng, để trần một cánh 
tay, chùa nào cũng đông lắm. Nhưng muốn xem cái cảnh chùa chiễn 
sư mô thì phải lên Louang Prabang, hay Vientiane, là những nơi cổ 
đô xứ lạ, danh thắng nhiều, chứ ở đây không có gì lạ”... 


Đến thăm Viên Chăn, Phạm Quỳnh nêu khái quát lịch sử, truyền 
thông văn hóa Phật giáo găn với cảnh quan thành phô miên sông nước: 


“Thành Vientiane là thủ phủ xứ Ai Lao, chính tiếng Lào gọi là 
Vieng Chan, dân số được 12.000 người. Ngày xưa là kinh đô nước Ai 
Lao, nhưng năm 1827 bị người Xiêm tràn sang tàn phá hết cả. Đến 
năm 1899, nước Pháp đến chiếm lĩnh xứ Lào, mới đặt Vientiane làm 
thủ phủ xứ Ai Lao thuộc Pháp. 


Ngày xưa hôi thịnh thời, vua Lào đóng đô ở đây, đã có vẻ trang 
nghiêm rực rỡ lắm. Năm 1644, có một nhà du lịch Hòa Lan tên là Van 
WuysthoƒƑ đã đi ngược sông Cửu Long lên đến đây, được vua Lào sai 
đem thuyền rồng ra đón, tiếp rước một cách long trọng lắm. Sau Ông 
có làm quyên nhật ký, thuật lại tường cách vua quan tiếp rước cùng 
cái cảnh tượng Vientiane trong triều ngoài dã đời bấy giờ, xem đó thì 
biết rằng người Lào về thế kỷ thứ XVI, XƯI, kề cũng đã văn minh lắm 
vậy. Xem ngày nay những cô tích các đến chùa, những tượng Phật đông 
cố lớn hơn người thật, chạm đục rất khéo, cũng đủ làm chứng cớ. 


Thành Vientiane từ khi bị người Xiêm tàn phá, cung điện của nhà 
vua, đền chùa trong dân gian bị đối sạch, châu báu thu lấy hết, người 
dân bắt về Xiêm, từ đó thì chỉ còn lèo tèo máy cái xóm lơ thơ, mấy 
ngôi chùa đồ nát, tượng đồng lăn lóc cả trong đám cỏ bãi cát, cảnh 
tượng điêu tàn quá đổi. 


Nhờ có nước Pháp đến cai trị trong 30 năm trời đã thay đổi i 
hẳn; đường phố sạch sẽ, nhà Tây san sát, nhà nào cũng vườn rộng 
cây cao như lối biệt thự cả, chung quanh thì có những xóm đông đúc, 
người Lào và người Nam ở. Trước mặt là con sông Cửu Long, chỗ 
ấy rộng đến 1.500 thước, mùa nước lên mênh mông như bể, mùa cạn 


304 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


nhự bây giờ thì có bãi cát rộng 800 thước, bê dài ba cây lô mét, chia 
khúc sông làm đô... 


Ông chủ bút Nzm phong Phạm Quỳnh cũng xác nhận việc nhà 
nước bảo hộ Pháp thực sự quan tâm đến việc phát triển Phật giáo: 
“Chúng tôi định ở Vientiane cho đến kỳ tẫu xuống, nghĩa là đến thứ 
sáu, vừa được ba ngày rưỡi. Trong mấy ngày đó được quan Khâm sứ 
Bosch, quan Chánh tòa Thượng thẩm Tbidon và cô Karpelès là thư ký 
viện Phát học ở Cao Miên lên đây để sắp khánh thành viện Phật học 
ở Viemtiane tuân lễ sau này, dẫn chúng tôi đi xem các nơi chùa chiễn 
làng bạn, cắt nghĩa cho nghe được nhiều điễu hay lắm”... 


Từ đây Phạm Quỳnh nhắn mạnh cảnh quan, kiến trúc và đời sống 
dân chúng theo đạo Phật: 


“Vientiane ngày nay đã thành như một phần thành phố tân thời, 
không còn cái phong vị Lào như ngày xưa nữa. Muốn biết cái phong 
vị ấy thì phải lên Louang Prabang là kinh đô nước Vạn Tượng, còn có 
vua quan, và còn giữ được nhiễu đến chùa cổ cùng phong tục xưa... 


..Vientiane xưa có đến trăm cái chùa, ngày nay chỉ còn vài chục 
cái cũng đủ dung được một số thây tu khá đông. Thầy tu đây là sư, lớn 
nhỏ đủ các hạng, toàn mặc áo cả sa vàng, chỉ có một việc phụng. Sự 
Phật, coi nhàn hạ lắm; sáng sớm các chùa đánh chuông đánh trồng 
râm ran cả lên để lễ Phật buổi sáng, rôi các sư chú, tiểu lớn tiểu con, 
xách giỏ ra phố để lĩnh của “cung dưỡng” của các thiện nam tín nữ. 
Vì cái tục ở Xiêm, ở Lào, ở Cao Miên là dân gian phải nuôi các nhà 
sư, có bố thí cho nhà chùa thì mới có phúc. 

Chùa có tiếng nhất ở Vientiane là Wat Pra Keo, xưa kia có thờ 
một vị Phật bằng bích ngọc quí lắm, coi như một vật quốc bảo của xứ 
Lào, năm 1827 bị người Xiêm cướp mất, nghe đâu họ đem về Bangkok 
dựng riêng hẳn một ngôi chùa ở trong cung vua để thờ. Chùa Pra Keo 
báy giờ chỉ còn trơ trọi có mấy mảnh tường đồ với mấy pho tượng 
mốc mà thôi. Nhưng xem kỹ những mảnh tường chạm, những pho 
tượng đông lực lưỡng, đã mấy mươi năm chịu nắng mưa mà vẫn trơ ở 
giữa đảm cây cao có rậm thì cũng khả tưởng tượng chùa này khi xưa 
trang nghiêm tráng lệ là dường nào. Ngày nay vẫn giữ được cổ tích, ở 
giữa thành phó, cạnh ngay tòa sử, khách du lịch đến đấy, đứng trong 
đám gạch đồ tường xiêu, cây trùm rễ quấn đó, không khỏi chạnh lòng 
kim tích mà ngán cho cái cuộc thịnh suy ở đời. 


Chùa đẹp nhất bây giờ là chùa Sisaket, mới trùng tu lại gần đây, 


DIỆN MẠO PHẬT GIÁO ĐÔNG DƯƠNG (MÊ-KÔNG) °® 305 


đó là chỗ ở của vị sư trưởng làm đầu cả các chùa trong hạt Vientiane 
này. Ở Sisaket có một cái chùa lớn ở giữa, chung quanh là tăng xá cho 
các sư ở. Bao nhiêu tượng Phật bằng đồng, bằng đá, bằng gô, lớn nhỏ 
các hạng, sưu tập ở các nơi chùa cô am xưa đã đồ nát, đều đem họp cả 
lại đây. Tượng đủ các kiểu các hình, nào Phật ngồi tòa sen, nào Phật 
thề với đất, Phật nguyện chúng sinh, Phật dẹp sóng dục, toàn là những 
kiểu phổ thông bên Lào bên Xiêm, các tượng Phật bên ta không có đủ 
được như thế. Ở một chùa Sisaket này tượng Phật tính cả thảy được 
ba bốn nghìn pho, vừa lớn vừa nhỏ, có pho lớn hơn người thật mà toàn 
bằng đồng đen cả, còn những tượng nhỏ thì đục vào tường thành ô mà 
để. Chùa này thật là một nhà bảo tàng các tượng Phật. Còn chính nhà 
bảo tàng thì hiện đương chữa lại. Nay chưa có chỗ đề, những tượng 
tìm được ở các nơi gửi về, còn đề tạm ở một cái hiên trong dinh Khâm 
sứ cũ. Có một pho tượng Phật nhập Nát Bàn, hình năm, toàn bằng 
đồng đen, lớn hơn người thật, đúc chạm tỉnh tế lắm, thật là một vật 
mỹ thuật hiếm có. 

Trường Bác Cổ hiện nay đương chữa lại cái gác để kinh ở bên 
chùa Sisaket, theo đúng như kiểu cũ, coi cũng có vẻ mỹ thuật lắm”... 


Vốn là người có tầm kiến văn rộng lớn nên Phạm Quỳnh chú ý 
quan tâm đến lễ hội, đặc biệt lễ hội nơi chùa làng gắn với đặc điểm 
tâm tính người Lào: 

“Bữa ở Vientiane, chúng tôi có đến một làng cách đấy hai cây số 
xem họ làm bun. Báy giờ là buổi tối vào tám chín giờ. Nơi ấy. là một 
nơi chùa làng, chung quanh có sân rộng, ngoài sân làm mấy dây quán 
bằng tre bằng lá, trong quán trải chiếu xuống đất, các phụ Sao fức là 
con gái vùng ấy mặc xiêm mặc yếm sặc sỡ, coi vui mắt lắm, đến ngồi 
cả từng dây dài, ăn trầu nói chuyện với nhau... Ở giữa sân thì các 
nhà hàng chong đèn lên bán những quà bánh cho khách đi xem. Trong 
đám hội đó kề có nghìn người, mà không có cái cảnh ôn ào náo nhiệt 
như ở bên ta. Đó cũng là do cải tính người Lào hiểu tĩnh, dù khi hội 
hè cũng không có huyện náo. 


Có một điều lạ, là ở trong quán có đặt giường để các vị sư ngôi hình 
như chứng kiến cho cuộc vui. Hỏi ra thì lệ thường ở đây phàm khi mở hội 
như thế này, trước có hát đúm, rồi sau thì lễ Phật, cho nên các nhà sư đến 
đây là túc trực để sớm mai tụng kinh làm lễ. Lễ này là lễ dâng hoa, con 
trai con gái trong làng đem hoa đến dâng sư và cúng Phật". 


Cuối cùng Phạm Quỳnh đi đến nêu nhận xét khái quát về đặc 
trưng ngôi chùa và tông phái Phật giáo Lào, nhân mạnh tâm thê hướng 


306 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


về Phật giáo của TBƯỜI Lào: “bàng nào cũng có chùa, chung quanh 
chùa có tháp, tiŠng Lào gọi là that. Người Lào theo đạo Phát thuộc 
về Nam tôn Tiểu thừa, như Cao Miên, Xiêm La vậy. Sư ở đây là hạng 
thượng lưu học thức, nên được dân gian tôn trọng lắm. Nhà tử tế ai 
cũng cho con đi ở chùa để học chữ học đạo, người nào phát nguyện 
đi tụ thì ở luôn, còn thì ở một vài năm rồi lại về nhà”... 

Một tác giả khác ký bút danh C.L. có bài ĐI thăm xứ Lèo (theo 
cách phát âm của người viết), in liền tám kỳ trên báo Công luận (Sài 
Gòn). Mở đầu tác giả nhắn mạnh niềm hứng thú của chuyên du ngoạn 
đến nước Lào: “Ngày xưa, hể nói tới xứ Lèo chắc bạn đọc sợ, vì trong 
óc các bạn sẽ có nhiễu sự tưởng tượng gớm ghiếc: nào thác nước 
trắng phau, nào gành đá cheo leo, nào rừng rú bao la, nào đèo sâu 
vực thắm, nói tóm lại, muôn ngàn cảnh hãi hùng, nguy hiểm. Nhưng 
ngày nay thì không thế, các bạn hãy vững tâm theo tôi đi cho biết đó 
biết đây, thăm xứ Vạn tượng (le pays des milions d 'éléphans) để mở 
rộng tâm mắt”)... 


Sau khi đi qua các tỉnh Savannakhet, Thakhek, ký giả theo đường 
tàu thủy đến Viêng Chăn và qua thăm chùa Sisaket: “Sáng đậy, ía nên 
đi thăm chùa Sisaket, một nơi cổ tích ở ngay giữa châu thành, cách 
phủ Khám sứ không bao xa. Ngồi chùa này tuy gọi là cổ, chớ nếu so 
với những cổ tích khác thì chùa có lẽ cũng chỉ là một cái “vết” còn 
trẻ măng của thời gian. Chùa này mới có được hơn trăm năm. Nóc 
chùa dốc hết sức, các đầu nóc đêu cong vút lên, theo một kiểu kiến 
trúc riêng ở Xiêm và ở Lèo. Chùa rộng lắm. Trong có hằng hà sa số 
Phật. Cái bảo vật mà người ta chú ý nhất ở trong chùa này, là một 
cái thư viện, sách là những lá trên viết bằng chữ Pa-li (Latin Lèo) 
ghỉ chép những sự tích của xứ Vạn tượng. Chính ở nơi đây, hằng năm 
Chính phủ Lèo làm lễ “Ăn thể” trung thành với Chính phú bảo hộ"... 


Qua lời nhà sư, ký giả thuật lại chỉ tiết nghỉ thức đọc lời thề trong 
ngày lễ Phật: 


“Tới ngày thê, thì sáng sớm các sư phải tụ họp cả ở chùa. Ngôi 
trên các sập gô 2 để tận phía trong Cùng, Các sự mỘt tay để trước ngực, 
một tay cầm một thứ quạt che mặt. Ở phía trước các sư, có để ba cải 
chậu đựng đây nước. Chung quanh có hoa, và nhiều ngọn đèn làm 
bằng sáp ong. 


6.C.L: Đi thăm xứ Lào. In 8 kỳ. Công luận, từ số 6913 (ra ngày 20-8-1935, tr.1) đến số 
6920 (ra ngày 28-8-1935, tr.7). Các trích dẫn tác phẩm đều theo tài liệu này. 


DIỆN MẠO PHẬT GIÁO ĐÔNG DƯƠNG (MÊ-KÔNG) ® 307 


Ở sập dưới, các quan lại người Pháp ngôi sắp hàng, rồi tới các 
ông Chao - mương quỳ trên những tâm khảm, sau rốt mới đến dân 
chúng qu) ở dưới đát. 


Thoạt kỳ thủy, những sư ở phía trong đọc kinh, mọi người đến lắng 
lặng nghe. Khi đọc xong hoặc đương đọc, thì họ băt đâu thắp những 
cây đèn cây đê chung quanh ba chậu nước. 


Cẩu kinh xong, một ông Chao - mương thay mặt cho các ông Chao 
-nương khác và dán chúng cất giọng đọc lớn một bài như sau này 
(phụ chép nguyên văn cả bài thê)”... 


Từ đây ký giả xác định tục lệ đi tu, học trong chùa và liên tưởng, 
giả định về đám cưới cưới của nhà sư đã qua lớp chú tiêu, hoàn tục và 
lây vợ so với lôi lây vợ của người Việt Nam: 


“Độc giả là một thiếu niên Lèo w? Trước khi độc giả được ngôi lên 

¡ “địa vị chẳng ” độc giả phải làm sư đã. Đã làm con trai Lèo thì ít 

nhất cũng phải đi ở chùa trong vòng 7 ngày. Đó là cái tục lệ không ai 
có quyên thay đổi, bằng không thể thì suốt đời không vợ. 


Sau khi ở chùa ra, muốn gây dựng gia đình thì cưới vợ đi, những 
kẻ làm chồng phải theo vợ, chớ người vợ không bao giờ theo mình về 
nhà mình cả. Cách cưới xin cũng tương tự như ở An Nam. Đâu tiên, 
phải có môi lái đề hai bên cha mẹ định đạt xem món tiền nhà trai phải 
dẫn cưới là bao nhiêu. Món tiền đó kêu là “kha dong”, không nhất 
định, hoặc ít nhiễu tùy theo nhan sắc và gia thế nhà gái. Tới ngày 
Cưới, “người mai ” phải đem món tiễn cưới tới trao cho nhà gái trước 
đã, rồi chú rể cùng họ hàng mới tới”. 


Qua các tác phẩm du ký của người Việt giai đoạn nửa đầu thế kỷ 
XX viết về Lào và Phật giáo Lào cho thấy các tác giả đã dụng công 
khảo cứu các nguồn sách vở, kết hợp du lịch với điều tra thực địa, mô tả 
cảnh quan và ghỉ chép lời kế của người dân địa phương. Người viết thể 
hiện tầm hiểu biết sâu rộng, năm bắt từ truyền thông đến thực tại, những 
điều tai nghe mắt thấy và đi đến những nhận xét vê hệ giá trị và vị thế tinh 
thần lịch sử - văn hóa Phật giáo Lào trong xã hội đương thời. 


2.3. Đặt trong tương quan chung, do điều kiện viết về miền đất bản 
địa, đương nhiên du ký của người Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ 
XX đề cập đến đến Phật giáo vùng Tây Nam bộ - Cửu Long thuộc ba 
nước Đông Dương (hạ lưu tiểu vùng sông Mê-kông) chiếm số lượng 
vượt trội. Có thể kế đến một số du ký tiêu biểu: Một tháng ở Nam kỳ 
của Phạm Quỳnh, Thăm đảo Phú Quốc của Đông Hồ, Cảnh vật Hà 


308 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Tiên của Đông Hồ và Nguyễn Văn Kiểm, Chơi Phú Quốc của Mộng 
Tuyết, Chơi xuân ở Hà Tiên của Bạch Liên, Một ngày ở xứ Chàm của 
Tam Lang, Hai tháng ở gò Óc Eo hay là câu chuyện đi đào vàng của 
Biệt Lam Trần Huy Bá... 


Trong giới hạn cụ thê, chúng tôi chỉ điểm danh và phân tích một số 
tác phẩm tiêu biểu đề cập đến Phật giáo vùng sông nước Cửu Long - 
Nam Bộ. Trong du ký Một tháng ở Nam Kỳ, học giả Phạm Quỳnh đã 
ở Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn rôi qua thăm khắp vùng Lục tỉnh (Mỹ 
Tho, Long Xuyên, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sa Đéc.. .). Khi 
ở Vĩnh Long, Phạm Quỳnh giới thiệu khái lược việc bà Đốc phủ chăm 
việc lễ chùa và nhận xét hiện trạng đời sống tâm linh nơi miền quê đan 
xen lối thờ Phật với đền miếu: “Phu nhân lại chăm việc lễ bái, hay 
ta bồ các đền chùa. Hiện ngài đương hưng công dựng một cải miễu 
Công thân ở gân tỉnh, miễu thờ một vị công thân đời Lê, không rõ 
danh hiệu là gì, đằng sau phối hưởng những cai đội bình lính người 
hàng tỉnh đi tùng chỉnh bên Đại Pháp chẳng may bị tử trận. Miễu cất 
đã xong, trong vài ba bữa nữa sắp làm lễ khánh thành, phu nhân cỗ 
giữ lại xem, nhưng đi chơi đã lâu quá, phải kịp về Sài Gòn đề sửa 
soạn ra Bắc, nên không thể ở lại cho đến ngày làm lễ được. Phu nhân 
sai người đưa đi xem miễu và xem các đình chùa trong tỉnh. Tỉnh Vĩnh 
Long này là một tỉnh cũ, nến sánh với các tỉnh khác còn có một vài 
nơi cổ tích. Cái khí vị trong tỉnh thành cũng ra cái khi vị cũ, hơi giống 
như các tỉnh ngoài ta [... j. Đại để các đình chùa miễu vũ ở đây có cái 
vẻ bỏ hoang cả, coi như người dân không thường tới lui lễ bái”)... 


Trong tác phẩm Cảnh vật Hà Tiên do Đông Hồ và Nguyễn Văn 
Kiểm sao lục đã phác vẽ vị trí chùa Tô Châu: “Hàng dừa gáo mọc liên 
tiếp nhau cả vài trăm thước là lễ đường lộ đi Hòn Chông, Rạch Đùng. 
Đi lần thêm về mẻ tay trái là bến đò xe hơi và xóm Tô Châu. Sau xóm 
có núi Tiểu Tô Châu. Eo núi có ngọn dương ngọn dừa một ngày một 
cao thêm. Chỗ đó là sân chùa. Canh khuya đêm gió nghe nhà sư gỗ 
mỗ vang râm để thức tỉnh lòng người đắm chùm bề khổ"®; xác định 
ngôi chùa thường được dựng giữa nơi non cao, cây cảnh, hòa nhập 


7. Phạm Quỳnh: ÄMội tháng ở Nam Kỳ. Nam phong tạp chí, số 17, tháng 11-1918; số 
19120, tháng 1+2-1919... In lại trong sách Phạm Quỳnh - 7i;yển zập du ký (Nguyễn Hữu Sơn 
sưu tầm, giới thiệu). Nxb. Tri Thức, Hà Nội, 2013, tr.143-144. 

§. Đông Hồ và Nguyễn Văn Kiểm: Cảnh vật Hà Tiên. Nam phong tạp chí, số 150-154, 
tháng 5-1930 đến tháng 9-1930... Tuyển in trong Du ký Việt Nam - Nam phong tạp chí (1917- 
1934), Tập III (Nguyễn Hữu Sơn sưu tầm, giới thiệu). Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 2007, 
tr.518-639. Các trích dẫn tác phâm đều theo sách này. 


DIỆN MẠO PHẬT GIÁO ĐÔNG DƯƠNG (MÊ-KÔNG) ° 309 


trong thiên nhiên: “Quanh theo Hà Tiên, núi nho nhỏ thì nhiễu. Núi 
nào cũng có vườn tiêu, hoa cỏ, hay là danh mộc, lắm cây tốt đẹp. Trê rên 
chót núi có nơi có chùa, có nơi lập vườn chuối, vườn thơm, có trồng 
xoài mít, có cây sơn chà, có bông huỳnh mai”; thêm nữa là sự kết hợp 
Nho — Phật - Đạo trong một quân thê kiến trúc và cảnh quan phù hợp 
với đời sống con người: “Chiêu Anh Các cất ở lỗi trước chùa Tiêu 
Tự. Đên đài và cung điện của quan Tổng binh đại Đô đốc ở về phía 
tả chùa ông Quan Đề, nhưng không được chắc là chỗ nào. Sau chùa 
còn dấu vết bờ tường ngày xưa, chỗ cao một thước, chỗ sát mặt đát, 
chỗ cao bảy, tám thước, chỗ dày gân một thước và đúc toàn đá trứng 
rất kiên có. Tường rong đóng đen mà các cạnh hãy còn bén lắm”... 


Về sau này, trong lữ ký Hai tháng ở gò Óc Eo (hay là câu chuyện 
đi đào vàng) 1n liền 6 kỳ trên Tri tân tạp chí, nhà khảo cô học Biệt Lam 
Trần Huy Bá đã đến di chỉ go Óc Eo: “Gò Óc Eo thuộc địa phận làng 
Mỹ Lám, tỉnh Rạch Giả, giáp giới làng Vọng Tì hê, tỉnh Long Xuyên, ở 
về Š phía động nam núi Ba Thê độ hai cây số. Một cánh đồng bát ngát 
nhấp nhô có máy cái gò cao, nhất là gò Cây Thị, vì có bóng cây, lại 
cao hơn cả nên được người ta đem trâu bò lại cột để ở đó rong vụ 
nước lớn hăng năm. Đã vài ba năm nay có một người thợ cây ở Vọng 
T hê, nhân khi cây ruộng, lúc lưỡi cây chạm vào một vật cứng, người 
ấy bởi ra xem, thì là một pho tượng Ở trong một cái khung dải độ 20 
phân; khi rửa sạch đất thì ra bằng vàng, người đó đem về nhà để thờ 
được ít lâu thì bị kẻ trộm lấy mắt. Từ đó người ta đôn đại xôn xao, rồi 
kẻ kiếm được vật này, người lượm được đồ kia, thứ thì bằng vàng, thứ 
thì bằng ngọc thạch”®)... 


Đến đoạn cuối, Biệt Lam Trần Huy Bá kế chuyện đến thăm chùa 
Linh Sơn: 


“Chùa Linh Sơn ở cách nhà làng độ hơn cây số. Ngay ở sườn núi 
Ba Thê. Ngày thường hai buổi đi về vẫn qua cổng chùa, mà chưa có 
dịp lại thăm, nhân nay có ông bạn N.Đ). chỉ đường, nên chúng tôi cùng 
tới. Ngõ chùa toàn xếp những phiến đá to thành bậc, hai bên cây cỏ 
tỐI tươi. Chùa này nhỏ hẹp, nhưng xem cũng có vẻ phong quang, phía 
sau có nhà tổ và phòng sư cụ ở trụ trì. Sư cụ đã ngoài sáu mươi, người 
chất phác, thấy chúng tôi vào vẫn cảnh, người rất vui mừng, pha trà 
tiếp đãi, rồi dẫn đi thăm chùa. Chùa xây vuông, ở giữa chỉ có một pho 


9. Biệt Lam Trần Huy Bá: Hz¡ tháng ở gò Óc Eo (hay là câu chuyện đi đào vàng). Tri tân 
tạp chí (số 168, (tháng 11-1944, tr.19-20 đến số 174, tháng 1-1945, tr.12-13+16)... Các trích 
dẫn tác phẩm đều theo tài liệu này. 


310 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


tượng đá cao chừng 6 thước, có 4 tay, phía sau có rắn chín đẫu nhô 
lên che nhự cải tán. Ngoài ra không có một pho tượng nào khác nữa. 


Sư cụ kế chuyện rằng: hôi thượng cổ pho tượng Phật đây chính 
là ở chùa tháp ngay nên nhà làng bây giò, tháp đổ, tượng nằm trơ, 
người thổ bảo nhau khiêng đi chỗ khác đề thờ nhưng bao nhiêu người 
khiêng cũng không sao nổi. Về sau, bọn người Việt Nam kéo đến khẩn 
lễ rồi họ khiêng được Phật về đây, dựng nên chùa này. Vì thể, ở đây, 
các dân thổ họ đã có chùa của họ; còn chùa đây chỉ riêng người Nam 
phụng sự; tuy ở một làng, nhưng thành hai phái. Tôi hỏi cụ có biết 
chùa dựng từ bao giờ. Cụ giả nhời: đã lâu lắm, kế ra cũng đã mấy đời 
rồi. Ấy câu chuyện truyền thuyết như thế, chả biết có thực hay không. 
Tiện dịp tôi có vịnh một bài Đăng Linh Sơn tự cảm tác bằng Đường 
luật... Vịnh xong, ông bạn N.Đ. cũng ứng khẩu họa liên”... 


Rôi đên thăm chùa Tiên Sơn ở ngay trên núi: 


“Ngoạn xong cảnh chùa Linh Sơn chúng tôi mới trèo lên định núi 
để thăm chùa Sơn Tiên. Đường lên chùa toàn đi dốc ngược như trèo 
thang, hai bên cây mọc xen nhau cao chót vói, thính thoảng lại có một 
phiến đá trồi ra như cái mái hiên, chúng tôi dừng chân một chút rồi 
lại leo hoài. Cứ thế đi mãi, coi bộ đã mỏi gối chôn chân, mà chưa đến 
đỉnh! Chúng tôi nghỉ lại rồi lấy viễn kính nhòm ra tứ phương: Phía 
đông nam thì kùa, tỉnh thành Rạch Giá và bề rộng bao la. Còn ba phía 
khác thì bát ngát mênh mông, nhất là về phía gò Óc Eo những nơi mà 
chúng tôi mới đào tìm, thực là rõ rệt. Được những cơn gió ào ào từ 
phương nam kéo lại, chúng tôi mát mẻ khoan khoải lạ thường! 


Một ông già nhà ở trên sườn núi nhân buổi trước đã đi thăm gò 
Óc Eo, gặp tôi, Ông nhận ra ngay. Chúng tôi mời ông ấy cùng leo lên 
đỉnh. Tới nơi, thấy một cảnh chùa mới mẻ, và vài ba ngọn tháp mới 
xây, cảnh tượng không lấy gì làm cô kính. Nhà sư trụ trì độ tuổi bốn 
mươi, người trông thanh tú, cũng tiếp đãi chúng tôi ân cần và nói 
cho hay cảnh này cũng mới lập ra, chừng độ 40 năm trở lại. Ấy thể 
mà cũng được ba vị sư tịch ở chốn này rồi, nên đã dựng được 3 ngọn 
tháp. Chùa đây nhỏ hẹp hơn chùa Linh Sơn, sự đi lại khó khăn nên 
khách vấn cảnh cũng không được AC vui cho lắm. Tôi thăm hỏi hồi 
lâu, rồi cũng cảm tác một bài quốc ngữ”. 


Có thê thấy các trang du ký của người Việt viết về Phật giáo, các 
ngôi chùa, đời sống tu hành và tín ngưỡng của người dân thường 
hướng đến những chỉ tiết xác thực, cụ thể. Điều này có thê lý giải bởi 
vùng đất Cửu Long — Nam bộ là đồng bằng, không nhiều núi non, địa 


DIỆN MẠO PHẬT GIÁO ĐÔNG DƯƠNG (MÊ-KÔNG) °® 311 


hình không phù hợp với việc xây dựng những ngôi chùa nguy nga, 
bền vững, tạo nên truyền thống lâu dài. Nói khác đi, văn hóa Phật giáo 
vùng Cửu Long — Nam bộ thiên về chùa làng, chùa sông nước và sự 
lan tỏa của đời sống tâm linh Phật giáo bình dân, bình dị. 


2. KẾT LUẬN 


Trong khoảng nửa đầu thế kỷ XX đã xuất hiện một số tác phẩm du 
ký của người Việt Nam viết về Phật giáo ba nước Đông Dương thuộc 
hạ lưu tiểu vùng sông Mê-kông. Những điều họ được xem, nghe, đọc, 
trải nghiệm đã phác họa được phần nào dấu ấn lịch sử và đời sống tâm 
linh môi vùng miên địa - văn hóa Phật giáo cụ thể. Nói một cách khái 
quát nhất, có thê hình dung về Phật giáo ba nước đều có cội nguồn 
lịch sử và truyền thống lâu đời; trong đó thê hiện rõ tầm vóc kỳ vĩ của 
hệ thông đền - chùa Campuchia, niềm lạc quan vui sống bằng tâm thế 
chùa - lễ hội của người Lào và hình ảnh những ngôi chùa làng - chùa 
sông nước bình dị ở Việt Nam. Nói riêng thê tài du ký giai đoạn nửa 
đầu thế kỷ XX đã góp phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa nền 
văn học dân tộc và giúp cho người Việt Nam hiểu biết nhiều hơn về 
lịch sử - văn hóa Phật giáo cũng như đất nước và con người hai nước 
láng giềng Lào, Campuchia. Từ đề tài này chúng tôi hy vọng hướng 
tới sưu tập, xuất bản được công trình Du ký những ngôi chùa Đông 
Dương nửa đầu thế kỷ XX, góp phần vào việc nhận diện đặc điểm 
Phật giáo ba nước Đông Dương trong tông thể truyền thống, lịch sử 
và quá trình phát triển Phật giáo vùng Mê-kông. 


3k>kzk 


312 


313 


NHẬN DIỆN TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO 
TRONG VĂN HÓA - VĂN HỌC LÀ0 


ThS. Nguyễn Phương Thảo? 


Tóm tắt: 


Từ tưởng Phật giáo, văn hóa-văn học Lào là những phạm trù hết 
sức rộng lớn. Thiết nghĩa, việc phân tích, lí giải, hệ thông những giá 
trị, đặc trưng của văn hóa-văn học Lào từ điểm nhìn Phật giáo giúp 
nhận diện một cách khái quát những vấn đề đặt ra trong bài viết này. 


A- Tiến trình lịch sử Phật giáo Lào được chia làm bốn giai đoạn 
chính: 1) đạo Phật ở Lào từ thế kỷ VI trở về trước, đây là lúc Lào 
tiếp nhận Phật giáo. 2) đạo Phật ở Lào từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XIX, 
lúc này vua Phà Ngừm đã thống nhất quốc gia. Việc xây dựng, phát 
triển và nâng địa vị Phật giáo lên thành quốc giáo của vua Phà Ngừm 
đã khiến cho nhân dân Lào nhất quán một lòng theo Phật. 3) Đạo 
Phật ở Lào từ cuối thế kỷ XIX đến khoảng giữa thế kỷ XX, thời gian 
này thực dân Pháp xâm chiếm Lào và muốn thực dân hóa Lào bằng 
nhiều cách. Một trong đó là cách dùng Phật giáo như công cụ hữu 
ích đề xâm chiếm đất Lào. 4) đạo Phật ở Lào từ giữa thế kỷ XX đến 
năm 1975, giai đoạn này nhân dân Lào lại phải chịu ách đô hộ của 
để quốc Mĩ. Quân Mĩ đã duy trì đạo Cơ đốc, truyền bá đạo Tĩn lành 
hỏng lật đồ Phật giáo ở Lào. Nhưng với sức mạnh của sự đoàn kết và 
niễm tin sâu sắc vào đạo Phật của nhân dân Lào, một lần nữa giặc 
Mĩ phải rút lui. Cũng như các nước tiểu vùng sông Mê-kông khác như 
Campuchia, Thailand, Myanmar, Vietnam,... nhân dân Lào chọn Phật 


(*). Nghiên cứu viên Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 


314 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


giáo Tiểu thừa để tu tập. Trong khi trường phải Phật giáo Tiểu thừa 
quan tâm đên sự giác ngộ của chính mình thì các đại biêu của Đại 
thừa mong muốn được giải thoát đề cứu độ tất cả chúng sinh. 


B- Dưới góc nhìn văn hóa, nếu lí giải tính cách người Lào từ quan 
điểm Phật giáo Tiểu thừa thì thấy người Lào ít toan tính, sống thuận 
theo tự nhiên, thiên về tình cảm hơn lý trí và đặc biệt người Lào hay 
làm việc thiện, thích hội hè, tu nhân tích đức và thực hành Phật pháp 
từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày. Bởi thế nên người 
Lào thường vui tươi, hòa nhã, ít tranh cãi xô xát, ít để ý. Trong tâm 
thức người Lào thì văn hóa gắn liền với lễ hội, chùa chiên. Người 
Lào rất thích đi chùa. Với họ, chùa là nơi giao lưu văn hóa, là nơi để 
học tập, trao đổi kiến thức. Nhiều người Lào lên chùa đọc sách, thực 
tập đạo Phật hàng ngày. Bên cạnh đó, lễ hội cũng là một nét văn hóa 
của người Lào. Ở Lào, 12 tháng trong năm là 12 mùa lễ hội: Lễ hội 
té nước (đâu năm), lễ hội pháo hoa để câu mưa (tháng 6), lễ hội đua 
thuyền, hội chùa (tháng 11) mọi người múa hát theo tiếng khèn, tiếng 
trồng. Nhận diện văn hóa Lào từ nhiều điểm nhìn như Phật giáo, đời 
sống, lễ hội, kiến trúc... góp phần khái quát những đặc trưng văn 
hóa và tín ngưỡng của đất nước Lào. Có thể nhận thấy, phong tục 
tập quán của người Lào khá gân gũi với các nước trong khu vực như 
Vietnam, Campuchia, Thailand... Giống như Lào, những nước này 
cũng có rất nhiễu lễ hội và tính cách của người Việt, người Campu- 
chia cũng khá gân gũi với người Lào. Đạo Phật vì thế được xem là 
sợi chỉ đỏ, chiếm vị trí quan trọng nhất trong việc chỉ phối các giá trị 
văn hóa, đời sống của nhân dân Lào và nhân dân các nước tiểu vùng 
sông Mê-kông. 


C- Dưới góc nhìn văn học phải khẳng định rằng văn học Phật 
giáo Lào chiếm lĩnh vai trò trung tâm. Từ nên văn học dân gian với 
những bài ca dao, dân ca (lăm, khắp) như Lăm tơi, Lăm long khoong, 
Lăm xỉ phăn đon, Lăm vay, Khắp Ngừm, Khắp Phuôn... và các truyện 
thân thoại, truyền thuyết giải thích nguồn gốc hình thành dân tộc Lào 
như Truyền thuyết quả bầu, truyện Khún Bu-lôm, truyện Pu Nhơ Nha 
Nhơ (truyện ông Nhơ bà Nho)... đến nền văn học trung đại với các loại 
hình nhân vật, cốt truyện hấu hết được lấy cảm hứng từ đạo Phật như Lời 
huấn thị, Tay-pi-đóc, Nang Tun Tay, Chăm-pa-xi-thon, Ni-than Khún Bu- 
lôm, Thạo Hùng Thạo Chương, Xin-xay, Tèng-on, Kalakệt... cho thấy sự 
ảnh hưởng của Phật giáo Tiểu thừa và văn hóa Ấn Độ đã ảnh hưởng sâu 
sắc đến nên văn học Lào. Dòng văn học Phật giáo và dòng văn hóa dân 
gian do vậy có cùng cơ sở để phát triển và bổ sung cho nhau. Văn học 


NHẬN DIỆN TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO ® 315 


Phật giáo Lào bắt đầu được ghỉ chép bằng những câu chuyện Phật giáo, 
chuyện về các vị thiên sự đặc đạo. 


Từ cảm quan Phật giáo, văn học hiện đại Lào, đặc biệt là các tập 
truyện ngắn, truyện ký, tiểu thuyết như Hai chị em, Tiểu đoàn hai... 
thể hiện khá đậm nét tỉnh thân Phật giáo. Từ đối tượng là nên văn 
học-văn hóa Lào, các tư tưởng Phát giáo, loại hình tác giả - nhà sư, 
phương thức kể chuyện thơ... đã làm cho nên văn học Lào, đặc biệt 
là văn học Phật giáo Lào có được những giá trị bên vững, hòa nhập 
cùng những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Lào. 


Tham luận Nhận diện tư tưởng Phật giáo trong văn hóa-văn học 
Lào của chúng tôi mong muốn khái quát, nhận diện những đặc trưng 
văn hóa-văn học Lào dưới góc nhìn Phát giáo. Trên cơ sở đó, cùng 
với những tham luận khác của hội thảo, có thể từng bước so sánh, chỉ 
ra tính tương đông về văn hóa và Phật giáo của các nước thuộc khu 
vực tiểu vùng sông Mê-kông. 


Abstract: 


Buddhism thoupht, culture and literature of Laos are very broad 
categorIes. [ should think, analyzing, mmterpretation, system values, 
characteristic of Lao culture and literature from the poInt of view of 
Buddhism to help 1dentify broadly the problems raIsed In this article. 


A- Process Lao Buddhism history 1s divided 1nto four main phases: 
1) Buddhism In Laos from the eighth century onwards, If 1s time Laos 
receIved Buddhism. 2) Buddhism In Laos from the fourteenth century 
to the nineteenth century, when the King Pha Ñgum was national unI- 
ty. The building, developing and Iimproving the status of Buddhism 
become national religion of King Pha Ngum made the Lao People”s 
consistently follow Buddhism. 3) Buddhism In Laos since the late 
nineteenth century to the mid-twentieth century, this time the French 
invaded Laos and Lao want colon1zafion in many ways. One of which 
1s the use Buddhism as a useful tool to invade Laos. 4) Buddhism 1n 
Laos since the mid-twentieth century to 1975, this period Lao People 
must bear the yoke of American Iimpire. American military has main- 
tainned Christian religion, Protestant religion 1n order to overthrow 
Buddhism In Laos. But with the power of solidarity and deep beliefin 
Buddhism Lao People's agaIn the Amertcan Invaders to retreat. Like 
the Mê-kông region countries such as Cambodia, Thailand, Myan- 
mar, Vietnam... Laos People”s choose Theravada Buddhism to prac- 
tise Buddhism. While the school of Theravada Buddhism Interested 


316 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


in theIr own enlightenment, the representatives of Mahayana expect 
to be liberated to save all living beings. 


B- Cultural point of view, 1f the Laos explain character of Lao 
People from the perspective of Theravada Buddhism, you can see Lao 
People thinking little, living in accordance with nature, prone to emo- 
tional than rational, and especially Laotian like to do good deeds, like 
a carnival, practise Buddhism from the smallest things in everyday 
life. That*s why Lao People often playful, gentle, less controversial 
Iincidents, little attention. In Laos, the conscIousness associated with 
cultural festrvals and temples. Lao people like to temple. For them, the 
temple 1s a place of cultural exchange, a place to learn and exchange 
knowledge. Many Lao People go to temple to read book, practise 
Buddhism everday. Besides, the festival 1s also a culture of Laos. In 
Laos, 12 months 1s 12 festive season: Water Festival (at the beginning 
Ofa year), fireworks festival to pray for rain (June), boat racing festi- 
val, Pagoda Festival (November) everyone singing and dancing under 
drum sound. Identification of Lao culture from the point of view as 
Buddhism, life, festivals, architecture ... contribute to generalize the 
cultural characteristics and beliefs of Laos. It can be seen, customs of 
the people of Laos 1s quite close to the countries 1n the region such 
as Vietnam, Cambodia, Thailand ... Like Laos, these countries also 
have a lot of festrvals and character of Vietnamese, Cambodians quiIfe 
close to Laotian. Buddhism thus be seen as red thread, occupIed an 
Important positlon 1n the dominant cultural values, the Lao People”s 
lives and the people ofthe Mê-kông river area. 


C- Literature poInt of view have confirmed that the Lao Bud- 
dhism literature have a central role. From folk literature with folk 
songs (lăm, khắp) as Lăm tơi, Lăm long khoong, Lăm xi phăn đon, 
Lăm vay, Khắp Ngừm, Khắp Phuôn ... and the mythic story, the leg- 
end explained the taking form of ethnic origin Laos as Gourd legend, 
Khún Bu-lôm story, Pu Nhơ Nha Nhơ story... to medieval literature 
with the type of character, plot most was inspired by Buddhism as 
Give teaching, Tay-pi-đốc, Nang Tan Tay, Chắm-pa-xi-thon, Ni-than 
Khún Bu-lôm, Thạo Hùng Thạo Chương, Xin-xay, Tèng-on, Kalakệt 
... Shows the Iinffuence of Theravada Buddhism and Indian culture has 
deeply infñuenced the literature of Laos. Field Buddhism literature 
and folklore therefore have the basis for the development and comple- 
ment each other. Lao Buddhism literature began to be recorded In the 
Buddhism tale, the story of the Zen buddhist. 


NHẬN DIỆN TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO ® 317 


From the Buddhism sense, Lao modern literature, especially short 
sfories, chronicle, novels like TWwo sisters, TWwo battalion... express 
boldy the spirit of Buddhism. From the obJect 1s literature - culture 
Laos and Buddhism thoughts, the type of author - monks, storytell- 
Iing poetry ... dịd for literature Laos, especially the Lao Buddhism lit- 
erature have been the value of sustainable, inclusive together culture 
value that imbued national character Laos. 


Our speech Identifying the Buddhism thought in the culture — lit- 
erature Laos desire to generalize, identify the specrfic cultural-lIterary 
Lao under Buddhism perspective. On that basis, along with the other 
speeches of the workshop, each step can compare, denofte the similarity 
Of culture and Buddhism of countries belong to the Mê-kông rIver area. 


xkk % 


1. LỊCH SỬ PHÁT TRIÊN PHẬT GIÁO LÀO 

Từ thế kỉ thứ X Phật giáo Đại thừa đã lẻ tẻ xuất hiện trên đất Lào 
nhưng phải đến giữa thế kỉ XIV, đời vua Phà Ngừm (1349) Phật giáo 
Tiểu thừa mới được truyền bá sang Lào và trở thành quốc giáo. Theo 
nhà nghiên cứu lịch sử Lào Mahả XIla Viravông thì Phật giáo vào Lào 
qua hai giai đoạn: “Giai đoạn thứ nhất: Phật giáo vào Lào năm 600 
Phật lịch (thế kỷ ]) qua vương quốc Noọng Xẻ. Đây là Phật giáo Đại 
thừa... Giai đoạn thứ hai từ thể kỷ XIW, Chậu Phà Ngừm cho truyền 
bá đạo Phật Tiểu thừa từ Camphuchia vào Lào”). Tuy nhiên, học giả 
G. Xođét - người đã dày công nghiên cứu lịch sử đạo Phật Lào lại cho 
rằng: “Vào thể kỷ thứ VIII, những người Môn đâu tiên di cư từ Lavô 
đến vùng thượng Mê Phing, giữa các dân tộc La Ứạ, mang lại cho họ 
nên văn mình Môn và đạo Phật...”?). Như vậy, chưa thê minh định về 
nguồn gốc Phật giáo Lào. Theo các tài liệu nghiên cứu lịch sử, văn 
hóa Lào và câu chuyện về vua Phà Ngừm thì các tác giả thường cho 
rằng Phật giáo vào Lào từ giữa thế kỷ XIV. Theo sử sách, Phà Ngừm 
là vị vua hung bạo. Sau khi kết duyên với công chúa Kiều Lạc (công 
chúa Campuchia, một người theo đạo Phật), vua Phà Ngừm được cảm 
hoá, thắm nhuằn tư tưởng đạo Phật từ người vợ. Khi sống ở Lào, công 
chúa Kiều Lạc thấy người dân nước này quá sùng bái quỷ thần, tin vào 
những điều dị đoan, ma quái nên nàng khuyên vua Phà Ngừm đưa đạo 


1. Chuyên dẫn qua Nguyễn Lệ Thi: Đạo Phật trong tiến trình lịch sử Lào, trong sách Tìm 
hiểu lịch sử - văn hóa nước Lào. Tập 2. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1981, tr.61. 

2. Chuyên dẫn qua Nguyễn Lệ Thi: Đạo Phật trong tiến trình lịch sử Lào, trong sách Tìm 
hiểu lịch sử - văn hóa nước Lào. Tập 2. Sđd, tr.59. 


318 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Phật vào Lào để thay đổi tín ngưỡng cho nhân dân. Có truyền thuyết 
về thời vua Phà Ngừm như sau: “Báy giờ giáo lý chưa được phổ cập 
trong xứ. Có việc gì câu xin người ta chỉ biết khẩn nguyện tổ tiên”... 
Về sau, thế kỷ XVI, triều vua Phô-thi-xả-ra-rát đã ra sắc lệnh cắm thờ 
thân, ma mà phải thờ Phật hoàn toàn. Tuy nhiên, trên thực tế ở Lào 
vẫn tồn tại song song hai hình thức thờ cúng, theo Phật giáo hoặc theo 
những tín ngưỡng cũ. Ở Lào vừa có miếu (thờ ma) lại vừa có chùa 
(thờ Phật). Trong các gia đình thường có hai ban thờ, một ban thờ Phật 
(trong nhà) và một ban thờ ma (gọi là túp phi, ngoài vườn). Nếu như 
trước đây ban thờ ma được đặt trong nhà thì bây giờ phải nhường chỗ 
cho ban thờ Phật. Các triều vua sau tiếp tục củng cô, phát triển Phật 
giáo bằng cách cho xây dựng hàng loạt chùa chiền, các bậc cao tăng, 
trưởng thượng, mi sư được coi trọng cung kính, thậm chí được phong 
chức tước trong triều đình. Giữa thế ki XVI, kinh đô Lào dịch chuyển 
từ Xiêng Thong về Viên Chăn đánh dấu một giai đoạn phát triên mới 
của Phật giáo Lào. Hàng loạt chùa tháp như Thát Luông, Vát Pha- 
nôm, Vát Ong Tự được xây dựng lại. Thời gian này cũng xuất hiện 
một bộ luật dựa trên ngũ giới và bát giới của nhà Phật, đó là bộ luật 
quy định các điều luật cho vua và các triều thần. 

Thế kỉ XVII, dưới sự trị vì của quốc vương Xulinha Vôngssa, đạo 
Phật có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội 
của đất nước. Chùa chiền trở thành trung tâm văn hóa, là nơi tập trung 
của dân chúng trong các nghi lễ, hội hè. Nghệ thuật kiến trúc, điêu 
khắc ở các chùa cũng được nhân dân và quốc vương hết sức quan tâm 
xây dựng, phát triển. Vua Xulinha Vôngssa là người đầu tiên thi hành 
việc thăng cấp bậc cho các nhà sư. Tổ chức sư sãi được thống nhất từ 
trung ương đến địa phương. Cấp bậc cao nhất là vua sư (phra yot kẹo), 
sau đó là sư phó vương (sư ở trung ương), phra lakkhăm (sư ở tỉnh), 
phra Khù (sư ở huyện), phra Jaf (sư ở xã) và phra Samlet (sư ở bản). 
Thứ bậc trong hàng ngũ sư sãi được phân cấp rõ ràng như thế một mặt 
để người dân Lào theo đó mà hiểu được tài đức, trí tuệ của các nhà 
sư, một mặt thê hiện địa vị, vai trò chính trị, xã hội mà nhà sư đó phải 
làm. Đến thế ki XVIII nhân lúc nội bộ nước Lạn Xạn (nhà nước độc 
lập thống nhất đầu tiên của Lào) lục đục thì quân Xiêm đánh chiếm 
Lào và lập nên chính quyền bù nhìn của Xiêm tại Lào. Phật giáo Lào 
bị lung lay, phải đối điện với nhiều mối đe doạ thù trong giặc ngoài. 
Sau này, dưới ách thống trị của Pháp, đạo Phật Lào vẫn được duy trì 
nhưng không thê phát triển như trước. Thực dân Pháp còn muốn xóa 
bỏ đạo Phật trên đất Lào bằng cách đưa những cha cô đến Lào để 


NHẬN DIỆN TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO *® 319 


truyền bá đạo Cơ đốc, đạo Tin lành và dùng đạo Phật như một công 
cụ đê xâm chiêm Lào. 


Như vậy, từ thế kỷ VIII trở về trước là giai đoạn Phật giáo bắt đầu 
xuất hiện ở Lào. Giai đoạn từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XIX và giai đoạn 
từ cuối thế kỷ XIX đến khoảng giữa thế kỷ XX là lúc Phật giáo phát 
triển mạnh mẽ nhưng cũng đầy biến động vì những cuộc xâm chiếm 
của thực dân Pháp và đề quôc Mĩ. Năm 1950, thực dân Pháp ủng hộ 
cho việc thành lập Hội đồng Phật giáo Lào. Đứng đầu Hội đồng là 
Phật vương (vua sư), sau đó là các vị sư cấp cao (những người có bằng 
cấp Phật học và có thời gian tu hơn 10 năm). Thực dân Pháp đã dùng 
nhiều thủ đoạn để mua chuộc tầng lớp nhà sư này nhằm cải biến kinh 
kệ, thay đổi tư tưởng, quan niệm sống của nhân dân Lào. 


Giai đoạn từ 1955 đến 1975, là thời kỳ chống đề quốc Mĩ ở Lào. 
Cũng như Pháp, đế quốc Mĩ quảng bá đạo Tin lành vào Lào nhằm 
thay thế đạo Phật nhưng điều này không đễ dàng được người dân Lào 
chấp nhận. Giai đoạn này, Phật giáo ở Lào càng khó khăn hơn. Mĩ cắt 
chức Phật vương Yót -Kẹo và giải thê Hội Phật giáo. 


2. VĂN HÓA 


So với các nước cùng khu vực sông Mê-kông thì người Lào có 
những nguyên tắc và giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa vừa tương đồng 
vừa dị biệt. Trong cuốn Văn hóa Đông Nam Á, nhà nghiên cứu Nguyễn 
Tấn Đắc từng tông kết các hệ giá trị của nền văn hóa Lào như sau: 


*]) Tôn sùng ‹ đạo Phật. 2) Thích thư thả, tự do, thoải mái và chậm 
rãi trong nhịp sống và công việc. 3) Gần gũi với thiên nhiên. 4) tà 
một dân tộc của lễ hội. 35) Nhân hậu, vị tha. 6) Gắn bó với đời sống 
gia đình. 7) Nhã nhặn, kiên nhẫn, nói năng từ tốn, ôn hòa. 8) Không 
Coi frọng lắm đến việc tích cóp của cải cho riêng mình. 9) Đặc biệt 
tôn trọng nhà sư, người già, người bê trên. 10) Tôn trọng trì thức. 
11) Hiếu khách. 12) Ở nhà sàn. 13) Ăn cơm nếp. 14) Thích sạch sẽ. 
15) Thối khèn...”9). Trên đây là 15 trong tông sống 22 giá trị văn hóa 
của người Lào mà Nguyễn Tấn Đắc đã chỉ ra. Có thể thấy, các giá 
trị về mặt tinh thần chiếm đa số, còn giá trỊ vật chất trong tâm thức 
người Lào dường như không có hoặc ít có. Chúng ta có thể lí giải điều 
này trên cơ sở nhận thức về sự ảnh hưởng Phật giáo tới đời sống, tư 
tưởng, tình cảm người Lào. Nguyên tắc tôn sùng đạo Phật được đặt 


3. Nguyễn Tân Đắc: Văn hóa Đông Nam Á. Nxb. Đại học Quốc gia Thành phó Hồ Chí 
Minh, 2005, tr.256-257. 


320 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


lên hàng đầu bởi lí do đạo Phật là nét văn hóa, tín ngưỡng mà người 
Lào sùng bái, tôn kính nhất. Người Lào đi chùa lễ Phật, thực hành các 
nghĩ lễ Phật giáo rất nhiều. Như vậy, cách sống (nhân hậu, vị tha, thư 
thả, chậm rãi), cách nghĩ (không chú trọng tích cóp của cải) và cách 
làm việc (tôn trọng tri thức, tìm thú vui từ những điều đơn giản trong 
cuộc sông) của người Lào đều được thừa hưởng từ những giáo lí nhà 
Phật. Các nước thuộc khu vực tiêu vùng sông Mê-kông khác như 
Myanmar, Thailand, Campuchia, Việt Nam, Trung Quốc... cũng 
coi Phật giáo là quốc giáo và cũng cùng chung hệ giá trị, tư tưởng, 
tín ngưỡng như Lào. Đặc biệt, Myanmar và Camphuchia là hai 
nước có số dân tin vào những tín điều của đạo Phật nhiều không 
kém Lào. Các nước này đều lấy ngày sinh của Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni để tính niên đại vì thế từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 
4 dương lịch hàng năm được tính là lúc chuyển giao giữa năm cũ 
và năm mới. Lễ tết ở Campuchia (ết Choi Chơnăm Thmay), Lào 
(Bunpimay, Pi Mai, Pee Mai, Koud Song Kane hay Bunhot Nậm 
- thường gọi là tết buộc chỉ cô tay hay Tết té nước) và Myanmar 
(Tết Myanma có tên gọi là Thingyan, diễn ra trong 4 hoặc 5 ngày) 
đều gắn liền với những nghi lễ liên quan đến Phật. Vào năm mới, 
người dân Lào và Myanmar có tục té nước. Họ tin rằng nước sẽ gột 
rửa mọi bệnh tất, ưu phiền của năm cũ và đón một năm mới may 
mắn, mạnh khỏe. Ai bị ướt nhiều thì hạnh phúc càng nhiều. Ngoài 
ra, người Lào còn có phong tục lên chùa vào năm mới, té nước vào 
các nhà sư, cây cối xung quanh nhà chùa và tắm Phật. Những nghỉ 
lễ này đều là những đặc trưng văn hóa, là biểu hiện của lòng kính 
trọng và niềm tin sâu sắc, mãnh liệt của những tín đồ Phật giáo Ở 
Lào và các nước trong khu vực sông Mê-kông. 

Nói tới hội hè, phải công nhận rằng không có một dân tộc nào, 
một xứ sở nào lại ưa hội hè và nhiều hè hội như dân Lào. Quanh năm, 
nhất là về mùa nẵng, họ có rất nhiều lễ hội. Mười hai tháng là mười 
hai mùa lễ hội. Đầu năm có lễ hội té nước mùa xuân. Tháng 6 có lễ 
hội pháo hoa để cầu mưa. Tháng 1T lại có hội đua thuyền, hội chùa, 
mọi người múa hát theo tiếng khèn, tiếng trống. Đây là xứ sở của hoa 
Chăm-pa, của thơ ca, hội hè. Nhà nghiên cứu người Lào Vi-Lay Kẻo- 
Ma-N! từng nhận định về đất nước Lào: “Đá nước của những con 
người ưa hoạt động, rất hóm hình, ăn nói đậm đà, thích múa, thích 
hát. Cuộc sống nơi bản làng có những nét quyến rũ đặc biệt, giàu chất 
trữ tình... Đó là cuộc sống của người dân Lào, gắn bó với cảnh thiên 
nhiên quyến rũ, tập tục hôn nhiên và nên văn học dân gian phong 


NHẬN DIỆN TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO * 321 


phú”. Những tập quán trên thể hiện phần nảo tính cách, tâm lý và 
đặc trưng văn hóa của người Lào. 


Khi nghiên cứu Phật giáo dưới góc nhìn văn hóa, chúng ta không 
thể bỏ qua phần nghiên cứu kiến trúc Lào, đặc biệt là kiến trúc chùa, 
tháp ở Lào. Đã từ lâu, đạo Phật được coi là quốc giáo ở Lào nên hình 
ảnh đất nước Triệu Voi luôn song hành và gắn kết với hình ảnh các 
ngôi chùa. Chùa, ở Lào gọi là Vát. Cũng như Việt Nam, chùa là nơi 
diễn ra các nghi lễ quan trọng trong làng, huyện, xã. Ở Lào, chùa cũng 
là một đơn vị hành chính đặc biệt, vừa g1ữ vai trò điều hành tâm linh, 
vừa là nơi giao lưu của vua quan và dân chúng. Chính vì thế kiến trúc 
chùa phải thê hiện được những cảm quan văn hóa, xã hội và chiều 
sâu lịch sử của dân tộc Lào. Từ khi đạo Phật đến Lào thì cũng là lúc 
chùa chiền được xây dựng. Tuy nhiên, trải qua những biến có lịch sử 
như chiến tranh, hỏa hoạn, bão lụt... thì số phận các ngôi chùa ở Lào 
cũng không thể trọn vẹn. Kiến trúc của những ngôi chùa cổ và chùa 
Lào ngày nay đã bị thay đổi, tu sửa khá nhiều. Chính vì vậy mà việc 
đánh giá, tìm hiểu những đặc điểm và giá trị kiến trúc chùa của từng 
thời kỳ là khá khó khăn. Dưới thế kỉ XVI, một công trình kiến trúc tôn 
giáo khá đồ sộ là tháp Thát Luông được xây dựng ở Viêng Chăn. Đây 
là nơi có lăng tâm các vua chúa ngày xưa và được xây trên nền móng 
của một ngôi tháp cô từ thế kỉ XII. Kiến trúc của tháp Thát Luông thể 
hiện, khắc họa những quan niệm căn bản của Phật giáo. Tháp chính ở 
giữa tượng trưng cho ngọn núi Mêru (đạo Phật quan niệm trung tâm 
thế giới là núi Mêru), xung quanh tháp là những dãy tường kín bằng 
gỗ. Phía trên tháp hình lá, phía dưới là hình cánh hoa sen lớn. Tương 
truyền trong tháp có chứa một sợi tóc của Phật Thích Ca nên từ lúc 
xây dựng cho đến nay, tháp Thát Luồng là trung tâm Phật giáo lớn của 
Lào, thu hút hàng ngàn tín đồ Phật giáo. Với số lượng trên 80 ngôi 
chùa thì Viêng Chăn đã trở thành thành phố của các chùa. Tuy nhiên, 
thành phố này phải trải qua chiến tranh nên các đã chùa bị tàn phá, hư 
hại nặng nề. Như vậy, trong tâm thức của người Lào thì chùa chiền 
luôn là nơi linh thiêng, quan trọng nhất. Nhân dân Lào thường đến chùa 
để nghe các sư giảnh kinh Phật, nghe kê sự tích về đức Phà Vệt (tiền kiếp 
của Phật), kiến trúc chùa cũng là một vấn đề mà người Lào hết sức quan 
tâm, nó đã đi vào văn hóa, lối sống của người Lào một cách giản dị, tự 
nhiên như chính cách sống và tính cách của người Lào vậy. 


4. Vi-Lay Kẻo-Ma-Ni: Văn học Lào hôm qua và hôm nay, Tạp chí Văn học, số 5, 1971, 
tr.S8. 


322 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


3. VĂN HỌC 


Cũng như các nền văn học khác trên thế ĐIỚI, CỘI nguồn văn học 
Lào là văn học dân gian. Ca dao, dân ca (/ăm, khắp) như Lăm tơi, Lăm 
long khoong, Lăm xi phăn đon, Lăm vay, Khắp Ngừm, Khắp Phuôn... 
và các thần thoại, truyền thuyết giải thích nguồn gốc hình thành dân 
tộc Lào như ?ruyển thuyết quả bẩu, truyện Khún Bu-lôm, truyện Pu 
Nhơ Nha Nhơ (ruyện ông Nhơ bà Nho)... xuất hiện rất nhiều trong 
kho tàng văn học dân gian Lào. Theo Truyền thuyết quả bầu thì người 
Lào được sinh ra từ ruột một quả bầu: “Cứ thế suốt ba ngày ba đêm 
người trong quả bẩu mới ra hết. Những người ra đâu tiên là người 
Lào Thưng, làm anh cả. Những người ra tiếp sau là người Lào Lùm, 
làm anh thứ, và những người ra sau rốt là người Lào Xủng làm em 
ú#°6S, Đến giữa thế kỷ XIV, tác phẩm Lời huẩn thị của Phà Ngừm ra 
đời và được xem là tác phâm mở đầu cho văn học viết (văn học thành 
văn) ở Lào. Về thời điểm xuất hiện văn học thành văn, học giả Vi-Lay 
Kẻo-Ma-Ni lại cho rằng: “7rong văn học cổ chúng tôi lưu ý nhiều hơn 
đến những sáng tác văn học thành văn (xưa kia vốn được ghỉ trên lá 
cọ) xuất hiện vào khoảng nửa sau thế kỷ thứ XV°"®. Như vậy, chưa 
thể biết chính xác thời điểm xuất hiện văn học thành văn Lào. Bên 
cạnh đó, văn học Phật giáo cũng xuất hiện như một “dòng riêng” giữa 
“nguồn chung” văn học Lào. Ban đầu là những câu tục ngữ, thành ngữ 
chứa đựng sâu sắc quan điểm Phật giáo về cách đối nhân xử thế của 
người Lào: Thấy người nghèo đừng chế giếu; Tính dữ thành ma, tính 
hiền thành Phật; Người ghét mình, mình đừng ghét lại người; Đừng 
ăn thoả đói, đừng nói thoả giận; Anh em cãi nhau cả ngày không mất, 
VỢ chồng cãi nhau một lúc thành người dưng, v.v... Giai đoạn này, 
về mặt chính trị xã hội, do có sự thống nhất các mường Lào, quốc gia 
Lạn Xạng được thành lập nên văn học Lào hết sức phát triển. Sự ảnh 
hưởng của Phật giáo Tiểu thừa và văn hóa Ấn Độ đã có dấu ấn không 
nhỏ trong nền văn học Lào giai đoạn này. Dòng văn học Phật giáo và 
dòng văn hóa dân gian do vậy có cùng cơ sở đề phát triển và bố sung 
cho nhau. Văn học Phật giáo Lào bắt đầu được ghi chép bằng những 
câu chuyện Phật giáo, những tác phẩm nổi tiếng như Lời huấn thị, 
Ka-la-kệt, Nang Tùng-on, Xu-li-vông, Xin-xay, Lan-xỏn-pù, Xiêu-xâ- 
vạt, Nang Tan-tay, Phạ-việt-xăn-ẩon... Trong đó, tác phẩm Lời huấn 


5. Tuyết Phượng, Đỉnh Kim Cương, Võ Quang Nhơn (biên soạn và dịch) — Nguyễn Năm 
(giới thiệu): Hợp fuyên văn học Lào. Nxb. Văn học, 1981, tr.49. 

6. Vi-Lay Kẻo-Ma-Ni: Văn học Lào hôm qua và hôm nay, Tạp chí Văn học, số 5, 1971, 
tr.87. 


NHẬN DIỆN TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO * 323 


thị của Phà Ngừm được xem như bản hiến pháp đầu tiên của đất nước 
Lạn Xạng. Nhiều nội dung như nhân quyên, coi trọng hòa bình, thông 
nhất quốc gia... trong Lời huấn thị mang giá trị văn học, lịch sử sâu 
sắc. Những tư tưởng trong Lởi huấn thị như: Không được tùy tiện giết 
người; cắm bắt dân làm nô lệ: không được nhận tiền đút lót... đều bắt 
nguồn từ ngũ giới của nhà Phật. Có thể nhận thấy, cùng với sự phát 
triển của xã hội thì lịch sử văn học, đặc biệt văn học Phật giáo Lào đã 
có những tiến bộ đáng kể. Các bộ kinh Phật như bộ chính ki 7ay-pi- 
đốc và Nang Tan Tay đã được dịch và phô biến rộng rãi trong cả nước 
Lào. Bộ kinh truyện Phạ-vệt-xăn-đon cũng được dịch từ tiếng Pa-li 
sang tiếng Lào. Những câu chuyện cảm động về ông Phạ-vệt-xắn-đon 
từng làm cảm động bao thế hệ bạn đọc Lào. Thông qua các tích truyện 
Phật giáo viết về Phạ-vệt như việc ông sẵn sảng chịu khô ải, trải qua 
nhiều thử thách để cứu giúp chúng dân, người dân Lào càng tỏ lòng 
thành kính và có đức tin sâu sắc vào đạo Phật. Những bức họa, điêu 
khắc trong các chùa Lào ngày nay hầu hết đều lấy cảm hứng từ những 
câu chuyện trong bộ kinh truyện Phạ-vệt-xắn-don. Như vậy, có thể 
thấy rằng dòng văn học Phật giáo Lào được xem là cơ sở ban đầu cho 
sự hình thành và phát triển của nền văn học dân tộc Lào sau này. Nhà 
nghiên cứu Nguyễn Đức Ninh từng nhận định như sau: “Có /ẽ văn học 
thành văn Lào bắt đầu bằng những tác phẩm văn học thuộc dòng văn 
học nhà chùa”0), 


Một tác phâm văn học Phật giáo nổi tiếng nữa là truyện Chắm-pa- 
xi-thon (Bốn cây đại). Truyện kề về cuộc sông trắc trở của bốn hoàng 
tử và người mẹ của họ khi bị bọn gian ác hãm hại. Trải qua bao sóng 
gIÓ, hiểm nguy, năm mẹ con thoát nạn nhờ sự giúp đỡ của một vị tu 
sĩ. Câu chuyện hàm chứa tính nhân sinh, triết lý Phật giáo sâu sắc. 
Truyện này sau khi được chuyên dịch từ tiếng Pa-li sang tiếng Lào 
thì được chuyển thể thành truyện thơ. Trong lịch sử văn học Lào, có 
lẽ truyện thơ chiếm số lượng khá nhiều. Có thể kế đến truyện thơ nồi 
tiếng Mi-than Khún Bu-lôm, Thạo Hùng Thạo Chương, Xin-xay, Tèng- 
on, Kalakệt... Căn bản có hai loại truyện thơ: Truyện thơ viết bằng 
văn xuôi và truyện thơ văn vần. Truyện thơ văn xuôi gần gũi với nhà 
Phật hơn, chứa đựng tính thần Phật giáo sâu sắc. Còn truyện thơ văn 
vần, ít chịu ảnh hưởng của Phật giáo nên có xu hướng thế tục hóa, gần 
gũi với đời sống, sinh hoạt của nhân dân hơn. Xin-xay là một truyện 


7. Nguyễn Đức Ninh: Văn học Lào, trong sách Tìm hiểu văn hóa Lào. Nxb. Văn hóa, Hà 
Nội, 1985, tr.75. 


324 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


thơ, một bản trường ca dài khoảng 7.000 câu thơ. Truyện Äïin-xay kế 
về Xin-xay đã tự nguyện đi cứu người cô bị quỷ Nhắc Kum-phăn bắt. 
Trên đường đi Xin-xay phải trải qua bao sóng gió, hiểm nguy. Bằng 
trí thông minh và tài năng phi thường, Xin-xay đã chiến thắng quỷ 
Nhắc Kum-phăn và cứu được cô. Khi trở về kinh thành, sáu hoàng tử 
đã tìm cách hãm hại Xin-xay rồi đưa người cô về để tranh công. Kết 
thúc câu chuyện Xin-xay được cứu còn bọn gian tà bị trừng trị. Đây là 
một bản trường ca có cảm quan Phật giáo sâu sắc, cái thiện đã chiến 
thắng cái ác. Tác phẩm có giá trị cả về mặt nội dung lẫn nghệ thuật. 
Có thê thấy, do tính chất truyền miệng nên các truyện thơ thường thay 
đổi ít nhiều về mặt kết cấu, nội dung. Một truyện thơ có thể có nhiều 
dị bản. Các nhân vật trong truyện thơ Lào vô cùng phong phú, sinh 
động. Một số nhân vật thuộc tầng lớp quý tộc như hoàng tử, công chúa 
(Xin Xay, Vêtxănđon, bốn anh em Phêxarat, Xumuntha, Tèng-on...), 
một số là những nhân vật thông minh, dũng cảm, tải trí. Nhân vật 
trong các truyện thơ thường là biểu hiện của chính nghĩa chiến đấu 
với gian tà, của thiện với ác. Theo giáo lý nhà Phật thì các nhà sư buộc 
phải trải qua gian khổ, thử thách và nhiều kiếp tu thiện mới đạt chính 
quả. Truyện thơ Lào dù mang đậm tỉnh thần Phật giáo nhưng vẫn có 
những khía cạnh thế tục, đời thường. Trong các tác phâm ấy, không ít 
lần người đọc thấy được vẻ đẹp phong cảnh nước Lào và những tình 
cảm, khát vọng cá nhân của người Lào. 


Cùng với sự phát triển của đạo Phật thì đội ngũ trí thức ở Lào 
chính là các trí thức tôn giáo (được gọi là các Mahả). Ban đầu lực 
lượng trí thức tôn giáo này chép lại các bộ kinh Phật bằng chữ Thăm. 
Sau đó do nhu cầu phổ biến đạo Phật cho dân chúng mà các nhà sư 
dịch các bộ kinh chữ Thăm này sang chữ Lào. Ngoài ra, họ còn biên 
soạn, cải cách thành những bài văn, bài thơ mang hơi hướng Phật 
giáo vì vậy mà nên văn học Phật giáo Lào khá phát triển. Những câu 
chuyện Phật giáo được truyền bá và được người dân Lào hết sức yêu 
thích, ca ngợi. Jataka (những câu chuyện về tiền kiếp của đức Phật) 
bỗng trở thành nguồn cảm hứng bắt tận đề các nhà văn, nhà thơ Lào 
sáng tác. Sau này xuất hiện thê loại truyện dài, truyện văn xuôi, văn 
vần. Những truyện này được các nhà sư ngâm đọc trong các dịp lễ hội 
Phật giáo đề truyền bá những giáo lý nhà Phật. 


Văn học hiện đại Lào, đặc biệt là các tập truyện ngắn, truyện ký, 
tiểu thuyết đều chịu ảnh hưởng, kế thừa từ nền văn học trung đại Lào. 
Hình bóng tượng Phật, chùa chiền, nhà sư... xuất hiện khá nhiều trên 
các trang văn. Tiểu thuyết Hai chị em của Xu Văn Thon và Tiểu đoàn 


NHẬN DIỆN TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO ® 325 


hai của Xuvănthon Bupphanuvông đều lấy cảm hứng từ cuộc chiến 
tranh chống MI. Cảnh tượng chùa chiền đồ nát, tượng Phật bị quật 
đồ, nhà sư thì bị giết hại một cách dã man... trong tác phẩm được 
các nhà văn miêu tả hết sức chân thực, sống động: “Chiêng và trồng 
mà ngày xưa đã từng lên tiếng vang vang để ru ấm bao gia đình lúc 
chiêu tối hay đêm khuya thì nay rơi rụng tản mát nhiều trên nên chùa. 
Những sách kinh kệ mà các nhà sư từng dùng để tụng kinh niệm Phật 
để giảng giải cho mọi người điều nhân nghĩa trước đây cũng bị bom 
Mỹ làm cháy nát và tang tóc khắp sân. Các bức tượng Phật to, cao, 

sơn son thiếp vàng sáng chói, cũng bị bom Mỹ quật đồ lỏng chỏng 
khỏi bệ... Những nhà sư, những kẻ tu hành, những người tu nhán tích 
đức cũng bị bom đạn của Mỹ là bọn ác qui giết hại một cách đã man. 
Chiếc áo cà sa của các nhà tu hành truyền từ đời này qua đời khác 
của đức Phật tổ cũng nhâu nát, loang lỗ những máu là máu... "th 

Nếu như trước đây, ngôi chùa này là nơi cầu Kinh niệm Phật, nơi tụ 
họp đông vui của quân chúng nhân dân thì giờ chỉ còn lại bầu không 
khí lạnh lẽo, u ám đến rợn người. Nhà văn hoài niệm về quá khứ, về 
tiếng chuông chùa, tiếng tụng niệm kinh Phật của các nhà sư và luôn 
ý thức được thực tại chiến tranh mà đề quốc MI mang lại. Hình ảnh 
chiếc áo cà sa nhàu nát, loang lỗ vết máu của các nhà sư bị giết hại là 
biểu hiện của chết chóc, hy sinh, đối lập hoàn toàn với giáo lí từ, bi, 
hỉ, xả của nhà Phật. Có thê thấy, thời bình cũng như thời chiến, Phật 
giáo luôn là điểm tựa tỉnh thần vững chắc cho nhân dân Lào. Một tác 
phẩm khác, trong đó có đoạn miêu tả cuộc đối thoại của ba người 
trên đường đến thăm tiêu đoàn hai đã thê hiện niềm tin Phật giáo vô 
cùng sâu sắc: “Sau khi cho anh em Tiểu đoàn Hai chặt tre, vài hôm 
sau, từ những bụi tre đó mọc rất nhiễu cây bồ để. Tôi lấy làm ngạc 
nhiên và tự hỏi “tại sao lại như thể này?” từ lúc còn để chỏm đến Hay, 
đây là lần đầu tiên tôi mới thấy hiện tượng này. Nói không ngoa, tựa 
như chuyện Phật Thích Ca dáng thế vậy! Có lẽ rôi đây, trên đất nước 
chúng ta sẽ có những đổi thay ghê gớm. Theo như lời Phật thì “trời 
rung đất chuyển ” chứ không phải vừa... Anh em Tiểu đoàn Hai pa 
thét Lào không phải thường đâu nhé! Họ cũng có những người tu đến 
chức Hoà thượng kia đấy! Sau đó, ông già kế về một câu chuyện mà 
ông nề phục 2 chiến sỹ Tiêu đoàn Hai, ngôi trò chuyện với một vị Hoà 
thượng ở trong quán phở bằng tiếng Pali “đọc kinh Phật làu làu xuôi 
như dòng nước chảy”9®). Chỉ tiết những cây bồ đề (biểu tượng của đức 


§. Trích tiểu thuyết Hai chị em. 
9. Trích tiêu thuyết Tiểu đoàn hai. 


326 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Phật) mọc lên từ bụi tre cho thấy sức sống tiềm tàng của Phật giáo. Dù 
ở bất cứ hoàn cảnh khó khăn nảo thì Phật giáo vẫn có đất sống, vẫn trỗi 
dậy mạnh THẺ, mãnh liệt trong lòng người dân Lào. Niềm tin vào đức Phật 
cũng là nguồn sức mạnh cổ vũ các chiến sĩ đứng lên diệt giặc. 


Trở lên là việc phân tích dưới góc độ loại hình thể loại, phương 
thức tư duy, thời kỳ văn học... đã phần nào cho thấy tiến trình lịch sử 
văn học Lào. Nền văn học dân gian và văn học trung đại được xem là 
thời kỳ vàng son của văn học Lào. Ở Việt Nam, nghiên cứu văn học 
Lào có thê nói đến các công trình nghiên cứu, tiêu luận của Đinh Việt 
Anh, Võ Quang Nhơn, Nguyễn Đức Ninh, Nguyễn Năm... Những công 
trình này và một số bài viết giới thiệu tác giả, tác phẩm văn đã người đọc 
có cái nhìn bao quát hơn về những vấn đề của văn học Lào. Ngoài ra, các 
nhà nghiên cứu đã từng bước so sánh, tìm hiểu mối tương quan giữa văn 
học Lào với các nền văn học trong khu vực Đông Nam Á, đã chỉ ra sự 
tương đồng, dị biệt giữa các nền văn hóa — văn học khác nhau, qua đó 
khái quát được diện mạo, tiến trình lịch sử văn học Lào. 


KẾT LUẬN 


Tư tưởng Phật giáo, văn hóa-văn học Lào là những phạm trù hết 
sức rộng lớn. Thiết nghĩa, việc phân tích, lí giải những giá trị, đặc 
trưng của văn hóa-văn học Lào từ điểm nhìn Phật giáo nhằm đựa đến 
một cái nhìn hệ thống hơn. 


A- Tiến trình lịch sử Phật giáo Lào được chia làm bốn giai đoạn 
chính: 1) đạo Phật ở Lào từ thế kỷ VI trở về trước, đây là lúc Lào 
tiếp nhận Phật giáo. 2) đạo Phật ở Lào từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XIX, 
lúc này vua Phà Ngừm đã thống nhất quốc gia. Việc xây dựng, phát 
triển và nâng địa vị Phật giáo lên thành quốc giáo của vua Phả Ngừm 
đã khiến cho nhân dân Lào nhất quán một lòng theo Phật. 3) đạo Phật 
ở Lào từ cuối thế kỷ XIX đến khoảng giữa thế kỷ XX, thời gian này 
thực dân Pháp xâm chiếm Lào và muốn thực dân hóa Lào bằng nhiều 
cách. Một trong đó là cách dùng Phật giáo như công cụ hữu ích để 
xâm chiếm đất Lào. 4) đạo Phật ở Lào từ giữa thế kỷ XX đến năm 
1975, giai đoạn này nhân dân Lào lại phải chịu ách đô hộ của đề quốc 
Mĩ. Quân Mĩ đã duy trì đạo Cơ đốc, truyền bá đạo Tin lành hòng lật đỗ 
Phật giáo ở Lào. Nhưng với sức mạnh của sự đoàn kết và niềm tin sâu 
sắc vào đạo Phật của nhân dân Lào, một lần nữa giặc Mĩ phải rút lui. 
Cũng như các nước tiểu vùng sông Mê-kông khác như Campuchia, 
Thailand, Myanmar, Vietnam,... nhân dân Lào chọn Phật giáo Tiểu 
thừa để tu tập. Trong khi trường phái Phật giáo Tiểu thừa quan tâm 


NHẬN DIỆN TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO ® 327 


đến sự giác ngộ của chính mình thì các đại biểu của Đại thừa mong 
muốn được giải thoát đề cứu độ tất cả chúng sinh. 

B- Dưới góc nhìn văn hóa, nếu lí giải tính cách người Lào từ quan 
điểm Phật giáo Tiểu thừa thì thấy người Lào ít toan tính, sống thuận 
theo tự nhiên, thiên về tình cảm hơn lý trí và đặc biệt người Lào hay 
làm việc thiện, thích hội hè, tu nhân tích đức và thực hành Phật pháp 
từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sông hằng ngày. Bởi thế nên người 
Lào thường vul tươi, hòa nhã, ít tranh cãi xô xát, ít để ý. Trong tâm 
thức người Lào thì văn hóa gắn liền với lễ hội, chùa chiền. Người Lào 
rất thích đi chùa. Với họ, chùa là nơi giao lưu văn hóa, là nơi để học 
tập, trao đôi kiến thức. Nhiều người Lào lên chùa đọc sách, thực tập 
đạo Phật hàng ngày. Bên cạnh đó, lễ hội cũng là một nét văn hóa của 
người Lào. Ở Lào, 12 tháng trong năm là 12 mùa lễ hội: lễ hội té nước 
(đầu năm), lễ hội pháo hoa để cầu mưa (tháng 6), lễ hội đua thuyền, 
hội chùa (tháng 11) mọi người múa hát theo tiếng khèn, tiếng trống. 
Nhận diện văn hóa Lào từ nhiều điểm nhìn như Phật giáo, đời sống, 
lễ hội, kiến trúc... góp phần khái quát những đặc trưng văn hóa và tín 
ngưỡng của đất nước Lào. Có thể nhận thấy, phong tục tập quán của 
người Lào khá gần gũi với các nước trong khu vực. Các nước như 
Vietnam, Campuchia, Thailand... có rất nhiều lễ hội và tính cách của 
người Việt cũng khá gần gũi với người Lào. Như Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã từng khẳng định: 

“Thương nhau, mấy núi cũng trèo 
Mấy sông cũng vượt, mấy đèo cũng qua 
Việt Lào hai nước chúng ta 
Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long...” 


Như vậy, đạo Phật là sợi chỉ đỏ, chiếm vị trí quan trọng nhất trong 
việc chỉ phối các giá trị văn hóa, đời sống của nhân dân Lào. 

C- Dưới góc nhìn văn học phải khẳng định rằng văn học Phật giáo 
Lào chiếm lĩnh vai trò trung tâm. Từ nên văn học dân gian với những 
bài ca dao, dân ca (lăm, khắp) như Lăm tơi, Lăm long khoong, Lăm 
xi phăn đon, Lăm vay, Khắp Ngừm, Khắp Phuôn... và các truyện 
thần thoại, truyền thuyết giải thích nguồn gốc hình thành dân tộc 
Lào như ?uyền thuyết quả bắu, truyện Khún Bu-lôm, truyện Pu Nhơ 
Nha Nhơ (ruyện ông Nhơ bà Nho)... đến nền văn học trung đại với 
các loại hình nhân vật, cốt truyện hầu hết được lấy cảm hứng từ đạo 
Phật như Lời huấn thị, Tay-pi-đốc, Nang Tan Tay, Chắm-pa-xi-thon, 


328 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Ni-than Khún Bu-lôm, Thạo Hùng Thạo Chương, Xin-xay, Tèng-on, 
Kalakệt...cho thấy sự ảnh hưởng của Phật giáo Tiểu thừa và văn hóa 
Ấn Độ đã ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn học Lào. Dòng văn học Phật 
giáo và dòng văn hóa dân gian do vậy có cùng cơ sở đề phát triển và 
bổ sung cho nhau. Văn học Phật giáo Lào bắt đầu được ghi chép bằng 
những câu chuyện Phật giáo, chuyện về các vị thiền sư đắc đạo. 


Từ cảm quan Phật giáo, văn học hiện đại Lào, đặc biệt là các tập 
truyện ngắn, truyện ký, tiêu thuyết như Hai chị em, Tiểu đoàn hai... 
thể hiện khá đậm nét tỉnh thần Phật giáo. Từ đối tượng là nền văn học- 
văn hóa Lào, các tư tưởng Phật giáo, loại hình tác giả - nhà sư, phương 
thức kế chuyện thơ... đã làm cho nên văn học Lào, đặc biệt là văn học 
Phật giáo Lào có được những giá trị bền vững, hòa nhập cùng những 
giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Lào. 


3k>kzk 


NHẬN DIỆN TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO * 329 


Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Tấn Đắc: Văn hóa Đông Nam Á. Nxb. Đại học Quốc 
gia Tp.HCM, 2005. 

2. Vi-Lay Kẻo-Ma-NI: Văn học Lào hôm qua và hôm nay, Tạp chí 
Văn học, sô 5, 1971. 

3. Tuyết Phượng, Đinh Kim Cương, Võ Quang Nhơn (biên soạn 
và dịch) - Nguyễn Năm (giới thiệu): Hợp /uyển văn học Lào. Nxb. 
Văn học, 1981. 

4. Nguyễn Đức Ninh: Văn học Lào, trong sách Tìm hiểu văn hóa 
Lào. Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1985. 

5. Nguyễn Lệ Thị: Đạo Phật trong tiến trình lịch sử Lào, trong 
sách Tìm hiệu lịch sử - văn hóa nước Lào. Tập 2. Nxb. Khoa học xã 
hội, Hà Nội, 1981. 

6. Vănmay Xuckoongmy và Hồng Toàn (Tuyển dịch và giới 
thiệu): 7r„yện ngăn Lào đương đại. Nxb. Thông tin và truyền thông, 
Hà Nội, 2012. 

7. Xuvănthon Bupphanuvông: Tiểu đoàn Hai Pa thét Lào. (Hùng 
Phi dịch). Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1984 (dịch 3 tập: 1,2,3). 

§. Trần Thúc Việt: ƒ¿ frí của đạo Phật trong đời sống văn hoá xã 
hội Lào. Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, sô I, 1998. 


330 


331 


TRIẾT LÝ LỤC HÒA PHẬT GIÁO. 
NHÌN TỪ VIỄN CẢNH ĐẠO ĐỨC HỌC DIỄN NGÔN 
TRONG SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG MÊ-KÔNG 


(BUDDHIST PRECEPTS OE SIX HARMONIES FROM 
THE PERSPECTIVE OF DISCOURSE ETHICS IN THE SUS- 
TAINABLE DEVELOPMENT OEF MEKONG AREA) 


PGS.TS. Trương Văn Chung®) 
TS. Trần Kỳ Đồng”? 


Tóm tắt: 


Những thông tin truyền thông đã Cung cấp bức tranh toàn cảnh 
thực trạng vùng Mê-kông trong sự kết nối với RMC. 


Để đảm bảo cho sự phát triển bên vững vùng Mê-kông, cần có một 
hệ hình văn hóa hợp tác, sáng tạo và phát triển mà giá trị văn hóa 
Phật giáo có ưu thể vượt trội. 


Với nguyên tắc mang tính triết lý là: nhu cẫu của con người ¡ phải 
cân bằng với sự tải sinh tài nguyên tự nhiên mới đảm bảo cho yếu cấu 
phát triển bên vững. Quá trình triển khai tỉnh thần của hệ hình văn 
hóa này vào trong các cuộc thương thuyết, đàm phán vì lợi ích riêng 
của quốc gia và lợi ích chung của cộng đồng cư dân vùng Mê-kông 
cần có sự tương tác như là sự bồ khuyết cho nhau giữa Thuyết lục hòa 
của Phật giáo và Đạo đức học diễn ngôn. 


(*). (**). Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP. HCM. 


332 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Sự tương tác này có thể làm cho hai lý tưởng đạo đức là sự tự do 
và sự đoàn kết được hợp nhất vì sự phát triển bên vững vùng Mê-kông. 


Abstract: 


Provide a overall picture of Mê-kông area”s reality in connection 
with MRC through many relevant texts and media Information. 


Make a claim that to ensure the sustainable development of Mê-kông 
area, there must have been a cultural paradigm of cooperation, creation 
and development in which Buddhist culture has øreat advantage. 


With philosophical principle: That people”s needs must be bal- 
anced with the regeneration of natural resources ensures the require- 
ments of sustainable development. Spritual implementatlon of this 
cultural paradigm Into negotiations and dialogues for the sake of 
national Interests and commun 1nterests of Mê-kông area”s residents 
requires the Interaction, as mutual complements, between Buddhist 
preceps of six harmonIes and Discourse ethIcs. 


That 1interaction could un1fy two moral ideals of ffeedom and soli- 
darity for the sustainable development of Mê-kông area. 


xkk* 


1. CHUNG MỘT DÒNG SÔNG, CHUNG MỘT KHÁT VỌNG PHÁT 
TRIÊN BÈN VỮNG 


Tầm quan trọng của sông Mê-kông đối với 6 quốc gia trong lưu 
vực là điều không thê phủ nhận. Vì cùng các chỉ lưu của nó, dòng 
Mê-kông đã tạo ra một lưu vực rộng lớn có diện tích khoảng 810.000 
km2 với hệ sinh thái đất ngập nước vô cùng phong phú và đa dạng. 
Chính hệ sinh thái này đã mang lại nhiều nguôn lợi cho các quốc gia 
và người dân sinh sông trong lưu vực. Theo ước tính, khoảng 60 triệu 
người hạ lưu vực đang phụ thuộc các vùng đất ngập nước thuộc lưu 
vực sông Mê-kông trong sản xuất nông nghiệp, đánh bắt thủy sản và 
các hoạt động phục vụ sinh kế khác (MRC, 1997), Lưu vực sông 
Mê-kông là điểm nhắn địa chính trị — kinh tế — văn hóa — xã hội rất 
quan trọng của châu Á. Đó là nguồn sống, nguồn tài nguyên và nôi 
văn hoá, văn minh phương Đông của nhiều cộng đồng dân tộc. 


Nhận thức được tầm quan trọng của dòng Mê-kông đối với tương 
lai phát triên của khu vực, Uy ban sông Mê-kông quôc tê (Mê-kông 


1. nature.org.vn/vn/.../chien-luoc-phat-trien-tren-he-thong-song-me-kong/ 


TRIẾT LÝ LỤC HÒA PHẬT GIÁO NHÌN TỪ VIỄN CẢNH ĐẠO ĐỨC * 333 


River Committee) được Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1957 với bốn 
quốc gia Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam Cộng hoà để cùng 
khai thác sông Mê-kông. Tuy nhiên vì chiến tranh, kế hoạch khai thác 
bị ngừng trệ. Ngày 5/4/1995, Ủy hội sông Mê-kông ( MRC - Ä⁄ề-kông 
River Commission) được thành lập với 4 thành viên là Lào, Campu- 
chia, Thái Lan, Việt Nam được thành lập với việc các nước thành viên 
đã ký kết “Hiệp định về hợp tác phát triển bên vững sông Mê-kông”. 
Mục tiêu chính của Ủy hội sông Mê-kông là thúc đây hợp tác giữa 
các quốc gia thành viên trong sử dụng, phát triển và bảo vệ tài nguyên 
nước và các tài nguyên liên quan một cách bền vững, vì lợi ích chung 
của các quốc gia thành viên và phúc lợi của người dân trong lưu vực. 
Trung Quốc và Mianma không gia nhập ủy hội và chỉ tham gia với tư 
cách nước đối thoại (đialogue pariner)®). 


Ủy hội là tổ chức duy nhất có chức năng xây dựng các khuôn khổ 
pháp lý, trong đó có những quy chế ràng buộc đối với các quốc gia 
thành viên về chia sẻ công bằng, hợp lý tài nguyên nước và cùng nhau 
bảo vệ môi trường sinh thái lưu vực sông cũng như thúc đây các dự 
án phát triển chung. Các đề xuất phát triển trên dòng chính sông Mê- 
kông của các quốc gia thành viên phải được thông qua cơ chế tham 
vấn, thông báo trước và minh bạch thông tin. Theo đó, chính phủ 
các quốc gia trong lưu vực phải hợp tác chặt chẽ với nhau, cùng đối 
thoại, trao đôi với các bên liên quan trong nội bộ mỗi nước như chính 
quyền và nhân dân địa phương để tìm tiếng nói chung cho các quyết 
định phát triển. Hoạt động của Ủy hội nếu theo đúng tỉnh thần trên 
đây, không những có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, 
xã hội, bảo vệ môi trường của khu vực mà còn góp phần tăng cường 
quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực.Tuy nhiên, do sức 
ép của phát triển kinh tế, thiểu sự đồng thuận về lựa chọn chiến lược 
phát triển bền vững, các nước trong lưu vực đã và đang khai thác 
triệt để các nguồn lợi từ hệ thống sông Mê-kông nhằm phục vụ các 
ưu tiên phát triển của mình. Hoạt động phát triển kinh tế thiếu bền 
vững đã làm hình thái của sông Mê-kông thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt 
sau những năm 1980. Theo đó, hàng ngàn hồ chứa, đập dâng, trạm 
bơm đã được xây dựng trên các dòng nhánh để sản xuất thủy điện, 
lấy nước phục vụ tưới tiêu và các nhu cầu khác của phát triển kinh 
tế. Phía thượng nguồn dòng chính,Trung Quốc đã và đang xây dựng 


2.http://www.mofahcm.gov.vn/v1/mofa/nr091019080134/nr091019081633/ 
nr091023094106/nr091203090227/ns101228101710/view 


334 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


những đập thủy điện với quy mô công suất lớn. Ở hạ nguồn, nhiều đập 
thủy điện bậc thang cũng đang được đệ trình xây dựng, chưa kể các 
dự án chuyên nước từ sông Mê-kông về vùng Đông Bắc phục vụ cho 
sản xuất nông nghiệp của Thái Lan đã được bàn luận đến trong nhiều 
năm qua. Việt Nam cũng phát triển tối đa hệ thống thủy lợi nhằm đáp 
ứng nhu cầu về nguồn nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy 
sản, định cư và giao thông thủy. Tất cả những kiến tạo đó đã, đang và 
sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến sông Mê-kông và các hệ sinh thái trong 
lưu vực về nguồn nước, phù sa và sự sinh tồn của các loài thủy sản®). 


Trên thực tế, từ năm 1995 đến nay, Mê-kông đã phát triển không 
bền vững. Trong 15 năm (tính đến 2010) hạn hán liên tiếp 8 mùa; ngư 
sản đánh bắt được đã giảm dần trong khi nước mặn tiếp tục lấn sâu 
vào lục địa đe dọa vựa lúa và nông nghiệp Việt Nam. Những biến đổi 
này do cả nhân tai lẫn thiên tai, mỗi năm càng thêm khắc nghiệt. Hậu 
quả là môi trường và tài nguyên thiên nhiên lưu vực suy thoái nặng 
nề. Tuy hợp tác trong nội bộ thường xuyên được thiết lập và hợp tác 
với bên ngoài được mở rộng và nhận được nhiều tài trợ nhưng MRC 
lại không có hành động thực tế chặn đứng sự suy thoái này một cách 
có hiệu quả. Các kế họach quản trị hạn (Drought Management Plan - 
DMP) và lụt (Flood Managememt Plan - FMP) được nghiên cứu, nhưng 
chỉ là mô hình lý thuyết, không thấy hành động thực tế như ngăn hạn hán, 
chống lụt lội, cản sạt lở, bảo vệ thiên nhiên, kế sinh nhai, an toàn nguồn 
nước và thực phâm của dân cư lưu vực. Đã đến lúc phải tìm giải pháp 
toàn bộ cho lưu vực một cách có hiệu quả hơn®?). 


Sông Mê-kông vốn thuộc quyền sở hữu chung của 6 quốc gia nên 
việc quản lí phải dựa trên sự nhất trí của các nước. Việc thành lập Ủy 
hội sông Mê-kông quốc tế và áp dụng Hiệp định sông Mê-kông chứng 
minh sông Mê-kông phải chịu sự điều phối của Luật Quốc Tế.Tuy 
nhiên, cơ sở của luật vẫn là tự nguyện và bình đẳng, chưa có biện 
pháp “ứng phó” với các nước vi phạm hoặc không tuân thủ Hiệp định. 
Đó là bài toán nan giải đặt ra cho công tác quản lý sông Mê-kông khi 
nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, hủy diệt môi trường từ việc ngăn sông, 
xây đập thủy điện, nắn dòng chảy chính sông Mê-kông đã được nhiều 
hội nghị, các tô chức cảnh báo®). 


3. http://nature.org.vn/vn/2012/06/chien-luoc-phat-trien-tren-he-thong-song-me-kong/ 

4. http://www.vietecology.org/article.aspx/Article/60 

5.http://mottheg1oi.vn/quoc-te/ho-so/quan-li-song-Mê-kông-khi-loi-ich-rieng-de-bep- 
chung-30094.html 


TRIẾT LÝ LỤC HÒA PHẬT GIÁO NHÌN TỪ VIỄN CẢNH ĐẠO ĐỨC * 335 


Sáng kiến Lancang- -Mê-kông (Lancang Mê-kông IniHiafive - 
LMI]) đã được đề xuất với lời kêu gỌI ° 'như lộ trình hay con đường 
cái quan tốt nhất đề cùng phát triển bên vững tòan lưu vực, để không 
ai còn bị nghỉ ngờ là ích kỷ thủ lợi một mình hay gây cho một phần 
dán tộc nào phải gánh chịu thiệt hại nặng n vì mình nữa....... Các dân 
tộc và chính phủ Lancang-Mê-kông hãy viết nên lịch sử dòng sông 
bằng một LMT”®. 


Trong phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Tiểu vùng 
Mê-kông mở rộng lần thứ 5 (GMS 5) ngày 20 tháng 12 năm 2014, 
Thủ tướng Nguyễn Tắn Dũng đề xuất 4 định hướng cho hợp tác GMS 
trong thời gian tới bao gồm: Đảm bảo sự cân bằng giữa ba yếu tố kinh 
tế - con người - môi trường trong hợp tác GMS; Cần sự chân thành và 
thực tâm hợp tác giữa các nước thành viên để tạo dựng tinh thần cộng 
đồng GMS; Tiến tới hình thành cơ chế hợp tác mở để tranh thủ thế 
mạnh của các đối tác phát triển và huy động thêm nguồn lực cho các 
dự ánGMS; Khuyến khích, kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng doanh 
nghiệp, thế hệ trẻ tham gia tích cực vào hợp tác GMS. 


Hướng tới phát triển bền vững và bao trùm của vùng Mê-kông, 
Thủ tướng Nguyễn Tắn Dũng cũng nhắn mạnh sự cần thiết phải thúc 
đây hợp tác GMS hài hòa với thiên nhiên, hài hòa với con người, hài 
hòa giữa các quốc gia trong khu vực. Thủ tướng kêu gọi các nước 
GMS họp tác chặt chẽ trong quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững 
nguồn nước sông Mê-kông”', 


2. LỤC HÒA (§4Ð.S4R.4MVADH.1RM4) - DÒNG CHỦ LƯU TRONG 
HỆ HÌNH VĂN HÓA PHÁT TRIÊN BÈN VỮNG VÙNG MÊ-KÔNG 


Từ những lời cảnh báo, kêu gọi của các tổ chức quan tâm đến vùng 
Mê- kông, đặc biệt là từ đề xuất của Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đặt ra vấn đề là: quá trình 
thực hiện cùng phát triển bền vững toàn lưu vực Mê- kông cần phải 
có một hệ văn hóa mới làm nên tảng tinh thần vừa là động lực vừa là 
hệ điều tiết cho sự phát triển vùng sông Mê-kông.Văn hóa là những 
phương thức thích ứng nhất mà cộng đồng đã sáng chế ra để có thể 


6. Lancang là thượng lưu (Upper Mê-kông Basin - UMB) và Mê-kông là hạ lưu (Lower 
Mê-kông Basin - LMB), hai đọan của một dòng sông quốc tế, là cùng một hệ sinh thái mà 
ngư sinh vật và phù sa di chuyên không cần số thông hành qua các biên giới chính trị do con 
người làm ra, nhưng các hồ thủy điện lại ngăn cản chu trình tự nhiên này. 

7. _ http://dantri.com.vn/chinh-tri/thu-tuong-can-su-chan-thanh-thuc-tam-hop-tac-trong- 
tieu-vung-Mê-kông 


336 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


sinh hoạt và trường tồn trong một hoàn cảnh địa lý, vật chất, lịch sử 
nào đó®), 


Trước thực trạng hiện tại, hệ hình văn hóa vùng sông Mê-kông 
phải là văn hóa hợp tác, sáng tạo, và phát triển. Không chỉ hợp tác, 
sáng tạo, phát triển trong kinh tế, không chỉ hợp tác sáng tạo, phát 
triển trong chính trị mà còn hợp tác sáng tạo, phát triển trong bảo vệ 
môi trường sinh thái, vì “Cương trình GMS đã trưởng thành và phải 
đối mặt với các thách thức về quản lý các sáng kiến hợp tác và cam 
kết phức tạp”®)..Do đó, hệ văn hóa hợp tác, sáng tạo và phát triển của 
vùng Mê-kông vừa phải phù hợp với những cái hợp lý và phải vượt 
lên trên những thói quen và định kiến của cộng đồng mà đa phần là xã 
hội nông thôn đang có sự biến đổi trước những áp lực kinh tế -xã hội 
với ảnh hưởng của những giá trị tôn giáo khác biệt của Không giáo, 
Ấn độ giáo hay Phật giáo. Hệ văn hóa hợp tác, sáng tạo và phát triển 
vùng sông Mê-kông phải hòa hợp những đặc trưng của các nên văn 
hóa, tạo nên sự đa dạng trong sự thống nhất về nguyên tắc. 


Nguyên tắc của hệ hình văn hóa hợp tác, sáng tạo và phát triển cho 
vùng Mê-kông phải là nguyên tắc mang tính triết lý nhân sinh: nhu 
câu của con người phải cân bằng VỚI sự tái sinh tài nguyên tự nhiên, 
đảm bảo cho yêu cầu phát triển bền vững. Với nguyên tắc này hệ hình 
văn hóa hợp tác, sáng tạo và phát triển vùng Mê-kông như một mẫu 
số chung, không bị chia cắt bởi những hàng rào chính trị và quyền lợi 
cục bộ của các quốc gia. 


Trong sự xây dựng hệ hình văn hóa hợp tác, phát triển và sáng tạo 
vì vùng Mê- kông, Phật giáo có một ưu thế rất lớn. Vì vùng Mê-kông 
là vùng đa sắc tộc và đa tôn giáo bao gồm Thiên chúa giáo, Hồi giáo, 
Đạo giáo, Không giáo, nhưng không một tôn giáo nào có thể so sánh 
được với Phật giáo về tính phổ biến, sự liên tục về địa lý và mức độ 
sùng tín của tín đồ. Từ dưới chân núi Tuyết trên cao nguyên Thanh 
Hải băng giá đến những dòng chảy cuối cùng trên đồng bằng sông 
Cửu Long là sự trải dài của văn hóa Phật giáo. Chùa và tăng ni, tín 
đồ phật tử hiện diện khắp nơi. Mê-kông là “Dòng sông Phật giáo”49), 
Nếu như Phật giáo có vai trò thống nhất tín ngưỡng của cư dân thì 


§. hocthenao.vn/2014/.../øs-le-thanh-khoi-tu-su-toi-hoc-nguyen-huynh-ma... 

9. Điều 16. Toàn văn Tuyên bố chung Hội nghị Thượng đỉnh GMS lần thứ 5 ngày 20 
tháng 12 năm 2014 

10. http://tapchivanhoaphatgiao.com/blog/danh-thang/me-kong-va-g1a-tri-tam-linh-huy- 
en-ao.html 


TRIẾT LÝ LỤC HÒA PHẬT GIÁO NHÌN TỪ VIỄN CẢNH ĐẠO ĐỨC * 337 


chính sắc tộc đã làm cho Phật giáo trở nên đa dạng khi thích nghĩ, 
sáng tạo và phát triên thành nhiêu hệ phái. 


Sự đa dạng hệ phái Phật giáo để thích ứng với những sắc tộc ở 
vùng Mê-kông đã cho thấy tự thân Phật giáo vốn đã có tố chất sáng 
tạo và phát triển. Tố chất vốn ở trong cái đã có tất nhiên phải ở trong 
cái cần phải có tô chất này. Do đó, có thể khăng định rằng Phật giáo 
là nhân tố chủ lực trong quá trình xây dựng hệ hình văn hóa hợp tác, 
sáng tạo và phát triển vùng Mê-kông. 


Phật giáo vùng Mê-kông tuy đa dạng về hệ phái nhưng không 
có sự sai biệt lớn về nội dung. Một trong những nội dung xuyên 
suốt các hệ phái Phật giáo là Lục hòa. Do đó, Lục hòa đương nhiên 
là dòng chủ lưu của Hệ hình văn hóa hợp tác, sáng tạo và phát triển 
vùng Mê-kông 


3. THUYẾT LỤC HÒA CỦA PHẬT GIÁO VÀ ĐẠO ĐỨC HỌC DIÊN 
NGÔN - SỰ KHÁC BIỆT TRONG SỰ TƯƠNG ĐỎNG 


Lục hòa (Saäsaramyadharma) chính là bài kinh Kosambiya 
được tìm thấy trong Ä⁄aj/hima-nikãya (Trung bộ kinh). Chuyện kế 
rằng, ở tịnh xá Ghosita xứ Kosambi có hai nhóm tỳ-khưu sống bắt 
hòa với nhau. Họ sống “cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, 
đả thương nhau bằng bình khí miệng lưỡi. Họ không tự cảm thông 
nhau, không chấp nhận thông cảm. Họ không hòa giải, không chấp 
nhận hòa giả†`. 

Khởi tâm bi mẫn, đức Phật cho gọi hai nhóm tỳ-khưu lại, ngài nói 
rõ nguyên nhân bất hòa ấy là do các vị tỳ-khưu đã thiếu sự tu tập, đã 
không an trú từ thân hành, đã không an trú từ khẩu hành, đã không an 
trú từ ý hành nên phải chịu bất hạnh và đau khổ dài lâu. 


Sau đó, đức Phật đưa ra sáu nguyên tắc sống đề tạo thành tương 
ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến vô tranh luận, 
hòa hợp, nhất trí. “Này 4- _nan, Ta vừa nói sáu pháp Ủy ( lao, vì vậy mà 
Ta giảng giải. Này A-nan, nếu các ngươi đối với sáu gốc rễ của tránh 
sự mà đoạn tuyệt hoàn toàn, và với bảy pháp đình chỉ tránh sự, khi 
trong Tăng chúng khởi lên tránh sự, thì chấm dứt bằng luật đình chỉ 
tránh sự như quăng bỏ giẻ rách, rồi lại thực hành sảu pháp úy lao 
ấy, thì này A-nan, như vậy sau khi Tu khuất bóng, các con sống cộng 
đông hòa hợp hoan hỷ không tranh chấp, cùng đông nhất trong một 
tâm, cùng đông nhất trong một giáo pháp, hòa hợp như nước với sữa, 


338 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


sống an lạc như lúc Ta còn tại thế°0), Từ Lục hòa có nguồn sốc kinh 
điên như trên. Ngày nay, khi học Phật pháp, người ta đã cô đọng lại 
sáu nguyên tắc sông ây như sau: 

I- Thân hòa đồng trú (thân hòa cùng ở). 

2- Lợi hòa đồng quân (lợi hòa cùng chia). 

3- Khẩu hòa vô tranh (khẩu hòa không tranh). 

4- Ý hòa đồng duyệt (ý hòa cùng vui). 

5- Kiến hòa đồng giải (kiến hòa cùng rõ (thông). 

6- Giới hòa đồng tu (giới hòa cùng tu)0?, 


Sáu nguyên tắc hòa kính được đức Phật chỉ dạy từ cách đây hơn 
25 thế kỷ. Đây là một nguyên tắc Sống được mặc định từ một niềm 
tin thành kính vào lời dạy của Đức Phật. Sáu nguyên tắc hòa kính này 
chỉ được thực hành, tu tập ở những con người mà trong. mọi hoạt sống 
đều dựa vào giá trị của từ bi và kham nhẫn, hướng đến mục đích là 
Sống an vui và giải thoát. Do đó, sáu nguyên tắc hòa kính này chỉ 
được thực hành tu tập trong cộng đồng Tăng già (Szzigha); bao gồm 
cả Phật tử tại gia (The Laiiy). Cộng đồng này được gọi chung là “Tứ 
chúng đồng tu” (Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ: 8Jhikkhu, 
Bhikkhumi, Upàsaka, Upadsika). 


Qua thời gian, những giá trị văn hóa của Phật giáo ngày càng lan 
tỏa vào trong đời sông cộng đồng, giá trị của Thuyết lục hòa càng có 
sự mở rộng đối tượng. Ở những đối tượng này, có thể họ không có 
niềm tin thành kính vào Đức Phật, có thể không hướng vào mục đích 
Sống là giải thoát, nhưng vẫn cảm nhận được Sự khổ trong Sự đời và 
vẫn có nguyện vọng Sống an vui. Do đó, một cách không tự giác, họ 
thực hiện những nguyên tắc của thuyết Lục hòa một cách an nhiên 
trong đời Sống thế tục để có sự tương giao với cộng đồng. Trong cái 
chung đó, thì niềm tin vào hiệu quả Thuyết. Lục hòa của Phật giáo và 
phần nào được thực hành trong hoạt động sống của cộng đồng cư dân 
vùng Mê-kông là một sự thật hiển nhiên. 


Đạo đức học diễn ngôn (Diskurzethik) ra đời trong bồi cảnh thế 
giới đang diễn ra những xung đột, khi chiến tranh hạt nhân vẫn được 
xem là “giải pháp tối hậu” trong sự tranh chấp, khẳng định quyền lực 


11. Trung bộ LH, số 104, Kinh Sàmagàm; Trung bộ Ï, Kinh Kosambi; Kinh Tăng chỉ lIB, 
số 157, Kinh Hoàng lô viên. 
12. http://pgvn.vn/kinh-luat-luan/201402/Luc-hoa-Minh-duc-Trieu- Tam-anh-30736/ 


TRIẾT LÝ LỤC HÒA PHẬT GIÁO NHÌN TỪ VIỄN CẢNH ĐẠO ĐỨC *® 339 


của các siêu cường. Nhân loại đang đứng trước nguy cơ của sự hủy 
diệt từ chính con người. Lương tri nhân loại không thể chấp nhận. 
Xu hướng đối thoại thay cho đối đầu trong giải quyết những khủng 
hoảng, xung đột đã hình thành. Đạo đức học diễn ngôn — trở thành 
nguyên tắc trong đối thoại những vấn đề đương đại. 


- Đạo đức học (#/Ji*) bàn về cơ sở của luân lý, đặt cơ sở tối hậu 
về triệt học cho các nguyên tắc luân lý. 


- Diễn ngôn (Dis&kurs) ở đây được hiểu theo nghĩa là hình thức 
truyền thông đặc biệt là bằng lập luận về cơ sở và tính chính đáng của 
những yêu sách có vấn đề. “Diễn ngôn” không trao đôi thông tin, chỉ 
trao đôi những luận cứ nhằm biện hộ (hoặc bác bỏ) những yêu sách 
muốn có giá trị hiệu lực phô biếnt?), 


Người có công lớn trong việc xây dựng lý thuyết Đạo đức học 
diễn ngôn là Karl Otto Apel và Jũrgen Habermas. 


Karl Otto Apel (1922 - ?) lập luận rằng để giải quyết những mâu 
thuẫn đang tạo nên thế giới đương đại của chúng ta, những mâu thuẫn 
vốn ngày càng được đặc trưng bởi sự phụ thuộc qua lại về xã hội, 
chính trị, văn hóa và kinh tế, ta cần một siêu-đạo đức học có giá trị 
hiệu lực phố quát, có cơ sở siêu nghiệm, được đặt trên nền tảng thuần 
túy lý tính, dựa trên một cảm quan được chia sẻ chung về công bằng 
và trách nhiệm. 


Đạo đức học diễn ngôn được tạo thành từ 4 phát biểu giá trị hiệu 
lực - trung tâm của sự lập luận. Đó là, phát biểu về nghĩa, chân lý, sự 
chân thực và sự đúng đắn qui phạm (tức đạo đức). Tất cả đều được 
tiền giả định trong diễn ngôn. 


K.O.Apel cũng lập luận rằng trách nhiệm đạo đức của chúng ta, 
trong ngữ cảnh đời sống hiện thực, là phải cân bằng giữa những hạn 
chế có hệ thống của pháp luật, chính trị .... đồng thời cũng tạo ra tính 
hợp thức thông qua diễn ngôn đạo đức“, 


Jũrgen Habermas (1929 - ?) quan niệm mục tiêu của đạo đức 
học diễn ngôn chỉ đơn thuần là kiến tạo lại góc nhìn đạo đức mà từ 
đó những câu hỏi về cái đúng có thể được phân xử một cách công 
bằng và không thiên lệch“?). Do đó, phát biểu có Giá trị hiệu lực (Gei- 


13. Bùi Văn Nam Sơn -ĐÐạo đức học diễn ngôn. triethoc.edu.vn/ 

14. https:/www.academia.edu/2646860 Karl-Otto Apel and the Study of Commu- 
nication 

15. Encyclopedia of Philosophy, Second Edition. Donal M.Borchert, Edition Chief. Vol- 


340 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


tungsanspriche/Validity clain) đóng một vai trò hết sức quan trọng 
trong sự tương giao. Giá trị hiệu lực này vốn có trong Thế giới sống 
(Lebensweli/lịfeworld)t'°. J.Habermas cũng cho răng sự tương g1ao 
sẽ không bị đồ vỡ khi phát biểu có giá trị hiệu lực được cấu thành từ 
ba phát biểu có giá trị phố quát: 


* Phát biểu có tính Chân lý (Wahrheit /Truih) thông báo, đặt vẫn 
đề một cách khách quan (đúng như nó diễn ra), tránh sự nghỉ ngờ. 


* Phát biểu có tính Hợp thức (Richtigkeit /Rightness) để xác lập 
vị thế công bằng trong tình huồng phát biểu khi cả hai đều là chủ thể 
có lý tính, cùng quan tâm đến vấn đề, có điều kiện và năng lực giải 
quyết vấn đề. Những đồng thuận phải dựa trên nguyên tắc lý tính mới 
CÓ giá fTỊ. 

* Phát biểu có tính Trung thực (Wahrhafiigkeit /Truthfulness) để 
tạo niềm tin rằng người phát biểu là trung thực và mong muốn đối 
phương cũng trung thực”, 


“Chỉ những qui phạm có thể nhận được sự tán đồng của tắt cả 
những ai bị lcác qui phạm &j tác động nhưng có năng lực như 
những người tham dự vào diễn ngôn thực hành thì mới có thể xem là 
có giá trị hiệu lực°0®. Tính giá trị hiệu lực qui phạm, được hiểu như 
tính có thể chấp nhận trên cơ sở thuần lý, vì thế được buộc vảo những 
tiến trình lập luận do một nguyên tắc phổ quát hóa chi phối. Nguyên 
tắc phố quát hóa này là “Để một qui phạm có giá trị hiệu lực, các hệ 
luận và phản ứng phụ của việc tuân thủ chung của nó nhằm thỏa mãn 
những lợi ích riêng của mỗi người phải có thể chấp nhận được cho 
mọi người”0°, Đặc biệt, J.Habermas rất tập trung vào vai trò công 
luận của công dân. Bên cạnh hai nguồn lực có hữu của xã hội là sức 
mạnh kinh tế và quyền lực chính trị, Habermas muốn xây dựng nguồn 


ume 3,trang .91. 

16. Thế giới sống là tên gọi mà Habermas đặt cho những khu vực phi-thị trường trong 
cuộc sống xã hội: gia đình, cuộc sống gia đình, văn hóa đời sống chính trị bên ngoài đảng 
phái, truyền thông đại chúng, các tổ chức tình nguyện. Những khu vực này của xã hội tạo ra 
một không gian cho việc chia sẻ những ý nghĩa và những thông hiểu (understandings), và một 
chân trời xã hội (a social horizon) cho sự gặp gỡ với những người khác. Habermas.A very 
short Introduction,James Gordon, Finlayson, Oxford University Press, trang 51,52. 

17. Các khái niệm này bắt nguồn từ cuốn Theorie des kommunikativen Handelns (Lý 
luận về hành động tương giao, cuốn 1, Frankfurt am Main, 1981, tr.364). Bùi Văn Nam Sơn 
cung cấp. 

18. J.Habermas, 1990, tr 66. 

19. Habermas,]. Moral Consclousness and Communicative Action.Translated by 
C.Lenhard and S.Nichoslsen. Cambridge:MA:MTT Press, 1990, tr. 197. 


TRIẾT LÝ LỤC HÒA PHẬT GIÁO NHÌN TỪ VIỄN CẢNH ĐẠO ĐỨC * 341 


lực thứ ba: sự đoàn kết, liên đới hình thành từ sự truyền thông của 
quần chúng. Chính chất lượng lập luận trong tiến trình này sẽ mang 
yếu tố“lý tính” vào trong tiễn trình chính trị vốn chỉ dựa trên các sự 
thỏa hiệp về lợi ích??, 


Qua đó, hệ thống chính trị không còn là đỉnh cao và trung tâm của 
xã hội mà chỉ là một hệ thống hành vi truyền thông bên cạnh các hệ 
thống khác. Vị trí và tính chất của nền dân chủ tham vấn vừa khác với 
mô hình dân chủ pháp quyên-tự do(dựa trên những thỏa hiệp về lợi 
ích riêng) lẫn với mô hình cộng hòa nhân dân (dựa trên sức mạnh tự 
tổ chức của quần chúng được chính trị hóa), 


Từ sự trình bày trên,chúng ta có thể thấy rằng: Nội dung của Đạo 
đức học diễn ngôn và của Thuyêt Lục hòa vừa có sự tương đông vừa 
có sự khác biệt. 


_Sự lương đồng là: Đạo đức học diễn ngôn và Thuyết Lục hòa đều 
thê hiện sự tôn trọng, chân thành và thực tâm hợp tác, sự công băng, 
bình đăng và cộng đông trách nhiệm. 


Sự khác biệt là: - Trong sự tương giao, Đạo đức học diễn ngôn 
được xác lập trên cơ sở hoàn toàn lý tính (thuần lý) còn Thuyết lục 
hòa của Phật giáo lại được xác lập chủ yếu là trên cơ sở Niềm tin. Từ 
Niềm tin đi đến trí tuệ. Nhưng Tuệ (Văn Tuệ, Tu Tuệ, Tư Tuệ) là đề 
hiểu rõ Tứ diệu đề, thực hành Bát chánh đạo. Và cảm xúc Hòa chứ 
không phải là tính chân lý vẫn là yếu tố chủ đạo trong giao tiếp, trong 
hành xử đời sống. 

- Sự thực hành Đạo đức học diễn ngôn hướng đến những vấn đề 
của thực tại đời sống và giải quyết từ yêu cầu của Giá trị hiệu lực 
với sự đầy đủ của 3 yếu tô tính Chân lý, tính Hợp thức, tính Chân thực. 
Trong khi đó sự thực hành Thuyết Lục hòa hướng đến sự giải thoát: Chấp 
nhận, Hiểu và Buông bỏ Sự Khô, mang tính thực nghiệm tâm linh. 


4. SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA THUYẾT LỤC HÒA VÀ ĐẠO ĐỨC HỌC 
DIỄN NGÔN TRƯỚC YÊU CÂU PHÁT TRIÊN BÈN VỮNG CỦA 
VÙNG MÊ-KÔNG 


Quá trình giải quyết những bất đồng giữa các quốc gia vùng Mê- 
kông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững không thê không ứng dụng 


20. J. Habermas Fakfizität und Geltung. Beitrdägezur Diskurs theorie des Rechís und des 
demokratischen Rechísstaafes, Frankfrt am Mamn, 1992). Bùi Văn Nam Sơn cung câp 
21. “m.E” và Đối Thoại Triết Học. Bùi Văn Nam Sơn. triethoc.edu.vn/ 


342 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Đạo đức học diễn ngôn. Đạo đức học diễn ngôn hiện đại đã lưu giữ 
một di sản quý báu có từ thời cỗ Hy Lạp. Đó là tinh thần đối thoại 
của Socrate. Nghĩa là luôn có sự phân biệt giữa một bên là hành động 
chiến lược (sztegisches Handeln/ strategic action), và bên kia là 
hành động tương giao (kormmmunikatives Handeln /communicatfive ac- 
tion). Một bên theo đuôi lợi ích bằng chiến lược khôn ngoan, còn một 
bên cùng nhau đi tìm sự thật, chân lý trong sự thấu hiểu và thông cảm 
lẫn nhau, tạo nên sự thống nhất trong việc cùng đi tìm sự đồng thuận 
chung trong một diễn ngôn, nơi đó có mặt sự đa tạp của những cá 
nhân với nhiều lập trường khác nhau. Cái riêng và cái chung, sự thông 
nhất và sự đa tạp được hợp nhất trong đối thoại đa nguyên hướng tới 
sự thông hiểu lẫn nhauG?), 


Bên hành động tương giao,với sự đoàn kết, liên đới hình thành từ 
sự truyền thông của quần chúng, thì không thể không kết hợp những 
giá trị thực hành từ niềm tin vào thuyết Lục hòa. Vì trong cuộc Sống 
con người, lý tính không thể giải quyết được mọi vấn đề, nếu thiếu 
niềm tin. Niềm tin vào Lục hòa đã bàng bạc trong nếp tư duy, đã như 
là một biểu hiện của văn hóa tâm linh, chỉ phối trong thế giới Sống, 
tạo ra sự tương giao kết nối trong cộng đồng cư dân vùng Mê-kông. 


Mỗi một dân tộc tiếp thu một tư tưởng, một học thuyết bao giờ 
cũng trên cơ sở tư duy của dân tộc mình. Với tư duy vốn có căn tính 
của Hòa của cư dân vùng Mê-kông thì sự tương tác của thuyết Lục 
hòa vào Đạo đức học diễn ngôn trên con đường thực hiện sự phát triển 
bền vững vùng Mê-kông là đương nhiên và hoàn toàn cần thiết. Vì sự 
“nhập thế” của Lục hòa là một yêu cầu có thực trên con đường nhân 
loại đang tìm kiếm những phương thức khai phóng xã hội. Những giá 
trị của thuyết Lục hòa cần được nhận thức và thâm định trở lại trên 
bình diện mới của lịch sử, làm cho sự nhập thế của Lục hòa mang tính 
chủ động trong sự tương tác với Đạo đức học diễn ngôn. Sự tương 
tác này sẽ phóng chiếu vào trong tinh thần của các cuộc tranh luận, 
thương thuyết, đàm phán giữa bên hành động chiến lược và bên hành 
động tương giao vì lợi ích riêng của quốc gia và lợi ích chung của 
cộng đồng cư dân vùng Mê-kông. 


Trước thực trạng của vùng Mê-kông, cơ sở tối hậu làm điểm xuất 
phát cho nguyên lý bảo tôn mà Đạo đức học diễn ngôn đặt ra làm nên 
tảng cho hệ văn hóa hợp tác, sáng tạo và phát triên của vùng Mê-kông 


22. Bùi Văn Nam Sơn -Đạo đức học diễn ngôn. triethoc.edu.vn/ 


TRIẾT LÝ LỤC HÒA PHẬT GIÁO NHÌN TỪ VIỄN CẢNH ĐẠO ĐỨC *® 343 


chính là cân bằng giữa hoạt động sống của con người và tự nhiên. 
Nguyên lý bảo tồn buộc ta phải quan tâm đến việc duy trì điều kiện 
khả thể cho tính sống còn thuộc về nền tảng của con người: “bảo tồn 
bản thân cộng đồng tương giao, tức bản thân sự tổn tại của con người 
xét như giống loài theo cả hai phương diện: phương diện tinh thần, 
đó là bảo vệ những thành tựu văn hóa không thể thay thế, và phương 
diện vật chất, theo nghĩa của một Đạo đức học trách nhiệm về sinh 
thái” (theo tỉnh thần của Hans Jonas trong “Nguyền lý trách nhiệm” 
của Đạo đức học diễn ngôn)!). 


Vì trong quan hệ con người-tự nhiên thì con người cần đến sự tồn 
tại của tự nhiên chứ tự nhiên không cần đến sự tồn tại của con nØười. 
Con người đã từng nhận những bài học về sự trả thù của tự nhiên khi 
chỉ vì lợi ích của mình mà khai thác tự nhiên đến mức cạn kiệt, phá vỡ 
sự tồn tại của quan hệ con người-tự nhiên như một chỉnh thể thống 
nhất. Sự khủng hoảng sinh thái; biểu hiện sự trả thù của tự nhiên; đang 
tạo ra những hiểm họa mới cho toàn cầu đã buộc con người phải nhìn 
lại lịch sử của mình trong mối quan hệ với tự nhiên, thức tỉnh con 
người về sự cần thiết phải kết hợp thống nhất giữa các nhân tố con 
người và nhân tố tự nhiên trong quá trình sống của con Người. 


Nguyên lý bảo tồn quan hệ con người-tự nhiên của Đạo đức học 
diễn ngôn vốn đã có trong sự kiến giải về Từ Thân hành (thân hòa 
đồng trú) của Phật giáo. Thân (thể chất con người) do tứ đại (đất, 
nước, g1ó, lửa) hợp thành. Nguyên. thủy của tên gọi tứ đại là PathavI, 
Apo, Vayo và TeJo (giản nỡ, liên kết, chuyển động và nhiệt độ).Nghĩa 
là yêu tố tạo thành thê chất con người cũng là yếu tố của vũ trụ và vận 
hành theo nguyên lý của vũ trụ. Con người là vũ trụ thu nhỏ?®. Hiểu 
theo nghĩa hiện đại là Thân của con người là một dạng thức của sự 
tiến hóa của tự nhiên. Con Người và tự nhiên vốn không thê biệt lập 


23.K. O. Apel: Diskurs und Weranftwortung: Das Problem des Ủbergangszur Posikon- 
venfionellen Moral (Diễn ngôn và trách nhiệm: Vấn tính về sự chuyên đổi sang một nền đạo 
đức hậu qui ước1988§). Bùi Văn Nam Sơn cung cấp. 

24. Pathavi: Yếu tố giãn nở. Chính yếu tố giãn nở này mà các vật chất có một cái ngoại 
viên và chiếm lấy một khoảng không gian nhất định. Bất kỳ vậy nào có chiếm lây một phần 
thể tích trong không gian thì đó chính là Pathavi. Apo: yếu tố liên kết. Chúng ta biết, vạn vật 
đều được cấu tạo từ các nguyên - phân tử nhỏ bé. Các phân tử liên kết lại với nhau đẻ cấu 
thành nên các chất rắn, lỏng và khí. Chúng luôn luôn tương tác (hút và đây) nhau. Sự liên kết 
đó chính là Apo. Vayo: yếu tô chuyển động. Sự chuyên động không chỉ vận hành ở chính bên 
trong mỗi vật chất mà còn là sự chuyện động tương đối giữa vật chất này và vật chất khác. 
TeJo: yếu tố nhiệt độ. Tính TeJo có liên hệ chặt chẽ với tính Vayo. Việc xác định yếu tố “nóng” 
hay “lạnh” ở một vật thể chỉ mang tính chất tương đối. Cái “nóng” và “lạnh” đều là một yếu 
tố của nhiệt độ và đều là tính chất của TeJo. 


344 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


mà phải có sự giao hòa. Bảo vệ tự nhiên, cân bằng sinh thái là bảo vệ 
Sự sông của con Người. Vì con người. trước hết phải được sống (thân 
phải được tồn tại đã) trong thế giới Sống. 


Khi thực hiện nguyên tắc Thân hòa đồng trú (thân hòa cùng ở) tức 
là thực hiện Từ thân hành (meffam kãyakammarn) mà trạng thái cao 
thượng đầu tiên là tâm “Từ” (A⁄e/a). Tâm từ là lòng thành thật ước 
mong rằng tất cả chúng sanh đều được sống an lành, hạnh phúc. Tâm 
từ không chỉ đối với người mà còn đối với cả môi trường Sống của con 
người. Metta Sutta (Kinh Từ Bi) dạy rằng: “Tâm Từ phải được rải khắp 
động đều cho mọi chúng sanh, phải bao trùm vạn vật, phải sâu rộng và 
đậm đà như tình thương của bà từ mẫu đối với người con duy nhất, săn 
sóc, bảo bọc con, dẫu nguy hiểm đến tánh mạng cũng vui lòng”. 


Người có Tâm từ luôn luôn cố gắng tạo an lành cho tất cả mọi 
người, chỉ thấy những gì tốt đẹp nơi mọi người và không bao giờ nhìn 
phần xấu xa hư hỏng của một ai. Cho nên Từ thân hành là hành động 
từ ái của thân. Nhờ Tâm từ của thân mà có Thân hòa. Thân ấy sẽ sống 
hòa với tất cả chúng sanh, muôn loài, thiên nhiên, cây cỏ. 

Như vậy, thực hiện tinh thần Thân hòa (Từ thân hành) không chỉ 
hòa ở thân mà mở rộng ra tự nhiên, bảo vệ tự nhiên, cân bằng sinh 
thái. Có thê nói Thân hòa và Tâm từ là những giá trị cần thiết cho nội 
dung của đạo đức sinh thái ngày nay, là cơ sở để kiến tạo những lập 
luận khi thực hiện nguyên tắc của Đạo đức học diễn ngôn trong đối 
thoại về sự sáng tạo và phát triển bền vững vùng Mêkông. 


+ Đề có được sự thấu hiểu, thông cảm và đồng thuận, mỗi thành 
viên của bên đi tìm sự thật, chân lý phải được tiếp cận tỉnh thần của 
Khâu hòa vô tranh tức là Từ khẩu hành (zmeam vãcãkammam). 

Từ khâu hành là hành động từ ái của khâu, của lời nói, của ái ngữ. 
Cũng như thân hòa, khâu mà hòa được là do được nuôi dưỡng bởi Từ 
tâm (mei/4). Chính Từ tâm phát sanh Từ hòa làm cho lời nói trở nên 
nhẹ nhàng, thuyết phục.Từ tâm đã ngăn chặn những ác khâu, ác ngữ, 
hàm ý đe dọa, thể hiện bạo lực trấn áp bằng ngôn ngữ.Từ khâu hành 
buộc người ta không thể nói dối, nói sai sự thật, mà phải nói lời chánh 
ngữ, đầy chân thật, xây dựng được sự thấu hiểu, thông cảm, tin cậy lẫn 
nhau. Từ khẩu hành hạn chế được sự căng thắng trong tranh luận, 
xác lập được sự hòa hợp, tương ái, tương kính trong các cuộc thương 
thuyết giữa bên hành động tương giao với bên hành động chiến lược. 


25. Tuệ Quý www.daophatngaynay.com 


TRIẾT LÝ LỤC HÒA PHẬT GIÁO NHÌN TỪ VIỄN CẢNH ĐẠO ĐỨC ® 345 


Trong “diễn ngôn” chỉ bàn về những vấn đề có tính nguyên tắc, 
nghĩa là chỉ trao đổi những lập luận để tán đồng hoặc bác bỏ những 
yêu sách muốn có giá trị hiệu lực phô biến. Như thé, ta buộc phải tiền- 
giả định một số điều cơ bản: 


- Giả định rằng ta quan tâm đến tính đúng đắn của sự việc chứ 
không vì những lợi ích riêng tư. 


- Giả định rằng tầm quan trọng của lời nói là ở nội dung của nó 
chứ không ở quyên uy của người nói. 

- Giả định rằng mục đích không phải để giành phần phải về mình 
mà đê khăng định lẽ phải khách quan. 


- Giả định rằng lập luận sẽ dẫn đến sự xác tín chứ không nhằm 
thuyết phục người khác băng sức ép hay mánh lới lừa đảot%). 


Những triết gia tham gia đề xướng các nguyên tắc của Đạo đức 
học diễn ngôn trong đối thoại cũng hiểu rằng những tiền - giả định này 
mang tính lý tưởng, khó có thê đạt được trong thực tế. Nhưng với sự song 
hành trong nhận thức và hành động của những giá trị của thuyết Lục hòa 
của Phật giáo có thể làm cho lý tưởng này có khả năng trở về với hiện 
thực và hiện thực cũng được nâng dần lên trong lý tưởng. Cụ thê là: 

+ Đối với giả định rằng ta quan tâm đến tính đúng đắn của sự việc 
chứ không vì những lợi ích riêng tư thì có thể thực hiện từ giá trị nhận 
thức về Từ ý hành (meftamm manokammam). Tức là hành động từ ái 
của Ý hay Tâm (theo Abhidham thì Ý, Thức, Tâm là đồng nghĩa) là 
hành động của Tâm từ. Có Tâm từ là có Ý hòa. So sánh giữa Thân 
và Khâu thì Ý hòa quan trọng hơn cả. Có Ý hòa mới có Thân hòa và 
Khẩu hòa. Ý hòa như một nguyên tắc đầu tiên cần được quán triệt 
trước khi đi vào tranh luận. Ý hòa kết hợp với Kiến hòa đồng giải, là 
kiến giải có được về chân lý, chia sẻ cùng mọi người.khiến cho mỗi 
bên tranh luận, thương thuyết có thể chấp nhận, vượt bỏ lợi ích vị kỷ, 
mong muốn cho riêng mình, cùng hướng đến lợi ích chung của cộng 
đồng, vì sự phát triển bền vững của vùng Mê-kông. 


+ Đôi với giả định răng tâm quan trọng của lời nói là ở nội dung 
của nó chứ không ở quyên uy của người nói thì cùng với sự tác động 
từ nhận thức Kiên hòa đông giải còn có sự hồ trợ Thân hòa tức là Từ 


26. J. Habermas: Vors(udien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Han- 
delns / Nghiên cứu dự bị và bô sung cho lÿ thuyết về hành động giao tiếp. Suhrkamp, Frank- 
furt 1984, tr. 354 và tiệp. 


346 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Thân hành. Từ thân hành giúp cho người tham gia đối thoại nhận thức 
rằng quyền uy của người là do thân-thế-gian quy ước tất cả đều được 
hòa tan, hòa hợp ở trong biển pháp Từ thân hành. Có nghĩa là thành 
viên tham gia tranh luận đều cảm nhận được quyền bình đẳng. Còn 
sự bình đẳng với tư cách cùng là chủ thể có lý tính là nguyên tắc của 
Đạo đức học diễn ngôn. Quan trọng là nội dung lời nói có vì lợi ích 
chung của cộng đồng không? Và lời nói có Từ tâm không? Vì Từ tâm 
sẽ ngăn chặn những ác khâu, ác ngữ, hàm ý đe dọa, thể hiện bạo lực 
trần áp bằng ngôn ngữ, đúng như Nguyên lý bổ sung mà K.O.Apel đề 
nghị trong Nguyên tắc của Đạo đức học diễn ngôn là: ° "Chúng ta phải 
hành động sao cho những điều kiện phi bạo lực và phi quyên lực của 
một diễn ngôn lý tưởng ngày càng trở thành thực tế", Có như vậy 
thì những điều kiện khung cho một “hoàn cảnh nói lý tưởng” theo như 
quan niệm của J.Habermas mới được xác lập. Cụ thể là: 


- Ai cũng có quyền tham gia vào diễn ngôn. 

- Ai cũng có quyền đặt nghi vấn về bất kỳ vấn đề gì. 

- Ai cũng có quyền đưa ra luận cứ hay luận điểm của mình. 
- Ai cũng có quyền bày tỏ mong muốn và nguyện vọng. 


- Không ai có thể bị ngăn cản trong việc thực hiện những quyền 
hạn ấy2®), 


+ Đối với giả định rằng mục đích không phải để giành phần phải 
về mình mà để khăng định lẽ phải khách quan thì với sự hiểu biết và 
thực hành Tri kiến hay Kiến hòa (đi/hi sãmaññnagzia) là pháp cuối 
cùng của Lục hòa, là sự san sẻ khi nhận biết bản chất như thực của các 
vấn đề một cách trọn vẹn, trực thị không qua cảm xúc chủ quan, phiến 
diện. Nếu như trong Phật pháp, Kiến hòa là nhằm hướng đến sự khai 
mở căn bản cho Chánh giác thì trong thực hành nguyên tắc của Đạo 
đức học diễn ngôn, với giá trỊ của Kiến hòa sẽ hỗ trợ cho các bên đối 
thoại nhận thức rõ vấn đề, dễ dàng đi đến sự đồng thuận. 


+ Đối với giả định rằng: Lập luận sẽ dẫn đến sự xác tín chứ không 
nhăm thuyêt phục người khác băng sức ép hay mánh lới lừa đảo 


21. Diskurs und Werantwortung: Das Problem des Ủbergangszur Postkonventionellen 
ÁMoral (Diễn ngôn và trách nhiệm: Vấn tính về sự chuyên đổi sang một nền đạo đức hậu qui 
ước. 1988). Bùi Văn Nam Sơn cung cấp. 

28. J. Habermas: Discourse Ethics: Notes on a Program oŸ Philosophical Justijfica- 
tion, “Moral Consciousness and Commumicafive Acfion”, translated by C. Lenhardt and 
S.Nicholson, Cambridge,MA, MIT Press, 1990, cuối mục 7. 


TRIẾT LÝ LỤC HÒA PHẬT GIÁO NHÌN TỪ VIỄN CẢNH ĐẠO ĐỨC ® 347 


thì với sự hiểu biết về Lợi hòa (/ãbhadhammikä) và Giới hòa (Sïla 
sãmaññnagaia) sẽ dễ đạt được hiệu quả hơn. 


Về Lợi hòa: với nguyên tắc mang tính triết lý là giới hạn nhu cầu 
hay ham muốn của con người để giữ sự cân bằng giữa người và tự 
nhiên mới đảm bảo cho yêu cầu phát triển bền vững trong hệ hình văn 
hóa sáng tạo và phát triển vùng Mê-kông thì sự xác tín không những 
do thân, khẩu, ý hòa mà đồng thời còn có sự đóng SÓP của lợi hòa nữa. 
Theo tỉnh thần của Phật pháp khi san sẻ tứ sự để đạt Lợi hòa, người 
cho vừa nhận được niềm vui của hạnh thí xả vừa bảo vệ được sự trong 
sạch của việc thọ dụng thì sự xác tín sẽ viên thành. Thực thi Lợi hòa 
xét trên phương diện pháp luật là thực hiện nguyên tắc “không gây 
thiệt hại đáng kế cho các nước khác” và nguyên tắc “sử dụng hợp lý 
và công bình”!2”?, 

Về Giới hòa: Giới luật là nền tảng của Phật giáo (vinayo sãsana 
mũlam) nên nó rất quan trọng trong tăng đoàn. Mở rộng giá trị của 
Giới hòa cùng với sự ngay thăng, đàng hoàng; kiên trì, nhẫn nại; bao 
dung, độ lượng, khiêm nhường, từ tốn; trong thực hiện nguyên tắc của 
Đạo đức học diễn ngôn chính giúp hai bên nhận thức việc buộc phải 
tôn trọng những gì đã ký kết với tỉnh thần tự giác thực sự, dựa trên 
cơ sở những nguyên tắc đã được quy định trong luật là hướng đến sự 
thực hiện nguyên lý bảo tồn sự sống con người. Do đó, bên cạnh yêu 
cầu bình đẳng giữa mọi thành viên tham gia diễn ngôn, một điều kiện 
khả thể khác nữa sẽ là việc cùng chịu trách nhiệm đối với giải pháp 
được đồng thuận cho những vấn đề luân lý hệ trọng trong cuộc sống. 


Như trên đã trình bày, những nội dung của Thuyết lục hòa có “sự 
đồng dạng” với những nguyên tắc của Đạo đức học diễn ngôn là tiền 
đề cơ bản tạo ra sự tương tác giữa thuyết Lục hòa với Đạo đức học 
diễn ngôn. Tuy nhiên, để có được sự song hành này rất cần đến sự 
phản tư của giới Tăng đoàn Phật giáo. 

Hoàn cảnh xã hội với sự phân chia đắng cấp đầy nghiệt ngã của 
thời kỳ khai sinh Phật giáo đã khiến cho giá trị của của Thuyết lục 
hòa chỉ được thực hành trong giới Tăng đoàn đã bị vượt qua. Giá trị 
nhân sinh của Lục hòa có thể và cần phải được mở rộng vào trong 


29. Liên Hiệp Quốc đã thông qua bộ luật “The United Nations Convention on the Law of 
the Non-Navigational Uses of International Water Courses” vào năm 1997. Bộ luật Helsinki 
Rules (1996) và Berlin Rules (2004) đều đem nguyên tắc “không gây thiệt hại đáng kế cho 
các nước khác” (nof to cause significant harm to other riparian s) và nguyên tắc “sử dụng hợp lý 
và công bình” (reasonable and equitable ufilizafion) làm nên tảng thỏa hiệp giữa các dân tộc. 


348 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


nhận thức của các tầng lớp cư dân trong cộng đồng xã hội thông qua 
sự nhập thế và xử thế của Phật giáo trong cuộc đấu tranh vì sự phát 
triển bền vững cho cộng đồng. Những giá trị của Lục hòa, vì thế cần 
có sự điều chỉnh trở lại thiết thực hơn, giản đị hơn, để có thể mở rộng 
phạm vi thực hành cho mọi đối tượng trong Thế giới Sống. 


Sự tương giao của Thuyết lục hòa tạo năng lực cho Đạo đức học 
diễn ngôn có thể. đạt được của “hoàn cảnh nói lý tưởng” với bốn tính 
chất: sự bình đăng: sự cởi mở vả minh bạch; sự trung thực, chân thật; 
sự tử tế như J.Habermas đề cập”. Những tính chất này như là một “ý 
niệm điều hướng”, nếu không, mọi diễn ngôn đều vô ích, không thể 
có hy vọng đạt đến một sự đồng thuận sáng suốt và mục tiêu phát triển 
bền vững vùng Mê- kông sẽ không được bảo toàn. Sự tương giao này 
có thê làm cho hai lý tưởng đạo đức có thể được hợp nhất với nhau: 
sự tự đo và sự đoàn kết®', Nghĩa là mỗi cá nhân được tự do tham gia 
vào diễn ngôn trong một cộng đồng ngôn ngữ và lập luận, bình đẳng 
và tôn trọng lẫn nhau, hướng đến sự thông hiểu đề vượt bỏ quan điểm 
và lợi ích thiển cận. 


Việc thực hiện một sự tương tác mang tính toản vẹn giữa thuyết 
Lục hòa và Đạo đức học diễn ngôn vì sự phát triển bền vững vùng 
Mê-kông là một lý tưởng. Lý tưởng có, thể là vấn đề không thể đạt 
được, nhưng nhờ có lý tưởng mà cuộc sống con người tốt hơn lên. 


xksk‡k 


30. J. Habermas: Discourse Ethics: Nofes on a Program oƒ Philosophical Justification, 
“Moral ConscIiousness and Communicative Action”, translated C. Lenhardt and S.Nicholson, 
Cambridge MIT Press, 1990, tr. 43-115. 

31. Habermas, J: Œerechfigkeit und Solidarität (1986) /Justice and Solidarity: On the 
Discussion Concerning Stage 6. Philosophical Forum 21, no. 12 (Fall/Winter): tr. 32-52. Bùi 
Văn nam Sơn cung cấp. 


TRIẾT LÝ LỤC HÒA PHẬT GIÁO NHÌN TỪ VIỄN CẢNH ĐẠO ĐỨC ® 349 


Tài liệu tham khảo 

1. Phạm Đức Dương, “Có một vùng Văn hoá Mê-kông”, Nhà xuất 
bản Khoa học xã hội, HN - 2007. 

2. Toàn văn Tuyên bố chung Hội nghị Thượng đỉnh CMS Lần thứ 5 

3. Communication and the Evolution of SocIety (1976) 

4. Moral ConscIousness and CommunIicative Action (1983) 


5. Encyclopedia ofPhilosophy, Second Edition. DonalM.Borchert, 
Editon Chief. Volume I, trang 225-227. Volume 3,trang 91. Volume 
4 trang 199 -201 


6.K. O. Apel: Discourse and Responsibility: The Problem of a 
Transition to a Postconventional Moral (1988, bản tiêng Đức). Bùi 
Văn Nam Sơn cung câp 


`Ã https://www.academia.edu/2646860Karl-ttoApel_and the_ 
Study_of. Communication 


6. triethoc.edu.vn/ 

7. http://www.savetheMê-kông.org/ 

8. https://secure.avaaz.org/en/petition/ 

9. http://vnn.vietnamnet.vn/khoahoc/trongnuoc/2005/07/464823/ 

10. nature.org.vn/vn/.../chien-luoc-phat-trien-tren-he-thong-song- 
me-kong/ 

11. http://tapchivanhoaphatgiao.com 

12. http://www.vietecology.org/ 

13. http://mottheg1oI.vn/ 

14. http://www.vIetecology.org/article.aspx/Article/60 


350 


351 


ẢNH HƯỚNG CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NAM TÔNG 
ĐẾN VĂN HÓA TINH THÂN NGƯỜI KHMER 
Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU L0NG HIỆN NAY 


ĐĐ.ThS. Thích Huệ Đạo? 
PGS.TS. Nguyễn Công Lý£? 


MỞ ĐẦU 

Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, thuộc về thế giới tâm linh 
và đời sống tinh thần, nó có sức hấp dẫn huyền bí. Sự hình thành và 
phát triển của tôn giáo gắn liền với sự hình thành và phát triển của loài 
người, nên nó tương quan mật thiết với sự phát triển của nhân loại. 
Cho đến ngày nay, mặc dù đời sống mọi mặt của cộng đồng cư dân 
đã có sự thay đôi đáng kể, nhưng tôn giáo luôn luôn có sự ảnh hưởng 
rộng lớn và sâu sắc đối với nhiều người trên thế giới. Một trong những 
tôn giáo có sức ảnh hưởng lớn đó là Phật giáo. Phật giáo Nam tông là 
tôn giáo có ảnh hưởng sâu sắc và chi phối đến mọi lĩnh vực đời sống 
cư dân từ đời sống vật chất đến đời sống tinh thần và chính trị của 
nhiều dân tộc tại đồng bằng sông Cửu Long đặc biệt là người Khmer. 


Đồng bằng sông Cửu Long, về phương diện hành chánh có 12 
tỉnh và một thành phố trực thuộc trung ương với nhiều thành phần 
tộc người cư trú, chủ yếu là các tộc người Việt, Khmer, Hoa, Chăm. 
Trong các tộc người đó thì Phật giáo Nam tông có ảnh hưởng sâu sắc 
đến tộc người Khmer. Với người Khmer, Phật giáo chỉ phối một cách 
sâu sắc trên các phương diện của đời sống tôn giáo, giáo dục, văn học, 


(*). ĐĐ.ThS. NCS Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP. HCM. 
(**). Phó GÐ Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP. HCM. 


352 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


nghệ thuật, tâm lý... Hầu như tất cả các phum sóc? của người Khmer 
đều có một ngôi chùa làm trung tâm sinh hoạt cộng đồng và đề các tín 
đồ đến làm lễ. Tổ chức các lễ hội tôn giáo, mà còn là nơi đề tô chức 
các lễ hội cộng đồng khác, nơi lưu giữ di sản văn hóa cộng đồng. Ngôi 
chùa như một biểu tượng văn hóa tinh thần và vật chất của cư dân 
trong khu vực với những đặc điểm kiến trúc rất độc đáo và có nhiều 
nét riêng biệt, đặc sắc. Có thê nói trong đời sống văn hóa tỉnh thần của 
ngưởi Khmer đồng bằng sông Cửu Long thì tư tưởng về đạo đức Phật 
giáo đã và đang ảnh hưởng, thấm sâu vào trong tâm thức và trở thành 
triết lý sông của mỗi người dân nơi đây. 

1. KHÁI QUÁT CHUNG VẺ ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NAM TÔNG 

1.1. Khái niệm đạo đức Phật giáo 


Theo quan niệm của các nhà xã hội học, thì đạo đức được xem 
là một môn khoa học chuẩn hóa về hạnh kiểm của con người sống 
trong xã hội. Đạo đức còn được gọi là ngành khoa học để đánh giá 
hạnh kiểm là tốt hay xấu, đúng hay sai. Về thực tiễn thì đạo đức căn 
bản được thành lập chủ yêu dựa trên mối quan hệ giữa con người với 
người. Có thể nói đạo đức là môn học đánh giá hành vi thiện ác của 
con người thông qua thân khẩu, ý vả được thực hiện bởi lý trí, tình 
cảm và ý chí?. Giá trị phố quát của đạo đức là lấy sự hy sinh tự kỷ 
làm tiêu chí, lấy sự quên mình vì người làm căn bản. Thước đo của 
đạo đức là tâm vị tha, sự cảm thông, lòng trắc ân v.v... 


Theo Phật giáo, đạo đức được hiểu như sau: “Đạo là chánh pháp, 
đức là đắc đạo, là không làm sai lệch nên chánh pháp”, hay “Các 
chân tính, các nguyên lý tự nhiên là đạo; vào được lòng người, cảm 
ứng với người là đức. Đạo đức là nên pháp giáo mà người ta nên 
theo”®, Như vậy, nếu chánh pháp của Phật giáo là chánh pháp về giải 
thoát thì mọi giá trị đạo đức Phật giáo gắn liền với quá trình giải thoát. 
Những giáo pháp giúp con người đạt đến cảnh giới Niết Bàn trở thành 
những nguyên tắc đạo đức căn bản của xã hội, do đó, học thuyết 
đạo đức của Phật giáo được thể hiện qua các phạm trù phổ biến 
như: Thiện — ác, tứ vô lượng tâm, bình đẳng, hiếu đạo v.v... 


Như vậy đạo đức Phật giáo trên cơ sở kế thừa các tư tưởng trước 
đó được hiệu là lây xa lìa ngã châp, ngã dục làm tiêu chí, lây tư tưởng 


1. Đơn vị cư trú của cư dân Khmer. 
2. Graw HIII Book, London. 
3. Đoàn Trung Còn (1997), Phật học từ điện, quyền 2, Nxb. Tp. HCM, tr. 524. 


ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NAM TÔNG * 353 


duyên khởi vô ngã làm chủ đạo. Như vậy đạo đức Phật giáo được 
hiểu một cách khái quát là những giới điều Phật dạy nhằm ngăn chặn 
những điều ác và phát triển những điều thiện đem đến sự an lành và 
hạnh phúc cho mọi người, mọi loài. Kinh Thiện Sinh là một trong 
những bài kinh thể hiện tư tưởng đạo đức của Phật giáo trong nhiều 
mối quan hệ của cuộc sống. 


1.2. Nội dung cơ bản của đạo đức Phật giáo 


Các tôn giáo chủ yếu lấy sự phụng sự và hy sinh làm yếu tố chủ 
yếu và Phật giáo Nam tông cũng hoàn toàn xây dựng trên nguyên tắc 
đó. Đó là sự đạt tới cõi Niết bàn. Quan niệm của Đức Phật vê đạo đức 
được thể hiện ở chỗ: 

Một là, thiện nhân thiện quả, ác nhân ác quả. Tức là người ở hiền 
thì gặp lành, ở ác thì gặp dữ. Vấn đề thực hiện đạo đức theo quan 
niệm của Phật thể hiện nhiều khía cạnh trong thực tiễn cuộc sống 
của con người giống như việc giữ giới luật vậy. Trong kinh Trường 
bộ, tập 1 có nói: “Từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, 
có lòng từ, sông thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh và 
loài hữu tình"®, “sống thanh thản và không trộm cướp. Hay từ bỏ nói 
láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thát, y chỉ trên sự thật, chắc 
chắn, đáng tin cậy, không lường gạt°©®). “Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa 
nói hai lưỡi ... không đến chỗ kia nói để sinh chia rẽ ở những người 
kia... sông hòa hợp những kẻ ly gián. Khuyến khích những kẻ hòa 
hợp hoan hỷ trong hòa hợp, hán hoan trong hòa họp, nói những lời 
đưa đến hòa hợp”®. Đồng thời “từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói 
độc ác. Nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tại, dễ thương, thông 
cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người... nói những lời hợp thời, 
thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có lợi ích”0). Đó chính là đạo đức. 


Việc thực hiện đạo đức trong cuộc sống còn được thê hiện “ử bỏ 
các sự gian lận, tiên bạc và ấo lường. Từ bỏ các tà hạnh như hồi lộ, 
gian trá, lừa đảo. Từ bỏ làm tôn thương, sát hại câu thúc, bức đoạt, 


4. Đại tạng kinh Việt Nam (1991), Kinh Trưởng bộ, tập I, Viện nghiên cứu Phật học Việt 
Nam, ấn hành, tr. 122. 

5. Đại tạng kinh Việt Nam (1991), Kinh Trưởng bó, tập 1, Viện nghiên cứu Phật học Việt 
Nam, ấn hành, tr. 122. 

6. Đại tạng kinh Việt Nam (1991), Kinh Trường bó, tập 1, Viện nghiên cứu Phật học Việt 
Nam, ấn hành, tr. 122-123. 

7. Đại tạng kinh Việt Nam (1991), Kinh Trưởng bó, tập 1, Viện nghiên cứu Phật học Việt 
Nam, ấn hành, tr. 123. 


354 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


trộm cắp, cướp phá”®. “Với một ai không thành thọ trì những giới 
luật không sát sinh, không thâu đạo, không tà dâm, không vọng ngữ, 
không uống rượu”0). Việc thực hiện đạo đức của con người chính là 
thực hành Bát chánh đạo. Trong kinh Phật dạy thì chúng ta cần tránh 
mười một hạng người như sau: “Có chúng sanh không được đạo phẩm 
này gồm mười một hạng người như thể này. Thế nào là mười một ? Đó 
là những người gian ngụy, ác ngữ, khó can gián, không biết ơn, tánh 
ưa ganh ghét, giết hại cha mẹ, giết A la hán, đoạn dứt căn lành, việc 
lành trở lại làm ác, chấp ngã, khởi ý ác đối với Như Lai. Đó là mười 
một hạng người không thể đạt được tám đạo phẩm này”49, 


Hai là, căn cứ vào luật nhân quả thì tất cả chúng sinh đều là 
anh em, chồng, vợ, cha con... của nhau. Do đó phải yêu thương 
nhau. Đó là sự thể hiện đạo đức trong tỉnh thần đoàn kết, là tình 
cảm yêu thương trong chúng sinh với nhau. Theo thuyết nhân quả 
thì đạo đức Phật giáo Nam tông còn được thê hiện ở quan niệm về 
“Thiện” và “Bắt thiện”. “7ham là là căn bồn bắt thiện, sân là căn 
bồn bất thiện, sỉ là căn bồn bất thiện”. Ngoài ra quan niệm về 
bắt thiện còn được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác của cuộc sống 
con người. Đó là “Sáf sinh là bất thiện, lấy của không cho là bắt 
thiện, nói láo là bất thiện, nói hai lưỡi là bất thiện, ác khẩu là bất 
thiện, nói phù phiếm là bắt thiện, tham dục là bất thiện, sân là bất 
thiện, tà kiến là bất thiện”0?. Bắt thiện là “phẩn nộ là ác pháp, 
hiểm giận là ác pháp, giả dối là ác pháp và não hại cũng là ác 
pháp, tật đồ là ác pháp và sân lấn cũng là ác pháp, ngoan cố là ác 
pháp, mạn là ác pháp và tăng thượng mạn cũng là ác pháp, kiểu là 
ác pháp và phóng đật cũng là ác pháp”9)), 


Theo quan niệm của Phật giáo Nam tông thì việc thực hiện đạo 
đức chính là thực hiện những điêu thiện. “7? bỏ sát sinh là thiện, từ 
bỏ láy của không cho là thiện, từ bỏ nói láo là thiện, từ bỏ nói hai lưỡi 


§. Đại tạng kinh Việt Nam (1991), Kinh Trưởng bó, tập 1, Viện nghiên cứu Phật học Việt 
Nam, ấn hành, tr. 124. 

9. Đại tạng kinh Việt Nam (1991), Kinh Trường bộ, tập I, Viện nghiên cứu Phật học Việt 
Nam, ấn hành, tr. 260. 

10. Đại tạng kinh Việt Nam (1998), Kinh Tăng nhất a hàm, tập 3, Viện nghiên cứu Phật 
học Việt Nam, ấn hành, tr. 435. 

11. Đại tạng kinh Việt Nam (1992), Kinh Trung bộ, tập 1, Viện nghiên cứu Phật học Việt 
Nam, ấn hành, tr. 113. 

12. Đại tạng kinh Việt Nam (1991), Kinh Trưởng bó, tập 1, Viện nghiên cứu Phật học Việt 
Nam, ấn hành, tr. 112. 

13. Đại tạng kinh Việt Nam (1991), Kinh Trưởng bó, tập 1, Viện nghiên cứu Phật học Việt 
Nam, ấn hành, tr. 38. 


ẢNH HƯỚNG CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NAM TÔNG * 355 


là thiện, từ bỏ ác khẩu là thiện, từ bỏ nói phù phiếm là thiện, không 
tham dục là thiện, không sân là thiện, chánh tri kiến là thiện”0®. Vì 
vậy việc thực hiện đạo đức Phật giáo Nam tông cũng chính là quá 
trình con người thực hiện, rèn luyện tới con đường Bát chánh đạo. 


Ba là, quan niệm đạo đức Phật giáo còn được thê hiện thông qua 
hành, tâm và ý dù nó là sự thể hiện có hình hay vô hình của mỗi con 
người. Đó chính là những quan niệm về không sát sinh, không trộm 
cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói 
lời hung ác, không nói lưỡi đôi chiều được Đức Phật thê hiện trong 
cuộc sống hàng ngày thông qua ngũ uẫn mà bản thân mỗi con người 
hành động. 


Đạo đức của Phật giáo còn được thê hiện ở các chuân mực đạo đức 
trong gia đình, người thân và bạn bè. 


Đối với cha mẹ thì: “Phụng dưỡng cha mẹ cả vật chất, lẫn tỉnh 
thân lúc cha mẹ tuổi già. Làm tròn bồn phận và trách nhiệm của 
người con đối với cha mẹ. Giữ gìn gia đình truyền thống. Bảo quản tài 
sản thừa tự. Tổ chức tang lễ khi cha mẹ qua đời?0°*. Đồng thời cha mẹ 
đối với con cái trong gia đình: “Ngăn chặn con làm điều ác, khuyến 
khích con làm điều thiện, dạy nghề cho con, dựng vợ gả chỗng xứng 
đáng cho con và đúng thời trao của thừa tự cho con”49), 


Đạo đức còn được thê hiện trong mối quan hệ vợ chồng: “Kính 
trọng vợ, không bất kính đối với vợ, săm đô nữ trang cho vợ ..., 
trung thành với vợ, giao quyên hành cho vợ, sắm đồ nữ trang cho 
vợ”0”, Vợ đối với chồng: “7h hành tốt đẹp bồn phận của mình, 
khéo đón tiếp bà con, trung thành với chồng, khéo giữ tài sản của 
chồng, khéo léo và nhanh lẹ làm mọi công việc”0®. Vì vậy quá 
trình thực hiện đạo đức theo quan niệm của Phật giáo Nam tông 
chính là quá trình thực hiện những hành động tốt đẹp trong cuộc 
sống của mỗi con người. 


14. Đại tạng kinh Việt Nam (1991), Kinh Trưởng bó, tập l, Viện nghiên cứu Phật học Việt 
Nam, ấn hành, tr. 133. 
15. Đại tạng kinh Việt Nam (2001), Kinh Trường bộ, tập 2, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 
141. 
16. Đại tạng kinh Việt Nam (2001), Kinh Trường bộ, tập 2, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 
141. 
17. Đại tạng kinh Việt Nam (2001), Kinh Trường bộ, tập 2, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 
143. 


18. Đại tạng kinh Việt Nam (2001), Kinh Trường bộ, tập 2, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 
143. 


356 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


2. ẢNH HƯỚNG CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NAM TÔNG ĐÉN VĂN 
HÓA TINH THÂN NGƯỜI KHMER ĐÔNG BẢNG SÔNG CỬU LONG 


2.1. Đạo đức Phật giáo ảnh hưởng đến tư tưởng đạo đức trong 
cuộc sông đời thường con người 


Trong giáo lý Phật giáo Nam tông, ngoài năm giới luật chính 
“không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không 
uống rượu và các chất gây nghiện” thì còn rất nhiều giới luật khác 
mà người tu hành và các tín đồ của Phật phải tuân thủ và giữ giới tùy 
vào điều kiện và hoàn cảnh mà có cách ứng xử phủ hợp. Trong Phật 
giáo Nam tông, một triết lý tư tưởng sống của người Khmer là “chế? 
chưa phải là chấm hết tất cđ”, mà chết chính là sự “chấm đứt một kiếp 
người để chuẩn bị cho kiếp sau”. Điều này đã ăn sâu vào lỗi suy nghĩ 
của người xưa. Các bậc ông bà, cha mẹ vẫn thường dạy cho con cái 
họ rằng: đừng bao giờ làm việc ác vì sau khi chết sẽ không siêu thoát, 
linh hồn sẽ bị đọa vào địa ngục A Tỳ... Ở trong các chùa Khmer vẫn 
thường diễn ra các buôi tụng kinh cầu siêu và cúng cơm cho các vong 
linh để siêu độ cho họ về cảnh giới an lành. Qua đó chúng ta thấy tư 
tưởng đạo đức “ở hiền gặp lành” của Phật giáo đã ăn sâu vào trong 
tâm thức, tư tưởng của mỗi người và trở thành “kim chỉ nam” cho mọi 
hành động. Đức Phật dạy trong k7nh Pháp cú như sau: 

“Hãy bỏ các việc ác 
Làm các việc thiện lành 
Giữ sạch tâm ÿ mình 
Là lời chư Phát dạy”. 


Sự ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo Nam tông trong tư tưởng 
cộng đồng người Khmer được thê hiện rõ nét. Đó chính là sự tin tưởng 
vào những điều mà Đức Phật chế định khi còn tại thế. Người Khmer 
sống theo tinh thần của Phật giáo rất sâu đậm và tin rằng Đức Phật 
sẽ luôn hiện diện bên họ và đem đến sự bình an cho họ. Do đó Phật 
giáo Nam tông đã trở thành chất men kết dính, quy tụ mọi thành viên 
trong cộng đồng phum sóc. Đó còn là sự quy định của cả cộng đồng 
tộc người mà mọi thành viên không phân biệt nam nữ đều có nghĩa vụ 
và quyền lợi bình đăng trước phong tục, lễ nghi vốn được xây dựng, 
hoàn thiện theo tinh thần của Phật giáo. Trong đó hoàn toàn không có 
sự phân chia đẳng cấp hay những quy định riêng, mà đạo đức Phật 
giáo là khuyên làm việc thiện, tránh làm việc ác. “Ho động của Phật 
giáo Nam tông Khmer diễn ra với nhiều hoạt động tích cực, đúng đạo 
pháp, chủ trương đường lỗi của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 


ẢNH HƯỚNG CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NAM TÔNG * 357 


nước, nhiều chùa đã thực hiện việc tu học, hành đạo theo phương 
châm “tốt đời, đẹp đạo”, có nhiều việc làm thiết thực gân với phong 
trào cách mạng tại địa phương...”U”), Ngay cả trong gia đình của 
người Khmer Kiêng Giang, quan hệ vợ chồng cũng được xây dựng 
trên nền tảng của triết lý Phật giáo. Mọi người đều bình đẳng trước 
Phật. Trong đó giá trị đích thực của từng người đều được đánh giá qua 
việc làm thiện hay ác dưới góc độ: hành, tâm, ý của mỗi cá nhân trong 
cộng đồng phum sóc. 


Trong đời sống tỉnh thần của người Khmer không chỉ có Phật 
giáo mà còn có dấu vết của sự pha trộn của nhiều tín ngưỡng: Như 
tín ngưỡng tô tem, tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng Bà la môn giáo 

.. Song tín ngưỡng Phật giáo vẫn là tín ngưỡng điển hình và chi phối 
tâm linh của người Khmer mạnh nhất. Có thể nói tư tưởng đạo đức 
Phật giáo đã ăn sâu vào ý thức mỗi con người. trở thành tiềm thức, 
triết lý sống đã được kế thừa: con tiếp cha, thế hệ sau tiếp nối thế hệ 
trước trong niềm tin theo triết lý Phật giáo. Vì thế người Khmer chỉ tiếp 
nhận những gì phù hợp với triết lý sống của đạo Phật. Dù trải qua hàng 
nghìn năm, nhưng niềm tin đó không hè thay đổi. Người Khmer vẫn giữ 
được truyền thống văn hóa mang bản sắc riêng của mình, không bị văn 
hóa ngoại lai xâm nhập. Chính tỉnh thần nhập thế của Phật giáo là đặc 
điểm cơ bản đề Phật giáo tồn tại và phát triển cho đến ngày nay. 


2.2. Đạo đức Phật giáo thể hiện tỉnh thần nhập thế trong đời 
sông người Khmer 


Từ xa xưa đến tận ngày nay, người nam giới Khmer qua việc tu 
hành được xã hội kính trọng, đễ xin việc làm, dễ lấy vợ. Ai chưa qua 
tu hành trong nhà chùa thì xem như chưa có đủ điều kiện để cưới vợ, 
chưa có Phật tính và bị xã hội xem thường. Quan niệm này đã khiến nam 
giới Khmer vào chùa tu học từ rất sớm, 12 tuổi trở lên là có thể vào chùa 
tu để đến năm 18 — 19 tuổi có thể hoàn tục về cưới vợ làm ăn. Nếu ai còn 
duyên và chưa muốn hoàn tục thì tiếp tục ở ở lại tu hành. 


Có thể nói những nội dung quy định trong Phật giáo Nam tông 
không xa rời thực tế mà chính là những hoạt động đích thực của con 
người và được biểu hiện thành những nội quy câm trong Kinh, Luật. 
Những luận giải về bản chất, nguôn gôc con người, về hạnh phúc, đau 
khổ, về sự sống và cái chết của mỗi người được thê hiện qua lời dạy 


19. UBND tỉnh Kiêng Giang, Ban dân tộc, Báo cáo tổng kết dân tộc năm 2011, phương 
hướng nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2012, Rạch giá, ngày 16 tháng 12 năm 2011, tr. 4. 


358 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


của Đức Phật như: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói dối, không uống rượu và chất gây nghiện, không sân si.. 
Những giới này chủ yêu giúp con người thoát khỏi sự đau khổ và giúp 
con người sông đời sống lương thiện, biết jmU thương nhau và đoàn 
kết trong cuộc sống như “nước hòa với sữa” vậy. Vì vậy trong hoạt 
động vật chất hay tinh thần của người Khmer đều có sự chỉ phối của 
Phật giáo từ các lễ hội mang tính cộng đồng cho đến việc riêng của 
mỗi gia đình hay từng cá nhân như: cưới hỏi v.v... Những quan niệm 
về tư tưởng đạo đức Phật giáo được người Khmer tiếp nhận và thực 
hành. Phật giáo Nam tông không chỉ là một tôn giáo thuần tủy mà nó 
còn là cơ sở đạo lý xã hội cho người Khmer. Điều đó thể hiện giá trị 
nhập thế của Phật giáo đến ngưởi Khmer trong cuộc sống. 


2.3. Đạo đức Phật giáo ảnh hưởng đến tín ngưỡng, phong tục, 
tập quán trong đời sông người Khmer 


Có thể nói hơn 90% người Khmer là nông dân trồng lúa nước. 
Qúa trình sinh sống và hoạt động của họ đa số là dựa vào tự nhiên là 
chủ yếu. Về tín ngưỡng thì họ theo Phật giáo Nam tông và còn một 
số thì tin theo các lực lượng siêu nhiên khác mà họ chưa có khả năng 
nhận thức và chế ngự. Trong đó Phật pháp là quan trọng nhất. Bởi lẽ 
Phật pháp mới giúp họ có đạo lý sống làm người, khi gặp khó khăn, 
thử thách cần phải vượt qua: “Trên thượng tầng hư không, này các Tỷ 7 
kho, Có gió thổi mạnh được gọi là Cuông phong. Con chỉm đi đến chỗ 
ấy, bị cuỗng phong thôi bạt đi, bị cuỗng phong thôi bạt đi, các chân đi 
một ngã, các cánh đi một ngã, thân đi một ngã... Ở đây, các Tỷ kheo 
bị đắc lợi, cung kính, danh vọng chỉ phối, tâm bị xâm chiếm... thì bản 
thân không chế ngự, tâm không chế ngự, niệm không an trú, các căn 
không chế ngự... chẳng khác gì con chữn bị cuông phong thổi bạt... 00, 
Trong cuộc sống lao động sản xuất trong hoạt động hàng ngày, dù muốn 
hay không vẫn phải va chạm với những điều trái ý nghịch lòng may rủi, 
được thua thì Phật giáo là nơi an ủi và che chở họ. 


Trong nghề trồng lúa nước, họ phải phụ thuộc vào thiên nhiên, 
với trình độ canh tác còn thấp thì việc được hay mắt vẫn còn đang bí 
ân. Cho nên việc sùng bái thần linh và các thế lực thiên nhiên thần 
bí chẳng phải vì lòng thành tín như đối với tôn giáo mà vì nhu cầu 
sinh hoạt, vì lợi ích của từng gia đình phum sóc. Theo người Khmer 
việc thờ cúng và sùng bái các lực lượng siêu nhiên sẽ là động lực 


20. Đại tạng kinh Việt Nam (2000), Kinh Tương tưng bộ, tập 2, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 
398-399, 


ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NAM TÔNG °® 359 


quan trọng để giúp họ đạt những điều tốt lành trong cuộc sống. Do đó 
chính đặc điểm của văn hóa tộc người cư dân nông nghiệp lúa nước 
kết hợp với Phật giáo Nam tông đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống 
cộng đồng và để lại dấu ân đậm nét trong đời sống văn hóa của người 
Khmer đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. 


Giáo lý Phật giáo Nam tông đã hòa nhập vào cuộc sông của người 
Khmer và lâu dần đã trở thành một đạo lý, một ý thức xã hội, một triết 
lý sống gắn liền với cuộc sống của mỗi người. Chùa là mái nhà chung 
của mỗi gia đình trong cộng đồng phum sóc, mà thành viên trước tuổi 
trưởng thành đều phải đi tu mới được cộng đồng chấp nhận thì mới có 
đủ điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng gia đình. Người 
Khmer không coi việc tu hành là bốn phận hay nhiệm vụ bắt buộc, 
mà là một điều vinh dự. Vinh dự vì được vào ngôi nhà Phật để nhận 
“những hạt giống tốt lành” và “những phúc duyên thật tốt” để sau đó 
trở về cuộc sống thế tục mà được hoàn thiện về nhân cách, phẩm chất, 
khả năng... Việc tu gieo duyên của thanh niên Khmer ở đồng bằng 
sông Cửu Long không những là nơi trau dồi đạo đức mà còn là trường 
đào tạo văn hóa và nghề nghiệp. Người nào không xuất gia thì bị mọi 
người khinh rẻ, khó hòa nhập vào cộng đồng. 


Đối với người Khmer, đạo đức Phật giáo là chỗ dựa vững chắc 
trong niềm tin của mỗi người. Quý sư là những người đắp y, mang 
bát, thay Đức Phật đề hoằng pháp độ sinh. Vì vậy rất được mọi người 
kính trọng và tôn quý. 


Tổ chức xã hội của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long là 
tổ chức xã hội của Phật giáo Nam tông. Mỗi ấp đều có một ngôi chùa 
và sư trụ trÌ cùng với dân làng trong ấp đều có mối quan hệ mật thiết 
và gắn bó với nhau. Do đó phong tục và tập quán của người Khmer 
cũng bị ảnh hưởng bởi bản sắc của Phật giáo. Mặc dù có những đám 
lễ bắt nguồn từ đạo Bà la môn giáo hay từ tín ngưỡng xa xưa, và 
càng khó hơn khi phân tích ảnh hưởng của đạo Bà-la-môn trong các 
lễ được tiến hành theo nghi thức Phật giáo hay tín ngưỡng dân gian. 


Trong văn hóa của người Khmer, việc thờ cúng các vị thần và 
các lực lượng thiên nhiên tuy không được Phật giáo thừa nhận nhưng 
vẫn được chấp nhận vì nó đã ảnh hưởng sâu xa trong đời sống xã hội 
người nông dân Khmer. Xu hướng hướng này được thể hiện trong 
các đám cưới, đám ma, lễ cúng tô tiên ông bà... Các lễ này đều có 
sự chứng kiến và chú nguyện của quý sư. Sư như người đại điện cho 
Đức Phật đem đến sự may mắn và chứng minh cho buôi lễ được trọn 


360 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


phần công đức. Đó chính là chân lý sống của người Khmer, thể hiện 
sự ảnh hưởng và chỉ phối của Phật giáo đến phong tục, tập quán của 
họ. Chính vì vậy đối với người Khmer khi có con đi tu thì cha mẹ phải 
lạy đứa con vì con của mình đã trở thành người trong cửa Phật, không 
còn là con của mình nữa. 


Mặt khác, tất cả tu sĩ đều do tín đồ Phật tử cúng dường, chăm lo. 
Người Khmer cho rằng: đem của cải cúng chùa, dâng. cho các sư một 
phần thì sẽ được hưởng phước gấp mười lần. “Lại vầy nữa, này Địa 
Tạng Bỏ tái. Trong đời sau, như có vị Quốc vương cho đến hàng Bà la 
môn v.v. gặp chùa tháp thờ Phát, hoặc hình tượng Phát, cho đến hình 
tượng Bồ tát, Thanh văn hay Bích chỉ Phật, đích thân tự sửa sang, 
cúng dường bố thí. Vị Quốc vương đó sẽ đặng trong ba kiếp làm vị 
trời Đề Thích hưởng sự vui sướng tốt lạ”0Đ, Vì vậy khi họ có tiền, họ 
thường trích một số tiền lớn để cúng đường và nuôi các vị sư. Họ quan 
niệm rằng: Không sợ nghèo đói, chỉ sợ khi chết không được hỏa thiêu 
để đem tro vào chùa ở cạnh Đức Phật. Do đó họ không lo cho bản thân 
hiện tại, mà chỉ lo mọi việc để có tiền quyên góp công đức xây chùa 
cho thật trang nghiêm và nhờ quý thầy cúng cầu an cho họ được bình 
an hạnh phúc, cũng như cầu siêu cho cửu huyền thất tổ của họ được 
vãng sinh vê Đức Phật. 


Đạo đức Phật giáo còn góp phần giáo dục mỗi người thực hiện 
trách nhiệm của cá nhân của chính mình về những hành vi thiện ác. 
Nhơ bắn hay trong sạch đều do mình làm ra mà thôi. Trong kinh Pháp 
cú Đức Phật dạy răng: “Làm đữ ở nơi ta, mà ô nhiễm cũng bởi nơi ta, 
mà thanh tịnh cũng bởi nơi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh 
được”?2, Như vậy mỗi con người hiện hữu trên cuộc đời này, đều là hòn 
đảo của chính mình, đều có thể phấn đấu, rèn luyện phẩm hạnh của mình 
đề vượt qua mọi khổ đau. Ngài nói với các đệ tử: “Mày các Tỷ kheo, hãy 
nương tựa nơi chính mình, không nương tựa một ai khác”). 


Ngoài ra tư tưởng về đạo đức Phật giáo ảnh hưởng đến nếp sống 
gia đình của mỗi thành viên trong phum sóc người Khmer đồng bằng 
sông Cửu Long còn được thể hiện qua Kinh Thiện Sinh (Kinh Giáo 
Thọ Thi Ca La Việt) trong các mối quan hệ sau: 


21. Thích Trí Tịnh (2013), Kinh Địa tạng Bồ tát bổn nguyện, So sánh nhân duyên công 
đức của sự bố thí, phẩm 10, Nxb. Tôn giáo, tr. 144. 

22. Kinh Pháp cú (1993), Thích Thiện Siêu dịch, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, ấn 
hành, tr. 42. 

23. Thích Minh Châu, Kinh Tương ưng bộ II, VNCPHVN, 1993, tr. 83. 


ẢNH HƯỚNG CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NAM TÔNG *® 361 


Quan hệ vợ và chồng 


Trên tinh thần nam nữ bình đẳng, đạo Phật đã phá vỡ quan niệm 
phong kiến lỗi thời “Chồng chúa vợ tôi”. Đồng thời xây dựng một 
giá trị xã hội tiễn bộ hơn trong hạnh phúc hôn nhân. Đức Phật dạy 
vợ chồng không những phải thương yêu chung thủy lẫn nhau mà còn 
phải biết tôn trọng giữ gìn lễ lẫn nhau nữa. 

“Này gia chủ tử, có năm cách người chẳng phải đổi xử với vợ như 
phương T4 ây: Kính trọng vợ, không bắt kính đối với vợ, trung thành với 
vợ, giao quyền hành cho vợ, sắm đồ nữ trang cho vợ”. Đó là biểu hiện 
hình ảnh lý tưởng của người chồng tốt trong xã hội Ân Độ lúc bây gIỜ 
và cũng là nêm vui của người phụ nữ Việt Nam hiện nay “ chồng có 
nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Vợ chông có 
nghĩa vụ chung thủy với nhau, thương yêu quý trọng, chăm sóc giúp đỡ 
nhau tiền bộ, cùng nhau thực hiện sinh đẻ có kế hoạch"©°. 


Người phụ nữ ngày nay không phải chỉ đóng khung trong bếp núc, 
con cái, nhà cửa mà còn tham gia các hoạt động nhiều mặt ngoài xã 
hội và chiếm vị trí quan trọng trong gia đình. Vì vậy người phụ nữ cần 
phải được chồng quan tâm. Đức Phật có nói đến những điều đau khổ 
mà người đàn bà hay gánh chịu trong kinh như sau: 


“Này các Tỳ kheo, có năm đau khổ riêng biệt mà người đàn bà 
phải gảnh chịu khác biệt với đàn ông. Thê nào là năm? 

Ở đây này các Tỳ kheo, người đàn bà trẻ tuổi đi đến nhà chỗng, 
không có bà con. Đây là khô đau riêng biệt thứ nhát. Này các Tỳ kheo 
người đàn bà phải gánh chịu điểu đó khác biệt với đàn ông. 

Lại nữa này các Tỳ kheo có kinh nguyệt. Đây là đau khổ riêng biệt 
thứ hai. Này các Tỳ kheo người đàn bà phải gánh chịu khác biệt với 
đàn ông. 

Lại nữa này các Tỳ kheo, người đàn bà phải mang thai. Đây là 
đau khô riêng biệt thứ ba. Này các Tỳ kheo người đàn bà phải gánh 
chịu khác biệt với đàn ông. 

Lại nữa này các Tỳ kheo, người đàn bà phải sinh con. Đây là đau 
khô riêng biệt thứ tư. Này các Tỳ kheo người đàn bà phải gảnh chịu 
khác biệt với đàn ông. 


24. HT. Thích Minh Châu dịch, Kinh Trường Bộ II, Kinh Giáo Thọ Thỉ Ca La Việt, tr. 
543. 
25. Luật hôn nhân gia đình, Chương I, Điều 10-— 11. 


362 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Lại nữa này các Tỳ kheo, người đàn bà phải hẳu hạ người đàn 
ông. Đây là đau khô riêng biệt thứ năm. Này các Tỳ kheo người đàn 
bà phải gảnh chịu khác biệt với đàn ông” 29), 


Trên cương vị người chồng hay vợ, đề nuôi dưỡng hạnh phúc lâu 
dài, Đức Phật còn dạy phải có lòng khoang dung, tha thứ cho nhau. 
Không nên khơi dậy những sai lâm quá khứ, mà phải biết trân trọng 
và giữ gìn những gì mình hiện có, như đức Phật có dạy: 

“Quả khứ không truy tìm 
Tương lai không tớc vọng 
Quả khứ đã đoạn tận 
Tương lai lại chưa đến 


Chỉ có pháp hiện tại 


3327) 


Tuệ quán chính là đáy 


Bên cạnh trách nhiệm của chồng đôi với vợ, Đức Phật còn dạy 
trách nhiệm của người vợ đôi với chông như sau: 


“Này gia chủ tử, được chông đối xử như phương Tây theo năm 
cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng chông theo năm cách: 
Thi hành tốt đẹp bồn phận của mình; khéo tiếp đón bà con; trung 
thành với chồng; khéo giữ gìn tài sản của chỗng; khéo léo và nhanh 
nhẹn làm mọi công việc”Œ3), 


Để tạo hoàn cảnh cho môi trường sống tốt đẹp hơn, lý tưởng hơn, Đức 
Phật đã khuyên dạy người phụ nữ làm dâu bên gia đình chông như sau: 


“Ở đây này Anuruddha, nữ nhân đối với người chẳng nào mẹ cha 
gả cho. Vì muốn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng thương tưởng vì 
lòng từ mẫn khởi lên đối với người ấy. Nữ nhân dậy trước, đi ngủ sau 
cùng, vui lòng nhận mọi công việc, xử sự đẹp lòng, nói lời dễ thương. 
NHững ai có người chồng kinh trọng Sa môn, Bà la môn như cha mẹ, 
nữ nhân ấy Cung kính tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, và khi họ đến 
Sẽ dáng. hiến chỗ ngồi và nước. Phàm có những việc trong nhà, hoặc 
thuộc về len hay vải bông, ở đây nữ nhân ấy thông thạo, không biếng 
nhác, tự tìn phương pháp làm, vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp 
đặt người làm. Trong nhà chỗng phàm có nô tỳ nào, hay người đưa 


26. HT. Thích Minh Châu dịch, Kinh Tương Ung 1V, Phẩm Trung Lược, Kinh Đặc Thủ, 
tr. 385. 

27. HT. Thích Minh Châu dịch, Kinh Trung Bộ II, Kinh Nhứt Dạ Hiền Giả, tr. 443. 

28. HT. Thích Minh Châu dịch, Kinh Trường Bộ 1l, Kinh Giáo Thọ Thì Ca La Việt, tr. 543. 


ẢNH HƯỚNG CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NAM TÔNG * 363 


tin, hay người công thợ, nữ nhân biết công việc của họ với công việc 
đã làm; biết sức mạnh hay sức không mạnh của những người đau 
bệnh; biết chia các đô ăn loại cứng và loại mêm, mỗi người tùy theo 
từng phần của mình. Phàm có tiễn bạc, lúa gạo, bạc và vàng người 
chồng đem về, nữ nhân ấy phòng hộ, bảo vệ chúng, giữ gìn để khỏi ăn 
trộm, ăn cắp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại... ""29), 

Như vậy một người vợ, người chồng, biết làm đúng vị trí, vai trò 
và trách nhiệm của mình thì không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc. 
Những lời dạy của Đức Phật về bốn phận của vợ chồng có ý nghĩa rất 
lớn trong cuộc sống hiện nay, nó là tiếng nói nhân bản và nhân văn 
sâu sắc thể hiện tinh thần nhập thế của đạo Phật. Qua lời dạy của Ngài 
giúp các đôi vợ chồng sống có thủy chung, gắn bó và có trách nhiệm 
với nhau, gÓP phần xây dựng nên một tế bào lành mạnh của xã hội. 
Khi vợ chồng chung sông hạnh phúc bên nhau thì sẽ cho ra đời những 
đứa con yêu quý, và thế là biết bao gian truân thử thách đối với họ 
trong việc giáo dục và đảo tạo nên một công dân tốt. Thế là họ tiễn xa 
hơn một bước là làm cha làm mẹ. 


Quan hệ cha mẹ và con cái 


Có thể nói mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là mối quan hệ 
huyết thống và thiêng liêng nhất của con người, đặc biệt là đối với 
người Việt Nam. Đức Phật cũng rất xem trọng mối quan hệ này. Ngài 
dạy cha mẹ có năm trách nhiệm đối với con cái và con cái có năm bổn 
phận đối với cha mẹ. Đức Phật dạy: 


“Này gia chủ tử có năm trường họp người con phải phụng dưỡng 
cha mẹ như phương Đông: “Tôi sẽ nuôi dưỡng cha mẹ; tôi sẽ làm 
tròn bồn phận đối với cha mẹ; tôi sẽ giữ gìn danh dự gia đình và 
truyền thống; tôi sẽ bảo vệ tài sản thừa tự; tôi sẽ làm tang lễ theo 
phong tục tập quản khi cha mẹ qua đời”. Này gia chủ tử, được con 
phụng dưỡng như phương Đông theo năm cách như vậy; cha mẹ có 
lòng thương tưởng đến con theo năm cách: Ngăn chặn con làm điễu 
ác; khuyến khích con làm điều thiện; dạy cho con có nghề nghiệp, 
cưới vợ, gả chỗng xứng đáng cho con; đúng thời trao của thừa tự cho 
con. Này gia chủ tứ như vậy là cha mẹ được con phụng dưỡng như 
phương Đông theo năm cách và cha mẹ có lòng thương tưởng đến con 
theo năm cách”99), 


29. HT. Thích Minh Châu dịch, Kinh Tăng Chỉ Bộ 1H, Phẩm Ngày Trai Giói, tr. 641-642. 
30. HT. Thích Minh Châu dịch, Kinh Trường Bộ HI, Kinh Giáo Thọ Thỉ Ca La Việt, tr. 


364 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Như vậy Đức Phật đã giảng dạy rất cụ thê không chỉ về trách 
nhiệm của các bậc cha mẹ đối với con cái mà Ngài còn nói đến bốn 
phận làm con đối với các bậc sinh thành của mình. Và khi mỗi bên 
thực hiện đầy đủ những điều này thì mối quan hệ giữa cha mẹ và con 
cái sẽ trở thành tốt đẹp và đơm hoa kết trái. 


Quan hệ thây và trò 


Trong Nho giáo ta thường nghe “Quân — Sư - Phụ” cho thấy người 
xưa đã đặt vị trí ông thầy rất cao trong xã hội phong kiến. Ngày nay 
thầy, cô giáo vẫn được xem là nghề cao quý và được xã hội rất tôn 
trọng. Sự thành bại trong sự nghiệp của một cá nhân, một phần lớn là 
do người thầy dạy dỗ. Riêng đối với đạo Phật, người thầy có vai trò, 
trách nhiệm và bốn phận nhiều hơn nữa. 


“Các bậc sư trưởng có lòng thương tưởng đến các đệ tử theo năm 
cách: Huấn luyện đệ tử những gì mình đã được khéo huấn luyện; dạy 
cho bảo trì những gì mình được khéo bảo trì; dạy cho thuần thục các 
nghề nghiệp; khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc; bảo đảm nghề 
nghiệp cho đệ tử về mọi mặt”6), 


Người thầy theo đạo Phật phải là người có biện tài, không chỉ có 
khẩu giáo mà còn thân giáo nữa. Không chỉ đa văn học rộng, uyên bác 
về mọi lĩnh vực mà còn còn phải là người gương mẫu về suy nghĩ, lời 
nói và hành động. Chính Đức Phật là người đầu tiên chứng minh về 
vai trò của người thầy, là người thể hiện tỉnh thần dân chủ trong quan 
hệ thầy trò. Ngài nói “Các thầy hãy tự làm hòn đảo của chính mình”. 
Mỗi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy là thầy của chính mình. 


Đức Phật không nói đến vị trí cùa người kỹ sư tâm hồn là thầy cô 
giáo mà còn nói đến bổn phận người học trò đối với thầy. Theo Đức 
Phật người học trò cần có năm điều phải làm và khi thực hiện đầy đủ 
năm điều đó là người học trò làm tròn bổn phận với thầy, với ân sư: 


“Này gia chủ tứ, có năm cách đệ tử phụng dưỡng các bậc sư 
trưởng nhự phương Nam: Đứng dậy đê chào, hấu hạ tháy, hăng hải 
học tập, tự phục vụ thấy, chủ tâm học hỏi nghề nghiệp”S”). 


Trong năm bồn phận trên, đã có tới ba điều dạy về nhân cách đạo 
đức. Như vậy Đức Phật đã đê cao giá trị đạo đức nhiêu hơn mặt kiên 


541-542. 

31. HT. Thích Minh Châu dịch, Kinh Trường Bộ II, Kinh Giáo Thọ Thỉ Ca La Việt, tr. 
542-543. 

32. HT. Thích Minh Châu dịch, Kính 7Trường Bộ HI, Kinh Giáo Thọ Thỉ Ca La Việt, tr. 542. 


ẢNH HƯỚNG CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NAM TÔNG * 365 


thức. Phải chăng Đức Phật đã lo ngại người có học thức lại không có 
đạo đức sẽ trở thành một kẻ nguy hiêm cho xã hội. 


Quan hệ gia chủ và người giúp việc 


Trong xã hội Án Độ lúc bấy giờ đã từng tồn tại một chế độ phân 
biệt đăng cấp khắc nghiệt: Bà-la-môn, Vua quan, Bình dân, Tiện dân. 
GIaI1 cấp tiện dân như là công cụ lao động biết nói, suốt đời phải hầu 
hạ và phục vụ cấp trên, họ đảm nhận tất cả các công việc nặng nhất của 
xã hội. Sự xuất hiện của Đức Phật là một tiền nói đầu tiên về tỉnh thân từ 
bị bình đẳng, xóa đi chế độ phân biệt đắng cấp, góp phần làm mọi người 
đến gần với nhau hơn, lấy tình người mà đối đãi với nhau. Ngài nói “7á 
cả con người đêu có dòng máu cùng đỏ và giọt nước mắt cùng mặn như 
nhau”. Đức Phật đã dạy cách sống có tình người như sau: 

“Này gia chủ tử, có năm cách một vị Thánh chủ nhân đối xử với 
hạng nô bộc như phương Dưới: Giao việc đúng theo sức của họ; lo 
cho họ ăn uống và tiên lương; điều trị cho họ khi bệnh hoạn; chia sẻ 
các mỹ vị đặc biệt cho họ; thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép”). 


Mặc dù lời dạy này cách nay khoảng 26 thế kỷ, nhưng so với tỉnh 
thân nhân bản của đạo Phật thì rât gân, rât hiện thực thê hiện chât nhân 
văn sâu sắc. Đức Phật còn dạy thêm: 


“Ở đây này Visakha, trong nhà người chẳng phàm có nữ tỳ nào, 
hay người đưa tin, hay người công thợ, nữ nhân biết công việc của 
chúng với công việc đã làm. Biết sự thiếu sót của chúng với công việc 
không làm. Biết sức mạnh hay sức không mạnh của những người đau 
bệnh. Biết chia các đồ ăn loại cứng và loại mêm, môi người tùy theo từng 
phần của mình. Như vậy này Visakha các con cần phải học tập 09. 

Ngoài trách nhiệm của người chủ nhà đối với người giúp việc, 
Đức Phật còn có nói đến bổn phận của người giúp việc đối với gia 
chủ như sau: 

“Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được thánh chủ nhân đối xử như 
phương Dưới với năm cách như kia, có lòng thương đổi với vị chủ 
nhân theo năm cách như sau: Dậy trước khi chủ dậy; đi ngủ sau chủ; 
tự bằng lòng với các vật đã cho; khéo làm các công việc; đem danh 
tiếng tốt đẹp cho chủ”, 


33. HT. Thích Minh Châu dịch, Kinh 7Trường Bộ II, Kinh Giáo Thọ Thị Ca La Việt, tr. 544. 

34. HT. Thích Minh Châu dịch, Kinh Tăng Chỉ Bộ 11, Phẩm Sumana, Kinh Uggaha - 
Người gia chủ, tr. 36 1. 

35. HT. Thích Minh Châu dịch, Kinh Trưởng Bộ HI, Kinh Giáo Thọ Thỉ Ca La Việt, tr. 


366 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Trên đây là năm bôn phận của một người giúp việc đôi với gia chủ 
và của gia chủ đôi với người phụ việc cho mình trong xã hội An Độ 
lúc bây giờ. 

Quan hệ bạn bè 


Tình bạn là một loại tình cảm tự nhiên của con người. Trong mỗi 
môi trường sinh hoạt và làm việc... . chúng ta đều có bạn bè, đồng 
nghiệp. Vì vậy người bạn là yếu tố › không thể thiếu được và có vai 
trò rất to lớn trong cuộc sông của mỗi người. Trong kinh Đức Phật đã 
từng nói đến bốn người bạn chân thành: 


“Này gia chủ tử, bốn loại bạn này phải được xem là bạn chân thật: 
Người bạn giúp đỡ phải được xem là bạn chán thật; người bạn chung 
thủy trong khổ cũng như trong vui phải được xem là bạn chân thật; 
người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là bạn chân thát; người 
bạn có lòng thương tưởng phải được xem là bạn chân thật?©®. 


Và Đức Phật đã nói rõ vê bôn loại bạn này như sau: 


“Này gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn giúp đỡ phải được 
xem là chân thật: Che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng dật; che chở 
của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng dật; là chỗ nương tựa cho bạn khi 
bạn sợ hãi; khi bạn có công việc sẽ giúp đỡ cho bạn của cải gấp hai 
lần những gì bạn thiếu. Này gia chủ tử có bốn trường hợp, người bạn 
giúp đỡ phải được xem là người bạn chân thật. 


Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người bạn chung thủy trong 
khô cũng như trong vui phải được xem là người bạn chân thật: Nói 
cho bạn biết điểu bí mật của mình; giữ gìn kín điều bí mật của bạn; 
không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn; dám hy sinh thân mạng vì bạn. 
Này gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp người bạn chung thủy 
trong khổ cũng như trong vui phải được xem là người bạn chân thật. 


Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người bạn khuyên điều lợi ích 
phải được xem là người bạn chân thật: Ngăn chặn bạn không làm 
điều ác; khuyến khích bạn làm điều thiện; cho bạn nghe điều bạn 
chưa nghe; cho bạn biết con đường lên cõi chư Thiên. Này gia chủ tử, 
như vậy có bồn trường hợp người bạn khuyên điều lợi ích phải được 
xem là người bạn chân thật. 


544-545. 
36. HT. Thích Minh Châu dịch, Kinh Trường Bộ II, Kinh Giáo Thọ Thì Ca La Việt, tr. 
538-539. 


ẢNH HƯỚNG CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NAM TÔNG * 367 


Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người bạn thương tưởng phải 
được xem là người bạn chân thật: Không hoan hỷ khi bạn Sắp hoạn nạn; 
hoan hỷ khi bạn gặp may mắn; ngăn chặn những ai nói xấu bạn; khuyến 
khích những ai tán thán bạn. Này gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp 
người bạn thương tưởng phải được xem là người bạn chân thật”°°”. 


Và Đức Phật đê cập đên năm nguyên tặc đôi xử với bạn bẻ như sau: 


“Này gia chủ tử có năm cách vị thiện nam tử đối xử với bạn bè 
như phương Bắc: Bồ thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, không lường gạt. 
Này gia chủ tử, được vị thiện nam tử đối xử như phương Bắc theo năm 
cách như vậy, bạn bè có lòng thương kính vị thiện nam tử theo năm 
cách: Che chở nếu vị thiện nam tử phóng túng; bảo trì tài sản của Vị 
thiện nam tử nếu vị này phóng túng; trở thành chỗ nương tựa khi vị 
thiện nam tử gặp nguy hiểm; không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp 
khó khăn; kính trọng gia đình của vị thiện nam tử”°©ề. 


Như vậy, tất cả các giá trị đạo đức trên được người Khmer giữ gìn, 
thực hiện và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong thân tâm 
của người Khmer thì những điều Phật dạy trong các mối quan hệ trên là 
định hướng cho hành, tâm và ý hướng con người đến Chân — Thiện — Mỹ. 
Có thê nói tư tưởng về đạo đức Phật giáo Nam tông đã hòa nhập và ăn 
sâu vào đời sống văn hóa tinh thần, phong tục, tập quán của người Khmer 
trong tiến trình phát triển của mình từ truyền thông đến hiện đại. 


2.4. Đạo đức Phật giáo giáo dục lòng từ, bi, hỷ, xả cho con người 


Tư tưởng đạo đức Phật giáo nói chung và Phật giáo Nam tông 
Khmer nói riêng được thể hiện ở “7 vô lượng tám”. Tứ vô lượng tâm 
là nền tảng đạo đức của Phật giáo. Nó bao gồm: Từ (Ä⁄4ir¡), Bi (Ka- 
runa), Hỷ (Mudita), Xả (Upeksha). Tứ vô lượng tâm dùng đề đối trị 
với tham, sân, sỉ hay bảy ô nhiễm trong cuộc sống đời thường: tham 
dục, sân hận, mê muội, tà kiến, nghi ngờ, kiêu ngạo, keo kiệt. Đồng 
thời nó cũng cứu khô chính bản thân mỗi con người. 

Tâm từ rộng lớn chính là phép để đối trị với sân hận mênh mông. 
Do đó Đức Phật dạy: “Không thể lấy thù oán mà diệt sân hận, chỉ có 
tâm từ mới dập tắt được lòng sân hận”®”). 


37. HT. Thích Minh Châu dịch, Kinh Trường Bộ HI, Kinh Giáo Thọ Thỉ Ca La Việt, tr. 
539-540. 

38. HT. Thích Minh Châu dịch, Kinh Trường Bộ II, Kinh Giáo Thọ Thỉ Ca La Việt, tr. 544. 

39. Narada Thera (1991), Đức Phát và Phát pháp, bản dịch của Phan Kim Khánh, Thành 
hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, tr. 595. 


368 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Tâm bi chính là lòng trắc ân cao thượng hướng về mọi người, 
không phân biệt nam nữ, sang hèn, chủng tộc... Đồng thời nó cũng 
trải rộng đối với tất cả các chúng sanh. Từ nghĩa “bï” nhưng không bi 
lụy, không phải là những giọt nước mắt, nên trong kinh Phật thì kẻ thù 
gián tiếp của tâm bi là sự phiền não. Bi là “lòng thương xót đối với nổi 
đau của chúng sinh”, đó cũng là lòng bác ái, một đức độ của tâm 
hồn cao thượng. 


Tâm hỷ là sự vui vẻ với mình kế cả sự thất bại và trong nghịch 
cảnh như: vui vẻ với thành công của người khác “Hoan hỷ, hỷ lạc. Vui 
mừng sung sướng khi nghe được việc vừa ý, gặp được việc tốt lành. 
Hỷ còn là vui vẻ đối với phước, lợi của chúng sanh, đối với sự thành 
công của chúng sanh về tài vật nhất là về đạo Iý”°®. Thực tế trong 
cuộc sống cho thấy, con người thực hiện được tâm này rất khó khi 
phải đối trị với lòng ích kỷ của riêng mình. 

Tâm xả là tâm luôn xả bỏ những điều trái ý nghịch lòng, không 
chấp ngã và luôn bao dung độ lượng với người khác. Do đó tâm từ và 
tâm bi là cơ sở của tâm kỷ và xả. 

Việc xây dựng Tứ vô lượng tâm, Phật giáo luôn nhắn mạnh vào 
tâm con người. Đó là đạo đức — lòng người - trí tuệ. Cái tâm theo 
nghĩa này cũng là nét đặc trưng không chỉ đối với Phật giáo mà còn là 
nét đặc trưng cho tất cả tư tưởng của những người phương Đông nói 
chung. Cái tâm con người nằm trong mối quan hệ hài hòa với xã hội, 
ảnh hưởng trực tiếp đối với bản thân và đối với xã hội. 

Nhìn chung, trong hầu hết các tư tưởng đạo đức xã hội đều có tư 
tưởng từ, bị, hỷ, xả, nhưng nét đặc trưng của Phật giáo là ở cái tâm 
rộng lớn, bao la, bao phủ tất cả các chúng sinh. Do đó mà khi nhắc đến 
mẫu người đạo đức trong Phật giáo người ta hay nói đến Tứ vô lượng 
tâm là từ, bị, hỷ, xả, thể hiện là con người luôn vui vẻ, không ganh ty 
trước hạnh phúc của người khác, lấy niềm vui, hạnh phúc của người 
đời làm niềm vui, hạnh phúc của mình. Vì thế, Tứ vô lượng tâm được 
xem là đức thiện hoàn chỉnh. 


KÉT LUẬN 
Như vậy Phật giáo Nam tông có vai trò và ảnh hưởng sâu sắc 


đôi với đời sông tính thân của người Khmer ở đông băng sông Cửu 


40. Thích Minh Châu, Minh Chỉ (1991), 7ừ điển Phật học Việt Nam, Nxb. Khoa học Xã 
hội, Hà Nội, tr. 90. 
41. Đoàn Trung Còn (1997), Phật học từ điển, quyên 2, Nxb. Tp. HCM, tr. 16-17. 


ẢNH HƯỚNG CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NAM TÔNG *® 369 


Long từ truyền thống đến hiện đại. Dù trải qua hàng ngàn năm lịch sử 
nhưng đến nay Phật giáo Nam tông vẫn là tôn giáo chi phối và đóng 
vai trò quan trọng trong đời sống tỉnh thần của cư dân Khmer đồng 
bằng sông Cửu Long hiện nay. Những tư tưởng về đạo đức Phật giáo 
đã trở thành nguồn tư tưởng, niềm tin tác động vào việc hình thành 
nên đặc trưng văn hóa của cư dân Khmer. Những bài học về nhân quả 
báo ứng, về lòng vô ngã lợi tha, về thương yêu muôn loài, về nuôi 
dưỡng và phát khởi tâm lành, giữ gìn trai giới và báo hiếu đã trở thành 
kim chỉ nam, phương châm sống cho đồng bào Khmer. Chính những 
tư tưởng đạo đức này của Phật giáo Nam tông đã tạo nên những giá trị 
nhân bản và đạo đức cho cư dân Khmer đến ngày hôm nay. Có thê nói 
tư tưởng về đạo đức Phật giáo đã và đang tác động mọi mặt của đời 
sông xã hội, từ tư tưởng đến hoạt động đời sống hằng ngày của người 
Khmer, từ văn hóa đến giáo dục, từ kinh tế đến xã hội con người, từ 
ứng xử xã hội đến đạo đức con người. Chính sự ảnh hưởng này của 
Phật giáo góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng đất nước 
phôn vinh hưng thịnh, thể hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo qua 
phương châm: “đạo pháp — dân tộc — chủ nghĩa xã hội”. 


3k>kzk 


370 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Tài liệu tham khảo 

1. Đào Duy Anh (1957), Hán Việt từ điển, Nxb Trường Thi xuất bản. 

2. Thân Ngọc Anh (2012), Ảnh hưởng của Phật giáo đến đời sống 
văn hóa tỉnh thân của nhân dân Thành phố Hà Chí Minh, Luận án tiễn 
sĩ, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh. 

3. Trần Văn Bính (2011), Xây dựng văn hóa, đạo đức lỗi sống của 
người Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân. 

4. Nguyễn Công Bình (2008), Đời sống xã hội ở vùng Nam Bộ, 
Nxb. Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 

5. Thích Đồng Bồn (2007), Phong tục dân gian Nam Bộ và Phát 
giáo, Nxb. Văn hóa Sài Gòn. 

6. Thích Minh Châu, Minh Chi (1991), 7? điển Phật học Việt 
Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội. 

7. Hòa thượng Minh Châu (2002), Đạo đức Phật giáo và hạnh 
phúc của con người, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội. 

8. Thích Tâm Châu (1964), Đạo Phát với con người, Nxb. Tâm 
Quang, Sài Gòn. 

9. Nguyễn Thị Câm Chỉ (1011), Ảnh hưởng của Phật giáo đối với 
đạo đức, lỗi sống của người Việt ở tỉnh Long An hiện nay, luận văn 
thạc sĩ triết học, Tp. Hồ Chí Minh. 

10. PGS. TS. Doãn Chính (1997), Lịch sử tư tưởng triết học Ấn 
Độ cổ đại, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

11. PGS. TS. Doãn Chính, PGS. TS. Trương Văn Chung, TS. Nguyễn 
Thế Nghĩa, PGS.TS. Vũ Tình (đồng chủ biên) (1998), Đại cương lịch sử 
triết học phương Đông cổ đại, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

12. Đoàn Trung Còn (1997), Phật học từ điển, quyền 2, Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh. 

13. Nguyễn Đăng Duy (1999), Phát giáo với văn hóa Việt Nam, 
Nxb. Hà Nội. 

14. Đại tạng kinh Việt Nam (1991), Kinh Trường A Hàm, quyên 1, 
Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam ân hành. 

15. Đại tạng kinh Việt Nam (1996), Kinh Tăng Chỉ bộ ïT, Viện 
nghiên cứu Phật học Việt Nam ân hành. 

16. Hòa thượng Thích Mãn Giác (1997), Lịch sử triết học Ấn Độ, 
Ban Tu Thư Đại học Vạn Hạnh. 


ẢNH HƯỚNG CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NAM TÔNG *® 371 


17. Vũ Minh Giang (chủ biên) (2008), Lược sử vùng đất Nam Bộ 
- Việt Nam, Nxb. Thê giới, Hà Nội. 

18. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1991), Kinh Trường Bó, tập L 
bản dịch của Thích Minh Châu, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam 
ân hành. 

19. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1992), Kinh Trung Bó, tập I, bản 
dịch của Thích Minh Châu, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành. 

20. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1992), Kinh Trung Bó, tập II, 
bản dịch của Thích Minh Châu, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam 
ân hành. 

21. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1992), Kinh Trung Bó, tập IIL, 
bản dịch của Thích Minh Châu, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam 
ân hành. 

22. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1993), Kinh Tương Ưng Bộ. tập 
HII, bản dịch của Thích Minh Châu, Viện nghiên cứu Phật học Việt 
Nam ấn hành. 

23. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1993), Kinh Tương Ủng Bộ, 
tập V, bản dịch của Thích Minh Châu, Viện nghiên cứu Phật học Việt 
Nam ân hành. 

24. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1996), Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập I, 
bản dịch của Thích 

25. Thích Thiện Siêu (dịch) (1993), Kinh Pháp cú, Viện nghiên 
cứu Phật học ân hành. 

26. Nguyễn Tài Thư (chủ biên) (1997), Anh hưởng của các hệ tư 
tưởng và tôn giáo đôi với con người Việt Nam hiện nay, Nxb. Chính 
trị quôc gia, Hà Nội. 

27. Thích Nhật Từ (1994), Các nguyên tắc đạo đức của người 
Phát tử tại gia, Thành hội Phật giáo Tp. Hô Chí Minh. 

28. Hòa thượng Tình Vân (1997), Đạo đức Phát giáo cho đời sống 
hàng ngày, Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh. 


372 


SIÓ 


SỰ DUNG HỢP CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO VớI 
PHONG TỤC TẬP QUÁN NGƯỜI NAM BỘ ỞVIỆT NAM 


ThS. Võ Văn Dũng) 


Tóm tắt: 


Phát giáo du nhập vào Nam bộ đã được đón nhận một cách nông 
nhiệt bởi sự tương đồng giữa giáo lý đạo đức của mình với lối sống, 
phong tục của người dân nơi đây. Sự tương đông đó đã tạo nên sự 
dung họp giữa giá trị đạo đức Phật giáo với phong tục tập quán Nam 
bộ. Phát giáo đã được người dán nơi đây lựa chọn, tiếp nhận và bổ 
sung thêm những nội dung mới. Sự dung hợp giữa giả trị đạo đức 
Phát giáo và hệ thông tín ngưỡng bản địa đã làm cho Phật giáo có 
một sức sống vững bên trong cộng đông dân cư Nam bộ. Tì uy nhiên, 
trong quá trình tôn tại của mình, Phật giáo cũng đã góp phân không 
nhỏ vào việc củng cố, duy trì phong tục tập quán của người Nam bộ. 

THE FUSION OF THE MORAL.IN BUDDHISM WITH TRADITION- 
ALCUSTOM OF PEOPLE IN THE SOUTH OF VIETNAM 


Abstract 


Buddhism which was Introduced I1nto the South of Vietnam was 
welcomed warmly by the similarity between his moral teachings and 
lifestyle, customs of the people here. Such Indifference has created 
a fusion between Buddhist values and customs of the people im the 
South. Buddhism was chosen, receive and add new content by the 
people here. The fusion between Buddhist values and belief systems 


(*). GV Trường Cao đẳng Văn hoá — Nghệ thuật — Du lịch Nha Trang; NCS Khoa Triết 
học, Trường ĐHKHXH& NV-ĐHQG TP. HCM. 


374 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


of indigenous Buddhism has made a lasting vifality in communitles 
1n the south. However, 1n the course oftheir existence, Buddhism has 
also contributed sigmificantly to the consolidation and maintenance of 
customs and traditions of the South people. 


Từ khóa- Keyword 


Du nhập- Introduced; Nam Bộ ở Việt Nam- The South of Viet- 
nam; Tương đông- Similarity; Đạo đức- Moral; Phong tục- Customs; 
Tín ngưỡng- Belief; Bản địa- Indigenous. 


3k>3kzk 


1. ĐẶT VẤN ĐÈ 


Phật giáo truyền vào Việt Nam từ những thế kỷ đầu Công nguyên. 
Quá trình đó Phật giáo đã hòa quyện vào phong tục tập quán, tín 
ngưỡng, văn hóa, thế giới quan và nhân sinh quan của dân tộc Việt 
Nam nói chung và các vùng miền nói riêng. Nội dung đạo đức Phật 
giáo chứa đựng sự từ bị, hỷ xả và nhắn mạnh đến yếu tố hoàn thiện 
đạo đức của con người. Quan điểm này của Phật giáo phù hợp với 
phong tục tập quán của người Nam bộ nên nó đã nhanh chóng tìm 
được chỗ đứng và có điều kiện bám rễ chắc chắn trên mảnh đất này. 
Việc nghiên cứu sự dung hợp của đạo đức Phật giáo với phong tục tập 
quán người Nam bộ ở Việt Nam sẽ góp phần vào việc tìm hiểu quá 
trình phát triển của Phật giáo và văn hóa của người dân Nam bộ. 


2. KHÁI QUÁT ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO 


Phật giáo có nguồn góc từ Ấn Độ, người sáng lập tên là Tất Đạt Đa 
(Siddharfha) là thái tử của vua Tịnh Phạm, sinh ở kinh thành Kapila- 
vastu khoảng 563 trước Công Nguyên. Thích Ca Mâu- nI (S2kyanumi) 
là tên do học trò tôn xưng sau khi Người thành Phật. Trải qua nhiều 
lần tu tập, đến năm 35 tuôi ngài giác ngộ được con đường giải thoát. 
Từ đó ngài đi các nơi truyền bá đạo của mình. Sau khi Phật Thích Ca 
nhập diệt, Phật giáo dần dần chỉ thành nhiều tông phái. Trong đó nồi 
lên hai tông phái lớn đó là tiểu thừa (Hina-yana) và đại thừa (Mahà- 
yang). Phật giáo truyền vào Việt Nam khoảng đầu năm công nguyên 
và nó không mâu thuẫn với tín ngưỡng sẵn có của dân tộc. Bên cạnh 
đó Phật giáo còn mang tới cách giải thích hết sức mới mẻ về nỗi khổ 
đau của con người, vê nguyên nhân khổ đau, về con đường giải thoát 
nỗi khổ đồng thời nó kêu gọi lòng từ bi hỷ xả. Vào thế kỷ XVI ở Việt 
Nam gắn liền với giai đoạn lịch sử Trịnh, Nguyễn phân tranh, sự biến 
đổi của chính trị đã tác động không nhỏ đến văn hóa- xã hội, tư duy, 


SỰ DUNG HỢP CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO * 375 


tôn giáo. Quá trình phân chia đất nước thành đừng trong và đằng 
ngoài đã tạo điều kiện cho Phật giáo phát triển. Phật giáo du nhập 
vào Nam Bộ theo nhiều hướng khác nhau nhưng theo chúng tôi có 
thể khái quát thành 3 hướng tiêu biểu như; hướng thứ nhất là gắn liền 
với sự di dân và mở rộng lãnh thổ của miền Thuận Quảng; hướng thứ 
hai xuất phát từ các nhà sư người Trung Quốc đưa tới; hướng thứ ba 
là do truyền bá từ Campuchia. Nhưng dù hướng nào đi chăng nữa thì 
sự phù hợp giữa đạo đức Phật giáo và phong tục tập quán nơi đây đã 
tạo nên yếu tô quyết định cho Phật giáo tồn tại và phát triển mạnh mẽ. 


Nguyên tắc căn bản của đạo đức Phật giáo là lòng từ bi, bình đẳng 
cho tất cả chúng sinh, tránh làm điều ác, tích cực hành thiện. Phật 
giáo đề cao “giới”, xem “giới” là những điều không được vi phạm, 
cần phải tránh để bảo vệ đạo đức và nhân phẩm của một con người. 
Xem “giới” là con đường đạo đức dành cho tất cả mọi căn cơ và trình 
độ. Giới có nhiều loại, tùy theo cấp độ tu hành khác nhau giữa đại 
thừa và tiểu thừa mà giới được phân thành nhiều loại, tuy vậy chúng 
ta có thể thấy có năm giới cơ bản sau; (1) không sát sanh; (2) không 
trộm cướp; (3) không tà dâm; (4) không nói lời không chân thật (giới 
về miệng); (5) không uống rượu. Năm giới căn bản là điều kiện đạo 
đức tối thiểu của một người Phật tử, cũng là những chuẩn mực đạo 
đức. Giới của Phật giáo khi hòa mình vào những phong tục tập quán 
đã góp phần làm sâu sắc thêm tinh thần yêu nước, ý chí tự cường của 
dân tộc Việt Nam. 


Việc thực hành năm giới nảy, không chỉ hoàn thiện tư cách đạo 
đức cá nhân mà còn làm cho xã hội được yên bình, hạnh phúc. Vì 
vậy, năm giới là năm điều kiện sống không thể thiếu của một con 
người, là điều kiện cần và đủ đề trở thành người có đạo đức. Đề hướng 
đến hoàn thiện, con người cần phải có môi trường và xã hội tốt đẹp. 
Những chuẩn mực đạo đức của Phật giáo đòi hỏi cá nhân mỗi người 
phải tu luyện đạo đức. Khi tất cả những cá nhân trong xã hội rèn luyện 
và thực hành điều thiện tránh làm điều ác thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn. 


Ngoài việc xây dựng đạo đức cá nhân, Phật giáo còn cho rằng, 
phải xây dựng một chuẩn mực đạo đức xã hội. Mục đích của Phật 
giáo không chỉ dừng lại ở việc dạy đạo đức cho số ít người mà Phật 
Ø1áo còn muốn trang bị đạo đức cho toàn xã hội. Để thực hiện điều đó 
Phật giáo chủ trương phải thực hành theo sáu pháp Hòa kính, gồm: 
(1) “Thân hòa cùng ở. Là cùng nhau ở dưới một mái nhà, trong một 
phạm vi, một tô chức, giúp đỡ nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, 


376 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


cùng hành. (2) “Khẩu hòa vô tranh”. Phật giáo chủ trương, mọi người 
không đánh đập nhau, không đối chọi nhau, khi ở bên cạnh nhau. 
Muốn làm được điều đó, thì lời nói phải giữ được ôn hòa nhã nhặn. 
Có người thân hòa mà khẩu không hòa, ăn thua nhau từng câu nói, 
tìm cách mỉa mai, châm chọc, hạch hỏi nhau từng tiếng một, dễ sinh 
ra mâu thuẫn. (3) “Ý hòa đồng duyệt”. Ý là quan trọng nhất, vì đây sẽ 
dẫn đến khẩu và thân. Cho nên, trong một gia đình, một đoàn thể, mỗi 
người cần giữ gìn ý cho trong sạch. Nếu ý tưởng hiền hòa, vui vẻ thì 
thân và lời nói sẽ giữ được hòa khí. Nếu không thì ngược lại. (4) “Giới 
hòa đồng fz”. Trong một tổ chức, đoàn thê cần có trật tự, ki luật qui 
định rõ ràng. Trong đạo Phật, mỗi Phật tử, tùy theo địa vị cấp bậc tu 
hành của mình, mà thọ lãnh ít hay nhiều giới luật. Như vậy, trong một 
đoàn thể, dù đạo hay đời, nếu không cùng nhau gìn giữ giới điều, kỉ 
luật, quy tắc, thì chúng ta không sông chung với nhau được. Phật tử, 
muốn hòa hợp cùng nhau để tu tập, thì môi người cần phải gìn giữ giỚI 
luật như nhau. (5) “Kiến hòa đông giải”. Sông chung, mỗi người hiểu 
biết, khám phá được điều gì thì phải giải bày, chỉ bảo cho người khác 
hiểu. Như thế trình độ hiểu biết mới không chênh lệch, sự tu học mới 
tiến đều về tỉnh thần bình đăng, mới dễ giữ vững giữa những người 
cùng ở một đoàn thê. (6) “Lợi hòa động quân”. Về tài lợi, vật thực, 
đồ dùng phải phân chia cho cân nhau hay cùng nhau thọ dụng, không 
được chiếm làm của riêng, hay giành phần nhiều về mình. Với quan 
điểm này của Phật giáo đã góp phần làm phong phú cho đạo đức cách 
mạng. Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định rằng chỉ có đoàn kết mới làm 
cho cách mạng thành công, do vậy đạo đức của người cách mạng là 
cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Như vậy, chứng tỏ rằng tinh 
thần từ bi, vô ngã, hòa hợp, đoàn kết vẫn có 1á frỊ đối với cách mạng 
Việt Nam hiện nay. 


Phật giáo cho rằng, trong xã hội sở dĩ có sự xung đột, phân chia 
giai cấp, cũng do vì thiếu sự “Lợi hòa đồng quân” dẫn đến phân biệt 
giàu nghèo. Do đó, không thể có hòa bình được vì con người luôn tìm 
cách tranh dành lẫn nhau. Muốn cho xã hội trở nên công bằng thì con 
người phải cư xửa với nhau có đạo đức. 


Phật giáo cho rằng, cần phải thiết lập trật tự xã hội bằng sự công 
bằng. Chính vì thế, trong kinh phật còn dạy cách xử sự với nhau 
trong cuộc sống thường nhật như đạo làm cha mẹ, làm con, làm vợ, 
làm chồng, làm trò, làm thầy, làm bạn, bồn phận với kẻ ăn, người ở. 
Những lời dạy trong kinh phật về cách cư xử trong gia đình là khởi 
đầu cho quan hệ đạo đức trong xã hội. Điều này được thể hiện trong 


SỰ DUNG HỢP CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO * 377 


kinh Trường A hàm thông qua lời giảng của Phật với Thiện Sinh, gồm 
những nội dung sau: 


(1) Con đổi với cha mẹ, có bỗn phận phụng dưỡng và cung cấp đầy 
đủ vật dụng cho cha mẹ. Muốn làm gì thưa cha mẹ biết. Không trái 
việc cha mẹ làm. Không trái điều cha mẹ dạy. Không ngăn đón việc 
làm lành của cha mẹ: “Ở đời được kính dưỡng mẹ hiển là vui, kính 
dưỡng thân phụ là vui, kính dưỡng Sa-môn là vui, kính dưỡng Thánh 
nhơn là vu?” [3, tr. 69]. 


(2) Cha mẹ phải biết thương con; bậc làm cha mẹ, phải biết khuyên 
và ngăn cản, không để cho con làm điều ác. Nhắc nhở và dẫn dắt con 
đi trên đường thiện. Tạo cho con nghề sống chính đáng. Khi con khôn 
lớn, dựng vợ, gả chồng một cách xứng đáng. Kịp thời chia lại cho con 
phần tài sản của mình. 

(3) Học trỏ đối với thây có bồn phận; luôn luôn tỏ ra cung kính, 
trông nom săn sóc thầy. Chăm chỉ nghe lời thầy dạy. Khi thầy cần đến, 
hết lòng giúp đỡ. Kính cần nhận lời thầy dạy bảo. 


(4) Thầy phải biết thương trò và có bồn phận; người thầy phải dạy 
dỗ trò biết tôn trọng kỷ luật, làm cho trò lĩnh hội được lời dạy. Dạy 
những môn kỹ thuật và khoa học thích hợp. Tiến dẫn trò vào giới thân 
cận của mình để trò giao thiệp với bạn bè thân thuộc mình. Đào tạo 
trò cho ra người hoàn hảo trên mọi phương diện. 


(ŠS) Chông đổi với vợ, có bồn phận; luôn luôn hòa nhã, ân cân. 
Không khi nào tỏ ý khinh rẻ. Luôn luôn chung thủy với vợ. Giao 
quyền hành cho vợ. Mua săm cho vợ các đô trang sức. 


(6) Vợ phải biết thương chồng và có bốn phận; làm tròn phận 
sự trong nhà. Vui vẻ tử tế với quyến thuộc của chồng. Luôn luôn 
trung thành với chồng. Giữ gìn cân thận những đồ trang sức, thận 
trọng coi sóc của cải trong nhà. Luôn luôn siêng năng không khi 
nào thoái thác công việc. 

(7) Đối với bạn bè thân thuộc có bồn phán; Quảng đại, khoan 
hồng. Ăn nói nhã nhặn, thanh tao. Sẵn sàng làm việc phải cho bạn bè 
thân thuộc. Thấy ai hữu sự liền ra tay giúp đỡ, không đợi cầu khẩn. Có 
tinh thần bình đẳng. Luôn luôn thành thật. 


(5S) Người bạn được đối xử như vậy, có bổn phận; bảo vệ bạn trong 
lúc cô đơn, cứu vớt bạn trong cơn sa ngã. Khi tài sản bạn không ai 
trông nom, hết lòng bảo vệ, không đề cho bạn bị tổn hao. Nếu bạn lâm 
vào tình trạng khủng hoảng thì hết lòng đùm bọc và làm cho mình trở 


378 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


nên nơi nương tựa của bạn. Không nên bỏ bạn trong lúc nguy biên. 
Đôi với gia đình bạn luôn luôn nhã nhặn, khiêm tôn. 


(9) Đối với kẻ ăn người ở trong nhà, có bổn phận: không nên giao 
phó công việc làm quá sức, thù lao và cơm nuôi đầy đủ, không bắt 
làm quá giờ. 

(10) Người làm công phải thương chủ và có bổn phận; thức dậy 
trước chủ. Ngủ sau chủ. Chỉ lấy hoặc dùng những vật chi của chủ cho. 
Tận tình làm công việc trong nhà được vẹn toàn. Giữ gìn danh giá cho 
gia chủ, làm cho danh thơm của gia chủ được truyền ra xa rộng. 


"Những quan niệm trên đã khái quát những mối quan hệ cơ bản 
nhất từ trong gia đình đến ngoài xã hội, phật giáo chủ trương xây 
dựng nên môi quan. hệ tốt đẹp nên có giữa cha mẹ và con cái, giữa 
thầy và trò, giữa chồng và vợ, giữa bạn bè với nhau, giữa gia chủ và 
người làm, giữa tu sĩ và dân chúng. Chuẩn mực lý tưởng trong quan 
hệ xã hội được Đức Phật khái quát có giá trị vượt thời gian, dù hoàn 
cảnh của mỗi quốc gia có khác nhau nhưng được sống bình đẳng, 
nhân ái giữa người với người vẫn là khát vọng, dù hoàn cảnh xã hội 
có thay đổi, các mối quan hệ xã hội có thêm bớt cho phù hợp với hoàn 
cảnh mới nhưng tỉnh thần bình đẳng, nhân ái và giá trị đạo đức vẫn 
còn tôn tại. Trong cuộc sống hàng ngày nếu chúng ta biết khoan dung, 
có lòng vị tha thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp. 


3. KHÁI QUÁT PHONG TỤC TẬP QUÁN NGƯỜI NAM BỘ Ở VIỆT NAM 


Nam bộ là vùng đất gồm; Đông Nam bộ, thành phố Hỗ Chí Minh 
và đồng bằng Sông Cửu Long. Nam bộ từ lâu đời đã là địa bàn cư trú 
của nhiều dân tộc như người Việt, người Hoa, người Chăm, người 
Khmer, người Mạ, người Stiêng, v.v... Nơi đây cũng là nơi diễn ra 
sự giao thoa, tiếp biến văn hóa giữa các cộng đồng tộc hết sức đậm 
nét tạo nên nét đặc trưng của người dân nơi đây như sự táo bạo, năng 
động, sáng tạo, thực tế, trọng nghĩa, phóng khoáng, bao dung. 


Đề hiểu rõ phong tục tập quán của người dân Nam bộ có lễ chúng 
ta nên bắt đầu từ việc nghiên cứu quá trình chinh phục mảnh đất phía 
nam của người Việt. Năm 1698 chúa Nguyễn cử Thống suất Nguyễn 
Hữu Cảnh đi khâm lược phía Nam “lấy đất Nông Nại đặt làm phủ Gia 
Định, đặt xứ Đông Nai làm huyện Phúc Long, dựng dinh Trấn Biên, 
v.v, xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn”[6, tr. 7T]. 
Với khí hậu ôn hòa, đất đai trù phú đã làm thay đổi ít nhiều thói quen, 
phong tục tập quán, lỗi sông của những người di dân. Quá trình đó đã 


SỰ DUNG HỢP CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO * 379 


hình thành phong tục tập quán mới vừa mang sách thái chung của dân 
tộc Việt Nam vừa mang tính vùng miền riêng biệt. Quá trình định cư 
xen kẻ của các dân tộc tạo nên sự giao lưu văn hóa và tiếp biến văn 
hóa bên cạnh đó Nam bộ còn là nơi giao lưu văn hóa với nhiều quốc 
gia khác nhau trên thế giới. Sự tiếp biến nhiều luồng văn hóa làm cho 
người Nam bộ có lối sống năng động, sáng tạo. Bên cạnh đó sự giao 
lưu văn hóa cũng làm cho phong tụp tập quán Nam bộ tồn tại nhiều tín 
ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, các tín ngưỡng và tôn giáo ở đây không 
mang tính đối đầu như một số nước trên thế giới mà nó hòa trộn vào 
nhau bởi sự cởi mở, phóng khoáng sẵn sàng mở cửa tiếp thu có chọn 
lọc những tinh hoa văn hóa và tư tưởng tiến bộ trên thế giới nhằm tạo 
nên nét độc đáo riêng, phù hợp với điều kiện lịch sử Nam bộ nói riêng 
và dân tộc Việt Nam nói chung. 

Với tư duy và tính cách phóng khoáng, dễ hòa đồng của người 
dân Nam bộ nên họ đễ dàng chấp nhận sự đa dạng, phong phú của 
các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Phật giáo là một trong những 
tôn giáo du nhập vào Nam bộ theo bước chân của những người di cư. 
Tuy nhiên, Phật giáo sẽ không thể bám rễ và trưởng thành ở đây nếu 
không có sự chuyễn mình. Trong suốt chiều dài lịch sử vùng đất Nam 
bộ, Phật giáo đã cùng phong tục tập quán nơi đây song hành cùng 
nhau nhau, liên kết với nhau và hòa hợp với nhau tạo thành Phật giáo 
mang đậm tính dân gian. Sở dĩ phong tục tập quán Nam bộ và giá trị 
đạo đức Phật giáo có thể dung hợp được với nhau là vì giá trị đạo đức 
Phật giáo có những nét tương đồng với phong tục tập quán Nam bộ, 
và bên cạnh đó là sự hiếu khách và sự cởi mở của người dân Nam 
bộ. Đó chính là môi trường thuận lợi cho quá trình dung hợp. Nếu 
sự dung hợp chỉ có môi trường thôi thì chưa đủ mà còn phải đáp ứng 
nhu câu thực tại của xã hội, đồng thời nó cũng đáp ứng được nhu cầu 
truyền bá của Phật giáo. 


4. SỰ DUNG HỢP CỦA GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO VỚI 
PHONG TỤC TẬP QUÁN NAM BỘ Ở VIỆT NAM 

Cũng giống như bất kỳ nơi nào trên thế giới khi chưa giải thích 
được các hiện tượng tự nhiên và bắt lực trước thực tại, con người đều 
tìm đến sự giải thoát ở mặt tinh thần. Vùng đất Nam bộ ở Việt nam 
cũng không nằm ngoài quy luật trên đúng như C.Mác - Ph. Ănghen 
đã nhận xét “bên cạnh những lực lượng thiên nhiên còn có cả những 
lực lượng xã hội tác động — những lực lượng này đối lập với con 
người, một cách cũng xa lạ lúc đầu cũng không thể hiểu được đổi 


380 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


với họ và cũng không thể thống trị họ với các vẻ tất yếu bê ngoài 
giống như bản thân những lực lượng tự nhiên vậy. Những nhân vật 
ảo tưởng, lúc đầu chỉ phản ánh những sức mạnh huyễn bí của các lực 
lượng tự nhiên, thì nay lại vì thể có cả những thuộc tính xã hội và trở 
thành những đại biểu cho các lực lượng lịch sử”[2. tr. 437]. Như vậy 
sự dung hợp giữa phong tục tập quán người dân nam Bộ và giá trị 
đạo đức Phật giáo đầu tiên là để đáp ứng nhu cầu niềm tin của người 
dân nơi đây. Người dân Nam bộ cũng giông như bao nhiêu cộng đồng 
dân cư khác trong cuộc sống ngoài việc thỏa mãn giá trị vật chất thì 
còn phải thỏa mãn những giá trị tinh thần và tâm linh, “/đm ?inh là 
cái thiêng liêng cao cả trong cuộc sống đời thường, là niễm tin thiêng 
liêng rong cuộc sống tín ngưỡng tôn giáo. Cái thiêng liêng cao cả, 

niêm tin thiêng liêng ấy được đọng lại ở những biểu tượng, hình ảnh, 

ÿ niệm”[ŠS, tr. 14]. Việc thể hiện ở mặt tâm linh được người dân Nam 
Bộ thể hiện thông qua cách thờ cúng tổ tiên, thờ những người khai 
hoang lập ấp, những người anh hùng dân tộc, những vị thần hộ mệnh, 
v.v... đã góp phần hình thành nên phong tục tạp quán của người dân 
Nam bộ. Phật giáo du nhập vào Nam bộ ở Việt nam đã sớm đáp ứng 
nhu cầu tâm linh của người dân nơi đây bởi triết thuyết đạo đức nhân 
sinh của mình, đặc biệt là thuyết luân hồi, nghiệp báo và quan niệm 
về giải thoát. Người dân Nam bộ đã nhìn thấy được những giá trị đạo 
đức Phật giáo có thê giúp họ bảo lưu, duy trì và chuyên tải những giá 
trị tốt đẹp của vốn có của họ. Tuy nhiên, Phật giáo chỉ có thê truyền 
bá rộng rải ở Nam bộ khi nó biết chuyền mình theo hình thức thay đổi 
để phủ hợp với phong tục tạp quán nơi đây. Phong tục tập quán của 
người Nam bộ được thể hiện qua đạo lý uuông nước nhớ nguồn, truyền 
thống bao dung, nhân nghĩa, truyền thống yêu nước, phóng khoáng, 
đoàn kết, v.v... tất cả được dung nạp vào Phật giáo. Phật giáo hết sức 
gần gủi với người dân nơi đây, họ thờ phật trong nhà và chung với 
bàn thờ tô tiên. Nếu như đức phật ở các nơi được người dân tôn thời 
với giáng vẻ uy nghỉ ngồi trên tòa sen thì ở Nam bộ nói riêng và Việt 
Nam nói chung thì hình ảnh đức Phật là rất gần gủi với người dân. Bụt 
là Phật hóa thành lấy sự giác ngộ đề giải thoát “Phật — tiếng Phạn là 
Buddha (âm Hán Việt là Phát Đà, gọi tắt là Phật) nghĩa là bậc giác 
ngộ viên mãn. Từ tiếng Phạn Buddha, người Việt Nam ngày xưa đọc 
là Bụf# [10, tr. 36]. “Trái lại cái tên Bụt, Tiên cũng là mượn của những 
thứ tôn giáo ngoại lai nhưng đã trở thành truyền thống, vì từ rất xưa, 
những tôn giáo này đã từng Ì hoá thân vào đời sống dân tộc, chấp nhận 
những thứ thanh lọc gay gắt, trở thành tôn giáo. chung chỉ phối tâm 
linh của cộng đồng”[I. tr. 50]. “Các nhân vật vốn là biểu tượng của 


SỰ DUNG HỢP CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO * 381 


tôn giáo như Bụt, Tiên, Ngọc Hoàng, v.v đều đã được cái nhìn thực 
tiên của dân gian — dân tộc nhán cách hoá đề trở thành lực lượng cứu 
tỉnh đối với mọi người dân cùng khổ”[1, tr. 1635]. 


Phật giáo ban đầu truyền bá vào Nam bộ là đáp ứng nhu cầu tâm 
linh của người dân, tuy nhiên quan điểm giải thoát của Phật giáo lại 
hòa quyện với chủ nghĩa yêu nước tạo nên một sắc thái mới cho phong 
tục tập quán nơi đây. Người dân Nam bộ đã biến Phật giáo từ xuất thế 
trở thành nhập thế tích cực, mang dáng vẻ và tâm hồn của người Nam 
bộ. Đến lượt mình Phật giáo cũng mang trong mình dáng vẻ, tinh thần 
và phong tục tập quán của người Nam bộ. Quan điểm tứ ân của Phật 
giáo “Có nhiễu thuyết. I. Theo kinh tâm địa quán, bố ơn gôm: I. Ơn 
cha mẹ; 2. Ơn chúng sinh; 3. Ơn quốc vương; 4. Ơn tam bảo. II. Theo 
Thích thị yếu lãm thì bố ơn gồm: 1. Ơn cha mẹ; 2. Ơn sư trưởng; 3. 
Ơn quốc Vương; 4. Ơn thí chủ”[§, tr. 1425]. Quan điểm này vừa có 
tính tương đồng với quan điểm của người Việt Nam nói chung và 
Nam bộ nói riêng. Ơn cha mẹ, tổ tiên cha mẹ, ơn đất nước trong Phật 
giáo cũng chính là đạo lý hướng về cội nguồn chung của người dân 
Nam bộ, về những vị anh hùng đã xả thân vì quê hương, đất nước. Đề 
tri ân những người có công với đất nước, tưởng nhớ tô tiên, hàng năm, 
người dân Nam bộ đều tổ chức những ngày lễ, giỗ. Phong tục tập quán 
này của người Nam bộ đã được Phật giáo duy trì, nuôi dưỡng và nâng 
lên thành một đạo lý bền vững trong dân gian. Quan điểm “tư bi” 
“thương yêu chúng sinh, mang lại cho họ niềm an lạc vui sướng gọi là 
Từ (maitrya, maitri). Đông cảm nỗi khổ và thương xót chúng sinh, trừ 
bỏ nồi khổ cho họ gọi là Bi”[S, tr. 1421]. Quan điềm đó của Phật giáo 
đã gặp gỡ với tính trọng nghĩa, bao dung của người dân Nam bộ, nên 
ngay từ buổi đầu mới du nhập, Phật giáo đã được người dân Nam Bộ 
đón nhận và phát huy. Như vậy, sự dung hợp của phong tục tập quán 
Nam bộ và giá trị đạo đức Phật giáo còn góp phần vào việc giữ gìn và 
phát huy giá trị tốt đẹp của phong tục tập quán nơi đây. 


Sự dung hợp của tính táo bạo của phong tục tập quán của Nam 
bộ và giá trị đạo đức Phật giáo thể hiện trong việc giải phóng. Trong 
quan điểm của Phạt giáo “giải thoát, có nghĩa là lìa bỏ mọi trói buộc 
mà được tự tại. Cởi bỏ sự trói buộc của hoặc nghiệp, thoát ra khỏi 
khổ quả của tam giới”[§, tr. 447]. Muôn giải thoát thì Phật giáo phải 
hướng con người giải thoát bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc 
sông hàng ngày. Sự giải thoát này trùng hợp với phong tục tập quán 
của người dân Nam bộ. Quan điểm gải thoát vốn đã hẳn sâu trong ý 
thức của người Nam bộ, nó thể hiện ngày từ thời kỳ khai hoang mở 


382 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


cỏi. Những người đến đây lập nghiệp thường là những người bị dồn 
nén đến bước đường cùng, họ từ bỏ quê hương ra đi đề tìm kiếm miền 
đất mới nhưng thực ra đó chính là sự giải phóng. Quan điểm giải 
phóng của người Nam bộ được thể hiện trong các cuộc kháng chiến 
chống ngoại xâm như sự kiên cường, gan dạ, dám xả thân vì tổ quốc. 
Sự dung hợp giữa tư tưởng giải thoát của Phật giáo và tính táo bạo 
luôn mong muốn được giải phóng của người dân Nam bộ đã góp một 
phần hun đúc thành những giá trị mang tính truyền thống trong suốt 
chiều dài lịch sử hình thành vùng đất Nam bộ là: “Yêu nước, cẩn cù, 


anh hùng, sáng tạo, thương người, vì nghĩa ”[9, tr. 50]. 


Dung hợp giữa tính trọng nghĩa trong phong tục tập quán Nam bộ 
và sự hòa hợp trong giá trị đạo đức Phật giáo. Trong phong tục tạp 
quán của ngươi Nam bộ tính trọng nghĩa được thê hiện trong các quan 
điểm như “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “hàng xóm 
tắt lửa tối đèn có nhau”, v.v... Xét ở một góc độ nhất định thì người 
Nam bộ mang tính trọng nghĩa, tính trọng nghĩa xuất phát từ nguyên 
nhân; nguyên nhân thứ nhất bắt nguồn từ tình cảm, việc di cư đã làm 
cho con người đến miền đất mới đề sinh sống với nhiều người lạ. Như 
một lẽ tất yêu tình cảm con người cần phải có thời gian nhưng ở giai 
đâon ngắn thì chưa có sự thích nghỉ. Trong lúc đó cuộc sống hàng 
ngày họ phải đối mặt với những khó khăn nhất định buộc họ phải 
nương tựa vào nhau; thứ hai bắt nguồn từ sự đoàn kết để chống thứ đữ 
và sự xâm lược của kẻ thù. Tuy đây là vùng đất mới nhưng lại tụ họp 
rất nhiều dân tộc khác nhau, ban đầu số lượng không đông nhưng mỗi 
dân tộc lại có một nét văn hóa riêng biệt, nếu không thể bỏ bớt cái tôi 
thì không thê đến với cái ta. Việc tách biệt với cộng đồng sẽ làm cơ 
hội cho thú dữ ăn thịt và kẻ địch đến tấn công cướp, phá do vậy họ 
phải nâng cao tính trọng nghĩa để cưu mang, đùm bọc nhau, kết thân 
với nhau bằng hình thức trao đổi nòi giống. Tính trọng nghĩa, tình, 
trọng sự hòa hợp là một đức tính quý báu của người Nam bộ được kết 
tinh từ những bài học về lẽ sống, được thê hiện qua những phong tục 
tập quán của người dân. Ở phương diện này thì phong tục tập quáns 
lại rất gần giủ vơi tư tưởng bình đẳng của Phật giáo. “Tạo hóa không 
sinh ra ai sang, ai hèn, ai thây, ai tớ, ai vua, ai tôi cả. Tạo hóa sinh 
ra toàn những con người bình đẳng thôï”[LI, tr. 106]. Chính tư tưởng 
bình đẳng này đã tạo ra sự hòa hợp rộng rãi ở mỗi nơi có dấu chân của 
Phật giáo, nó đã dễ dàng thấm vào tư tưởng và tinh thần vốn dễ dàng 
chấp nhận, dễ dàng hòa nhập của người dân Nam bộ như nước thắm 
vào đất. Sự bình đẳng của Phật giáo được “Ví như này, Pàhàràda, 


SỰ DUNG HỢP CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO * 383 


phàm các con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Yamurà, sông 
Aeciravaii, sông Mahì, các con sông ấy chảy đến biển, liền bỏ tên họ 
trước, trở thành biển lớn. Cũng vậy, này Pàhàràda, có bốn giải cấp: 
Sát để ly, Bà la môn, Phệ xá, Thủ đà, sau khi từ bỏ gia đình, xuất gia 
trong Pháp và Luật được Như Lai tuyên bố này, họ từ bỏ tên và họ của 
họ trước, họ trở thành những Sa môn Thích tử”[7, tr. 562]. Nếu như 
Phật giáo ở Ấn Độ thì sự hòa hợp mang tính ngoại giao, chung sống 
hòa bình, bình đẳng thì Phật giáo sau khi du nhập vào Nam Bộ có sự 
hòa hợp rộng lớn mang trong mình nó tính trọng nghĩa, tình và hòa 
hợp góp phần tạo nên phong tục tập quán tốt đẹp của con người Nam 
Bộ. Bên cạnh đó Phật giáo ở đây vừa chứ đựng trong mình nó sự hài 
hòa giữa Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo và có sự hòa trộn cả phương 
Đông lẫn phương Tây. 


Sự dung hợp còn thể hiện giữa tỉnh thần nhân ái trong phong tục 
tập quán của người dân Nam bộ và tư tưởng từ bi của Phật giáo. Tĩnh 
thần nhân ái xuất hiện từ khá sớm trong lịch sử nhân loại, tuy nhiên 
ở mỗi quốc gia, mỗi vùng miền lại mang những đặc trưng khác nhau. 
Lòng nhân ái của người dân Nam bộ được thê hiện trong lối sống giản 
dị, trong các mối quan hệ từ gia đình đến ngoài xã hội. Có một số 
nghiên cứu cho rằng người dân Nam bộ đề cao tình hơn lý trong cuộc 
sông. Tuy nhiên không phải họ sống theo cảm tính mà là trong mọi sự 
việc họ phải xét cái tình trước. Tình thần nhân ái của người dân Nam 
Bộ rất gần gủi với tư tưởng từ bi của Phật giáo “/zơng yêu chúng 
sinh, mang lại cho họ niềm an lạc vui sướng gọi là Từ (maitrya, mai- 
tri). Đông cảm với nỗi khổ và thương xót chúng sinh, trừ bỏ nồi khổ 
cho họ gọi là Bữ" [, tr 1421]. Quan điểm từ bi của Phật giáo đã cùng 
với tinh thần nhân ái của người dân Nam bộ tạo nên một giá trị mới đó 
là tính trọng nghĩa. Lòng nhân ái là sự thê hiện yêu thương giữa người 
và người, đó là sợi dây ràng buộc con người với nhau. Lòng nhân ái sẽ 
giúp con người loại bỏ dần tính ích kỷ, từ bỏ lòng tham lam, sự mâu 
thuẫn, xung đột trong xã hội. Tinh thần nhân ái trong triết lý Phật giáo 
thê hiện ở tứ đại trọng ân phù hợp với thuần phong mỹ tục của con 
người Việt Nam nói chung và Nam bộ nói riêng, đó là truyền thống 
“uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, truyền thống tôn 
sư trọng đạo, hiếu đễ với ông bà cha mẹ, v.v... Như vậy, Phật giáo du 
nhập vào Nam bộ đã tìm được sự dung hợp với phong tục tập quán 
của người dân nơi đây. Bởi vì giá trị đạo đức Phật giáo có nhiều điểm 
tương đồng với phong tục tập quán của người Việt ở Nam bộ, nên đã 
được người dân đón nhận và dung hợp với phong tục tập quán của 


384 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


mình, trở thành Phật giáo mang đậm màu sắc bản địa. Giữa tư tưởng 
từ bi của Phật giáo và tinh thần nhân ái trong phong tục tập quán Nam 
bộ có sự kết hợp, dung hợp nhau để tạo thành một Phật giáo mang bản 
sắc Nam bộ, góp phần làm phong phú phong tục tập quán và phát triển 
bản sắc văn hóa của người dân Nam bộ. 


5. KẾT LUẬN 


Phật giáo du nhập Việt Nam vào đầu Công nguyên, trải qua bao 
thăng trầm trong lịch sử nhưng Phật giáo vẫn tồn tại và phát triển. 
Khoảng thế kỷ XVII, Phật giáo đã du nhập vào Nam bộ bằng nhiều 
con đường khác nhau và ăn sâu, bén rễ tại mãnh đất này. Quá trình du 
nhập của Phật giáo ở Nam bộ đã có sự dung hợp giữa phong tục tập 
quán của người Nam bộ bởi sự tương đồng giữa giá trị đạo đức Phật 
giáo và phong tục tập quán người Nam bộ. Những nét tương đồng đó 
tạo nên sự tương tác giữa phong tục tạp quán Nam bộ và giá trị đạo 
đức Phật giáo đã làm cho Phật giáo ở Nam Bộ trở thành Phật giáo bản 
địa. Khi Phật giáo du nhập vào Nam bộ, bản thân nó ít nhiều đã bị ảnh 
hưởng bởi lối sống, văn hóa, phong tục tập quán của người dân nơi 
đây. Phật giáo đã ¡n dấu ấn của mình vào phong tục tập quán Nam bộ, 
nhưng bản thân nó cũng bị tác động bởi phong tục tập quán của bản 
địa. Văn hóa bản địa đã chế định các giá trị văn hóa đạo đức Phật giáo, 
tạo nên những đặc thù riêng của đạo đức Phật giáo Nam bộ. Cùng với 
thời gian lịch sử, nhiều giá trị phong tục tập quán của cư dân người 
Việt ở Nam bộ đã được chuyền tải vào trong Phật giáo. giá trị đạo đức 
của Phật giáo cũng có vai trògóp phần vào việc làm phong phú thêm 
phong tục tập quán và đạo đức của người dân Nam bộ. 


3k3kzk 


SỰ DUNG HỢP CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO * 385 


Tài liệu tham khảo và trích dẫn 

1. Nguyễn Đồng Chi (2000), Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, 
tập L, Nxb. Giáo dục. 

2.C.Mác - Ph. Ănghen (1993), 7oàn tập, t.8, Nxb. Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội. 

3. Kinh pháp cú (1993), (Thích Thiện Siêu dịch), Viện nghiên cứu 
Phật học Việt Nam. 

4. Võ Văn Dũng (2012), Mới số giá trị đạo đức Phật giáo và ỷ 
nghĩa của nó hiện nay, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Tháp, Sô I. 

5. Nguyễn Đăng Duy (1996), Văn hóa tâm linh, Nxb. Hà Nội. 

6. Trịnh Hoài Đức, Gïa định thành thông chí, Nxb. Giáo dục. 

7. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1996), Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập IH, 
bản dịch của Thích Minh Châu, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam 
ân hành. 

8. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phân viện nghiên cứu Phật học 
(2012), Tư điên Phật học Hán- Việt, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội. 

9. Trần Văn Giàu (1993), Giá frị tỉnh thân truyền thống của dân 
tộc Việt Nam, Nxb Tp. Hồ Chí Minh. 

10. Huệ Thiện (2003), Đức Phát qua thành ngữ và tục ngữ Việt 
Nam — Nguyệt san Giác ngộ (Phụ trương nguyên cứu của báo Giác 
Ngộ), Sô 84. 

11. Thanh Vân - Nguyên Duy Nhường (1993), Từ điển danh ngôn 
Đông Tây, Nxb. Văn Hóa, Hà Nội. 


386 


387 


GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 
CỦA CÁC NƯỚC PHẬT GIÁO Ở ĐÔNG NAM Á 


Thượng tọa Pháp Tông” 


Tóm tắt: 


Trong 11 nước ở Đông Nam Á, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, 
Campuchia, Lào được xem là quốc gia Phật giáo. Hệ thống giáo dục 
Phật giáo tại các nước Phật giáo có ảnh hưởng rất lớn đến giáo dục 
xã hội, đạo đức và nhân văn, góp phần hình thành nên những thế hệ 
con người mang đậm bản sắc dân tộc, giàu truyền thống... của mỗi 
quốc gia Phật giáo. 


Hệ thống giáo dục Phật giáo (HTIGDPQ) Việt Nam có thể được 
xem là tiêu biểu cho dòng Phật giáo Bắc tông/Đại thừa (Mahãyäãna) 
còn HTGDPG của bốn nước kia theo dòng Phật giáo Nam tông/ 
Nguyên thủy (Theraväda). Mặt khác, vẫn có sự khác biệt giữa HTG- 
DPG của Myanmar và ba nước: Thái. Campuchia và Lào. 

Tìm hiểu, giao lưu, hợp tác nghiên cứu và trao đổi giảng viên, sinh 
viên là những bước đi tất yếu trong quả trình hội nhập quốc tế về giáo 
dục — đào tạo hiện nay nhằm tăng cường sự hiểu biết nhau và cùng hợp 
tác, phát huy các giá trị đạo đức, nhân văn, nếp sống lành mạnh giữa các 
quốc gia láng giêng cũng như các cộng đồng dân tộc, tôn giáo. 


Từ khóa: 
Hệ thống giáo dục Phật giáo (HTGDPG) Hệ thống giáo dục Phật 


(*). Phó Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, chùa Huyền Không, phường 
Hương Hộ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huê. 


388 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


giáo Bắc tông — Hệ thống giáo dục Phật giáo Nam tông — Phật giáo Bắc 
tông — Phật giáo Nam tông - Đông Nam Á — Việt Nam — Lào — Thái Lan 
— Campuchia — Myanamar — Giáo dục Phật học — MCU — FTBMU 


Abstract: 


In II Southeast Asia countries, Vietnam, Thailand, Myanmar, 
Cambodia and Laos are considered as Buddhist countries. Buddhist 
education system 1n Buddhist countries have øreat Impacts on socIal, 
moral and humanity education, which contributes to formatlon of 
generations deeply imbued with national 1dentity and tradition ofeach 
Buddhist countries. 


Vietnam Buddhist education system can be seen as typical 
Northern School (Mahayana), and the others as Southern School 
(Theravada). On the other hand, there are still differences between 
Myanmar Buddhist education system and the other of Thailand, Cam- 
bodia and Laos. 


Studying, exchanging, and cooperating 1n research and teacher, 
student exchange are 1ndispensable steps 1n education — training ølob- 
aÏl integratlon process nowadays 1n order to enhance mutual under- 
standing and co-cooperation, bring 1nto play the moral, human values 
and wholesome way of life among neighboring nations as well as 
religious, ethnic øroups. 


Key words: 


Buddhist education system (BES) — Northern School Buddhist 
education system — Southern School Buddhist education system 
— Northern School Buddhism (Mahãyäna) — Southern School Bud- 
dhism (Theravada) — Southeast Asia- Vietnam — Laos — Thailand — 
Cambodia — Myanmar — Buddhology education — MCU - [TBMU 


xk%* % 


1. MỞ ĐẦU 


Giáo dục Phật giáo là một bộ phận tô thành của hệ thống giáo dục 
xã hội mang tính quốc tế, tính khu vực và tính đặc thù của từng dân 
tộc, tạo nên những giá trị mang bản sắc dân tộc. Hệ thống giáo dục 
Phật giáo được hình thành và phát triển theo những nguyên tắc cơ bản 
của hệ thống giáo dục nói chung, và có những nét đặc thù riêng của 
hệ thống giáo dục Phật giáo. Việc nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm 
quốc tế để xây dựng và hoàn thiện hệ thống giáo dục Phật giáo Việt 


GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO * 389 


Nam theo tỉnh thần hội nhập quốc tế là một nghiên cứu có ý nghĩa 
khoa học và mang tính thực tiễn, thiết thực. Rất nhiều nhà khoa 
học, nhà nghiên cứu đã và đang quan tâm tìm hiểu tác động của 
Phật giáo đối với xã hội. và mặt giáo dục, mang tính cập nhật vả 
nóng hồi của thời đại thì gần đây, vào ngày 9/5/2012, Ban Giáo 
dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tô chức 
Hội thảo khoa học với chủ đề: Giáo dục Phật giáo — Định hướng 
và phát triển đã nhận được khá nhiều bài tham luận của các tham 
dự viên, diễn giả. Một số công trình nghiên cứu của một số tác giả 
tiêu biểu có thể liệt kê như sau: 

- ŒS.TSKH.VS. Phạm Minh Hạc: “Giá frị Phật giáo và việc đúc 
kết xây dựng hệ giá trị chung của người Việt Nam trong thời kỳ đẩy 
mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và Hội nhập”. 


- GS.NGND. Nguyễn Đình Chú: “gi về vai trò của Phật giáo 
trong cuộc sông của đât nước hôm nay”. 


- GS.TS. Phạm Tất Dong: “Phát giáo với sự nghiệp Giáo dục và 
đào tạo”. 


- TT.TS. Thích Nguyên Đạt: “Phương pháp giảng dạy và học tập 
tại các Học viện Phật giáo Việt Nam``. 


- FETS. Thích Nguyên Thành: “Những mục tiêu của Giáo dục 
Phát giáo Việt Nam`. 

- Th§. Thích Thiện Hạnh: “Ðjnh hướng phát triển hệ thống Giáo 
dục Phật giáo trong thời đại mới”. 


- Nguyễn Đại Đồng: “Giáo dục Phát giáo Việt Nam: Lịch sử và 
hiện trạng”. 


- TT.TS. Thích Nhật Từ: “Hướng đến cải cách Giáo dục Phật học 
tại Việt Nam". 


Tuy nhiên, cho đến nay, ngoại trừ một ít bài báo, dịch phẩm 
giới thiệu riêng lẻ về các cơ sở giáo dục — đảo tạo Phật giáo của 
các nước trong khu vực, vẫn chưa có một tác giả nào tại Việt Nam 
nghiên cứu đầy đủ về hệ thống giáo dục Phật giáo của các nước 
Phật giáo ở Đông Nam Á. Nhằm góp phần vào sự nghiệp Đồi mới 
căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam, trong đó có Giáo dục 
Phật giáo, người viết xin giới thiệu đề tài nghiên cứu: “Giới thiệu 
chung về hệ thông giáo dục Phật giáo của các nước Phật giáo ở 
Đông Nam Ẩ”. 


390 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
2.1. Bối cảnh khu vực 


Trong 11 quốc gia ở Đông Nam Á thì Philipppines, Đông Timor 
theo Thiên Chúa giáo; Indonesia, Brunel theo Hồi g1áo, các nước còn 
lại đều có số lượng tín đồ Phật giáo đáng kê (như: Singapore, Malay- 
sia) hoặc chiếm phần lớn dân số như Thái, Lào, Campuchia, Myan- 
mar và Việt Nam. Trong các nước có Phật giáo đồ đông đảo này, ngoại 
trừ Việt Nam, bốn nước kia mặc nhiên xem Phật giáo là quốc giáo. Hệ 
thống giáo dục Phật giáo (HTGDPG) của các nước này có ảnh hưởng rất 
lớn đến giáo dục xã hội, đạo đức và nhân văn, góp phần hình thành nên 
những thế hệ con người mang đậm bản sắc dân tộc, giàu truyền thống... 


Tuy nhiên, có một điểm khác biệt lớn giữa hệ thống giáo dục Phật 
giáo Việt Nam và 4 nước: Thái, Lào, Campuchia, Myanmar do HTG- 
DPG Việt Nam theo dòng Phật giáo Bắc tông/Đại thừa (M⁄ahãyãna) 
còn HTGDPG các nước kia theo dòng Phật giáo Nam tông/Nguyên 
thủy (7»eravada). Mặt khác, do ảnh hưởng quá khứ lịch sử và địa 
— chính trị khu vực, HTGDPG của Campuchia và Lào hiện đại mô 
phỏng theo khuôn mẫu của Thái Lan; còn Myanmar có một HTGDPG 
tương đối khác. 


Hiện nay, trong giai đoạn hội nhập quốc tế này, việc nghiên cứu 
tình hình tôn giáo trong khu vực, đặc biệt là HTGDPG của các nước 
Đông Nam Á ở lân cận nước ta là một việc làm cần thiết để tăng 
cường sự hiểu biết lẫn nhau và cùng nhau hợp tác, phát huy các giá trị 
đạo đức, nhân văn, nếp sống lành mạnh giữa các quốc gia láng giềng 
cũng như các cộng đồng dân tộc, tôn giáo. 


2.2. Giáo dục Phật giáo trong hệ thống giáo dục xã hội (Triết 
lý, mục tiêu, nội dung giáo dục) 


Đạo Phật do Đức Phật Cồ-Đàm Thích-Ca (Gorzma Sakya) sáng 
lập. Ngài sinh vào ngày rằm tháng 4 Âm lịch năm 624 TCN tại lâm 
viên Lâm-tỳ-m (Uưnbïmi), Bắc Ấn Độ, nay thuộc địa phận Nepal. 
Ngài tên là Sĩ-Đạt-Ta/Tắt-Đạt-Đa (S/4dha/tha). Là con trai trưởng 
của vua Tịnh Phạn (S⁄ddhodana) và Hoàng hậu Ma-G1a (Mayđ) nước 
cộng hòa Ca-tỳ-la-vệ (Kapilava/i). Năm 16 tuôi ngài lập gia đình 
với công nương Da-du-đà-la (Wsodharä) nước Kiều-tát-la (Kosala). 
Gần 13 năm sau công nương hoài thai và sinh hạ một hoàng tử. Vào 
trong đêm hoàng nhi La-Hầu-La vừa ra đời, Ngài lặng lẽ rời bỏ hoàng 
cung về phương Nam tìm đạo giải thoát. Năm 35 tuổi Ngài đại giác 


GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO * 391 


ngộ - thấu đạt được chân lý, giải thoát khổ đau dưới bóng cây bồ-đề 
(bodhi). Từ đó cho đến khi viên tịch,trong suốt 45 năm, Ngài rong 
ruổi khắp các nước đọc theo lưu vực sông Hằng (Ganga) truyền bá 
đạo Phật. Ngài qua đời vào ngày rằm tháng 4 ÂL năm 543 TCN dưới 
bóng cây sala ở Câu-thi-na (Køsinara), nước Malla. [1, Ch. I] 


HTGDPG là HTGD mang đặc tính Phật giáo và hướng đến phục 
vụ đối tượng là các tín đồ Phật giáo gồm cả hai giới: xuất gia và tại 
gia trong xã hội. Các thành phần trong HTGD Phật giáo cũng tương 
tự như trong các HTGD khác nhưng với những tính chất đặc thù của 
đạo Phật. 


- Triết lý giáo dục Phật giáo 
* Tính nhân bản (lấy con người làm gốc) 


Về mặt tín ngưỡng, mặc dù chấp nhận sự hiện hữu của nhiều cảnh 
ĐIỚI CaO thấp khác nhau (tam đồ, lục đạo; Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới; tam thiên đại thiên thế giới) nhưng đạo Phật không sùng bái, 
phục tùng bất kỳ bậc thần thánh, chủ tế nào (Vô thần luận); trái lại, 
đặt niềm tin vào con người, xác tín con người chính là Thượng đề của 
chính mình, đau khổ hay hạnh phúc của con người đo chính con người 
quyết định, tạo nên. 

* Tính bình đăng, không phân biệt giai cấp, giới tính 

Về mặt chính trị - xã hội, mặc dù không chủ trương cải tạo xã hội 
Ấn Độ thời bây giờ vốn đầy rầy áp bức, phân chia giai cấp nặng nè, 

.. nhưng triết lý Phật giáo thực sự phản ứng, không chấp nhận các bắt 
công phi lý của xã hội do tư tưởng Bà-la-môn giáo và Vedanta áp đặt, 
thông qua các tuyên ngôn như: Không có giai cấp trong máu cùng đỏ, 
trong nước mắt cùng mặn; Như nước từ các con sông lớn nhỏ sau khi 
hòa vào trong đại dương chỉ có một vị mặn, giáo pháp của Như Lai 
chỉ có duy nhất một vị là vị giải thoát cho tất cả chúng sinh ...và nâng 
đỡ, xem trọng nữ giới bằng cách cho họ xuất gia tu học như nam giới; 
trong khi đó, cho đến nay, thân phận người phụ nữ ở Ấn Độ, nhất là 
tại thôn quê và trong giới lao động nghèo vẫn rất thấp; thường xuyên 
bị chà đạp, lăng nhục. 

* Mở rộng thương yêu, chia vui sớt khổ cùng cộng đồng 

Về mặt nhân sinh, triết lý Phật giáo khuyên con người sống phải 
có lòng từ bi bác ái với tha nhân và tôn trọng sự sống, môi trường 
sống, nhất là đối với người, sinh vật đang đau khổ, thiếu thốn; phải có 
tâm hỷ xả (chia vui với thành công của người khác; tha thứ, bỏ qua 


392 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


lâm lỡ của người!) đôi với cá nhân, cộng đông không phân biệt chủng 
tộc, màu da, tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa v.v... 


* Đề cao ý thức tự học, tự chủ, không nô lệ: “Ta /à hòn đảo, là nơi 
nương tựa của chính ta” (Attadipa viharatha affapanissaranđ). [2] 


* Tôn trọng sự thật, đặc biệt là sự thật về cái Khô và sự thật về Con 
đường thoát Khô 


- “Dầu chư Phật có xuất hiện trên thế gian hay không, nây các t}- 
khưu, có một sự thật, một nguyên lý tự nhiên bắt di bắt dịch, là tất cả 
sự vật có sinh thành đều vô thường (Anicca), khổ (Dukkha) và vô ngã 
(Anatta). Điều này Như Lai đã chứng ngộ và thấu triệt. Và sau khi 
đã chứng ngộ, thấu triệt, Như Lai đã giảng dạy, truyền bá, xác định, 
phân tích và chỉ rõ cho thấy là tất cả các sự vật có sinh thành đêu vô 
thường, khổ và vô ngấ”. [3] 


- “Nhự Lai chỉ dạy một điều duy nhất: Khổ và Con đường chấm 
dứt khổ". [4] 


- Mục tiêu của hệ thông giáo dục Phật giáo 


Mục đích tối hậu và cao nhất của một người tu hành theo đạo Phật, 
dù xuất gia hay tại gia là giác ngộ và giải thoát. Đề đạt được điều này, 
người tu hành cần phải hoàn thiện bản thân bằng quá trình GD trường 
kỳ theo lộ trình Tam học: Giới, Định,Tuệ hoặc 37 yếu tố đưa đến giác 
ngộ: Tứ Niệm xứ, Tứ Chánh cần, Tứ Như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, 
Thất giác chỉ, Bát Thánh đạo... Khác với các HTGD thể tục, GD Phật 
giáo là nên GD hướng nội; mọi kiến thức được truyền dạy cho người 
học là nhằm chuyển hóa nội tâm, diệt trừ mê tối, đạt được hiểu biết, 
an lạc, sáng suốt. 


Đối với hầu hết Phật tử cư sĩ tại gia, con đường tu học là thọ trì 
Tam quy, Ngũ giới hoặc Bát giới, hành trì Thập thiện hạnh, Bồ thí, 
Tham thiên, thực hiện các phận sự đối với gia đình, gia tộc, cộng 
đồng, quốc gia, xã hội và trên hết là phụng thờ Tam bảo (Phật, Pháp, 
Tăng). Các mục tiêu từng phần này Ø1úp người Phật tử điều chỉnh lại 
nhân cách (thanh tịnh thân, khẩu, Ý), gÓp phần xây dựng cộng đồng, 
xã hội tốt đẹp hơn; và khi có đủ điều kiện, tiếp tục tu học để hướng 
đến mục đích tối hậu là giác ngộ, giải thoát toàn triệt. 


- Những nội dung cơ bản về Phật học 


Phật giáo hiện tồn tại ba truyền thừa và có khối lượng kinh điển 
lớn hơn tât cả các tôn giáo khác. Tuy nhiên, hiện nay khi tìm hiệu về 


GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO * 393 


đạo Phật, các nhà nghiên cứu thường chú trọng vào nguồn kinh điển 
theo truyền thông Phật giáo Nguyên thủy thuộc văn hệ Päli, được xem 
là chứa đựng hơn 80% lời dạy của Đức Phật. 


Hai phương diện triết học Phật giáo cần nghiên cứu là: Bản thể 
luận và Nhân sinh quan. 


Bán thể luận: Dưới cái nhìn của Đức Phật, có ba phạm trù phổ 
biến trên thế gian mà người tu hành theo đạo Phật cần phải nhận thức 
đúng bản chất của nó là: Vô thường, khổ và vô ngã. Trong đó, khổ 
thuộc về nhân sinh quan, hai phạm trù còn lại thuộc bản thê luận. 


Vô ngã: Theo Phật giáo Nguyên thủy thì mọi hiện tượng vật chất 
đều không có thực thể, không thê tự tồn tại mà do tứ đại (đất, nước, 
lửa, gió) hòa hợp tạo nên; với các chúng sinh như loài người thì do 
năm yêu tô hợp. lại hình thành. Không có cái øì ở trong mỗi chúng sinh 
để gọi là linh hồn, cái ta bất biến như thường bị lầm tưởng. Nhận thức 
về cái Ta là đo ảo kiến, ảo tưởng của mỗi người đẻ ra, áp đặt lên. Khổ 
sầu, phiền muộn cũng từ đó phát sinh. 


Vô thường: Bản chất của sự vật hiện tượng, dù hữu hình hay vô 
hình, dù thuộc lĩnh vực vật chất hay lĩnh vực tỉnh thần, tâm lý là biến 
chuyền, đổi thay liên tục. Không có gì trong vũ trụ này tồn tại bất biến, 
thường còn mãi mãi, có định vĩnh viễn — để có thê gọi nó là nó. Sự vận 
động, chuyển biến của thế giới sự vật hiện tượng là vô thủy vô chung, 
được thúc đây từ bên trong (tức tự thân vận động theo luật nhân quả) và 
do tương tác với các điều kiện (tức theo lý duyên sinh/nhân duyên). 


Duyên sinh: Là điều kiện giúp cho nhân thành quả; rồi chính quả 
ấy lại trở thành nhân cho một quả khác. Trong quá trình tu hành, 
Duyên sinh được hệ thống hóa thành lý Duyên khởi gồm 12 duyên 
cần phải thấy rõ như sau: Vô minh duyên Hành; Hành duyên Thức 
(Kiết sinh thức); Thức duyên Danh sắc; Danh sắc duyên Lục nhập; 
Lục nhập duyên Xúc; Xúc duyên Thụ; Thụ duyên Ái; Ái duyên Thủ; 
Thủ duyên Hữu; Hữu duyên Sinh; Sinh duyên Lão tử; cùng với Sinh 
và Lão tử là toàn bộ sâu, bi, khổ, ưu, não sinh khởi. 

Từ các đặc tính trên, mọi sự vật hiện tượng luôn luôn biến đổi theo 
chu trình: - Đối với vũ trụ: Thành - trụ - hoại — không; - Đối với sinh 
vật: Sinh - trụ - dị - điệt; - Đối với loài người: Sinh — lão — bệnh - tử. 

Nhân sinh quan: Tiếp nhận tư tưởng về luân hồi và nghiệp báo từ 
Upanishad nhưng được luận giải và nâng lên thành hệ thống, đặc biệt 
nhấn mạnh và đề cao vai trò của ý thức như yếu tố quyết định. 


394 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Thuyết luân hôi: nội dung chủ yếu của thuyết luân hồi là một vật 
mắt đi ở chỗ này không phải hoàn toàn tiêu mất mà tiếp tục được sinh 
ra ở nơi khác, dạng khác; do vậy sự mất đi của sự vật hiện tượng này 
là điều kiện xuất hiện của sự vật hiện tượng khác. 


Nghiệp báo: Nghiệp tức hành vi tạo tác; báo là hậu quả do hành vi 
ấy mang lại. Có ba nơi sinh ra nghiệp: Nghiệp do thân, phát xuất từ 
thân; nghiệp do khâu (miệng); nghiệp do ý (tâm/ý thức). Căn cứ vào 
tính chất thiện ác, nghiệp được phân ra thành: nghiệp thiện và nghiệp 
ác. Phật giáo quan niệm sự sống của tất cả chúng sinh không phải do 
một vị Thượng đề hay trời, thần nào sản sinh và có toàn quyền định 
đoạt, ban phúc giáng họa mà do duyên sinh. Mặt khác hạnh phúc hay 
khổ đau của con người do chính hành vi của con người quyết định. 
Vận mạng của mỗi người đều nằm trong tay của chính mình. 


Từ nhận thức này, đạo Phật vạch ra con đường giải thoát khô đau 
theo một lộ trình biện chứng hêt sức chặt chẽ. 


Tứ Diệu đề (hay Nhận thức về đời người và lộ trình thoát khổ): Tứ 
Diệu đề hay Tứ Thánh đề là Bốn Sự thật cao cả do Đức Phật thuyết 
giảng lần đầu tiên ở Lộc uyền, thành phố Ba-la-nai (ƒranasi hiện 
nay) sau khi đại giác ngộ hai tháng — cũng là phần giáo lý chủ yêu của 
Phật giáo: 

Khổ để. Sự thật về bản chất khổ của nhân sinh, có thể thu tóm 
thành 8 loại như sau: sinh khổ, bệnh khổ, lão khổ, tử khổ, ái biệt ly 
khổ, oán tăng hội khô, cầu bất đắc khổ, chấp thủ ngũ uấn khô. 


Tập để. Sự thật về nguyên nhân sinh khổ có hai là: vô minh và ái 
dục tức tình trạng không sáng suôt và bị ham muôn sai sử. 

Khô đê được xem là hiện tượng, là quả; còn Tập đê là bản chât, 
là nhân. 


Diệt đề: Khỗ do các điều kiện mà phát sinh, do vậy, nếu loại trừ 
được điêu kiện ây có thê châm dứt được khô. Đây là sự thật cân phải 
được hiêu biêt, được thâu đáo và được đạt đền. 


Đạo để. là sự thật về con đường thoát khô. Bằng cách đi theo lộ 
trình có 8 phần này một người có thể đứt bỏ được các khổ đau và trói 
buộc: Chính kiến, Chính tư duy, Chính ngữ, Chính nghiệp, Chính 
mạng, Chính tinh tiễn, Chính niệm, Chính định. 


Tám chi phần trên của Đạo để lại được chia thành ba nhóm là: 
chính kiên, chính tư duy thuộc Tuệ học; chính ngữ, chính nghiệp, 


GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO * 395 


chính mạng thuộc Giới học; chính tinh tiễn, chính niệm, chính định 
thuộc Định học. 

Giữa Diệt để và Đạo đề có quan hệ về nhân quả: Diệt đề là quả; 
Đạo đê là nhân. 

2.3. Hệ thống giáo dục Phật giáo 


Tại Việt Nam hiện có mặt hai dòng Phật giáo lớn đang tồn tại là 
Phật giáo Nam tông, Phật giáo Bắc tông; tuy nhiên, hệ thống giáo dục 
— đảo tạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam không thê hiện được tính 
chất đặc thù của các dòng Phật giáo, mà hầu hết nội dung thuộc về hệ 
tư tưởng Phật giáo Bắc tông. Có thể xem đây là mô hình hệ thống giáo 
dục Phật giáo Bắc tông tiêu biểu. 


2.3.1. Hệ thống giáo dục Phật giáo Bắc tông 
Xét trên tổng quan, HTGD của Phật giáo Việt Nam hiện nay bao gồm: 


a. Giáo dục Phật học phổ cập: Có trách nhiệm giảng dạy Phật 
Pháp cho các Phật tử tại gia, bao gồm các trung tâm thuyết pháp và giảng 
dạy giáo lý trên toàn quôc, các lớp Phật Pháp hàm thụ, đáp ứng nhu câu 
cho mọi đối tượng không phân biệt tuôi tác, trình độ và giới tính. 


b. Giáo dục Phật học Sơ cấp: Trung bình 2 năm, đối tượng được 
giáo dục là người xuất gia sơ cơ, chủ yêu được áp dụng tại Tp. HCM 
và một số tỉnh miền Tây. Miền Bắc và miền Trung không bắt buộc các 
sa-di và sa-di-ni phải học chương trình này. Thường do mỗi chùa tự 
sắp xếp dạy dỗ cho những người mới vào chùa hay đang tập sự. 


c. Giáo dục Phật học Trung cấp: Trung bình 4 năm, được áp dụng 
bắt buộc trên toàn quốc. Đối tượng là các Tăng Ni sinh có trình độ 
thế học tối thiểu là tốt nghiệp lớp 9. Chương trình học hướng về giới, 
định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến; cung cấp cho Tăng Ni sinh 
kiến thức nền tảng về Phật học dựa trên khái niệm văn, tư, tu; hướng 
Tăng Ni sinh đến đời sống thanh tịnh và giải thoát tự thân. Cả nước 
hiện có 30 trường Trung cấp Phật học. 


d. Giáo đục Phật học đại học và sau đại học: Đào tạo trình độ Cao 
đăng (2-3 năm), Cử nhân (4 năm), Thạc sĩ (2 năm). Là cấp học đảo tạo 
chuyên sâu về Phật học cho những Tăng ni sinh đã tốt nghiệp Trung 
cấp Phật học và có trình độ thế học tối thiểu là tốt nghiệp lớp 12 (Tú 
tài). Hiện có 3 Học viện Phật giáo ở ba miền. 


Hệ giáo dục này ngoài việc đào tạo bậc cao đăng và cử nhân đê 
cung câp nhân sự cho Giáo hội cũng như nhu câu học hỏi Phật Pháp 


396 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


cao hơn, còn có đích hướng là đào tạo bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ, nhằm cung 
câp cho Giáo hội những vị có khả năng nghiên cứu, dịch thuật, trước tác, 
giảng dạy Phật học ngang tâm khu vực và quôc tê. [Š5, tr. 62-63 | 


2.3.2. Hệ thống giáo dục Phật giáo Nam tông 


Tại các nước theo Phật giáo Nam tông ở Đông Nam Á như: Thái 
Lan, Myanmar. Lào, Campuchia hầu hết có hai hệ giáo dục Phật học: 
hệ Giáo dục Phật học viện tại các chùa (Hệ GDPH truyền thống) và 
hệ Giáo dục Phật học tại các Học viện, trường Đại học hay Cao đẳng 
chuyên ngành Phật học (Hệ GDPH cấp tiến). Không ngoại lệ có một 
SỐ trường đại học thế học có mở phân khoa Phật học. Riêng tại Thái 
Lan, từ năm 1950, Phật Pháp, Lịch sử Phật giáo, Đạo đức Phật giáo đã 
trở thành môn học bắt buộc trong các trường học công lẫn tư, từ cấp 
Tiểu học lên đến Đại học hằng tuần. 


a. Hệ Giáo dục Phật học tại các chùa: (áp dụng tại Thái Lan, Cam- 
puchia, Lào) có 2 chương trình: Phật Pháp căn bản: 3 lớp, thường đảo tạo 
từ 2-3 năm và cô ngữ Päli: 9 lớp, thời gian đào tạo khoảng 9 năm. 


Tại Myanmar: Luật nghĩ: 3 lớp, đào tạo 3 năm; Dhammacãriya 
(Phật Pháp chuyên sâu): 7 lớp, thời gian đào tạo khoảng 7 năm và 
Tipitaka: chương trình học thuộc lòng Tam tạng tiếng Päli, các bộ Chú 
giải và Phụ Chú giải, không tính được thời gian đào tạo vì tùy thuộc 
rất lớn vào trí nhớ, tuôi tác. Chương trình này được mở ra vào đầu thế 
kỷ XX, tới nay, toàn xứ Miến Điện chỉ có 15 vị Tăng sĩ được công 
nhận thuộc lòng Tam Tạng. 


b. Hệ Giáo dục Phật học tại các Học viện, trường Đại học, Cao 
đăng: Các sinh viên đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, không phân 
biệt Tăng Ni hay cư sĩ, nam hay nữ, quốc tịch đều được tham gia thi 
tuyển. Sau khi đậu, được đào tạo 3 hay 4 năm cho bậc Cử nhân; Thạc 
sĩ: 2-3 năm; Tiến sĩ: 3-4 năm. [6] 

2.4. Giới thiệu vài mô hình giáo dục Phật giáo Nam tông cấp tiến 


Có thê lấy mô hình viện đại học Mahãchulalongkorn Buddhist 
University (MCU) ở Thái Lan minh họa cho hệ giáo dục cấp tiễn tại 
quốc gia này và các nước chịu ảnh hưởng như Campuchia, Lào; và 
trường đại học International Theravada Buddhist Missionary Univer- 
sity (ITBMU) ở Myanmar, tiêu biểu cho hệ giáo dục Phật giáo cấp 
tiễn của Miễn Điện. 


2.4.1. Viện đại học Mahachulalongkorn Buddlist Universifty (MCU) 


GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO * 397 


+ Thành lập: Viện đại học Mahãachulalongkorn Buddhist Univer- 
sity (Mahächulalongkorn-Rajä Vidyalaya), viết tắt là MCU, được 
thành lập ngày 9/1/1947 (PL. 2490) dành cho chư Tăng, tu nữ và cư sĩ 
Phật tử phái Mahãnikäya. Trước năm 2008 cơ sở chính của viện được 
xây dựng và hoạt động ở trong thủ đô Bangkok; tới tháng 9 năm 2008, 
cơ sở mới được kiến thiết tại quận Wangnoi, tỉnh Ayutthaya cơ bản 
hoàn thành nên mọi hoạt động chính của viện đã dời tới địa điểm mới. 


Lúc mới thành lập chỉ là trường đại học cộng đồng (coilege) 
Hoàng gia để nghiên cứu Tam tạng giáo điển và giáo dục bậc cao cho 
cả giới xuất gia và tại gia (tỳ- -khưu, sa-di, tu nữ và cư sĩ Phật tử). Về 
sau, do tình hình thế giới biến chuyền, đất nước cũng chuyển mình 
thay đôi theo bước tiễn hiện đại hóa, công nghiệp hóa..., đặc biệt nhu 
cầu xã hội cần sự năng động, có tri thức xã hội tiến bộ và hiểu biết 
nhiều lĩnh vực hơn của thế hệ Tăng sĩ và Phật tử tại gia trẻ nên Chính 
phủ và lãnh đạo của nhà trường đã nâng cấp, mở rộng lĩnh vực đào 
tạo, đối tượng đào tạo như một viện đại học tiên tiễn ở phương Tây. 
Viện có các trường thành viên (co/leges) ở một số tỉnh, thành trên cả 
nước và cả chi nhánh đảo tạo ở nước ngoài - MCU hiện có 6 học viện 
chi nhánh ở hải ngoại. 


+ Triết lý giáo dục: (MCU là) Trung tâm giáo dục Phật giáo hàng 
đầu tích hợp Phật giáo với khoa học hiện đại vì sự tốt đẹp của xã hội 
và sự phát triên tinh thân. 


+ Tâm nhìn: MCU có dự định quyết tâm trở thành một trung tâm 
quốc tế về Phật học, giáo dục và nghiên cứu triết học. Và những sinh 
viên sau khi được đào tạo tại đây sẽ là những người ưu tú về Phật học; 
có khả năng ứng dụng tri thức Phật học vào khoa học; có phẩm hạnh 
đáng kính, ham hiểu biết; có năng lực lãnh đạo thông minh, sáng suốt; 
có khả năng giải quyết vẫn đề, có đức tin và tâm phục vụ cho Phật 
giáo; có ý thức công hiến cho sự tốt đẹp của cộng đồng, sự hiểu biết 
về những đôi thay xã hội và với một tầm nhìn về tiềm năng nhằm giúp 
họ phát triển xa hơn nữa. 


+ S#⁄ mạng: MCU có 4 sứ mạng: 


a) Giáo dục và phát triển các sinh viên/học viên có 9 phâm chất 
đáng kỳ vọng: Có đức hạnh, có ý thức, hữu dụng, có khả năng, ham 
hiểu biết, hiếu khách, (có kiến thức) phổ quát, năng lực lãnh đạo, có 
khát vọng. 


b) Nghiên cứu đạo đức để phát triển một bộ khung tri thức được 


398 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


cấu trúc bởi quá trình dạy và học, đồng thời cũng nhắn mạnh sự hiểu 
biết về Tam tạng thông qua các phương tiện đào tạo liên quan và việc 
áp dụng kiến thức ấy đề giải quyết những vấn đề luân lý đạo đức trong 
xã hội. Điều này cũng quan trọng đối với việc phát triển các khía cạnh 
học thuật trong Phật học. 


c) Đề xiến dương Phật giáo và phục vụ cho mặt học thuật trong 
cộng đồng bằng việc gia tăng các hoạt động khác nhau thật hữu hiệu 
nhằm phụng sự cho Giáo hội Tăng-già. Làm cho kiến thức và hiểu 
biết lớn rộng hơn nữa sẽ nuôi dưỡng cảm nhận sâu sắc hơn về trách 
nhiệm đạo đức trong con người. Băng việc tô chức các cuộc gặp gỡ, các 
hội thảo chuyên đê, các khóa huân luyện đạo đức trong tôn giáo và phát 
triên đội ngũ giáo thọ sư trong giới xuât gia và tại g1a sẽ giúp g1ữ vững và 
truyên bá Phật giáo cũng như truyền dạy cách phát triên nội tâm. 

đ) Nhằm xiễn dương và phát triển những nguồn lực tri thức để bảo 
trì các bộ môn nghệ thuật và văn hóa thích hợp cho việc nghiên cứu, 
đông thời đê khơi dậy ý thức và niêm tự hào về truyên thông và văn 
hóa Thái mà chính chúng cũng sẽ hỗ trợ cho sự hiểu biết về xứ sở như 
là nên tảng cho sự phát triên của cá nhân và xã hội. 

+ Chương trình giảng đạy: 

Cấp Cử nhân có 4 khoa: Phật học, Giáo dục, Nhân văn và Khoa 
học xã hội. 

* Khoa Phật học: Có 3 phân khoa là: 

1) Phân khoa Phật học, có 3 chuyên ngành: Phật giáo (tiếng Thái); 
Phật giáo (tiêng Anh); Nghiên cứu Abhidhamma (VI Diệu pháp). 

2) Phân khoa Tôn giáo và Triết học, có 2 chuyên ngành: Tôn giáo 
và Triệt học. 

3) Phân khoa Pali và Sanskrit, có 4 chuyên ngành: PalI; SanskrIt; 
Päli- Sanskrit và Chứng chỉ ngành Pali. Khoa Phật học có một chuyên 
ngành câp Thạc sĩ vê Tỷ giáo học tôn giáo. 

* Khoa Giáo đục: Có 3 phân khoa: 

1) Phân khoa giáo dục và quản lý Tăng-g1à, có l chuyên ngảnh: 
Quản lý giáo dục. 

2) Phân khoa Chương trình và Dạy học, có 3 chuyên ngành: Nghiên 
cứu Xã hội; Dạy học tiêng Thái và Dạy học tiêng Anh. 

3) Phân khoa Pháp học (Pariyaffidhamma) và công tác Tăng-già, 


GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO * 399 


có 3 chuyên ngành: Nghiên cứu đạo đức; Tư vấn và hướng dẫn; Dạy 
Phật Pháp. 

Khoa Giáo dục có một chuyên ngành cấp Thạc sĩ về Quản lý Giáo dục. 

* Khoa Nhân văn học: Có 3 phần khoa: 

1) Phân khoa Thái ngữ, có I chuyên ngành: Thái ngữ. 

2) Phân khoa Ngoại ngữ, có I chuyên ngành: Anh ngữ. 

3) Phân khoa Tâm lý học, có 2 chuyên ngành: Tâm lý học Phật 
giáo và Tâm lý học. 

Khoa Nhân văn học có 3 chuyên ngành cấp Thạc sĩ: Nghiên ‹ cứu 


về sự sống và chết; Phật giáo và các bộ môn nghệ thuật của cuộc sống; 
Ngôn ngữ học. 


* Khoa Khoa học xã hội: có 3 phần khoa: 


1) Phân khoa Khoa học chính trị, có 2 chuyên ngành: Chính trị và 
Chính phủ; Quản lý công. 


2) Phân khoa Kinh tế học, có I chuyên ngành: Kinh tế học. 


3) Phân khoa Xã hội học và Nhân loại học, có 2 chuyên ngành: Xã 
hội học và Nhân loại học. 


Khoa Khoa học xã hội có 2 chuyên ngành cấp Thạc sĩ: Quản lý 
công và Quản lý trong Phật giáo. 


Ngoài các chuyên ngành Thạc sĩ của các khoa đã kê trên, viện còn 
có một trường đào tạo sau đại học các chương trình câp Thạc sĩ và 
Tiên sĩ theo các chuyên ngành như: 


* Trình độ Thạc sĩ: Có các chuyên ngành: Cô ngữ Päli, Nghiên 
cứu Phật học, Triết học, Truyền bá Phật Pháp, Tỷ giảo học về tôn giáo, 
Thiền Tuệ hay Thiền Minh sát (J7passana), Nghiên cứu Phật giáo 
Mahãyãna, Quản lý công, Quản lý giáo dục, Nghiên cứu sự sống và 
chết, Cô ngữ Sanskrit, Phật giáo và các bộ môn nghệ thuật của cuộc 
sông, Ngôn ngữ học, Quản lý trong Phật giáo. 


* Trình độ Tiến sĩ: Có các chuyên ngành: Nghiên cứu Phật học 
(tiếng Thái), Nghiên cứu Phật học (tiếng Anh), Triết học, Nghiên cứu 
Phật học thuộc hệ Päli văn. 

Viện có một chương trình quốc tế hợp tác đào tạo giáo dục sau đại 
học, đặc biệt về Phật giáo, để sinh viên các nước có nhu cầu có thể 
đến nghiên cứu về Phật giáo. Chương trình này có một chuyên ngành 


400 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


có tên: Nghiên cứu về Phật học. Một viện nghiên cứu Phật học được 
thành lập năm 1997 và một viện Ngôn ngữ mới hình thành vào năm 
2009 nhưng đã mở được nhiêu khóa đảo tạo vê: 


- Tiếng Anh thông dụng; 
- Thái ngữ và Anh ngữ cho sinh viên và đội ngũ nhân viên của 
viện đại học; 
- Tiếng Trung sơ cấp, trung cấp và cao cấp; 
- Khóa dạy viết luận tiếng Thái, tiếng Anh đúng chuẩn mực; 
- Khảo sát tiếng Thái, tiếng Anh. 
+ Cơ sở đảo tạo (trường sở): 


Ngoài cơ sở chính (Main campws) được đặt tại xã Lam Sa1, huyện 
Wang Noi, tỉnh Ayutthaya, MCU còn có 10 cơ sở chi nhánh (cam?ps) 
đặt tại 10 tỉnh, 7 trường đại học thành viên (co//eges), 10 lớp Cử nhân 
mở rộng đặt tại các chùa rải rác trong nước, 18 đơn vị phục vụ cho 
học thuật đặt ở các chùa, đào tạo cả hai trình độ: Cử nhân và Thạc sĩ, 7 
học viện hợp tác với nước ngoài, đào tạo trình độ Cử nhân, Thạc sĩ và 
có nơi cả Tiến sĩ, tùy theo nhu cầu và điều kiện của nước sở tại — như 
Học viện Dharma Gate Buddhist College, ở Hungary chỉ hợp tác đào 
tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Nghiên cứu Phật học. 


Trong năm học 2010 (PL. 2553), tổng số sinh viên cả 3 cấp của 
MCU đang được đào tạo ở các cơ sở khắp nơi trong nước và rải rác 
trên thế giới gồm: - Cử nhân: 15.392 SV; - Thạc sĩ: 1.524 HV; - Tiến 
sĩ: 297 NCS. [7] 


2.4.2. Trường đại học truyền bá Phật giáo Nguyên thủy quốc tế 
(Imternational Theravada Buddhist Missionary Universtty/TTB.MU) 


+ Thành lập: Trường được thành lập vào ngày 9/12/1998, tọa lạc 
bên cạnh ngôi tự viện thờ Xá-Lợi răng của Đức Phật, tại đồi Dham- 
mapala, quận Mayangone, thành phố Yangon, Myanmar. Người có ý 
tưởng mở trường và xây dựng ngôi trường tại địa điểm thiêng liêng 
này là nhà lãnh đạo Liên bang Myanmar thời bấy giờ - Trung tướng 
Khin Nyunt. Ông được Hội đồng Đại Trưởng lão Giáo hội Phật giáo 
Myanmar — tô chức có quyền lực và ảnh hưởng cao nhất trong Phật 
giáo Myanmar đồng thuận và hết sức ủng hộ. Đây là đại học Phật giáo 
quốc tế đầu tiên chính thức được Chính phủ thành lập, thu nhận sinh 
viên khắp nơi trên thế giới không phân biệt quốc tịch, hệ phái, Tăng 


GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO * 401 


Ni hay cư sĩ Phật tử,... theo học hằng năm qua thi tuyển. Tiếng Anh 
là phương tiện giảng dạy và học tập tại đây. 


+ Triết lý: Truyền bá Phật học Nguyên thủy ra khắp thế giới nhằm 
đem lại lợi lạc cho bât kỳ ai muôn nêm được hương vị đạo Phật 
Nguyên thủy uyên áo ở cả hai phương diện kiên thức lân thực chứng. 


+ Tâm nhìn: (ITBMU) là đại học Phật giáo hàng đầu của Myan- 
mar được xây dựng dựa trên cấu trúc các đại học Phật giáo quốc tế và 
nền Phật học truyền thống của Myanmar, [TMBU dự định trở thành 
trung tâm nghiên cứu học thuật tầm cao và thực hành Phật học theo 
truyền thống Phật giáo Nguyên thủy về Thiền Vipassana. Ngôn ngữ 
dùng đề nghiên cứu là Pãli và Myanmar. 


+ S⁄ mạng: [TMBU tự đề ra 4 sứ mạng cần phải đạt được: 


a) Đào tạo sinh viên/học viên (SV/HV) học tập, nghiên cứu đề thấu 
hiểu được kinh văn trong Tam tạng Päli theo truyền thống Theraväda, 
đã được ghi chép lại thành văn bản qua hai kỳ Đại hội Kết tập (Tam 
tạng kinh điển Pali) lần thứ V và lần thứ VI tại Myanmar; 


b) Giáo dục SV/HV từ bỏ các hành vi xấu ác, bất thiện; đồng thời, 
thực hiện nêp sông tôt đẹp, lợi mình lợi người; 


c) Giáo dục SV/HV phát huy, mở rộng tâm Từ (thương yêu đồng 
loại, chúng sinh), tâm Bi (thương xót, quan tâm giúp đỡ các chúng sinh 
đang gặp khô đau, hoạn nạn.. " tâm Hỷ (chia xẻ mừng vuI với những 
người thành công, thành đạt, tiễn bộ) và tâm Xả (bình thản, nhẫn nại 
chấp nhận trước mọi cảnh thuận hay nghịch trong cuộc sống); 

d) Đào tạo thêm nhiều sứ giả truyền bá Phật Pháp có phẩm hạnh, 
kiến thức sâu rộng về Phật học, ngôn ngữ Päli và nhiều kinh nghiệm, 
thực chứng về Thiền để có đủ năng lực hoằng Pháp sâu rộng. 

+ Chương trình giảng dạy: có 4 khoa: Pháp học, Pháp hành, Tôn 
giáo học và Ngôn ngữ học. Mỗi khoa gồm các phân khoa như sau: 

a) Khoa Pháp học: có 6 phân khoa: 1/ Phân khoa Kinh học; 2/ 
Phân khoa Luật học; 3/ Phân khoa VI Diệu Pháp học; 4/ Phân khoa 
Văn hóa và lịch sử Phật giáo; 5/ Phân khoa Päli học; 6/ Phân khoa 
Ngôn ngữ Myanmar 

b) Khoa Pháp hành: có 3 phân khoa; hướng dẫn cả lý thuyết lẫn 
thực hành: 1/ Thê pháp học 2/ Thiên Chỉ học 3/ Thiên Quán học 

c) Khoa Tôn giáo học và Công tác Truyền giáo/Hoằng Pháp: Có 


402 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


3 phân khoa: 1/ Phân khoa nghiên cứu tôn giáo; 2/ Phân khoa Công 
tác truyền bá Phật giáo (Hoằng Pháp vụ); 3/ Phân khoa Nghiên cứu 
(Phương pháp viết bài nghiên cứu cho các sinh viên sau đại học được 
giảng dạy trong phân khoa này.) 


d) Khoa Ngoại ngữ và dịch thuật: Có 7 phân khoa: 1/ Phân khoa 
Anh ngữ; 2/ Phân khoa Pháp ngữ; 3/ Phân khoa Đức ngữ; 4/ Phân 
khoa Ả Rập ngữ; 5/ Phân khoa Nhật ngữ; 6/ Phân khoa Hoa ngữ/ 
Trung văn; 7/ Phân khoa Ấn ngữ 


Thời gian đảo tạo của các cấp: 
- Diploma (Dip.): được cấp Chứng chỉ Phật học sau I năm đảo tạo; 


- Cử nhân (BA.): được cấp học vị Cử nhân Phật học sau 2 năm 
đào tạo; 


- Thạc sĩ (MA.): được cấp học vị Thạc sĩ Phật học sau 3 năm đào tạo; 


- Tiến sĩ (PhD.): được công nhận là Tiến sĩ Triết học Phật giáo sau 
4 năm nghiên cứu thành công. 


Đội ngũ các nhà khoa học của trường gồm các vị Đại Trưởng lão, 
Trưởng lão và cư sĩ Phật tử uyên thâm một hay nhiều lĩnh vực trong 
Phật học, có trình độ Tiến sĩ và nghiên cứu viên sau Tiến sĩ; các vị 
Khoa trưởng ưu tú, giàu kinh nghiệm; các giáo sư, giảng viên uyên 
bác về các chuyên ngành mà họ đang đảm nhiệm như văn bản học 
Päli, văn học PãlI, văn học Myanmar và ngoại ngữ. 


Đội ngũ học thuật này hoạt động ở cả hai lĩnh vực: giảng dạy và 
nghiên cứu. Giảng dạy thì bao gồm giáo dục đạo đức/ phẩm hạnh, 
hướng dẫn tổ chức nói chuyện chuyên đè, hội thảo chuyên gia, hội 
nghị, hội thảo tập huấn và tham quan tìm hiểu thực địa cho sinh viên. 
và nghiên cứu, được thực hiện bởi cá nhân các nhà khoa học và Phân 
khoa Nghiên cứu của nhà trường. [S] 


3. KẾT LUẬN 


Tìm hiểu, giao lưu, hợp tác nghiên cứu và trao đôi giảng viên, sinh 
viên là những bước đi tất yếu trong quá trình hội nhập quốc tế về giáo 
dục — đào tạo hiện nay. Với sỐ lượng gần 500 Tăng NI sinh du học tại 
nước ngoài về Phật học lẫn thế học; trong đó, có trên 100 vị đã hoản tất 
chương trình Tiến sĩ, Thạc sĩ Phật học ở các nước: Ấn Độ, Trung quốc, 
Nhật Bản, Thái Lan, Myanmar [9] cho thấy GHPGVN và thế hệ Tăng Ni 
kế thừa đã sớm hình dung được tầm quan trọng của vấn đề hội nhập quốc 
tế trong giáo dục — đảo tạo và đang từng bước hiện thực hóa. 


GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO * 403 


Tài liệu tham khảo và trích dẫn 

[1] Piyadassi (Phạm Kim Khánh dịch) (2009), Phật giáo nhìn toàn 
điện, ÄNXB Phương Đông, Tp. Hô Chí Minh. 

[2l Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1996), Kinh Pháp cu, Viện Nghiên cứu 
Phật học Việt Nam ân hành, Cục Xuât bản câp giây phép, Tp. HCM. 

[3] Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1996), Kinh Tương Ứng bộ, 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ân hành, Cục Xuât bản câp giây 
phép, Tp. HCM. 

[4] Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1996), Kinh Tăng Chi bộ, Viện 


Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành, Cục Xuất bản cấp giấy phép, 
Tp. HCM. 

[Š] Thích Nguyên Thành (2012), Kỷ yếu hội thảo “Giáo dục Phật 
giáo Việt Nam: Định hướng và phát triên”, Những mục tiếu của giáo 
dục Phật giáo Việt Nam, NXB Tôn giáo, Hà Nội. 

[6] Buddhism in Thailand shared, www.dropbox.com, 8/1/2014. 

[7] “Đại học MahãchulalongkornraJavidyalaya”, www.mcu.ac.th, 
21/1/2014. 

[8] http://khemarama.com/en/International-theravada-buddhist- 
mISSIOnary-un1versIty/ 

[9] Thích Thiện Nhơn (2012), Kỷ yếu hội thảo “GŒ/áo đục Phật 
giáo Việt Nam: Định hướng và phát triên”, Ciáo dục Phật giáo — Sự 
kê thừa và phát triên, NXB Tôn giáo, Hà Nội. 


404 


405 


CHẴN TRONG VĂN HÓA KHMER NAM BỘ 


Huỳnh Thanh Bình” 


Tóm tắt: 

Chăn là loại sinh vật thân kỳ, chiếm vai trò quan trọng trong văn 
hóa và tâm lình Khmer Nam bộ, phô biến trong kho tàng truyện kể 
dân gian, tuông tích sân khẩu truyền thông và trong nghệ thuật tạo 
hình. Một cách tổng quát, khái niệm về chằn được hiểu là sinh vật có 
sức mạnh thể chất, hình tướng dữ dằn, sở đắc nhiễu tài phép, biến hóa 
khôn lường và phẩm chất thiện ác thì tùy thuộc vào từng loại chẳn 
khác nhau và cũng được biến đổi, thậm chí là hoán đổi, tùy theo ngữ 
cảnh lịch sử-văn hóa. Cụ thể là, tuy ngày nay gọi chung là chẳn, song 
nguồn gốc của chúng qua truy cứu có 3 loại: Asura (A Tu La), Rasha- 
sha/Rashashi (La Sảdt/La Sát nữ) và Yaksha/Yakshi (Dạ Xoa/Dạ Xoa 
nữ) và trong ngữ cảnh văn hóa Bà-la-môn, chúng có phẩm chất khác 
so với khi chúng được Phát giáo hóa trong thời kỳ sau đó. Bài viết này 
nhằm tìm hiểu từng loại chẳn Asura, Rashasha và Yaksha cùng với 
những đặc điểm riêng, những biến đổi của chúng trong văn hóa cộng 
đồng người Khmer Nam bộ ở hạ lưu sông Mê-kông. 


Abstract: 
ORGE IN KHMER COMMUNLITY OE SOUTH VIETNAM CULUTURE 


The orges are a miraculous being, that has Important role In cul- 
ture and spirit of Khmer commumity 1n south Vietnam. The orges 
are popular 1n the treasure of folk tale, the traditional drama theatres 


(*). Cử nhân Xã hội học, Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí 
Minh, 114 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bên Nghé, Q. 1, TP.HCM. 


406 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


and plastic arts. In generally, concept about the orge which know as 
a mightily phisical being, a fierce form, a having magic, no end of 
transform; but good and evil virtue depend on the every kind ofthem 
and also change, even exchange, according to history of culture con- 
text. In fact, despIte of the common name of “orge” gIiven today, the 
OrIgin came from 3 directions as Asura (A Tu La), Rashasha/Rashashi 
(La Sát-male/La Sát nữ-female), Yaksha/Yakshi (Dạ Xoa-male/Dạ 
Xoa nữ-female) and therr virtue in Hindu”s cultural context have been 
changed by Infiuence Buddhism as later. This article 1s aimed to find 
out about the different kinds of orge such as Asura, Rashasha and 
Yaksha with their own specIal features, the tranformations of them In 
the culture of Mê-kông Delta Khmer at South Vietnam. 


DA 


Chăn là loại sinh vật thần kỳ, chiếm vai trò quan trọng trong văn 
hóa và tâm linh Khmer Nam bộ, phổ biến trong kho tàng truyện kế 
dân gian, tung tích sân khẩu truyền thống và trong nghệ thuật tạo 
hình. Một cách tổng quát, khái niệm về chăn được hiểu là sinh vật có 
sức mạnh thẻ chất, hình tướng dữ dẫn, sở đắc nhiều tải phép, biến hóa 
khôn lường và phẩm chất thiện ác thì tùy thuộc vào từng loại chẵn 
khác nhau và cũng được biến đổi, thậm chí là hoán đổi, tùy theo ngữ 
cảnh lịch sử-văn hóa. Cụ thê là, tuy ngày nay gọi chung là chăn, song 
nguồn gốc có 3 loại: Asura (A Tu La), Rashasha/Rashashi (La Sát/La 
Sát nữ) và Yaksha/Yakshi (Dạ Xoa/Dạ Xoa nữ) và trong ngữ cảnh văn 
hóa Bà-la-môn, chúng có phẩm chất khác so với khi chúng được Phật 
giáo hóa. Sau đây, chúng ta lần lượt tìm hiểu về từng loại chăn này 
trong văn hóa Khmer Nam bộ. 


1. CHÀN ASURA 


Asura được biết đến nhiều nhất là trong các tác phâm điêu khắc 
miêu tả cảnh khuấy biển sữa, gốc từ thần thoại Ấn Độ, phổ biến ở các 
quốc gia chịu ảnh hưởng dòng văn hóa Án - đặc biệt nổi tiếng là ở di 
tích Angkor và cũng thấy những phiên bản ở các chùa Khmer Nam 
bộ, cả dạng tượng tròn lẫn phù điêu. Những Asura dữ tợn, lực lưỡng 
và vô cùng to lớn nắm kéo rắn thần... Đó là hình ảnh biểu thị tín niệm 
cô xưa về Asura trong nghệ thuật tạo hình bên cạnh các truyện thần 
thoại Khmer còn lưu truyền đến ngày nay. 


1.1. Trong tín niệm Hindu, Asura: “Thần thánh, siêu phàm”. Trong 
những phân cô xưa nhât của Rig-veda, Asura là thuật ngữ đê chỉ cho 
linh hôn/thân linh tôi cao. Về sau này, Asura mang ý nghĩa hoàn toàn 


CHẲẴN TRONG VĂN HÓA KHMER NAM BỘ * 407 


trái ngược và trở nên có nghĩa như ngày nay: Một thứ quỷ quái hay kẻ 
thù địch của những vị thân (Deva). 


Nói chung, trong các bản kinh Rigveda sớm nhất, các Asura chịu 
trách nhiệm điều khiển mặt luân lý và hiện tượng xã hội. Trong số 
các Asura là Varuna, người bảo hộ của Rta và người Arya, thần hộ 
mệnh cho hôn nhân. Ngược lại, các Deva điều khiển các hiện tượng tự 
nhiên. Trong số các Deva, Ushas, kẻ mang cái tên có ý nghĩa là “bình 
minh”, và thần Indra (Đề Thiên) người chỉ huy các Deva. 


Như vậy, thoạt đầu Asura và Deva không phải là hai thế lực tốt- 
xâu/thiện-ác đối lập nhau. P. L. Bhargava trong công trình nghiên cứu 
Tôn giáo Vệ Đà và Văn hóa cho biết rằng: trong phần lớn các bài tụng 
ca cô xưa, từ “asura” thường dùng với nghĩa một tính từ chỉ sự hùng 
mạnh hay to lớn. Trong Rigveda, hai vị vua hào phóng và rộng lượng, 
cũng như một vài vị tư tế được miêu tả là Asura; trong bài tụng ca SỐ 
9, thần Indra/ÐĐề Thiên được mô tả như là Asura: năm lần thần được 
cho là sở hữu asurya và một lần có asuratva; thần Lửa Agni tổng cộng 
12 lần có điện mạo của một Asura; thần Đại Dương Varuna có I0 
lần... Cũng theo Bhargava, từ asura dần dần mang ý nghĩa phủ định 
vào cuối thời kỳ Rigveda0), 


Theo dữ liệu thành văn, khi các Brahmanas (những bài kệ về mối 
quan hệ giữa kinh Vệ Đà và các nghỉ thức tế lễ) ra đời, thì đặc tính của 
Asura đã trở nên tiêu cực. Ở đó, có nhiều ghi chép về những cuộc giao 
tranh giữa Asura và chư thiên/các vị thần. 


Có nhiều câu chuyện thần kỳ xác định nguồn gốc xuất thân của 
Asura, song xét về căn ngữ của tên gọi Asura, thì nguồn gốc của 
chúng khởi phát từ thần thoại kể về việc các Asura và chư thần hợp 
tác đề khuấy biển sữa tìm thuốc trường sinh: Khi đại đương bị khuấy 
động, thần Đại Dương Varuna chấp thuận cho nữ thần Varuni — phối 
ngẫu của Varuna — bước ra khỏi đại dương. Vị nữ thần này đại diện 
cho tính thanh khiết của thuốc trường sinh amrita và được coi là “tác 
nhân của sự hiểu biết/trí tuệ siêu việt” và đồng thời là vị nữ thần của 
sura (tạm hiểu là rượu vang). Chư thần/Deva thừa nhận nữ thần và trở 
thành Sura. Còn kẻ thù của các cuộc tế lễ, không thừa nhận vị nữ thần 
này nên trở thành A-sura”). 


1. John Dowson, Classical dictionary oƒ Himdu mythology and religion, geography, his- 
fory, and literature; M.R.A.S; Rupa.Co, 2004. l 

2. Xem: - Roshen Dalal, #induism: An Alphabefical Guide, Penguin Books Ấn Độ, 2011, 
tr. 46. 


408 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Nói chung, các kinh văn và thần thoại Ấn Độ cho thấy mặc dù 
những Asura khởi nguyên thật sự giỏi giang và có phâm chất đạo đức 
tốt, nhưng bản chất chúng dần dần đổi thay đối nghịch với chư thiên. 
Chúng trở nên ngạo mạn và tự phụ, ngăn cản các cuộc tế lễ, xâm phạm 
các qui tắc thiêng liêng, không chiêm bái các thánh địa, không thanh 
tây tội lỗi của chính mình, đồ ky với các Deva, gây đau khổ cho các 
sinh vật, tạo nên sự hỗn loạn trong mọi việc và thách thức chư thiên. 


1.2. Một thần thoại Khmer ít nhiều hàm ý sự xung đột bất tận giữa 
Asura và chư thiên là Sự tích sắm sét, thần thoại suy nguyên hiện 
tượng sắm sét. Truyện kê rằng: Ngày xửa ngày xưa, chăn Ra-ma-sua 
(hiểu: Ram-asura) và thiên nữ Mê-kha-la cùng theo học phép thần 
thông của một đạo sĩ (Khmer: Lục tà Ấy sây). Khi việc học đã kết 
thúc, vị đạo sĩ muốn thử tải trí của học trò bèn bảo rằng: Sáng hôm sau 
ai đem đến cho ông một chén sương mai thì ông sẽ biến chúng thành 
viên ngọc như ý “keo Manôhara” tặng cho người ấy. 


Sáng hôm đó, cả hai người học trò đều dậy rất sớm. Ra-ma-sua 
cầm cái chén chạy khắp rừng đề hứng sương đọng trên lá cây, nhưng 
hứng mãi không đầy chén. Còn Mê-kha-la, khôn ngoan hơn, lựa một 
miệng. vỏ cây xốp đề thắm sương đọng trên lá rồi vắt vào đầy chén.. 
đem về dâng cho thầy. Vị đạo sĩ liền biến chén sương thành ngọc như 
ý trao cho Mê-kha-la. Nhờ có ngọc thiêng, Mê-kha-la tung mình lên 
không bay thắng về quê nhà. Còn Ra-ma-sua, khi mang chén sương 
trở về dâng cho thầy thì đã muộn: Ông không đủ phép thần thông đề 
biến chén Sương ây thành viên ngọc thứ hai. Thất vọng, Ra-ma-sua 
lòng đau như cắt, và khóc mãi không thôi. Vị đạo sĩ rất thương Ra- 
ma-sua, nhưng chẳng có cách nào khác, đành tặng cho chẳn một cái 
búa thần để Ra-ma-sua đấu với Mê-kha-la giành lại viên ngọc. Cuộc 
chiến giành ngọc kéo dài từ ấy đến nay không phân thắng bại. Cứ mỗi 
lần trời chuyển mưa, Mê-kha-la bay lên không tắm mưa thì Ra-ma- 
sua tung búa, lưỡi búa lóe lên lằn sáng rực và phát ra tiếng nỗ kinh 
hồn. Hiện tượng sắm sét do đó mà ra®), 


113, Có phần khác với Asura trong Sự tích sắm sét kê trên là một 
Asura Rìahu nôi tiêng trong văn hóa Khmer. Rìahu gôc từ Rahu, một 
Asura quý quái trong thân thoại Khuây biên sữa An Độ. 


Thân thoại Ấn Độ kê răng: Sau một thời gian dài vât vả, công cuộc 


3. Huỳnh Ngọc Trảng: 7rzuyện đân gian Khmer, Hội VHNT Cửu Long xb, 1987, tập l, tr. 
33-36. 


CHẲẴN TRONG VĂN HÓA KHMER NAM BỘ °* 409 


hợp tác của chư thần và các Asura khuấy biển sữa đã đạt được kết quả: 
thầy thuốc thánh y Dhanwantari đã xuất hiện với chén thuốc trường 
sinh amrita trên tay. Tức thì, chư thần và các Asura đã đồ xô ập đến để 
tranh giành. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt và một Asura đã đoạt được 
chén amrita. Lúc đó, thần Vishnu liền hóa thân thành một cô gái tuyệt 
đẹp đề quyến rũ đám Asura và thừa dịp đoạt lẫy chén thuốc trường 
sinh từ tay Asura nọ. Vishnu ban phát thuốc trường sinh cho chư thần 
và trong lúc đó, một Asura tên là Rahu đã cải trang đứng chen vào 
hàng ngũ chư thần đề nhận thuốc trường sinh. Tuy nhiên, khi vừa hớp 
được ngụm amrifa thì Rahu bị thần Mặt Trời và thần Mặt Trăng phát 
giác. Nhanh như chớp, thần Vishnu đã ném chiếc dĩa thần cắt đứt đôi 
Rahu ngang ngực. Với sức mạnh vốn có, phần đầu của Rahu bay lên 
không và nửa thân kia rơi xuống đất. Nhờ đã uống được thuốc trường 
sinh Rahu bất tử và nó không bao giờ quên mối thù của nó với Mặt 
Trời và Mặt Trăng. Cứ có địp là nó về lẫy Mặt Trời và Mặt Trăng để 
nuốt: tạo ra nhật thực hay nguyệt thực®). 


Dị bản Rìahu của người Khmer cũng nhằm suy nguyên hiện tượng 
nhật thực và nguyệt thực, song tình tiết xung đột của mặt trời, mặt 
trăng và Rìahu hoàn toàn không có gì liên quan đến thần thoại Rahu 
kể trên. Khởi đi từ hai người anh xấu tính luôn ức hiếp người em út 
nên người em út đã nguyện cầu kiếp sau mình trở thành một người có 
sức mạnh như dòng nước sông lớn chảy. Hai người anh xấu sợ em báo 
thù nên nguyện tái sinh thành mặt trời và mặt trăng. Cả ba đều toại 
nguyện. Vì mối thâm thù đó, Rìahu thường chặn bắt mặt trăng, mặt 
trời tạo nên nhật thực và nguyệt thực”). Câu chuyện được khuôn đúc 
theo quan niệm tái sinh theo luật nhân quả luân hồi của nhà Phật và 
phần kết giải thích việc Rìahu bị cắt đôi ngang ngực (khiến cho việc 
Rìahu nuốt mặt trời/mặt trăng thì chúng lại lòi ra: nhật thực/nguyệt 
thực toàn phần) lại được qui vào việc Rìahu ngã mạng, ỷ vào sức 
mạnh vô địch của mình đã xuống uống nước ở hồ thiêng mà không 
xin phép thần giữ hồ nên bị chong chóng gió Căm ma viết (Phạn: 
Karma-vayu/Luông gió nghiệp) cắt đứt phăng làm hai. Nửa trên bay 
lên trời và nửa kia chìm xuống nước!®, 


Như vậy, Asura Rahu trong thần thoại Khuấy biển sữa Ấn Độ 
(xuât hiện cả trong sử thi Ramayana lân sử thì Mahabharata) đã được 


4.J.M. Macfe: Myhs and legends oƒ India. Rupa.Co, 1998, tr. 1-6. 
5. DỊ bản khác: Rìahu thương anh, khi gặp nhau thì ôm hôn sinh ra nhật thực/nguyệt thực. 
6. Huỳnh Ngọc Trảng, sđd, tập L, tr. 27-32 (Truyện chính và 3 dị bản) 


410 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Khmer hóa, hoàn toàn khuôn đúc theo quan niệm Phật giáo. Truyện 
Rìahu như vậy không chỉ nhằm suy nguyên về hiện tượng nhật thực/ 
nguyệt thực mà còn là một câu chuyện khuyến giáo, tức hàm chứa nội 
dung đạo đức. Nói cách khác, truyện đã biến đổi từ một thần thoại 
thành một Phật thoại. 


Nói chung, các Asura trong các chuyện kê trên chỉ cho chúng 
ta thấy dấu vết của một loại chẳn trong các loại chẳn sốc từ văn 
hóa Bà-la-môn — Hindu. Một điều cần lưu ý là phải phân biệt chẳn 
Asura này với hạng Asura thuộc một trong 4 cảnh giới bất hạnh 
theo quan niệm của Phật giáo Nam truyền nói chung, Phật giáo 
Nam tông Khmer nói riêng, đó là: l/Cảnh giới Địa ngục/Nriraya; 
2/Cảnh thú/Tirauhàna-yoni; 3/Cảnh giới Ngạ quỷ/Peta-yomi; và 4/ 
Cảnh giới A Tu La/Asura yonif). Nói rộng ra, Asura là một trong 
10 hạng chúng sanh (thập giới/thập loại) và là một nẻo trong sáu 
nẻo (lục đạo) thường đến nghe kinh và tán thán công đức Phật mỗi 
khi nghe Phật thuyết kinh Đại Thừa. Đó là loại chúng sanh do 3 
nghiệp nhân là sân, mạn, nghi mà thọ sanh. 


2. CHÀN LA SÁT RAKSHASA/RAKSHA 


Như đã nói trên đây, Asura và Rashasha thường được thay thế/ 
hoán đổi cho nhau và trong kinh văn Phật giáo lắm khi đồng nhất 
Rakshasa và Yasha. Ở đây, trước hết chúng ta xác định những gì cơ 
bản của Rakshasa đề làm khởi điểm cho việc tìm hiểu về loại chẳn này 
trong văn hóa Khmer Nam bộ. 


Rakshasa/Raksha (Sanskzi£) là một sinh vật thần thoại có hình 
dáng, tính cách của loài người hoặc quỷ thần bất thiện trong Hindu 
giáo và Phật giáo. Những Rakshasa là yêu tinh hay quỷ, gọi thường 
là chẳn. Chúng cũng được coi là kẻ ăn thịt người (Nri-chaksha, 
Kravyad). Rakshasa nữ được gọi là Rakshasi, tục gọi bà chằn/bà 
chăn cái. 

Nguồn dữ liệu khác lại cho rằng những Rakshasa, không hoàn 
toàn xấu/ác như nhau, nên có thể phân chia chúng thành ba loại — một 
là, những sinh vật có hình dáng, kiểu cách giống như Yaksha (Dạ 
Xoa); kẻ không lồ luôn thù địch với các vị thần; và cuối cùng, trong 
cách hiểu thông thường, Rakshasa là loài ma quỷ yêu tinh thường lui 
tới các nghĩa địa, phá phách các cuộc tế lễ, quấy nhiễu những người 


7. Xem Narada: Đức Phật và Phật pháp/ Phạm Km Khánh dịch. Nxb Tôn Giáo, H., 
2010, tr. 426-435. 


CHẲN TRONG VĂN HÓA KHMER NAM BỘ * 411 


mộ đạo, nhập vào các xác chêt, nuôt sông con người và hãm hại nhân 
loại băng đủ mọi cách®), 


Chủ tướng của loại Rakshasa cuối cùng này là Ravana, chúa chằn 
thống quản xứ Lânka trong sử thi Ramayana (dị bản Khmer của sử thi 
này gọi là Riêmkê; và chúa chằn Ravana trong Riêmkê gọi là Krông 
Riếp). Nguồn sốc Rakshasa rất đa tạp. Theo một số nguồn tư liệu, 
Rakshasa cũng như Ravana thuộc dòng dõi ẩn sĩ Pulastya. Theo một 
sỐ nguồn dữ liệu khác, Rakshasa hiện ra từ bàn chân thần Brahma. 
Vishnu Purana cũng cho rằng chúng là con cháu của Kasyapa và Kha- 
sa (con gái của Daksha) thông qua con trai của họ là những Raksha. 
Sử thi Ramayana kê rằng: Khi thần Brahma sáng tạo ra nước, thần đã 
tạo nên những sinh vật để canh giữ chúng, được gọi là Rakshasa (gốc 
từ raksh: canh gác/bảo vệ) và Vishnu Purana đưa ra một nguồn gốc có 
phần tương tự. Dù có nguồn gốc thần thánh và công năng chính đáng, 
song Rakshasa trong các sáng tác văn học, trong các sử thi Ấn Độ là 
những chủng loài thô lỗ, man rợ; chúng bị người Arya rất coi khinh. 


Rakshasa có nhiều tính ngữ đề miêu tả đặc điểm và hành vi: Anu- 
saras, Asaras và Hanushas - “kẻ giết người hay kẻ xúc phạm/làm 
tốn thương”; Ishti-pachas - “kẻ cắp đồ cúng tiến”; Sandhya-balas - 
“tráng kiện/mạnh khỏe trong chạng vạng”; Kshapatas, Naktan-charas, 
Ratri-charas, và Samani-shadas - “kẻ đi trong đêm”; Nri-Jagdhas hay 
Nri-chakshas - “kẻ ăn thịt người/thú ăn thịt đồng loại”; Palalas, Pala- 
das, Palan-kashas, Kravyads - “ăn thịt người”; Asra-pas, Asrik-pas, 
Kauna-pas, Kilala-pas, và Rakta-pas - “kẻ uông máu”; Dandasukas 
- “kẻ cắn/ngoạm”; Praghasas - “háu ăn/tham ăn”; Malina-mukhas - 
“mặt đen”... Các tính ngữ đó không chỉ dành riêng cho Rakshasa mà 
còn dùng chỉ các loài khác. Tài phép thần thông thường thấy, trong 
các truyện kể là chúng có thê bay lượn, biến mất, tăng hay giảm kích 
cỡ. Năng lực biến hóa đó được gọi là Maya. 


Hình tướng Rakshasa được miêu tả rất đa dạng. Đoạn trích từ sử 
thi Ramayana kế rằng: Khi Hanuman hóa thành con mèo đi vào thành 
Lanka để do thám, Hanuman đã thấy “những Rakshasa đang ngủ 
trong những ngôi nhà có mọi hình thù và hình thải khác nhau. Một vài 
Rakshasa nhìn thật ghê tớm, trong khi một số khác lại rất xinh đẹp. 
Vài Rakshasa có tay đài và hình dáng kỳ dị: kẻ thì mập béo, người thì 
gây côm,; vài ba Rakshasa lùn tịt, còi cọc và một vài Rakshasa khác 


8. John Dowson, sđd. 


412 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


lại cao lớn quá mức. Có Rakshasa một mắt và một số khác chỉ có một 
tại. Kẻ có bụng bự, quái dị, sớm guốc, ngực treo dốc, răng dài lòi ra, 
bắp đùi cong khoằm; trong khi một số khác cực kỳ xinh đẹp và ăn vận 
hết sức lộng lẫy. Vài ba Rakshasa có hai chân, hoặc ba chân, hay bốn 
chân. Dăm ba Rakshasa có những đâu thú vật: rắn, lừa, ngựa và voi”. 


Trong thế giới của sử thi Ramayana và Mahabharata, Rakshasa 
là một loài siêu nhiên đông đúc có hình dáng, tính cách con người. 
Chúng là loại quỷ thần và là những chiến binh, chiến đấu bên cạnh 
quân lính của cả quỷ và thần. Chúng là những chiến binh hùng mạnh, 
là một phù thủy bậc thầy và biến hóa khôn lường phục vụ cho các vị 
chủ tướng này hay chủ tướng khác. 


Trong Riêmkê, dị bản Khmer của Ramayana, cuộc chiến giữa đội 
quân Rakshasa (dưới sự thống lĩnh của Krông Riếp) chống lại binh 
lính Vanara hay đội quân khi (thống lĩnh bởi hoàng tử Preah Riêm/ 
Rama và Sức Kriếp/Sugriva). 


- Krông Riếp/Ravana là một Rakshasa 10 đầu, vua của loài Rak- 
shasa và là kẻ thù sinh tử của Riêm/Rama, người anh hùng của truyện 
Riêmkê. Riếp bắt cóc vợ hoàng tử Riêm/Rama — nàng Sêđa/Sita, và 
nhanh chóng mang nàng về thành Lanka. Do đó, Riêm cùng vua khi 
Sức Kriếp/Sugriva đưa đội quân khi vây hãm thành Lanka, đánh bại 
Riếp, giải cứu nàng Sêđa. 

- Piphếk/Vibhishana, người em trai của Riếp, là một Rakshasa 
từ tâm hiếm thấy. Piphếk là một người trung chính và chuyên cần 
trong việc tuân thủ các giáo luật và không bao giờ chệch hướng khỏi 
chính đạo và được soi sáng bởi trí tuệ siêu phàm. Với tư cách là nhà 
tiên tri tài ba, Piphếk đã khuyên Riếp trả lại Sêđa cho Riêm. Nhưng 
Riếp không nghe theo và lại còn đánh đuôi Piphếk ra khỏi xứ. Thế là 
Piphếk đi theo hoàng tử Riêm để chống lại anh ruột của mình. Khi 
hoàng tử Riêm chiến thắng, Piphếk đã lên làm vua của xứ Lanka. 


- Kompàka/Kumbhakarna là một người anh em khác của Riếp. 
Đây là một chẳn không lồ đáng sợ và là chủ nhân nhiều pháp thuật. 
Kompàka ngủ suốt trong phần lớn cuộc chiến Lanka, nhưng bị Riếp 
đánh thức để báo về hung tin đỉnh điểm của cuộc chiến. Dẫn đoàn 
quân rời khỏi kinh thành Lanka tiến đánh hoàng tử Riêm, Kompàka 
ngay lập tức bị đội quân khi tấn công, nhưng điều này chỉ khiến hắn 
cười nhạo và trút toàn bộ sức mạnh dữ dội vào các quân khỉ. Khi vua 
khi Sức Kriếp tiếp chiến, Kompàka túm lấy Sức Kriếp và kéo lê Sức 
Kriếp trên chiến trường. Hoàng tử Riêm và người em Lặc/Lakshmana 


CHẲẴN TRONG VĂN HÓA KHMER NAM BỘ * 413 


đã dùng những mũi tên bí mật Brahmastra (vũ khí của thần Brahma) 
đề giêt chêt Kompàka: Kompàka rơi xuông như một cái cây lớn bị chẻ 
đôi do sét đánh”), 


Nói chúng, qua các ví dụ tiêu biểu nói trên, chúng ta thấy Rak- 
shasa trong thế giới sử thi đa phần là ác; song ở đó cũng có Rakshasa 
thiện lương là Piphếk, đứng trong hàng ngũ phe chính nghĩa. Tính 
chất hai mặt này cũng được duy trì trong kinh văn Phật giáo; song ở 
đây, đa phần các trường hợp là các Rakshasa hồi đầu hướng thiện sau 
khi được nghe Phật pháp. Một ví dụ điển hình cho trường hợp này là 
chính Krông Riếp/Ravana đã thỉnh Phật thuyết pháp và cuộc thuyết 
giảng Phật pháp này được ghi chép thành kinh Lăng già (Lankava- 
tara), lấy tên núi Lanka đặt tên cho kinh. Núi này ở biển Nam Hải, 
cao chót vớt nhìn xuống biển cả, chung quanh không có lỗi vào. 
Mô tả này cho chúng ta hình dung đó là hòn đảo. Khi Như Lai 
thuyết kinh dưới núi, vua Dạ Xoa La Bà Na (#ayana-HTB) và Bồ 
Tát Ma Đề ngồi cung điện hoa đến thỉnh Như Lai vào núi thuyết 
pháp“?. Ở đây, chúa chẳn Ravana/La Bà Na hung ác, đại biểu cho 
phe phản diện trong sử thi Ramayana, đã biết dành sự tôn kính 
cho đức Phật và ưa thích thính pháp nghe kinh. Điều cần chú ý là 
trong các kinh văn khác nhau tuồng như không phân biệt rạch ròi 
giữa Dạ Xoa và La Sát, Trong thực tế, ở các quốc gia chịu ảnh 
hưởng văn hóa-tôn giáo Ấn Độ, hầu như Rakshasa (và cả Asura) 
đều được đồng nhất với Yaksha/Dạ Xoa — mà người Khmer thường 
gỌI tắt là '*Yak”. Thậm chí ngay cả loại hình sân khấu vũ kịch mặt 
nạ Rôbăm cô điển của người Khmer Nam bộ, lây các trích đoạn 
của truyện Riêmkê — dị bản Khmer của Ramayana, làm tuông tích 
chính cũng được chính người Khmer gọi là “Rom Yak”, có nghĩa 
là “Múa chăn” (nghĩa chính xác là “Múa Dạ xoa”). Ngoài ra, tất cả 
các nhân vật chăn trong sân khấu hát múa Dì Kê, hay loại sân khấu 
ca kịch Dù Kê cũng như các loại hình diễn xướng khác và cả trên 
tranh tượng ở chùa tháp Khmer đều được gọi chung là Yak. Nói 
chung, trong khẩu ngữ, Yak chỉ chung cho tất cả các loại chẳn. Tuy 
nhiên, với cái nhìn tường minh hơn thì Yak là loại chăn Dạ Xoa. 


9. Xem Huỳnh Ngọc Trảng-Thạch Thai: Ñiêmkê — tình sử nàng Xêđa. Nxb Trẻ, TP.HCM, 
1988. 

10. Theo Kinh Lăng già tâm ấn, Thích Thanh Từ, Thành hội TP.HCM xb, 1993, trang 8-9. 

11. Xem Nguồn góc và hình tướng quỷ Dạ Xoa, Huỳnh Thanh Bình, Giác Ngộ nguyệt 
san, số 206, tháng 5-2013. 


414 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


3. YAK/VAKSHA/DA XOA 


Dạ Xoa trong các ngôn ngữ có nhiều tên gọi khác nhau: Yak- 
sha/Phạn, Yakkha/Pali, Hoa: Yecha, Tạng: Gnod-shyin, Khmer: Yăk, 
Thái:Yak/Nhakú?, Về giới tính, bên cạnh Dạ Xoa còn có Dạ Xoa nữ 
(Phạn: Yaksi hoặc Yakshim; Yakshimi cũng gọi là Yaksini hay Yaksi 
và Yakkhini trong tiếng Pali). 


3.1. Yaksha vốn là tên gọi chỉ một loại nhiên thần, thường là nhân 
từ, là kẻ trông coi kho tàng châu báu tự nhiên ấn giấu trong đất hay rễ 
cây. Chúng thường xuất hiện trong các thần thoại Hindu giáo và kinh 
văn Phật giáo. 

Trong thần thoại Hindu và Phật giáo, yaksha/yakshini có tính cách 
hai mặt. Một mặt, yaksha là vị tiên xinh đẹp vô thưởng vô phạt, được 
nối kết với rừng, núi. Nhưng bên cạnh đó cũng tồn tại một kiểu vaksha 
nham hiểm, cay độc, đôi khi giống ma quỷ (#4) ở những nơi ho- 
ang vu, văng vẻ thường rình rập đề ăn tươi nuốt sống những lữ khách 
tương tự như La Sát (rakshasa). Khởi phát yaksha có thê là những vị 
thần bảo vệ rừng và làng mạc; sau đó, được quan niệm như các vị thần 
thống quản trần gian và của cải dưới đất. 


Yakshini và Yaksha, cả hai đều là người hầu cận của Kubera, vị 
thần Tài cổ xưa của xứ Ấn Độ. Trong kinh Vệ đà, Kubera (còn viết 
là Kuwera) là vị thống quản cả quỷ hoặc thần linh sống trong bóng 
tối, tức một loại Diễm vương và được gọi tên theo cha là Vaisravana 
(Khmer: J7sôwan). Về sau, Kubera được hiểu theo nghĩa khác: Thần 
Tài/thần của cải và là chủ tướng của chúng Dạ Xoa và Guhyaka (âm 
thần ân hình, canh giữ kho báu bí mật). Cung điện của Kubera là 
Alaka trên dãy Himalaya và khu vườn Chaitra-ratha ở Madrara, một 
trong các đỉnh của ngọn núi trung tâm vũ trụ Meru/Tudi sơn. Theo 
sử thi Ramayana (và cả Maha-bharaía), Pulastya được sinh ra từ ý 
tưởng của thần Brahman. Vaisravana/Kubera là con của Pulastya. Thế 
nhưng, Vaisravana rất gắn bó, dành trọn tình thương và tôn kính với 
ông nội. Điều đó đã khiến Pulastya rất đỗ ky. Brahman luôn khen ngợi 
Vatsravana và đã ban cho đứa cháu cưng đặc ân bất tử, cắt cử Vais- 
ravana làm chúa tế tất cả các kho báu của cải quý giá trong thế gian 
và bố nhiệm cho Vaisravana làm vua xứ Lanka (được gán cho là Tích 
Lan/Sri Lanka). Giận dữ tột cùng, Pulastya tự phân thân mình sinh ra 


12. Xem Franklin Edgerton: Buddhist hybrid Sanskrit grammar and đictionary, tập 2, 
Motilal Banarsidass, 1953. 


CHẲN TRONG VĂN HÓA KHMER NAM BỘ * 415 


đứa con thứ hai là Vaisravas — một đứa em căm ghét anh mình không 
thua kém người cha. Đề làm dịu lòng cha, Vaisravana đã dâng cho cha 
ba cô La Sát nữ Rakshasi xinh đẹp. Một cô sinh ra Ravana và Kumb- 
hakarna (tức chúa chằn Krông Riếp và chằn Kompaka trong truyện 
Riêmkê Khmer); một cô khác sinh ra Vibhishana (tức Sức Kriếp trong 
Riêmkê); và cô thứ ba sinh ra Rapa, Khara và Surpanakha. Những 
người con này của Pulastya cũng rất đồ ky với sự giàu có của người 
anh Vaisravana. Do vậy, họ kiên trì thực hành việc khổ hạnh và nhận 
được đặc ân thần thánh của ông nội Brahman. Với sức mạnh có được 
từ đặc ân thần thánh này, họ chống lại Vaisravana. Ravana tấn công 
Vaisravana và trục xuất Vaisravana ra khỏi Lankat®, Như vậy, ở đây 
có thê thấy Vaisravana chủ quản cả La Sát và Dạ Xoa. Còn Ravana có 
dòng dõi La Sát hơn là Dạ Xoa. 


Trên đây là những nét chính yếu về dòng đõi của các Yaksha. Đối 
VỚI Các quôc gia “Ân hóa” ở Đông Nam Á, tín niệm về Yaksha thậm 
nhập sâu sắc bắt nguồn từ sự lưu truyền của sử thi Ramayana. Sử thi 
này được coi là sáng tác văn học nền tảng, chiếm vị trí đặc biệt quan 
trọng trong văn hóa Miama, Lào, Cambót, Thái Lan... Các dị bản 
Ramayana của từng quốc gia (Phra Lak — Phra Lam của Lào; Riêm 
kê của Cambốt, Rama Kiên của Thái Lan...) không chỉ là các sáng 
tác văn học để kể/đọc mà còn từ đó tạo ra các sản phẩm sân khấu, 
các hình thức diễn xướng dân gian và vô vàn các tác phâm điêu khắc, 
trang trí, hội họa. Theo đó, các tín niệm và hình tướng Yaksha thâm 
nhập vào tâm thức cộng đồng một cách rất sâu đậmt?, 


3.2. Yaksha là loại sinh linh siêu nhiên, thuộc hạ của thần Tài Ku- 
bera. Tuy nhiên, một số nguồn đữ liệu khác không thừa nhận nguồn 
sốc này. Chăng hạn, loại Dạ Xoa nữ/Yakshi được xác định là thuộc hạ 
của nữ thần Durga — vợ của thần Siva; hoặc truy nguyên về xa xôi hơn: 
Yaksha là con của Kasyapa và các bà vợ, vốn là con gái của Daksha — 
một hiền triết thời Vệ Đà - được tôn là Praja-pati/Tổ phụ của nhân loại? 
Chúng không có thuộc tính đặc biệt nào, nhưng nói chung chúng được 
coi là vô hại, và vì vậy được gọi là Punya-Janas, tức “người tốt”; Song có 
lúc chúng xuất hiện như một loại yêu tỉnh với hình tướng dữ dẫn, đáng sợ. 


13. R. S. Gupte: /conography oƒ the Hindus, Buddhists and Jains. D. B. Taraporevala 
sons & Co; Bombay, tr. 51-52. 

14. Xem Huỳnh Ngọc Trảng: Chẳn trong sân khẩu Khmer đồng bằng sông Cửu Long, 
trong kỷ yêu Về sân khẩu truyền thống Khmer Nam bộ, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Sóc Trăng, 
Phân viện Văn hóa Nghệ thuật tại TP.HCM xb., 1998, tr. 117-128. 

15. Xem John Dowson, sđd, tr.76-79, 153. 


416 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Ở Đông Nam Á, Yaksha đảm nhận vai trò những thần canh giữ đền 
chùa. Yaksha (Thái Lan: Yak) là một yếu tố quan trọng trong mỹ thuật 
và kiến trúc đền chùa Thái Lan. Yaksha phố biến như là người gác 
cổng trong khắp điện thờ Phật ít nhất là từ thế kỷ thứ 14. Những tượng 
gốm Yaksha được sản xuất ở Thái Lan trong suốt thời kỳ Sukhothai và 
Ayutthaya, giữa thế kỷ 14 và 16, tại đăm ba lò nung phức hợp tọa lạc 
ở Bắc Thái Lan. Yaksha được mô tả phần lớn chú trọng vào đặc điểm 
khuôn mặt dữ dăn với cặp mắt tròn lồi/phồng lên và răng nanh lòi ra 
ngoài, cũng như nước da xanh lục. Tương đồng, do có mối quan hệ 
với văn hóa và tôn giáo Thái Lan, ở chùa tháp Khmer, Yaksha (được 
gọi là Yãk) cũng là những thần canh giữ. Thường được tạo hình từng 
cặp đôi, bố trí hai bên cửa, công và bậc cấp. Ngoài khuôn mặt “chằn” 
dữ dăn với cặp nanh ngoặt ra hai bên mép, hình tướng cơ bản được tạo 
tác dưới dạng võ tướng: trang phục bó chẽn vào thân, vũ khí là chiếc 
chày vồ, dựng đứng giữa hai chân, hai tay khuỳnh ngang rốn nắm lấy 
cán chày. 


Nói chung, hình tướng của Yăk trong mỹ thuật chùa tháp Phật 
giáo Nam truyền có phần trang nghiêm hơn so với các Yaksha trên sân 
khấu cô điển của các quốc gia Đông Nam Á này. Đặc điểm khác biệt 
rõ rệt là ở bộ mặt nạ sân khấu vũ kịch Ròbăm. Tùy theo thứ bậc của 
từng vai diễn, Yăk có thể có từ 5, 3, 2 hay một tầng đầu, có một hay 
4 mặt khác nhau. Số lượng tầng đầu và mặt biểu thị tài phép của từng 
Yăk. Điểm khác biệt chính ở đây là Yăk canh gác chùa tháp là loại 
Dạ Xoa đã quay đầu hướng thiện, chí nguyện hộ pháp. Còn các Yăk 
trên sân khấu (chủ yếu là các trích đoạn từ những dị bản của sử thi 
Ramayana tức gốc là Rashasha/La Sát) là loại chẳn ác, thuộc phe phản 
diện. Loại hình tướng dữ dằn, nhiều đầu, nhiều tay này cũng còn thấy 
trong các tác phẩm mỹ thuật Khmer cô như tranh vẽ trên trần chánh 
điện chùa Sòmrông Es (Trà Vinh) hay các bức chạm công kỹ trên bộ 
cửa chánh điện chùa Khleang (Sóc Trăng). 


Ngoài ra, ở đây, chúng ta thấy việc bảo lưu tín niệm về sự thống 
quản Dạ Xoa của Tỳ Sa Môn Thiên Vương/ValIsravana. Tín niệm Dạ 
Xoa là tùy tướng/thuộc hạ của Tỳ-sa-môn Thiên Vương — vị thần bảo 
hộ và là thần Tài Lộc — xuất hiện phổ biến trong văn hóa Khmer qua 
việc dùng tranh vẽ vị Thiên Vương thống quản phương Bắc này, gọi 
là WisÖwan — để treo trước cửa nhà như vị thần trấn trạch và đem lại 
tài lộc cho gia đình”), 


16. Huỳnh Thanh Bình: 7zanh kiếng Nam bộ, Nxb Phương Đông, 2013, tr. 55-63. 


CHẲN TRONG VĂN HÓA KHMER NAM BỘ * 417 


Mặt khác, tính chất hai mặt của Yaksha được bảo lưu trong tín lý 
Phật giáo nên trong từng bản kinh, Dạ Xoa được biểu hiện là thiện 
hay ác khác nhau. Một trong kiểu mẫu tiêu biểu, điển hình cho việc 
thay đổi tính cách chủng loài là chuyện Dạ Xoa Alavaka trong kinh 
Samyutta-Nikaya/Tương Ung X.12, ghi lại cuộc đôi thoại của đức 
Phật và Alavaka: 


“Một thời Thế Tôn trú ở Alavi, tại trú xứ của dạ xoa Alavaka. Rồi 
dạ xoa Alavaka nói với Thể Tôn: Này Sa môn, hãy đi rai 


Lành thay, hiển giả, Thể Tôn nói và đi ra. 

Này Sa môn, hãy đi vào. 

Lành thay, hiền giả, Thế Tôn nói và đi vào. 

Lân thứ hai, ... Lần thứ ba, dạ xoa Alavaka nói với Thế Tôn: Này 
Sa môn, hãy đi ra. 

Lành thay, hiển giả, Thể Tôn nói và đi ra. 

Này Sa môn, hãy đi vào. 

Lành thay, hiền giả, Thế Tôn nói và đi vào. 

Lân thứ tư, dạ xoa Alavaka nói với Thế Tôn: Này Sa môn, hãy đi ra. 

Này hiển giả, ta không đi ra. Hãy làm gì ông nghĩ là phải làm. 

Này Sa môn, ta sẽ hỏi ông một câu hỏi. Nếu ông không trả lời ta 


được, ta sẽ làm tâm ông điên loạn, hay ta làm ông bề tim, hay nắm lấy 
chân, ta sẽ quăng ông qua bờ bên kia sông Hăng. 

Này hiển giả, ta không thấy một ai ở thể giới chư Thiên, Ma giới 
hay Phạm thiên giới, với chúng Sa môn, Bà-la-môn, với chư Thiên và 
loài Người có thể làm tám ta điên loạn, hay làm bê tim ta, hay năm 
lây chán, quăng ta qua bờ bên kia sông Hăng. Tuy vậy, này hiển giả, 
hãy hỏi đi như Ông mUÔI. 

Alavaka: Cái gì đối với người đời,/Là tài sản tối thượng?/Cái gì 
khéo hành trì,Đem lại chơn an lạc ?/Cái gì giữa các vị,/Là vị ngọt tôi 
thượng?/Phải sông như thể nào,/Được gọi sông tôi thượng? 

Thế Tôn: Lòng tin đối người đời,Là tài sản tối thượng./Chánh 
pháp khéo hành trì/Đem lại chơn an lạc.“Châán lý giữa các vị,Là vị 
ngọt tôi thượng./Phải sông với trí tuệ,Được gọi sông tôi thượng. 

Alavaka:Làm sao vượt bộc lưu?/Làm sao vượt biển lớn?/Làm sao 
siêu khô não ?/Làm sao được thanh tịnh? 


418 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Thế Tôn: Với tín, vượt bộc lưu./Không phóng dt, vượt biển./Tỉnh 
tân, siêu khô não./Với trí, được thanh tịnh. 


Alavaka:Làm sao được trí tuệ?/Làm sao được tài sản?/Làm sao 
đạt danh xưng?/Làm sao kết bạn hữu?/Đời này qua đời khác,Làm 
sao không sáu khô? 


Thế Tôn: Ai tin tưởng chánh pháp /Của bậc A La Hán,/Pháp ấy 
khiến đạt được,/Niết bàn (chơn an lạc),/Khéo học, không phóng dật,/ 
Minh nhãn khéo phán biệt,/GNhờ hành trì như vậy,/V] ấy được trí tuệ./ 
Làm gì khéo thích hợp,/Gánh vác các trách nhiệm,/Phắn chấn, thích 
hoạt động,/Như vậy được tài sản,/Chơn thật đạt danh xưng,/Bồ thí kết 
bạn hữu,/Đời này qua đời khác,/Như vậy không sâu khổ./Tín nam gia 
chủ nào,/Tìm câu bốn pháp này,/Chơn thực và chế ngự,/Kiên trì và 
xả thí,/Vị ấy sau khi chết,/Không còn phải sẵu khổ./Đời này qua đời 
khác,/Sau chết, không sâu khổ./Tu muốn ông đến hỏi,/Sa môn, Bà-la- 
môn,/Có những pháp nào khác, /Tốt hơn bón pháp này:/Chơn thực và 
chế ngự,/Xả thí và kham nhẫn. 


Alavaka:Làm sao nay ta hỏi,/Sa môn, Bả-la-môn, /Khi nay tfa 
được biết,/Nguyên nhân của đời sau./Phật đến Alavi,/Thật lợi ích cho 
ta./Nay ta được biết rõ,/Cho gì được quả lớn./Nên ta sẽ bộ hành,/ 
Làng này qua làng khác, /Thành này qua thành khác, /Đảnh lễ Phật 
Chánh Giác, /Cùng đảnh lễ Chánh phảp,/Các vị chứng Pháp tánh. 
(Hòa thượng Minh Châu dịchj] 


Nói chung, Yaksha có nguồn gốc là những vị nhiên thần tiền Phật 
giáo của Ấn Độ thời viễn cô. Chúng được thu nạp vào thần điện Phật 
giáo như là những người hộ vệ cho Phật Pháp và cũng được coi là 
những tỉnh linh tự nhiên. Do sự nhập nhằng giữa các loại chẳn nên tín 
niệm dân gian thường coi chằn Yăk/Yaksha có thuộc tính đữ ác mà 
quên đi đây là một hạng chúng sanh trong bát bộ chúng, trong đó lắm 
Yaksha/Dạ Xoa phát khởi thiện tâm, qui y Phật, thường đến cung kính 
nghe đức Phật thuyết pháp. 


*xkw% 


CHẲẴN TRONG VĂN HÓA KHMER NAM BỘ * 419 


Tài liệu tham khảo 

1. John Dowson, C7assical đictionary oƒ Hindu mythology and re- 
ligion, geograpDhy, history, and liferafure; M.R.A.S; Rupa.Co, 2004. 

2. Roshen Dalal, Hindulsm: 4n 4iphabefical Guide, Penguin 
Books Ấn Độ, 2011. 

3. Alain Daniélou, 7e Myths and Œods oƒ lndia: The Classie 
MWork on Hindu Polytheism from the Princeton Bollingen Series, [n- 
ner Traditions/Bear & Co, 1991. 

4. Huỳnh Ngọc Trảng: 7ruyện dân gian Khmer, Hội VHNT Cửu 
Long xb, 1987. 

5.J.M. Macfe: Myths and legends oƒ India. Rupa.Co, 1998. 

6. Narada: Đức Phật và Phật pháp/ Phạm Km Khánh dịch. Nxb 
Tôn Giáo, H., 2010. 

7. Huỳnh Ngọc Trảng-Thạch Thai: Riêmkê — tình sử nàng Xêäa. 
Nxb Trẻ, TP.HCM, 1988. 

§. Kinh Lăng già tâm án, Thích Thanh Từ, Thành hội TP.HCM 
xb, 1993, 

9. Nguôn gốc và hình tướng quỷ Dạ Xoa, Huỳnh Thanh Bình, Giác 
Ngộ nguyệt san, số 206, tháng 5-2013. 

10. Franklin Edgerton: Đuddhist hybril Sansirit grammar and 
dicfionary, tập 2, Motilal Banarsidass, 1953. 

11. R. S. Gupte: 'conography oƒthe Hindus, Buddhists and .Jains. 
D. B. Taraporevala sons & Co; Bombay. 

12. Huỳnh Ngọc Trảng: Chẳn trong sân khẩu Khmer đồng bằng 
sông Cửu Long, trong kỷ yếu Về sân khấu truyền thông Khmer Nam 
bộ, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Sóc Trăng, Phân viện Văn hóa Nghệ 
thuật tại TP.HCM xb., 1998. 

13. Huỳnh Thanh Bình: 7ranh kiếng Nam bộ, Nxb Phương Đông, 
2015. 

14. Khing Hoc Dy tuyển dịch tiếng Pháp, Trịnh Thu Hồng dịch 
tiếng Việt: Truyền thuyết và chuyện kế Kho-me, Nxb Thế giới, 2002. 

15.Viện Văn Hóa: Người Khmer Cứu Long, Sở Văn Hóa và Thông 
Tin Cửu Long, 1987. 

1ó. Viện Văn Hóa: Văn hóa người Khmer vùng đông bằng sông 
Cứu Long, Nxb Văn Hóa Dân Tộc, 1993. 


420 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


17. Viện Văn Hóa: Tìm hiểu vốn văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ, 
Nxb Tổng hợp Hậu Giang, 1988. 

18. Roy C. Craven: /ndian art — a concise hisfory, Thames and 
Hudson xb, 1995. 

19. Robert E. FIsher: Larf boudddhique, Thames & Hudson xb, 
1995 

20. Helen Ibbitson Jessup: 4z & archiecfure oƒ Cambodia, 
Thames & Hudson xb, 2004. 

21. Michael Freeman, Claude Jacques: 4ncienf Angkor, River 
Books xb, 2007. 


421 


Hồi ỨC MÊ-KÔNG 


ĐĐ.ThS. Thích Bổn Huân® 
(Phạm Minh Tâm) 


Có thể nói trong đời sống đa số người dân Việt, tuổi thơ mỗi người 
đều gắn bó với một dòng sông nào đó, bởi vì vị trí địa lý và điều kiện 
tự nhiên của Việt Nam tương đối đặc thù, phần lớn đất đai là các đồng 
bằng ruộng lúa phì nhiêu chăng chịt các sông ngòi. Đặc biệt là vùng 
Đồng bằng Sông Cửu Long, người dân nơi đây có đời sống sinh hoạt; 
lao động; trồng trọt; chăn nuôi và buôn bán v.v... đều gắn bó với một 
dòng sông quê, bởi hạ lưu Mê-kông. chảy qua với trữ lượng nước 
không lồ chia thành những chỉ lưu chăng chịt đã tạo nên những cánh 
đồng bạt ngàn mầu mỡ thắng cánh cò bay với tiềm năng kinh tế về 
nông nghiệp; ngư nghiệp và công nghiệp là vô hạn. 

Tôi cũng có một thời niên thiếu gắn bó cùng dòng sông quê xanh 
mát, yên ả chảy qua thôn xóm thanh bình với nhiều kỷ niệm đáng yêu 
như: thả diều; thôi sáo; tắm sông; câu cá; trượt bùn v.v.. . cùng lũ bạn 
nghịch ngợm nhưng hồn nhiên, chăng bao giờ thắc mắc vê nguồn 
gôc con sông quê này từ đâu, vì sao có con nước chảy vào rồi chảy ra 
mỗi ngày hai lượt lớn ròng. Mãi đến khi bước chân vào giảng đường 
đại học nơi Sài Gòn hoa lệ, tôi mới hân hạnh được nghe thầy “Huy 
Ngoan' nói rõ về nguồn gốc dòng sông Mê-kông vĩ đại, bắt nguồn từ 
cao nguyên Thanh Tạng năm trên địa phận tỉnh Thanh Hải của vùng 
tây bắc Trung Hoa, chảy qua 6 quốc gia với chiều đài là hơn 4880 km, 


(*). ĐĐ.ThS. Giảng viên HVPGVN tại Tp. HCM, NCS Trường ĐHSP Thượng Hải, TQ. 
NCS Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP.HCM. Trợ lý đoàn làm phim Mê-kông ký sự do Đài 
Truyên hình Tp. HCM sản xuât. 


422 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


trong đó phần trên lãnh thổ Trung Hoa là hơn 2400 km, phần còn lại 
hơn 2400 km trải dài từ Lào; Myanma; Thái Lan; Campuchia vào Việt 
Nam tồi ra biển Đông. Từ những bài học khái lược về Mê-kông, tôi 
mới hình dung ra được con sông Lấp Vò quê tôi lại là một dòng chảy 
quan trọng trong vô số dòng chảy được Mê-kông nuôi dưỡng. 


1. DÒNG SÔNG QUÊ LÁP VÒ 


Với việc tìm hiệu về Mê- kông, người viết mới biết được sông 
Lấp Vò, dòng sông gắn bó với tuổi thơ, là một dòng chảy quan trọng 
nôi 2 con sông lớn thuộc hạ nguồn của Mê-kông, đó là sông Tiền và 
sông Hậu, cửa Bắc của sông Lấp Vò chảy ra câu Mỹ Thuận (trước kia 
là phà Mỹ Thuận), nó chạy dọc theo quôc lộ 80 đi qua thành phố Sa 
Đéc, rồi qua thị trấn Lấp Vò và ra cửa Nam tại bến phà Vàm Công 
trên sông Hậu, dòng sông Hậu chở nặng phù sa chảy qua các bến phà 
như: phà An Hoà phà tại Tp. Long Xuyên; phà Vàm Cống tại huyện 
Lấp Vò, phà Cần Thơ (ngày nay là cầu Cần Tho) v.v... Được biết 
đến năm 2017, 2 bến phà An Hoà và phà Vàm Cống sẽ được lùi vào 
đĩ biệt như các bến phà Mỹ Thuận; Rạch Miễu; Cần Thơ; Cổ Chiên 

.. để nhượng quyên giao thông cho 2 chiếc cầu Vàm Cống và cầu 
An Hoà đang được xây dựng thật hoành tráng bắc qua sông Hậu nhằm 
kết nối xuyên suốt những tuyến đường giao thông trên các tỉnh miền 
Tây Nam bộ, giúp cho những chuyến xe tấp nập giao thương không 
còn chịu cảnh ách tắc bởi kẹt phà và tạo điều kiện thúc đây nền kinh 
tế các tỉnh phía nam phát triển lên một tầm cao mới. 

Đối với cả nước thì cái tên Lắp Vò có lẽ không có gì đáng chú ý 
cho lắm, tuy nhiên điều thú vị là danh từ này lại được dùng đề chỉ đến 
5 đối tượng: tên một huyện (trước kia là huyện Thạnh Hưng); tên một 
thị trần; tên một con sông; tên một ngôi chợ, và tên một cây cầu nằm 
ngay thị trấn. Thưở nhỏ, nhà tôi nằm cạnh chiếc cầu đúc có tên Lấp 
Vò này, sau hơn 20 năm bôn ba lập nghiệp chốn Sài Thành, giờ có dịp 
trở lại thăm quÊ xưa với nhiều sự đôi thay phát triển về nhiều mặt, và 
chiếc cầu mang tên Lắp Vò vẫn hiên ngang đứng đó. Từ Tp. HCM đi 
về các tỉnh như: Ang Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau v.v... trên 
quốc lộ 80 chạy dọc ven sông Lắp Vò, khi đến cầu Lấp Vò là biết ngay 
đã đến thị trân Lắp Vò, toạ lạc ngay trung tâm thị trấn là ngôi chợ Lấp 
Vò thật khang trang VỚI việc giao thương mua bán hàng hoá rôm rả 
của một khu thị tứ sầm uất. 


Với một cái tên lại được chỉ cho Š đôi tượng, đã khiến tôi tìm hiểu 
xem vì sao cái danh từ Lâp Vò lại được sử dụng cho nhiêu đôi tượng 


HỒI ỨC MÊ-KÔNG °* 423 


như vậy!? Theo Hội khoa học lịch sử của tỉnh Đồng Tháp thì nhà 
nghiên cứu Nguyên Phâm đã chỉ ra hai nguôn tư liệu liên quan đên 
địa danh này. 


- Nguồn tư liệu dân gian: 


“Có truyền thuyết cho rằng vào thời nội chiến Tây Sơn-Nguyễn 
Ánh trên đất Nam Bộ (1777-1789), trước và sau khi Nguyễn Ảnh 
về lập căn cứ ở Hồi Oa (Nước Xoáy-Long Hưng), thì rạch Lắp 
Vỏ là một thuỷ đạo vô cùng quan trọng trong việc di chuyển quán 
của Nguyễn Ánh bằng ghe thuyền từ sông Tiên sang sông Hậu. Để 
phục vụ cho việc di chuyển thường xuyên này, hai bên bờ sông xuất 
hiên nhiều cơ sở sửa chuyển ghe thuyền, trong đó khâu chủ yếu là 
sản xuất, nấu ra dẫu chai, một thứ dâu dùng để trét, xảm các đường 
ráp nối, hoặc kẻ nứt chung quanh ghe thuyên, mà tiếng nhà nghề gọi 
là lấp dò (dò là chỗ nứt trong ghe). Người chuyên làm công việc này 
được gọi là thợ lấp dò. Vì thế nên con sông được mang tên Lấp Vò 
(dò bị viết thành vò). 


Tuy nhiên, cũng có người cho rằng tên Lấp Vò xuất phát từ tiếng 
Khmer “Srok tak por” (xứ Láp Vỏ). Tak por phát âm theo tiếng Việt 
thành Lập Vò. Nhưng hai tiếng tak por không có nghĩa là láp dò ghe 


.3, 


thuyên, mà có nghĩa “nước sôi ”. 
- Nguôn tư liệu thành văn: 


Trong bộ “Đại Nam quốc âm tự vị” của Huỳnh Tịnh Paulus Của 
in năm 1895, viết: Lắp vò là xảm trét ghe thuyển. Trong sách “Chuyện 
đời xưa” của Trương Vĩnh ký, in năm 1866 cũng viết: “Người làm 
nghề trét, xảm ghe xuống gọi là thợ lấp vò”. Theo Vương Hông Sển, 
trong sách “Tự vị tiếng Việt Miễn Nam”, thì Lấp Vò cũng có nghĩa là 
sửa chửa, o bề lại vật gì đã hư hỏng. Trong khi đó, trong “Gia Định 
thành thông chí” của Trịnh Hoài Đức, ở mục Sơn xuyên, viết: 


“Cường Thành giang (sông Cường Thành): tục gọi là sông Lấp 
Vò, ở bờ phía đông sông Hậu giang, rộng 12 tắm, sâu 18 thước ta, 
cách trấn về phía nam 178 dặm rưởi. Bờ phía nam có Du giang, chảy 
ra sông lớn, cách bờ nam nửa dặm đến thủ sở Cường Thành, ở đây 
chợ búa động đúc (gọi là chợ Lấp Vò). Lại 50 tâm đến ngã ba sông: 
nhánh phía bắc thông với sông Qua giang (Cái Bị), sông Tì Tường Tiên, 
rồi chảy ra sông lớn (sông Hậu); nhánh phía động 70 dặm đến ngã ba 
nữa: nhánh phía bắc thông với sông Hội An rồi ra sông Tiên giang, 
nhánh phía đông qua sông Thủ Ô, sông Hỏi Luân (Nước Xoáy), ra 


424 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


sông Sa Đéc, rồi cùng thông với Tiên giang. Hai bên đếu có ruộng 
vườn và dân cư ”', 


Từ các nguồn tư liệu trên, cho chúng ta biết được cái tên Lấp Vò 
ra đời khá sớm, trước cuộc nội chiến giữa nghĩa quân Tây Sơn với 
Nguyễn Ánh (1777), do cư dân ngụ hai bên bờ sông có nhiều người 
làm nghề sửa chữa ghe thuyền, nên con sông mới có tên này. Sông 
Lấp Vò là đường thủy quan trọng nối liền sông Tiền và sông Hậu, 
được Nguyễn Ánh khai thác khá hiệu quả trong cuộc nội chiến, ông đã 
nhờ con sông này đề vừa tránh né quân Tây Sơn do các chỉ lưu chẳng 
chịt của nó, vận chuyền quân lương và dùng làm nơi tu bổ ghe thuyễn, 
chiêu mộ quân sĩ và thu mua lương thực nuôi quân. 


Thị trấn Lấp Vò từ xưa đã có dân cư khá đông đúc, giao thương 
phát triển, dưới bến sông tấp nập ghe thuyền chuyên chở nông thuỷ 
sản rất phong phú và đa dạng. Chợ Lắp Vò được hình thành rất sớm 
là một minh chứng cho sự phôn thịnh của khu thị tứ sông nước này và 
càng làm cho sông Lấp Vò thật sự có giá trị. 

2. NGUỎN PHÁT TÍCH MÊ-KÔNG 

Sông Lấp Vò quê tôi nối thông với sông Tiền và sông Hậu vốn là 
2 nhánh lớn thuộc hạ lưu của dòng Mê-kông đi qua 6 quốc gia với 
nhiều cái tên khác nhau. Theo sự khảo sát của đoàn làm phim “Mê- 
kông Ký Sự”?) đo đài truyền hình Tp. HCM thực hiện thì Mê-kông có 
chiều dài 4880 km, bắt nguồn từ đỉnh núi Mai Lý cao 6740 mét, đây 
là một ngọn núi rất cao quanh năm tuyết phủ trắng xoá thuộc địa phận 
tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc, một năm chỉ có khoảng 30 ngày nhìn 
thấy ánh mặt trời, những giọt nước tỉnh khiết trên đỉnh núi tuyết này 
là yếu tố quan trọng tạo nguồn chảy đầu tiên cho dòng sông này với 
cái tên Tử Khúc, khi đi xuống hướng Tây nam với một quãng đường 
dài nó lại được đổi tên thành Trác Khúc, dòng Trác Khúc chảy qua 
một quãng dài qua Tp. Xương Đô thuộc khu tự trị Tây Tạng và làm 
đường biên giới giữa Tây Tạng với tỉnh Vân Nam của Trung Hoa dài 
khoảng 30 km, sau đó lại kết hợp với dòng Ngang Khúc tạo nên dòng 
sông Lan Thương chảy qua thành phố Côn Minh tỉnh Vân Nam, rồi đi 
dần về hướng Tây nam qua Tp. Đại Lý, trải qua chặng đường dài hơn 
2400 km trên đất nước Trung Hoa, Lan Thương bắt đầu cuộc hành 
trình mênh mang đi qua 5 quốc gia khác, với cái tên Mê-kông nó đi 


1. http://hkhls.dongthap.gov.vn 
2. www.youtube.com/Me Kong Ky Su. 


HỒI ỨC MÊ-KÔNG °* 425 


qua các quốc gia khác đó là: Lào; Myanma; Thái Lan; Campuchia, rồi 
chảy vào Việt Nam tại thị xã Tân Châu Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng 
Tháp, bờ phía nam là Tp. Châu Đốc, sau đó được chia thành 2 nhánh 
lớn, nhánh lớn thứ nhất có tên là Sông Tiền chảy qua Tp. Cao Lãnh 
về Tp. Mỹ Tho qua Bến Tre đến Trà Vinh chia thành 6 nhánh rồi đồ ra 
biển. Nhánh lớn thứ 2 có tên là sông Hậu, chia nhánh từ thị xã Châu 
Đốc đi qua Tp. Long Xuyên thuộc tỉnh Ang Giang rồi về Tp. Cần Thơ 
qua Sóc Trăng chia thành 3 nhánh rồi đồ ra biển, phần hạ nguồn của 
Mê-kông tại Việt Nam được chia thành hai dòng sông lớn, đó là sông 
Tiền và sông Hậu có 9 nhánh đồ ra biên, cho nên vùng đồng bằng phía 
nam còn được gọi là “Đồng bằng Sông Cửu Long”. 


3. LỢI ÍCH KINH TẾ 


Chúng ta đều thấy rÕ giá trị và lợi ích kinh tế to lớn mà Mê-kông 
đã mang lại cho 6 quốc gia Châu Á mà nó chảy qua, ngoài Trung 
Quốc ra, trong đó có 5 quốc gia đều là thành viên của khối Asian như: 
Lào; Myanma; Thái Lan; Campuchia và Việt Nam. Dòng sông không 
chỉ là nguồn nước quan trọng dùng để cung cấp cho vùng đồng bằng 
rộng lớn, mà còn chuyên chở phù sa với trữ lượng khống lồ bồi đắp 
cho những cánh đồng bạt ngàn thêm mầu mỡ phì nhiêu, đem lại hiệu 
quả thu hoạch nông sản và thuỷ hải sản cao nhất nước. 


Nguồn nước của Mê-kông còn là nguồn động lực tự nhiên vô hạn 
cho rất nhiều nhà máy thuỷ điện hoạt động tạo nguồn điện cung cấp cho 
hàng trăm triệu dân 6 nước ven bờ. Mê-kông còn là môi trường cho các 
loài cá nước ngọt sinh sản đa dạng và phong phú về chủng loại. 


Mê-kông không chỉ là đường thuỷ vận chuyên hàng hoá trong nước 
mà còn huyết mạch quan trọng cho tàu bè giao thương qua lại giữa các 
nước trong khu vực. Dòng sông còn là nguôn mạch lưu truyền, Ø1aO 
lưu văn hoá phong phú của các dân tộc, trong đó đặc biệt và nôi trội 
nhất là nền văn hoá tâm linh tín ngưỡng Phật giáo của các dân tộc. 

Mê- kông còn là môi trường tự nhiên tuyệt vời để nuôi trồng thuỷ 
hải sản xuất khẩu ra các nước trên thế gIỚI mang nhiều lợi ích kinh tế vê 
cho đất nước, dòng sông còn là nguồn cung cấp nước sinh hoạt thiết yếu 
cho hàng trăm triệu dân với nguồn lợi thuỷ hải sản đôi dào vô tận. 


4. CÁC GIẢI PHÁP CHUNG CHO MÊ-KÔNG 

Ngày nay, khi có địp về thăm lại quê xưa, thị trần Lắp Vò đã phồn 
thịnh hơn xưa rât nhiêu, con sông Lâp Vò còn đó nhưng đã bị ô nhiêm 
nguôn nước bởi dòng sông xanh mát ngày nào dôi dào nguôn lợi thuỷ 


426 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


hải sản, giờ đây đã gần như đã cạn kiệt, không còn nhìn thấy những 
cặp ghe chải nỗ máy đua nhau kéo lưới trên sông suốt đêm khi nguồn 
cá Linh từ Mê-kông đồ về mỗi khi đến mùa đánh bắt. Vì vậy, người 
viết thiết nghĩ các “Uỷ ban sông Mê- kông Quốc gia” của các nước cần 
phải phối hợp chặt chẽ với nhau cùng nồ lực thực thi chương trình của 
“Uỷ hội Mê-kông - MRC”9) (Hội đồng liên hiệp các quốc gia về Mê- 
kông) nhằm bảo vệ Mê-kông giảm sự ô nhiễm bởi khối lượng nước 
thải từ các nhà máy xí nghiệp và nước sinh hoạt đô ra, Các quốc gia 
có Mê- kông chảy qua phải thống nhất với nhau về bộ quy tắc ứng sử 
với các điều khoản chung cho việc bảo vệ Mê-kông. Trước tiên là bảo 
vệ nguồn nước sạch cho người dân sinh hoạt; bảo tồn sự đa dạng sinh 
học các loài thuỷ hải sản; bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên trong 
sạch cho các loài động thực vật phát triển, đồng thời tìm cách bảo hộ 
các loài thuỷ động vật quý hiếm sinh sống trên sông đang có nguy cơ 
tuyệt chủng, bảo vệ môi trường nước sạch và khai thác dòng sông một 
cách hiệu quả và mang tính lâu dài vì lợi ích chung của cả khu vực 
thuộc tiêu vùng Mê-kông. 


Bảo vệ di sản văn hoá đặc sắc của các dân tộc sinh sông ven bờ 
Mê-kông, góp phân bảo tôn và làm phong phú thêm những đặc trưng 
văn hoá truyền thông của các dân tộc anh em trên 6 quôc gia này. 


Đưa ra các giải pháp hiệu quả khắc phục ô nhiễm nguồn nước 
sạch, xây dựng kế hoạch bảo vệ lợi ích chung mang tính vĩ mô và lâu 
dài cho Mê-kông trước những tác động xấu của việc công nghiệp hoá 
hiện đại hoá ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến Mê-kông và vô 
số những dòng chảy khác thông lưu với đòng sông vĩ đại này. 


KẾT LUẬN 


Ngày nay, để khai thác hết tiềm năng và lợi ích to lớn của Mê- 
kông cũng như khắc phục những hạn chế tự nhiên của nó nhằm thúc 
đây phát triển kinh tế về nhiều mặt, tạo điều kiện cho cả nước nói 
chung và Nam bộ nói riêng, phát triển một cách bền vững và mang 
tính lâu dài, những cây câu lớn đã và đang được liên tiếp bắc ngang 
sông Tiền và sông Hậu một cách kiên cô như: cầu Mỹ Thuận; câu 
Rạch Miễu; cầu Cổ Chiên bắc qua sông Tiền, cầu Cần Thơ bắc qua 
sông Hậu, ngoài ra còn có cầu Vàm Cống và cầu An Hoà đang được 
xây dựng bắc qua sông Hậu tại bến phà Vàm Cống tỉnh Đồng Tháp và 
Tp. Long Xuyên tỉnh Ang Giang (dự kiến hoàn thành vào năm 2017). 


3. www.mrcMê-kông.org 


HỒI ỨC MÊ-KÔNG °* 427 


Mê-kông là dòng sông Phật giáo, khi tận mắt xem các tập phim 
“Mê-kông Ký Sự”? do Đài truyền hình Tp. HCM thực hiện thật công 
phu, người xem mới hiểu rõ về nguồn gốc, giá trị và lợi ích to lớn vê 
nhiều mặt mà Mê-kông đem lại cho hàng trăm triệu dân sinh sống 
trên 6 nước ven bờ. Đặc biệt là giá trị đời sống tinh thần, văn hoá và 
tâm linh đậm đặc chất Phật giáo, nó đã mang đến cho người dân đời 
sống tỉnh thần bình an đặc chất Phật giáo, và đời sống kinh tế âm no 
sung túc. 


Mê-kông là con sông vĩ đại với tiềm năng vô cùng to lớn, vì vậy 
tất cả người dân sinh sống trên các quốc gia có dòng Mê-kông chảy 
qua cùng với những người có trách nhiệm phải có ý thức về một cách 
nhìn mới và toàn diện, khảo sát và đánh giá lại các giá trị do Mê-kông 
mang lại, qua đó vạch ra những kế hoạch khả thi nhằm bảo tồn đa 
dạng sinh học, gìn giữ môi trường nước sạch, khai thác hiệu quả các 
tiềm năng của Mê-kông một cách bền vững và lâu dài, bảo tồn và phát 
huy những di sản văn hoá vô cùng phong phú của các vùng dân cư đa 
sắc tộc, đa văn hoá, tạo điều kiện thúc đây phát triển kinh tế về mỌI 
mặt, nhằm nâng cao mức sống cho hàng trăm triệu dân trên 6 quốc gia 
thuộc tiểu vùng Mê-kông ngày một tốt đẹp hơn. 


*xkw“% 


4. www.youtube.com/Me kong Ky Su 


428 * PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: DI SẢN VÀ VĂN HÓA 


Tài liệu tham khảo 

1. www.youtube.com/Mê-kông Ky Su 

2. http:/hkhls.dongthap.gov.vn (Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng 
Tháp) 

3. www.googlemap.com 

4. www.mrcMê-kông.org 

5. www.WIkipedia.org/wiki/Mê-kông 


